BÀI GIẢNG CÁC NGÀY CHÚA NHẬT, LỄ TRỌNG QUANH NĂM 
ĐỨC CHA ĐÔMINICÔ HỒ NGỌC CẨN 


Đ.M. HÒ-NGỌC-CÁN 


Giám-Mục Bùi-Chu 


BÀI GLÁNG 


CÁC NGÀY CHÚA NHẬT, LẺ TRỌNG QUANH NĂM 


Imprimatur 
Saigon, ngày 10-5-1958 
Phaolô Lê-trung-Thịnh 
Vịc. del. 


LỜI TỰ/A 


Kẻ chăn chiên phải tìm đông xanh cỏ tốt đề dắt bây chiên đến ăn cho béo mập. 


Đoàn chiên Chúa phó cho các Thây cả chăn xem, nuôi náng, ây là các linh hôn, nhát là linh 
hôn các giáo hữu Bê trên đã phó cho. 


Mà của nuôi các con chiên là đi gì, thì hãy nghe lời Đức Chúa Giêsu phán rằng: Người ta 
sống chăng phải bởi bánh mà thôi, lại bởi mọi lời Đức Chúa Trời đã phán (M4h. 1V, 4). Vậy lời 
Đức Chúa Trời là của nuôi con chiên bốn đạo. Vì như của nuôi, thì phải nấu phải dọn cho hẳn 
hoi mới ăn được: nay lời Đức Chúa Trời cũng thế, ai muốn đưa lời Đức Chúa Trời vào lòng 
giáo-hữu, thì ta phải dọn phải nấu trước khi chín, nghĩa là phải dọn bài giảng cho tử tế và học 
cho thực lòng. 


_Bởi đâu mà con chiên giáo-hữu nhiều nơi còn dốt nát lẽ đạo và còn nguội lạnh khô khan, 
chẳng qua là vì thiếu lời giảng dạy. Không hay giảng hay là giảng không hay thì cũng thế. Nói 
rằng giảng hay, không có ÿ nói phải giảng cho văn hoa khéo léo, một có ý nói rằng phải giảng 
cho trúng lý, cho rõ ràng, cho nghiêm trang cho xứng đáng, như lời thánh Isidôrô răng: Sermo 
debet esse purus simplex apertus øravifatIs et honesfafIs plenus suavitatis et ørat1a. 


1 | BÀI GIẢNG 


Việc giảng dạy và giảng dạy cho hẳn hoi là một trách nhiệm rất quan trọng, mà xem ra như 
ít người nghĩ tới, cho nên lấy làm thị thường mà chước giảng nhiễu khi, hay giảng mà không lo 
cho giọn: gặp gì nói nấy, bạ đâu lắp đấy, chẳng có thứ tự lớp lang, có khi lại nói những lời 
ngang tàng thô bị. Rúi thay! Có khi lợi dụng tòa giảng mà hả hơi cho đỡ giận. Ông Cicêrô nói về 
những thây giảng thể ấy mà rằng: Potius latrant quam orant. Vậy giảng thể ấy thà đừng giảng thì 
hơn, vì làm cho ö nhục lời Đức Chúa Trời. 


Bởi sự giảng dạy là những trách nhiện rất quan trọng của đẳng làm thầy, nên không những 
khi ta chịu chức Linh-mục, thì Đức Giám-mục đã răn bảo ía: Sacerdotem etenim_ oportet... 
praedicare... lại fự khi fa chịu chức sau, thì Đức Giám-mục đã răn bảo ta điểu ấy mà 
răng: Diaconum enim oportet praedicare. 


Đức Chúa Giêsu và các thánh T‹ ông-đô đã làm gương cùng dạy cho ta biết sự giảng dạy là 
một nghĩa vụ tôi quan trọng, không thê khinh phiêu hay là làm cách câu thả được. 


Thánh Phaolô dạy môn đệ mình là thánh Timotheo phải ân cần việc giảng giải, thì người nói 
cách thê thốt mạnh mẽ mà răng: Testificor coram Deo et Jesu Christo... praedica verbum; Insta 
Opportune, importune, etc. 


Thánh Augustinô suy lời ấy thì rằng: Thánh Phaolô phân phô thể thốt như thế mà ai còn 
dám lười biêng việc giảng dạy nữa sao? QuIs sub tanta tesficatione segnis audeat? 


Vậy hỡi các đẳng làm thày, hãy ân cân việc giảng dạy, kẻo phải lời Thánh-kinh gọi là Canes 
muti non valentes latrare. Lại phải chịu khó dọn bài mà giảng cho hẳn hoi, xứng đáng, kẻo phải 
lời thành Phaolô gọi là kẻ Adulterantes verbum Del. Thánh Hiêronymô nói thày cả không dọn 
bài mà giảng cho xứng đáng lời Đức Chúa Trời; thì là kẻ khinh mạn thánh danh Đức Chúa Trời, 
làm nhơ bảnh thiêng liêng lời giảo-Ìÿ cùng làm xi nhục cho chính Đức Chúa Trời vậy: Ñomen 
Dei despIcIt panem Polluit doctrinarum, et In 1Ipsum Deum JacIt contumelias. 


Cho được giúp các đáng làm thày trong việc ' giảng giải, thì ta đã dọn ra sách này, có sẵn bài 
giảng cho mỗi ngày Chúa nhật cùng các ngày lỄ trọng quanh năm. Ngày Chúa nhật, thì cứ theo 
bài Phúc-âm đọc trong lễ mà giảng, hoặc diễn lại cả bài, hoặc lặt lấy một câu mà diễn ra một 
bài. Lời nói giản dị, ý chỉ đơn sơ, mà lý-thuyết đơn sơ chắc chắn, dựa theo lời Thánh-kinh cùng 
lời các thánh Tổ-phụ. Xin hiến các đẳng dùng thử một năm; nếu Chúa cho có sức khỏe, thì sang 
năm sau sẽ dọn mám khác. 


Vì năm Hội-thánh trong việc lễ nhạc quen bắt dầu mùa Át, nên sách giảng này ta cũng bắt 
đâu từ mùa ÁI. 


Xín các ngài cũng câu nguyện cho tác-giả được ơn trên mạnh bước mà theo các ngài cho 


khỏi bán đô nhỉ phế. 
Đ.M. HÔ-NGỌC-CẨN 
Vịc. Ap. de Bùi-Chu. 
MỤC LỤC 
CHÚA NHẬT THỨ I MÙA ÁTT.........................---2- 222252 2 +kEES+3EASE3EEEESESESSESEEEESEEEESEeckrrsrsrkd 5 
CHUA NHẤT TH 117M DA AT 2 2a s2 64 x0 0000 6a bo Lo s 60x 850 taau 0 82x cau h 


2 | BÀI GIẢNG 


CHỦ NHẬT THỦ TT MƯA TT 1022666 6210A60080 00 6 Rabi4334/20A040024 086644006 12 


0:16 9)):7.09210881đ.19/.0.000177............... 14 
LỄ SINH-NHẬT ĐỨC CHÚA GIÊ§U................................2--552-2222222222222223117133021131111. re. 18 
CHÚA NHẬT SAU LỄ SINH NHẬT ĐỨC CHÚA GIÊSU..............................--2-¿£ 5 21 
NGÀY LỄ ĐẠT TÊN EUC CHUIA GIES i6 1260260142162 S406600040/005884 24 
NGÀY BA VU 4À DĨ TÌM: sĩ 2s s2 ssseð5S6ct/0ex204/0 A2430 038/ualbobsfidhiesbsaetEitstgd 27 
CHÚA NHẬT THỨ I SAU LỄ BA VIUA...........................----2¿22-©+E22EEEE+EEE2EEEEEEEE22132271E2E2 re 30 
CHÚA NHẬT THỨ II SAU LỄ BA VIUA................................--222-22222S22E2222EESEEEAsrErkrrrrkrerrie 33 
THƯA NIHHAT HAY NIUOT- ca nai20081 22 001ã 0100081020008 16Sauvagls 66a 36 
CHỦƯA NHẬT SẬU MT sá%x6iá62io6s6a6464v0ng14to6as6(aiAuuälfbisiahoblesáaauyoi 38 
CTTUA NHÀ TT N ANH MÔ) oss30e0os6,06211300ã 6:06 tapkc40isedt1tuulgabiddis0senbusssv 20524 lóe Số 42 
MẪU) NUIAC KUA (An xóy giày ao tát baÔnsbetvkAdloa lay 000/020 y Arial6 1e 45 
CHÚA NHẬT THỨ I VỀ MÙA CHAY CẢ.............................-22-22222 2222222221111. xere 47 
CHÚA NHẬT THỨ II MÙA CHAY CÁ. ..............................2-2222 222222 2222221223301211111..1x.c. 50 
CITUA NHẬT THỰ TH MÙA? C HAY CÁ suy 6á tt 0 0ã8cetBlvelboabsitidgksbegitsag 52 
CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA CHAY CẢ...........................- 22-2222 +2E+£2EEE2E22112221522212 22222. 55 
CHÚA NHẬT VÀO TUẦN THƯƠNG KHÓ ............................. 22: ©22222E+2EEE22EEE2EEEEEEEsrrrrrre 58 
TU NIIẬÀT HE TA xxx 00g20 ostsl9522206u86Sai0001800600/20001A3061so1/06n9uis6SÁ6i 61 
CHỮA NHẬT LE PHÙ SINE bá 224661)631042A u68 labbitbxáiasiaolsabuasd 64 
CHÚA NHẬT THỨ I SAU LỄ PHỤC SINH .............................--22-©22+2E+2+EEE+2EEEzEEEerrrrerre 67 
CHÚA NHẬT THỨ II SAU LỄ PHỤC SINH .................................- 2-22 ©+++2E+E2EExerrcrserrrr 70 
CHÚA NHẬT THỨ II SAU LỄ PHỤC SINH....................................------+ 2252 ©cccseerserrreeerre 73 
CHÚA NHẬT THỨ IV SAU LỄ PHỤC SINH ....................................------+2ccc2ccceeerserrrreerre 76 
CHÚA NHẬT THỨ V SAU LỄ PHỤC SINH...................................-----2-©222+EEE2SEEEEEEE2EEAErrrreret 79 
LỄ ĐỨC CHÚA GIÊSU THĂNG THIÊN ................................-- 22-222 ©s£©2EE2EEEZEEEE2EE22227AEEEEsrr 82 
CHÚA NHẬT SAU LỄ ĐỨC CHÚA GIÊSU THĂNG THIÊN.........................------ z5 85 
ĐỨC CHÚA THÁNH THÂN HIỆN XUỐNG.............................-2--©22222E2EE+22EEE2EEEEEEesrrrerre 88 
CHÚA NHẬT LỄ KÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI................................---¿-+22sz+2czseesre 9] 
NGÀY LỄ MÌNH THÁNH CHÚA.............................--22-©V22+2SEE£+2EEE2SEEEE222212271112271122212 222... 93 


3 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT THỨ II SAU LỄ HIỆN XUỐNG VÀ LÀ CHÚA NHẬT SAU LỄ 
THANH]. Ì FT: 059204610216 si saase9sbcBtaa i08 /0i0i Son 0m SroiddokagWybi 96 
CHÚA NHẬT THỨ III SAU LẺ HIỆN XUỐNG VÀ LÀ CHÚA NHẬT SAU LỄ 
§;9/:0ip TT"... ẻẽ 90 
CHÚA NHẬT THỨ IV SAU LỄ HIỆN XUỐNG..........................----¿©+++22+z+2czxertrrsceee 102 
CHÚA NHẬT THỨ V SAU LỄ HIỆN XUỐNG..............................----2¿+22++++2E+ertcrkerrrrrcree 105 
CHÚA NHẬT THỨ VI SAU LỄ HIỆN XUỐNG..............................---2¿©+++2+z2vzxerrrrsccee 108 
CHÚA NHẬT THỨ BẢY SAU LỄ HIỆN XUỐNG..............................-2--©222¿222z2222zccvsccee 111 
CHÚA NHẬT THỨ VII SAU LỄ HIỆN XUỒNG............................--------©+++22+z22zxertcrsceee 114 
CHÚA NHẬT THỨ IX SAU LỄ HIỆN XUỐNG.............................--2-©+++2E+++cvxertrrsceee 117 
CHÚA NHẬT THỨ X SAU LỄ HIỆN XUỐNG..............................---- 2+ 22++++2E+zrtcrxerrrrscree 120 
CHÚA NHẬT THỨ XI SAU LỄ HIỆN XUỒNG..........................----2-- 22+2++2£Ese+EEErzrrsrrrsed 123 
CHÚA NHẬT THỨ XII SAU LỄ HIỆN XUỐNG...............................-------2++E+z++2xetcrsceee 126 
CHÚA NHẬT THỨ XII SAU LỄ HIỆN XUỒNG............................-------©2+++22+z222+z+cvsccee 129 
CHÚA NHẬT THỨ XIV SAU LỄ HIỆN XUỐNG..............................------©+++2E+zctcrxerrrrsecee 132 
CHÚA NHẬT THỨ XV SAU LỄ HIỆN XUỒỐNG...............................-------©2-+++22+ecccrserrrrsccee 134 
CHÚA NHẬT THỨ XVI SAU LỄ HIỆN XUỐNG..............................------©222++22+zccczxerrrrsccee 137 
CHÚA NHẬT THỨ XVII SAU LỄ HIỆN XUỐNG.............................-----2¿2z++22xz+cvsceee 140 
CHÚA NHẬT THỨ XVIII SAU LỄ HIỆN XUỐNG...........................------¿-©<++c2xe+cvsceee 143 
CHÚA NHẬT THỨ XIX SAU LỄ HIỆN XUỐNG.............................------2¿+2+zeccxerrrrsccee 146 
CHÚA NHẬT THỨ XX SAU LỄ HIỆN XUỐNG...............................------©+++22+zceczxerrrrsccee 149 
CHÚA NHẬT THỨ XXI SAU LỄ HIỆN XUỒNG............................----¿- ++++2+E+e+rrserrsed 152 
CHÚA NHẬT THỨ XXII SAU LỄ HIỆN XUỐNG..............................----2+2z+222+z+czsceee 155 
CHÚA NHẬT THỨ XXIII SAU LỄ HIỆN XUỐNG..........................----2¿-©z++22+e+cvsceee 158 
CHÚA NHẬT THỨ II SAU LỄ BA VUA................................----2 2222 ©2cE222EEEsSEkrerrrkrrrrrrrree 163 
CHÚA NHẬT THỨ IV SAU LỄ BA VŨUA..........................---22-- 22222 222111111111... crrree 166 
CHÚA NHẬT THỨ V SAU LỄ BA VUUA..........................2----22¿+22E+++222EE22122215222211212221x re 169 
CHỮA NHẬT THỦ VI SAUTLỄ BẠ VU s6 66x86 cv 00ncua di aa lu cà già ao A dai 172 


VẺ MỘT ÍT LỄ TRỌNG 


4 | BÀI GIẢNG 


LỄ ĐỨC MẸ CHẲNG HỀ MẮC TỘI TÔ TÔNG.........................-2-©22522EE2EE12EE2EE2EE22E22E22Exsrxez 175 


NGÀY LỄ SINH NHẬT ĐỨC MẸ,.........................2--©2222S<2EE122E1E12215271E12113171E1211.111e xe. 178 
NGÀY LỄ ĐƯC MẸ VẤN CÔ bucsábeingia bung ae and doinuibiliatlabaiinbealisxetdab 181 
LỄ ĐỨC MẸ HÔN XÁC LÊN TRỜII................................ 2-2222 S2EEEEE32EE3E21251271E12133111e xe 183 
NGÀY PB THANH CÁ CT1 TT cá 9tsgxg9esdultGseiasdpiebadnstbbiasbiauAuatee 186 
I0:3-4))):89.\(0957.))1028)/.)).80/000007.......4a.... 189 
NGÀY LỄ CÂU CHO CÁC LINH HÒN NƠI LUYỆN NGỤC.........................----- +: 192 
LỄ KÍNH ĐỨC CHÚA GIÊ§U LÀM VŨA.............................--22- 22-2222 2EEE+2EEEEESEtEEErrrserrrrree 195 
NGÀY LẺ KỈÍNH CÁC THÁNH TỬ-ĐẠO VIỆT-NAM....................-c-c cv sEEEvErrkrkrkrrerrree 198 


CHÚA NHẬT THỨ I MÙA ÁT 


Về ngày phán xét chung 
Bài Phúc-âm Lc XXI, 25 


I. 2.Là Chúa ân trong hình bánh, hình rượu mà đến cùng chúng tôi trong phép Thánh Thể. 
2.. 3.Là Chúa dùng ơn phúc mà đên cùng chúng tôi hăng ngày. 
3. 4.Là Chúa sẽ đên cách uy nghi phép tắc mà phán xét chúng tôi trong ngày tận thê. 


Hội thánh muốn cho chúng tôi thêm lòng sốt sắng dọn mình rước Chúa đến ba cách trước, 
thì ngày hôm nay trong buổi lễ, Hội thánh đọc bài Phúc-âm nhắc lại sự Chúa sẽ đến ngày sau, là 
đến mà phán xét chung cho cả và loài người ta. Ấy là ngày nghĩa nộ, là ngày gian nan, là ngày 
khốn nạn: Dies illa dies irae, calamitatis et miseriae, là ngày cả thể, là ngày đẳng cay, Dies 
magna et amara valde: 


I. I.Ta hãy nghe lời Kinh thánh nói ngày ấy là ngày NGHĨA NỘ, LÀ NGÀY GIAN NAN, 
KHÓN NẠN là thế nào! Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao. Vốn 
Chúa thương yêu loài người, đã dựng nên mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao, chẳng những để 
soi sáng cho ta ban ngày ban đêm, lại để cho có nóng lạnh điều hòa mà phân tứ thời bát tiết, cho 
nhân vật được sinh hoạt, thú nào theo thú ấy. Song loài người chẳng biết dùng ơn Chúa: của 
Chúa ban cho đề làm sáng danh Chúa, dùng sự sáng mà làm sự tối, dùng của tốt mà làm sự xấu. 
Chúa đã nhịn lâu năm, nay chăng còn nhịn nữa, bèn nội cơn thịnh nộ, đất động trời kinh, mặt trời 
ra tối, mặt trăng mắt sáng các ngôi sao rơi xuống đất, ấy là lời Phúc-âm thánh Mathêu nói rõ như 
vậy. Thánh Phêrô rằng: “Trời nóng quá mà vỡ tan ra, ngũ hành vì hỏa quá nhiệt, thì ra tán loạn” 
(H Petr. II, 10-13). Ấy không đi gì đáng kinh khiếp hãi hùng cho bằng khi Chúa nổi cơn thịnh 
nộ. Mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao đã vậy; lại trên trời còn thấy nhiều điều gở lạ khác: Sức 
lực các tầng trời đều day động: (Virtutes coelorum movebuntur). Xem ra như then máy càn khôn 
đã rã rời, các tầng trời lay chuyền, các vị tỉnh tú lỗi hàng thất thứ, sâm dậy sét vang, dường như 
có một trận đầu chiến gớm ghê trên trời mà rơi quả bom xuống đất, nên thiên hạ đều kinh khiếp, 
mà chẳng biết lánh đâu cho khỏi. Vì chưng trên trời đã vậy, mà dưới đất cũng rất đỗi hãi hùng: 


5 | BÀI GIẢNG 


biển động ba đào, sóng nhào trên đất như hòn núi cao sừng sững, rồi đồ xuống, đập tan vỡ đê 
điều, trôi nhà hại cửa, tiếng sóng kêu ầm ầm nghe long tai váng óc, lại nghe những cá dữ dưới bể 
tru lên những tiếng gớm ghê, làm cho ai nấy vía lạc hồn kinh, ăn không ngon, ngủ không an, 
lòng trí những bàng hoàng khiếp sợ, nên mặt mày tái mét như thây ma, ngồi trông cho qua thời 
kỳ ghê gớm. 


Ôi! Lưỡi nào kể cho xiết, bút nào viết cho cùng những sự gian nan, khốn khó trong những 
ngày ấy, là ngày Chúa nổi cơn thịnh nộ đề oán tội loài người. Bởi Chúa nỗi cơn thịnh nộ, thì cả 
trời đất cũng hợp ý cùng Chúa mà phản kích loài có tội: Pugnabit cưm illo orbis terrarum contra 
Insensafos (Sap. V, 2T). 


Thiên hạ thấy vậy, thì chắc rằng ngày tận thế không xa, ngày công phán hòng đến; bỗng 
chốc thấy lửa sinh diêm bởi trời sa xuống thiêu đốt bầu thế gian, cùng mọi công việc nhân loại, 
hợp như lời thánh Phêrô đã chép: Elemenfa calore solvenfur, ferra qufem et eaqude In iDSđ Sunf 
opera, exurenfur (II Petr. II; 10). Ai nấy hoảng hốt, tìm phương thoát nạn, song kẻ thì bị lửa 
thiêu, người thì lậm nước ngập không ai còn sống sót, quả như lời Hội-thánh hát: Dies irae, đies 
illa, solvet saeclum in favilla: Đến ngày Chúa nôi cơn thịnh nộ, thế gian đồ sộ bỗng Ø1ở nên ø1o. 
Ấy thật là ngày gian nan, là ngày khôn khó, calamitatis et Iiseriae; gian nan khôn khó chung 
cho loài người hết thảy bất câu lành đữ, vì tội lây vạ tàn. Song rồi thì lành được vinh quang, dữ 
lại càng khốn khổ, vì tận thế xong, liền khai trường công phán, là phán xét chung. 


L H.Ây là Dies magna et amara valde, là ngày rất cả thê, là ngày rất đắng cay, cả thể vì là 
cuộc lớn lao xưa nay ta chưa từng thây, đăng cay vì là cuộc hãi hùng xưa nay ta chưa từng nghe; 
cả thê cho kẻ lành, đăng cay cho kẻ dữ. 


Ta hãy xem ngày Ấy, cả thể là dường nào! Loa thần kíp giục, tiếng lạ nổi ran, khắp mồ mả 
muôn dân, đều sông lại tể tựu trước tòa phẩm phán: Tuba mirum SD4T&€HS SOnMm per sepulchra 
regionum, coget omnes ante thronum. Nào có ngày nào cả thê đường ấy? Bao nhiêu kẻ đã chết từ 
tạo thiên lập địa cho đến khi Ấy, đều sống lại hết. Dù xác nào đã phải hùm nhai cá nuốt tiêu tan đi 
rồi, Chúa phép tắc vô cùng cũng sẽ cho quy hợp lại mà sống lại, để đồng được thưởng, đồng chịu 
phạt với linh hồn. Vì chưng khi ta làm lành hay là làm đữ, thì có cả xác cả hồn làm với, không 
phải hồn làm mà thôi. Cho nên nếu chỉ phạt hồn mà để xác vô can, thì là sự bất công, không thể 
Chúa để vậy được. Vậy Chúa sẽ cho hôn kẻ lành lên thiên đàng và hồn kẻ đữ trong hỏa ngục, 
đều về cõi trần nhập cùng xác cũ mà sống lại. 


Ôi! Sự cả thể là dường nào? Tiếng loa vừa thối, thì các nơi nghĩa địa, các chỗ tha ma, hễ nơi 
nào đã có thây kẻ chết, thì đều ngóc đầu chỗi dậy, ra khỏi mồ; Canet enửn tuba, eÍ morii 
resurgeni. Kê từ ông Adong cho đến một trẻ con sẽ sinh ra sau hết, thì biết là mấy ức ức triệu 
triệu con người đều sống lại mà tựu trường thấm phán. Ôi! Thật là ngày cả thể. Dies 
magna, trong thiên hạ chỉ có một lần. Khi ấy xem vào xác người ta liền biết ai lành ai dữ: kẻ lành 
sông lại, xác sáng láng hiển vinh, mặt mày tươi cười vui vẻ, cất tiếng hát mừng tạ Chúa chí tôn. 
Còn kẻ dữ, thì xác xấu xa đen đủi, cả mình nực mùi hôi hám thối tha, cất tiếng than van trách 
mình vô phúc. Ấy là điều cả thể cho kẻ lành, mà đăng cay cho kẻ dữ, thật thì kẻ dữ không muốn 
sông lại, không muốn ra mặt, nó kêu la tru trếu mà rằng: “Hỡi núi non lèn đá, hãy đỗ xuống, vùi 
ta cho khuất mặt Đắng ngự trên tòa” (Apoc. VI, 16). Song nó không thể được như tình sở 
nguyện, vì các thiên thần sẽ kéo nó lại một nơi, đứng với ma quỷ bên tả tòa phán xét. Còn kẻ 
lành thì vui vẻ theo thiên thần chỉ nơi cho đứng bên hữu. Áy thật là ngày rất cả thể, kinh khủng. 


6 | BÀI GIẢNG 


Khi muôn dân thiên hạ đã tề tựu một nơi, lành dữ biệt nhau phân ra hai cánh, bỗng chốc cửa 
trời mở ra, Đức Chúa Giêsu sáng láng uy nghi hiện xuống, chín phẩm thiên thần theo hầu, có 
Đức Bà theo Đức Chúa Giêsu, xứng vì Nữ vương thần thánh. Ngọn cờ vua cả phút trương ra. 
Thánh giá nhiệm mầu rực rỡ: Vexilla Regis prodeumt fulget crucis mysterium. Lại nghe tiếng đàn 
ca xướng hát, uy nghỉ sang trọng là đường nào. Khi ấy kẻ lành ngửa mặt lên trời cất tiếng mừng 
vui, tung hô vạn tuế; còn kẻ dữ thì sắp mặt xuống đất, buồn dầu hồ thẹn, tru trêu than van. 


Judex ergo cum sedebit... Vậy Đãng phán xét vừa an tọa, sự ấn vi trong dạ cũng tỏ bây, 
chăng để qua sự gì đở hay, mà không thắng tay thưởng phạt. Chúa cho ai nấy đều hay biết mọi 
việc lành đữ mỗi người như giãi ra trước con mắt vậy. Kẻ lành được hân hoan vinh hạnh, kẻ dữ 
thì xấu hồ thẹn thuồng, không lưỡi nào kê xiết. 


Hõi người tội lỗi, rầy mày ân giấu mặc tình, tìm nơi kín đáo mà phạm tội, phạm rồi thì giấu 
chắng xưng; nhưng đến ngày ấy không giấu gì được: Tunc nihỉl est opertum, quod non 
revelabiur(Math. X, 24). Chúa thông minh vô cùng thấu biết mọi sự, đến ngày Chúa cũng cho 
mỗi người thấu biết trong lương tâm kẻ khác như vậy. Ây là ngày phán xét chung. 


Khi mọi người đã biết rõ mọi sự như vậy đoạn, Chúa bẻn tỏ mặt hiền lành vui vẻ mà phán 
cùng kẻ lành rằng: Ở chúng con, là kẻ Cha Ta đã chúc lành, chúng con hãy lên hưởng nước thiên 
đàng đã sắm cho chúng con từ thuở thiên địa sơ khai... chúng con đã vui lòng chịu khó, để ép xác 
lập công v.v. 


Đoạn người trở mặt uy nghiêm thịnh nộ mà phán cùng kẻ đữ rằng: Hỡi bay là loài vô phúc, 
hãy xê ra khỏi mặt Ta mà vào lửa hằng cháy đời đời... Bấy giờ ma quý gầm thét như sư tử mà 
kéo kẻ dữ xuống hỏa ngục. Ôi một cuộc gớm ghê là đường nào. Từng ức từng triệu tù phạm, mặt 
mũi xấu xa đen đủi, cả mình đầy lửa phủ bao. Còn lý hình: đề lao là ức triệu ma quỷ, độc ác dữ 
dẫn, kéo lôi lũ tù phạm đến cửa hỏa ngục, rồi xô nhào xuống biển lửa thảm sầu đầy muôn vàn 
hình khổ. Ôi! Đắng cay là đường nào! Đắng cay đời đời kiếp kiếp. 


Còn kẻ lành thì mặt vui hớn hở, mừng rỡ hỷ hoan, chắng khác thể một đạo binh thắng trận 
khởi hoàn, hợp cùng chín phâm theo Chúa cùng Đức Mẹ ngự lên thiên quôc mà hưởng phúc đời 
đời cả hai phân hôn xác. 


Ở anh em; ây là sự Chúa đến lần sau hết. Hội thánh muốn cho anh em nhờ sự đến ây mà kinh 
sợ, để lo lắng mà rước Chúa đến ba lần trước. Ba lần trước Chúa đến cách nhân từ hiên hậu, vì 
Chúa đến mà ban ơn, đến mà ở cùng ta cho được giúp ta nên thánh. Còn lần sau thì đến cách uy 
nghiêm mà phán xét; muốn khỏi kinh sợ ngày phán xét uy nghiêm, thì rầy hãy lấy lòng sốt sắng 
rước lấy ơn cứu chuộc, rước lẫy ơn nghĩa thánh, rước lấy Đức Chúa Giêsu ngự trong phép 
Thánh- Thẻ, mà ra sức nên thánh một ngày một hơn. Ắt ngày sau sẽ được vui mừng xem Chúa 
ngự xuống phán xét và theo Chúa ngự trên thiên đàng hưởng phúc vô cùng, thanh nhàn muôn 
kiếp. Amen. 


7 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT THỨ II MÙA ÁT 
Đức Chúa Giêsu làm chứng mình là Đắng Cứu thế 
Bài Phúc-âm Mt 11, 2-10 


Lúc đó Gio-an đang ngôi tù ngục biết công việc Đẳng Ky-tô làm liễn sai môn đệ đến thưa 
Người răng: “Thày có phải là Đảng (Các Tiên trì bảo) sẽ đến hay chúng tôi phải đợi ai khác? ” 


Chúa Giêsu phán với họ rằng: “Hãy về thuật cho Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: 
người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, người điếc được nghe, người chết 
sống lại, kẻ nghèo khó được nghe tin lành. Phúc thay người không vấp phạm vì ta. ” Trong khi họ 
ra vê, Chúa Giêsu nói với dân chúng về ông Gio-an: “Các ngươi đi xem gì trong rừng văng? 
Cây sậy lung lay trước gió chăng? Thế thì đi xem gì? Người ăn mặc xa hoa chăng? Kìa người ăn 
mặc xa hoa ở trong cung điện nhà vua. Thể thì đi xem gì? Đáng Tiên tri chăng? Phải, nhưng ta 
bảo thật các ngươi, lại còn hơn tiên tri kia. Vì ông là người đã được lời chép rằng: Nay Ta sai 
sứ thân của ta đi trước mắt các con, để dọn đường cho con. ” 


Ở anh em yêu dâu, 


Anh em vừa mới nghe bài Phúc-âm thuật lại sự ông thánh Cñoan Baotixita đang ở trong tù 
sai kẻ đến hỏi Đức Chúa Giêsu có phải là Đắng cứu thế Đức Chúa Trời sai chăng. Đức Chúa 
Giêsu chăng trả lời theo điều hỏi, một bảo kẻ thừa sai về thuật lại cho Gioan những sự mắt thấy 
tai nghe, là: kẻ mù được xem, kẻ què được đi, kẻ phong được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết 
sông lại, kẻ khó được nghe giảng tin lành... 


Trước hết, anh em phải biết rằng: Thánh Gioan sai kẻ đi hỏi, chẳng phải vì người còn hồ 
nghi về Đức Chúa Giêsu đâu: người đã chào mừng Đức Chúa Giêsu từ thuở còn trong lòng mẹ, 
người đã nhân Đức Chúa Giêsu khi làm phép rửa, và đã gọi Đức Chúa Giêsu là cao-dương Thiên 
Chúa:Ecce agnus Dei, không lẽ người còn hồ nghi nữa. Nhưng người thấy trong môn đệ mình có 
kẻ còn nghỉ nan, thì người sai đi xem cho biết mà vững lòng tin. 


Đức Chúa Giêsu chăng lấy lời nói mà đáp lời hỏi, chỉ lấy việc làm mà trả lời. Cách như 
Người bảo kẻ thừa sai rằng: Bay hãy về thuật cho Gioan những điều bay tai nghe mắt thấy, thì 
ông Gioan sẽ biết Ta có phải là Đắng Cứu thế hay chăng. Sự lây lời nói mà xưng mình là đắng 
nọ vị kia, thì chưa chắc đáng tin và có khi cũng là lừa dối. Mahomet xưa xưng mình là tiên tri cả 
Đức Chúa Trời sai người ta xin ô ông làm một phép lạ gì để làm chứng lời mình, thì ông rằng: Đức 
Chúa Trời sai ta đi giảng, không sai ta làm phép lạ. Đức Chúa Giêsu chẳng nói như vậy đâu, một 
lấy việc làm cùng cách ăn nết ở và đạo lý của mình mà làm chứng mình là Đắng Ky-tô Đức 
Chúa Trời sai xuống cho thiên hạ, không còn phải đợi trông đẳng nào nữa. 


lỆ Đức Chúa Giêsu lấy việc mà làm chứng mình là Đắng Cứu-Thế. Không chứng nào chắc 
chắn bằng việc làm: Việc làm như máy truyền thần, con người mặt mũi hình dạng làm sao, thì 
máy cũng truyền ra làm vậy. Xem nơi hình máy đã chụp, liền nhận được là ai. Đức Chúa Giêsu 
ví việc làm là như quả: xem quả liền nhận biết cây, xem việc làm liền biết người là thể nào. 


Các thánh Tiên-tri, nhất là Tiên-tri Isaia đã nói trước việc Đắng Cứu-Thế sẽ làm. Người sẽ 
làm cho kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ què được đi v.v. Mà nay Đức Chúa Giêsu làm 
được các việc thể Ấy, là chữa đã mọi tật bệnh, trừ quỷ cho những kẻ bị ám, làm cho kẻ chết sống 
lại v.v. Ấy là những việc sức loài người không thể làm được. Chính dân Giudêu, khi xem thấy 


8 | BÀI GIẢNG 


phép lạ Chúa làm, thì cũng hô lên rằng: “Bao giờ Đắng Cứu-Thế đến, thì bất quá người cũng làm 
những việc thế, lẽ đâu làm được hơn?” (Joan, VII, 31). Ông Nicôđêmô là một người thông minh 
thuộc về phái Pharisiêu, cũng xưng tỏ tường trước mặt Đức Chúa Giêsu rằng: “Kính Thày, chúng 
tôi biết Thày là Đắng Đức Chúa Trời sai đến, vì các phép lạ Thày làm đó, không ai có thể làm 
được, chỉ có một kẻ Thiên-Chúa ở với, thì mới làm được” (Joan, IH, 2). 


Người kia mù quáng từ thuở bình sinh, Đức Chúa Giêsu làm cho nó được thấy, nó xưng 
phép tắc Đức Chúa Giêsu, mà phái Pharisiêu đe nẹt nó, nó chăng sợ mà nói rằng: “Xưa nay chưa 
từng nghe ai làm được cho kẻ mù từ thuở bình sinh xem thấy, nếu kẻ ấy không phải bởi Thiên- 
Chúa mà đến thì không làm được như thê é” (Joan IX; 32, 23). 


Vậy đã rõ các việc Đức Chúa Giêsu làm, thì chỉ có một Thiên-Chúa làm được mà thôi, cho 
nên phải xưng rằng Đức Chúa Giêsu là Đắng Cứu-Thế Đức Chúa Trời đã hứa ban cho thiên hạ. 
Lại cứ theo thời kỳ các thánh Tiên-tri đã nói trước, thì vừa là thời kỳ Đắng Cứu-Thế phải đến. 
Vậy một là phải nhận Đức Chúa Giêsu là Đắng Cứu-Thé, hay phải nhận một Đắng nào khi ấy. 
Song khi ấy chăng có Đắng nào khác làm được những việc như Đức Chúa Giêsu. Có ông thánh 
Gioan Baotixita giảng dạy khôn ngoan, nết ở đạo đức; đến đỗi có kẻ ngờ kẻ người là Đắng Cứu- 
Thế; song người xưng tỏ rằng, tôi chăng phải là Đắng Kytô, tôi chỉ là kẻ tiền hô dọn đàng cho 
Người (Luc. II, 15, 16). 


Vậy các việc cùng các phép lạ Đức Chúa Giêsu làm thật là lý rất mạnh làm chứng Người là 
Đâng Cứu-Thê thiên hạ đợi trông không có Đâng nào khác nữa. 


Vì vậy Đức Chúa Giêsu phán tỏ cùng dân Giudêu rằng: “Các việc Ta làm, thì làm chứng cho 
Ta là bởi Đức Chúa Cha saI, nêu Ta chăng làm các việc như Đức Chúa Cha thì bay chớ tin Ta 
làm chi; nhưng ta đã làm, thì nêu bay không muôn tin Ta, ít nữa hãy tin các việc Ta” (Joan, V. 
36). 


Ay Đức Chúa Giêsu lây việc làm mà làm chứng vê mình là như thê. Người còn lây cách ăn 
nêt ở mà làm chứng mình là Đâng Đức Chúa Trời sai. 


I. Đức Chúa Giêsu lấy cách ăn nết ở mà làm chứng về mình làm sao? Cách ăn nết ở Đức 
Chúa Giêsu thật là rất thánh, không ai bắt nét được điều 8Ì, đến nỗi Người chẳng ngại nói cả 
tiếng trước mặt dân Giudêu là kẻ thù nghịch cùng Người răng: Ai trong chúng bay bắt lỗi 
Tao được điều gì: Quis ex vobis arguet me de peccaro? Nhiều lần những kỳ mục trong phái 
Pharisiêu kiếm dịp để dòm xét Người có nói làm điều gì trái luật để bắt tội Người: song nó 
chẳng nghe thấy được điều gì, còn những điều nó hạch sách, thì là những điều chăng đáng 
trách, hoặc kẻ trách vì không hiểu luật hoặc bởi có lòng độc. Thí dụ như nói trách Chúa làm 
phép lạ ngày thứ 7, trách Chúa sao ngồi đồng bàn với kẻ có tội, sao Chúa để cho kẻ có tội 
đến gần mình, v.v. Mỗi lần nó trách như vậy, thì Đức Chúa Giêsu đã phân giải cho nó hiểu, 
mà nó không thể đáp lại được. 


Đức Chúa Giêsu ăn ở cách thanh sạch, không bắt lỗi Người được điều gì, nên khi quân 
Giudêu muốn cho Philatô làm án xử tử Người, thì nó cũng không tìm được lỗi gì mà cáo. Nó đã 
phải dùng những chứng dối; song các chứng chẳng hợp nhau, vì vậy nên thày cả Cai-pha cùng 
các thày cả lên án tử cho Người vì một lẽ Người xưng mình là Con Đức Chúa Trời. Ấy là Người 
đã phải án tử vì Người đã nói sự thật; mà sự thật ấy thì đã có chứng lời các thánh Tiên-trI và các 
phép lạ Đức Chúa Giêsu làm. 


9 | BÀI GIẢNG 


Chính quan Philatô đã ép tình mà làm án tử cho Đức Chúa Giêsu, thì cũng đã rửa tay mà 
phân phô trước mặt mọi người rằng: “Ta vô can trong việc đổ máu người nhân đức này: 
Innocens ego sum a sanguine justi hujus.” Ấy quan Chánh án sau khi đã hết sức tra cứu, thì đã 
phải tuyên bố Đức Chúa Giêsu là người nhân đức, thì có lẽ gì mà nghi nan về cách ăn ở thanh 
sạch của Đức Chúa Giêsu, vì Người hằng ăn ở thanh sạch và Người hằng giữ trọn lề luật, và hễ 
việc gì Người khuyên dạy người ta làm, thì Người đã làm gương trước, cho nên mọi lời giảng 
đối với việc Người làm thì rất có thế lực: Potens in opere et sermone (Luc. XXIV 19). 


Bởi Đức Chúa Giêsu hằng ăn ở thanh sạch cùng làm gương sáng mọi nhân đức, nên Người 
chẳng ngại mà phán cùng các Tông đồ mình rằng: Bay hãy học cùng ta. Discite a me... Ta đã làm 
gương cho bay, Exemplum dedi vobis (Joan XVIII, 15). Ấy chẳng những phép lạ Đức Chúa 
Giêsu làm, lại cách ăn nết ở Người càng chứng tỏ Người là Đắng Cứu-Thế Đức Chúa Trời sai 
xuống cho thiên hạ. Nay ta nghiên cứu về đạo lý Đức Chúa Giêsu giảng dạy, thì lại càng chứng 
tỏ Người là Đắng Cứu-Thé. 


lễ Đạo lý Đức Chúa Giêsu làm chứng Người là Đắng Đức Chúa Trời sai. Đức Chúa Giêsu 
đi giảng đạo khắp cả Judea, Người giảng giữa công chúng mọi người đều nghe biết, đạo Người 
dạy tuy cao sâu mầu nhiệm, song Người giảng giải cách đơn sơ, mọi người đều nghe hiểu, vì 
Người giảng dạy bề ngoài mà Người cũng ban ơn soi sáng thúc giục bề trong, cho nên người ta 
dễ tin phục. 


Các điều Người giảng dạy, thì rất chân chính, hợp với lề luật đạo cũ cùng với các thánh 
Tiên-tri, lại cũng hợp luật tự nhiên. Người dạy cho ta biết Đức Chúa Trời là Đẳng tựụ-hữu hằng 
có, là Đẳng phép tắc vô cùng, lòng lành vô cùng, mà cũng là công bình vô cùng. Người lại dạy ta 
cho biết tính loài người yếu hèn và hằng lâm phải những sự gian nan; còn thê gian thì đảo điên 
dối trá và ma quỷ thì là kẻ thù nghịch loài người. 


Người cũng dạy cho biết: Nhân sinh hà tại; tại thế hà như, hậu thế như hà. Vì vậy Người lại 
dạy cho biết nghĩa vụ đối với Chúa, đối với gia-đình, đối với xã-hội, đối vỚI mỗi cá-nhân và đối 
với bản thân là thế nào; Người cũng dạy cho biết phải giữ mình kẻo mắc phải tà thuyết phỉnh 
phờ. 


Thật chăng có Đắng nào giảng khôn ngoan và phép tắc như Người, đến nỗi khi nhân dân 
nghe Người giảng dạy, thì lấy làm bỡ ngỡ, vì lời Người giảng là phép tắc lắm: cho nên dân 
chúng đều kháo láo với nhau răng: Chưa từng có ai giảng được như ông này (Mti. VII, 28). 


Thuở Người mới 12 tuổi, thì Người ở lại trong đền thờ mà nghe cùng hỏi Đạo-lý với mấy 
thày Tiên-sĩ, thì mây ông ây đã sửng sôt, khi nghe Người vân đáp cách khôn ngoan lạ lùng. 


Giáo-lý Đức Chúa Giêsu dạy lại là một giáo-lý cực thánh, nghịch cùng tính hư xác thịt và 
trái thói xâu thế gian: Thói thế gian cầu phú quý vinh hoa, tính xác thịt ưa dục tình, tửu sắc, mà 
giáo-lý Đức Chúa Giêsu thì dạy ăn ở khó khăn khiêm nhường, giữ mình thanh sạch nết na, V.V. 
Bởi vậy cho nên thế gian chẳng những không bênh vực, lại ra sức đánh đồ. Song le tôn-giáo 
Người hằng cứ vững an nếu không phải bởi trời thì chăng được như thế. 


Vậy ta hãy tin thật Đức Chúa Giêsu là Đắng cứu thế Đức Chúa Trời đã sai xuống mà chuộc 
tội cho thiên hạ, và hết lòng sốt săng thờ phượng Người. Lại phải bắt chước Người mà lấy cách 
ăn nết ở, lời nói việc làm mà làm chứng ta là kẻ có đạo Chúa Kytô; ta xưng mình có đạo mà 
ngôn hành tương phản, thì càng thêm buộc tội cho ta mà chớ. Nhược bằng ngôn có hành, hành có 


10 | BÀI GIẢNG 


ngôn, thì sẽ nên xứng môn-đệ Đức Chúa Giêsu ở đời này, và sau sẽ vê cùng Đức Chúa Giêsu 
trên thiên đàng. Amen. 


11 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT THỨ III MÙA ÁT 
Phải biết mình và phải nhớ Chúa 
Phúc-âm jJoa 1, 19-22 


- Khi ấy người Do-thái cử mấy tư-tễ và Lê-vi từ Giê-ru-sa-lem đến với ông Gio-an Bao-ti-xi-ta 
để hỏi ông rằng: ông là ai? Ông xưng ra chớ không chối, ông XƯNg rằng. Ông không phải là Ki- 
tô (Cứu thê). Họ lại hỏi rằng: Thể ông có phải là E-lia không? Ông đáp: không. Ông có phải là 
đẳng Tiên tri không? Ông đáp: không. Họ lại nói: Vậy ông là ai để chúng tôi nói lại với người 
đã cử chúng tôi đến? Ông nói về chính ông thế nào? Ông liền tuyên bố: Tôi là tiếng kêu trong 
rừng vắng: hãy sửa đường cho Chúa, như lời tiên trì I-sa-ia đã nói. 


Những người được cử đi đó là người biệt phái. Họ lại hỏi: Nếu ông không phải là Ki-tô, 
không phải E-lia, cũng không phải là đẳng Tiên-tri sao ông lại làm phép rửa? Ông Gio-an trả 
lời: Tôi rửa bằng nước, song có Đắng ở giữa các ông mà các ông không biết: Chính Người đến 
sau tôi và tôi không đáng cởi dây giáy cho Người. Các việc ấy xây ra ở Bê-tha-nia, bên kia sông 
Gio-ãa-nô, chỗ ông Gio-an làm phép rửa. 


Ở anh em yêu dâu! 


Bài Phúc-âm nghe đọc sáng nay thì đối với bài Phúc âm anh em nghe đọc Chúa nhật tuần 
trước: Bài Phúc-âm thuật việc thánh Gioan sai môn đệ đến hỏi Đức Chúa Giêsu có phải là Đắng 
Cứu thế chăng; mà trong bài Phúc-âm sáng nay thì dân Giudêu sai người đến hỏi ông thánh 
Gioan có phải là Đắng Cứu thế chăng. Nhưng trong cả hai bài ta thấy rõ thánh Gioan đã làm trọn 
nghĩa vụ đắng Tiền hô là thế nào. Vốn chức Tiền hô Đắng Cứu thế cũng là chức trọng lắm, cho 
nên Đức Chúa Giêsu đã phán tỏ Người là trọng hơn các thánh Tiên tri, lại rằng: Trong các nam 
nhi sinh bởi phụ nhân thì chẳng có ai trọng hơn Gioan. Song thánh Gioan nghĩ mình đối với 
Chúa, thì mình chẳng đáng giá gì, mình chẳng đáng làm tên tớ mạt xỏ giầy cho Chúa. Vì Chúa là 
Đắng hằng có đời đời và hằng ở giữa ta luôn. Nếu ta biết nghĩ đến mình như thế và hằng nhớ 
Chúa ở giữa ta như vậy, ắt ta ở khiêm từ đức hạnh và hằng nhớ Chúa mà phụng sự cho trọn đạo 
tôi con mà chớ. 


Vậy: 


IL LTa phải biết nghĩ đến mình. Tu quis es? Quid dieis de teipso? Mình là ai? Mình nói về 
mình làm sao? Mình có phải đắng nào cao trọng chăng? Dù mình có dự hàng chức sắc đi 
nữa, thì cũng chăng đáng kề là gì trước mặt Chúa. Huống nữa là mình đức có ít, mà tội thì 
nhiều, tài trí chẳng có bao nhiêu, mà tính hư thì khôn xiết kẻ, thì lẽ gì mà dám khoe, dám cậy 
mình. 


Giá như mình có tài cao đức cả, thì cũng không có lẽ mà khoe mình; giả như mình được lộc 
lớn quyền sang, thì cũng không đủ lẽ mà cậy thế. Vì chưng cả hồn xác ta cùng mọi sự trong 
người ta, thảy là Chúa cả ban, là của ta lĩnh bởi tay Chúa. Thánh Phaolô quở trách kẻ không biết 
nghĩ thì rằng: “Nếu mày không lĩnh thì nào mày có đí gì? Mà mày đã lĩnh, thì nhân sao mà khoe 
khoang dường bằng mày không lĩnh đí gì?” (Cor. IV, 7). Đứa nghèo khó kia không còn áo che 
thân, nhờ có người nọ cho mượn mà mặc đỡ thời, tên ây mặc áo đi ra thì khoe trẻ, như vậy có 
đáng chê cười chăng? Nay ta mắc ơn Chúa, mang nợ Chúa, thì khoe trẻ, cậy mình làm sao. 


12 | BÀI GIẢNG 


Cho dù giầu sang tước lộc cùng mọi sự sung sướng ta được ở đời này là của ta đi nữa, thì 
cũng chẳng đáng giá gì đó mà khoe khoang cậy mình vì chưng lời Thánh kinh đã nói: Mọi sự 
thảy đều là phù vân. Thánh Gioan kim khâu cũng nói Tăng: “Giầu có, tước lộc, vui sướng thế 
gian là bụi bay, là tro tàn, là khói xông lên, là bóng xế lại, là lá khô, là hoa héo, là giâc chiêm 
bao, là đồ chơi lũ trẻ, là mảy lông bay phất phơ, là dòng nước chảy cuồn cuộn.” Thánh nhân nói 
như thế cho ta hiểu vinh hoa phú quý là gì, kẻ mê theo nó là gì. 


Vinh hoa, phú quý cùng mọi sự vui sướng ở đời đã không làm cho ta phỉ tình, toại chí, là 
giống phù vân, lại làm cho kẻ mê nó lâm nhiều điều cực lực. Vì vậy mà Thánh kinh nói: Mọi sự 
thảy phù vân, lại làm cho tâm thần cực lực: Universa vanitas et afflictio spiritus. (Eccle. X, 14). 
Đức Chúa Giêsu lại sánh của đời với gai góc, hay đâm xóc, mà xóc cho tới trong trí trong lòng. 


Vậy hỡi người, là kẻ mê theo những sự thể ấy. Hãy hỏi mình là ai, mà mê theo những sự thê 
ây. 

Minh là hình ảnh Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời dựng loài người nên giống hình ảnh 
mình. Minh là loài Chúa dựng nên đê kiêm những sự cao thượng hơn, ây là cho được tìm kiêm 
những sự vui vẻ trên trời. 


HỡiI người, hãy hỏi mình, khi mình theo vật dục thì mình là a1? Âu là khi ây mình trở nên 
loài súc vật, không hiệu phâm giá loài người là đí gì. Hði người mê theo rượu chẻ, nha phiên, mà 
say sưa mê mân, đã hao hại thân xác, lại thêm tan nát cửa nhà, hãy hỏi mình là a1? 


Tôi xưa xảo hữu, mà rây bữa đói bữa no, tôi rây là người mât giá trị: người ta cho là tên mi 
rượu chè, là lão nghiên nha phiên. 


HỡiI người giáo hữu, hãy hỏi mình là ai? Mình là kẻ đã được làm con Đức Chúa Trời cùng 
con Hội thánh và sẽ được gia tài làm một cùng Đức Chúa Giêsu. 


Quid dicis teipso: Vậy bây giờ mình nói về mình làm sao? Mình có nói được về mình răng: 
Tôi thật là loài người, vì tôi hăng ra sức ăn ở cho xứng loài người, tôi khinh chê mọi sự giả trá 
đời này là đât nước muông chim mà kiêm tìm phúc thật trên trời mà thôi. 


Mình nói về mình làm sao? Có nói được về mình răng: Tôi là người bồn đạo Chúa Ky-tô, tôi 
ra sức nên giống Đức Chúa Giêsu trong cách ăn nết ở, trong lời nói việc làm chăng? Ôi nếu ta 
chẳng nói được về mình như thế, ắt phải nói về mình rằng: Tôi là loài người ăn ở như loài vô tri 
giác, chẳng biết xét sự thị phi. Tôi là con nhà giáo hữu, mà ăn ở như kẻ bên lương, có khi lại kém 
hơn nữa. 


Vậy thì sao người ta chăng ăn ở xứng bậc mình như vậy, âu là vì người ta chăng nghĩ tới đến 
mình, lại cũng chăng nhớ đên Chúa. Bởi đó ta muôn ở cho xứng loài người và cho nên con nhà 
có đạo, thì chăng những phải năng nghĩ đên mình, lại chăng năng nhớ đên Chúa. 


L. II.Phải năng nhớ đến Chúa. Thánh Gioan trách dân Giudêu rằng: Người đứng giữa phô 
ông, mà phô ông chăng biết, Medius vestrum setetit quem vos nescitis. Biết mấy người giáo hữu 
cũng đáng trách như vậy, vì tiếng rằng con nhà giáo hữu, tiếng rằng làm môn đệ Đức Chúa 
Giêsu, mà chẳng hề nhớ đến Đức Chúa Giêsu ở giữa mình. Biết mây lần đáng Đức Chúa Giêsu 
quở trách rằng Ta: ở cùng bay lâu ngày dường ấy, mà bay chẳng biết Ta (Gioan XIV, 9). Nhiều 
kẻ ngờ rằng mình đã biết Đức Chúa Giêsu, song ra thực hành, thì như không biết vậy. Biết Đức 
Chúa Giêsu như người biết sử, thì đời nay dù nhiều người vô đạo cũng biết, Chúa Giêsu đã phán 


13 | BÀI GIẢNG 


ngày sau sẽ có nhiều người xưng mình biết Đức Chúa Giêsu và lấy danh Đức Chúa Giêsu mà trừ 
quỷ v.v. Song Đức Chúa Giêsu sẽ phán cùng nó rằng: “Ta chăng biết bay; Nescio vos.” Đức 
Chúa Giêsu biết nó lắm chứ; song người răng không biết, nghĩa là không nhận biết, không mến 
yêu. Nay người giáo hữu chẳng biết Đức Chúa Giêsu cũng thế, nghĩa là tuy có biết Người, song 
xem ra như chẳng nhận cũng chẳng mến yêu Người. Bởi chẳng mến yêu, thì cũng chắng hề nhớ 
đến; chăng nhớ đến một Đắng hằng ở giữa ta, hằng xem sóc lo lắng cho ta, thì thật là một điều vô 
tình, là một điều đáng trách lắm. 


Ở anh em, Đức Chúa Giêsu ở giữa anh em làm sao? Đức Chúa Giêsu ở giữa anh em có nhiêu 
cách. 


I. Đức Chúa Giêsu ở giữa anh em, vì Người cũng có bản tính Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi 
vậy. Người ở khắp mọi nơi, cho nên cũng ở giữa anh em, mà không mấy khi anh em nhớ đến 
Người. 

2.. Đức Chúa Giêsu ở giữa ta, vì Người hằng ở cùng Hội-thánh, như lời Người phán rằng: Kìa 
Ta ở cùng bay cho đến tận thế. 

3.. Đức Chúa Giêsu ở giữa anh em trong các đắng Bề trên: trước hết là trong Đức Giáo-Hoàng, 
rồi thì các đẳng Giám-mục, Linh-mục; Người ở trong các đắng ấy, để xem sóc, dạy dỗ, dắt 
dìu, chỉ dẫn đàng rồi linh hồn cho anh em. Vì vậy cho nên Người phán cùng các đẳng ấy 
rằng: Ainghe bay, â ấy là nghe Ta, ai khinh bay, ây là khinh Ta. Vì sao trong anh em có kẻ 
ngô nghịch, nói lời vô phép ngạo mạn phạm đến các Đắng xem sóc linh hồn anh em? Chẳng 
qua là vì những kẻ ấy chẳng nhớ Đức Chúa Giêsu ở trong các Đắng ấy. Giả như Đức Chúa 
Giêsu hiện ra mà truyền bảo sự gì cho anh em, thì anh em sẵn lòng vâng lời tức thì. Nhân sao 
khi các Cha truyền bao sự quan hệ cho anh em, anh em chăng sá màng, có khi lại buông lời 
phản đối? Ấy là vì anh em không nghĩ Đức Chúa Giêsu ngự trong các Đắng ấy mà ở cùng 
anh em. 

4.. 4. Đức Chúa Giêsu ở giữa anh em trong những kẻ bần nhân, theo như lời Người phán rằng: 
Bao lâu bay làm phúc cho một người bé mọn này, thì ấy là bay làm phúc cho Ta. Nhiều lần 
Đức Chúa Giêsu đã hiện ra ở giữa kẻ khó hay là trá hình kẻ khó xin của bố thí. Ta chớ từ rẫy 
kẻ khó, kẻo ra như từ rẫy Chúa Đức Chúa Giêsu, hoặc có khi từ rẫy Đức Chúa Giêsu thật 
chăng. 

5...5. Đức Chúa Giêsu còn ở với ta một cách lân ái bội phần, là ở cùng ta trong phép Thánh-Thẻ. 
Chúa ở cùng ta trong hình bánh nhỏ mọn cho được ngự vào lòng mà ở cùng ta; Chúa ở cùng 
ta đêm ngày trong nhà chầu, cho được ủi an giúp đỡ ta. Như vậy mà nhiều kẻ vô tình không 
nhớ Chúa ở giữa mình. 


Ta đừng còn ở vô tình như thế, một phải lấy đức tin mà nhớ Chúa ở cùng ta khắp mỌI nƠI, 
chớ cả dám sự gì lỗi trước mặt Người? Hãy nhớ Chúa ở trong Đắng Bề-trên mà hết lòng cung 
kính, mến yêu và sẵn lòng vâng lời chịu lụy. Hãy nhớ Chúa ở trong kẻ bằn nhân, mà săn lòng 
làm phúc bồ thí. Hãy nhớ Chúa ở trong phép Thánh-Thê mà ân cần chầu viếng, lại siêng năng 
chịu lễ. Như vậy anh em sẽ biết đàng ăn ở cho xứng bậc làm người, cho nên con nhà Công-giáo, 
hẵn sau sẽ được ở cùng Đức Chúa Giêsu mà mến yêu sung sướng đời đời trên thiên đàng. Amen. 


CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA ÁT 
Dọn mình mà rước Đắng Cứu Thế 


14 | BÀI GIẢNG 


Bài Phúc-âm Lc 3, I-6 


Năm thứ mười lăm, đời Thượng-vị Ti-bêri-ô Cêsarê, Pon-xi-ô Pi-la-tô đang làm Tổng trấn 
xứ Giu-đê-a, Hê-do-đê làm Thứ-Vương-trưởng xứ Œa-li-lê-a, Phi-lípn-pê, em vua, làm Thư- 
vương-trưởng xứ l-tu-rê-a và Tra-cô-ni-ti-đê, con Li-sa-ni-a làm Thứ-Vương-trưởng xứ A-bi-lê- 
a, An-na và Cai-pha làm Thượng- tế. có lời Đức Chúa Trời truyền cho Gio-an, con Gia-ca-ri-d, 
trong rừng vắng. Và ông đi khắp miễn sông Gio-ẩa-nô giảng phép rửa và sự ăn năn để được tha 
tội, như lời sám ngôn của Tiên-tri I-sa-i-a. Hãy dọn đường Chúa và san phẳng các lối người đi, 
lắp các thung lũng và bạt các đôi núi, nắn thẳng các lỗi quanh co, san bằng các đường gập 
ghênh; và mọi người sẽ thấy Đẳng Cứu-Thế Đức Chúa Trời sai đến. 


Ở anh em yêu dấu. 


Chúa nhật này là Chúa nhật sau hết mùa Át, qua tuần này thì đến lễ Chúa giáng sinh, vì vậy 
cho nên trong bài Phúc-âm lễ sáng nay nhắc lại sự ông thánh G1ioan rao giảng cùng làm phép rửa 
cho dân được ăn năn cải quá, đê dọn mình mà rước Đâng Cứu thê hòng ra tỏ mình cho thiên hạ. 


về phần ta, thì Chúa Cứu thế đến đã lâu, ta chăng phải còn chờ đợi; nhưng ơn cứu chuộc ta 
đã rước lây được bao nhiêu? Nêu chưa được bao nhiêu, thì là bởi ta chưa dọn lòng cho xứng mà 
rước lây. 


Vậy nhân ngày Kỷ-niệm Chúa Cứu thế giáng sinh năm 19... ta hãy dọn mình cho được chịu 
lây nhiêu ơn Chúa, vì sự dọn mình là sự cân. Song cũng phải biệt cách dọn mình, thì mới trông 
kết quả. 


I. IL.Cần phải dọn mình. Khi vua quan toan đến kinh lý một tỉnh, một làng nảo, ất là huynh 
thứ con em trong tỉnh ấy, trong làng ấy thảy đều tận tâm tất lực sửa sang đường xá, trần thiết 
cung dinh cho trang hoàng nghi vệ, cho xứng ngôi Vương- để hoặc một vị Đại thần. Mà hễ càng 
dọn đẹp nguy nga chỉnh đồn, thì càng tỏ lòng tôn trọng đẳng đến cùng mình; mà đắng ấy thấy 
dân sự nghỉnh tiếp vẻ vang, tỏ lòng mến phục, thì tức nhiên đắng ấy cũng lấy làm vui lòng mà 
ban ân tứ cho cả tỉnh, cả làng. 


Song giả như có tỉnh nào, làng nào, khi đã có tờ công văn sức cho biết như thế, nhưng chẳng 
ai âu tất øÌ, vua đến mặc vua, quan đến mặc quan, chẳng phải lo gì cho lắm, đàng sá dọn suất SƠ, 
quạt cờ chưng lấy lệ. Như vậy thì anh em nghĩ làm sao? Tỉnh ấy, làng ấy có trông nhờ gì ơn vua 
lộc nước chăng hay là lại phải mang tội khinh phiêu thất lễ? 


_ Huồng nữa nay Đức Chúa Giêsu là vua cả trời đất, bởi lòng thương ta, chẳng nề bỏ trời 
xuống, cho được ban ơn xuống phúc cho ta, mà ta khinh phiêu, chăng muốn dọn mình cho được 
rước lây ơn Chúa, thì làm sao? 


Vậy hãy dọn mình; càng dọn mình cho xứng đáng, thì càng được ơn Chúa nhiều. 


L H.Phải đọn mình làm sao? Cứ theo lời thánh Tiên tri Isaia dạy: “Muốn dọn đàng cho 
Chúa đến, thì hãy dọn các lỗi cho thăng, nơi thung lũng thì đắp lên, chỗ gò đống thì hạ xuống, lối 
quanh co thì đọn cho thắng, khúc gồ ghè sửa lại cho bằng.” 

IIL _ 1. Hãy dọn các lỗi cho thăng. Lòng lo, miệng nói, mình làm, ấy là ba lối Chúa sẽ đi qua mà 
ngự vào linh hồn ta. Nếu ba lỗi ấy có lỗi nào không thắng vì tội lỗi đã làm cho quanh quéo, 
thì hãy lấy sự ăn năn mà làm cho thắng. Vì vậy cho nên ông thánh Gioan giảng khuyên 


15 | BÀI GIẢNG 


người ta phải chịu phép rửa mà ăn, năn, đề xin Chúa tha tội lỗi cho. Ta Đây giờ Chúa thương 
thật thà mà xưng mọi tối ra thì lòng lo, miệng nói, mình làm sẽ nên lối ngay thắng cho Chúa 
ngự đến mà ban ơn xuống phúc cho. Vậy ngày áp lễ Sinh-nhật, anh em hãy dọn mình xưng 
tội cho được rước Chúa ngày lễ Sinh-nhật, ặt là Chúa sẽ đến đem xuống nhiều ơn phúc cho 
anh em trong ngày lễ vui mừng ây. 

HI. 2. Các nơi thung lũng hãy đắp cho đầy đủ. Nơi thung lũng là chỉ những sự khuy khuyết trong 
linh hồn; khuy khuyết vì không giữ trọn mười điều răn Chúa cùng sáu luật điều Hội-thánh; 
khuy khuyết vì không giữ toàn nghĩa-vụ; nghĩa-vụ đối với Chúa, nghĩa-vụ đối với mình, 
nghĩa-vụ trong gia-đình, nghĩa-vụ trong xã-hội. Lại bậc nào theo bậc nấy đều có nghĩa-vụ 
riêng theo môi bậc, ai ny đều phải giữ cho trọn, bằng có một nghĩa-vụ nào mà không giữ, 
thì ây là thung lũng đó rôi, ấy khuyết điểm đó rồi. Vậy hãy bồi bổ, kẻo còn chỗ hồ, chỗ hằm, 
thì Chúa không muốn ngự qua đó. Anh em hãy xét: như trong 10 điều răn anh em giữ trọn 9, 
còn l anh em không giữ, thì anh em khuy khuyết đó rồi. Anh em yêu mọi người, chẳng hại gì 
ai, chỉ có một người anh em còn tích hiểm, không ưa nó được, chỉ muốn cho nó cùng căn mạt 
kiếp đi cho rồi; như vậy là khuy khuyết đó rồi, hãy bỏ lòng ấy đi, thì mới được hoàn toàn. 

IV. 3. Các núi non gò đống hãy hạ xuông cho bằng. Núi non, gò đống chỉ tính ngạo mạn kiêu 
căng, lòng tham lam ham hố. Người kiêu căng muốn cho cao, cho nổi hơn người ta: muốn 
quyên cao, chức cả, muốn thiên hạ kính tôn, muốn cho mình trội hơn chúng, không muốn hạ 
mình xuống trước ai, dù trước mặt Bè-trên, thì có lần nó cũng phản đối. Nó là con cháu 
Luxiphe là đứa đã muốn lên cao bằng Đắng chí tôn, thì đã phải hạ xuống tột đáy hỏa ngục. 


Đức Chúa Giêsu ra đời, dù là Chúa cả trời đất, nhưng Người đã hạ mình xuống như một tôi 
tớ rât hèn, nên chăng có thê Người đên cùng đứa kiêu ngạo, như tời Thánh-kinh răng: “Chúa 
hăng chông trả kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho người khiêm nhường” (Jac. IV; 6). 


Núi non gò đống còn chỉ tính ham hồ tham lam; kẻ hà tiện lòng bé hẹp, mà lòng nó tham lam 
thì vô cùng. Dù tiền bạc đây tràn, tợ hồ núi non chất ngất, mà nó chăng hề được phi tình. Nó ví 
như người có bệnh thủy lũng, càng uống nước, thì càng thêm khát; dù bụng đã to bình thình, mà 
nó cũng không kiêng uống. 


Vậy muốn Chúa ngự đến mà ban ơn cho ta, thì phải hạ những núi non gò đống ấy xuống, là 
bỏ tính ham hồ tham lam. Chúa Cứu Thế muốn làm gương cho ta về sự ấy, thì đã đành sinh ra 
hèn hạ khó khăn, nằm nơi hang lừa máng cỏ, tư bề gió lồng. mưa tạt, vấn quanh chỉ có một bức 
khăn. Ta tham lam của cải cho lắm làm chi, của đời chết rồi lại bỏ cho đời, tham lam chi cho 
nhọc lòng nhọc trí, tích trữ làm chi cho nhọc xác nhọc thân? Chúa cho ta có của, thì hãy lây đó 
mà làm phúc làm phận, ấy là như gửi của về trời cho ngày sau hưởng dụng. Như vậy chăng hơn 
là để của cho con cháu sao? Thường thấy của cải của cha mẹ để lại cho con cháu thì cũng đề mối 
rắc rồi rầy rà, làm cho tiền tài phá nhân nghĩa. 


1. 4. Các nơi quanh co hãy đọn cho thắng. Lối quanh co, nẻo vạy vò, ấy là chỉ sự giả hình, sự 
giả dối, hai lòng ba dạ, xuyên tạc đảo điên, diện thị bối phi, khâu tâm bất nhất. Tính tình như 
thế là lối quanh co, Đức Chúa Giêsu không thê qua lối â ầy được mà đến cùng ta, anh em nghe 
trong Phúc-âm biết mấy lần Chúa đã quở trách nặng lời về tính điên đảo giả hình và nói 
quanh co không theo sự thật. Người ví kẻ giả hình là như mồ mả tô vôi, bề ngoài coi trắng 
đẹp, mà bề trong thì tanh hôi gớm ghiếc. Người cũng gọi tính giả hình là men Pharisiêu, và 
Người dạy phải xa lánh. Vì như men pha vào bột, thì làm cho chua bột; cũng một lẽ Ấy, việc 


16 | BÀI GIẢNG 


lành phúc đức ta làm tuy là như bột tốt, nhưng nếu ta pha sự giả hình vào, thì các việc lành 
phúc đức sẽ ra chua hết, không thể Chúa nhậm được. Chúa muốn cho ta khử trừ giống men 
ấy cho tuyệt: thì đã dùng miệng thánh Phaolô mà bảo ta dùng bánh không men là tính thật 
thà chất phác: in azymis sinceritatis et veritatis. 


Cho được chừa các tính quanh co, nói phô tráo trở rậm lời, thì Chúa bảo ta rằng: “Có thì nói 
có; không thì nói không; nêu con nói thêm nữa, thì là bởi lòng xâu” (Math. V. 27). 


Ta muốn rước Chúa đến cùng ta, thì hãy sửa những lối quanh co vạy vọ ấy lại. 


I. 5. Những lối gồ ghề xô xảm thì hãy giọn cho bằng phẳng trơn tru. Có con đường xem xa thì 
thấy bằng phẳng, không có gồ ghè hủng lũng; nhưng khi lại gần, mới biết xô xảm khó đi: đi 
bộ thì đau chân, đi xe thì xóc xác, lại cũng hại xe? Con đường thê ấy chỉ tính mọn dạ, đa 
nghi, khó ăn khó ở; gặp gì chẳng vừa ý, liền buông; có khi lại nghỉ nan xét nét. Khi ai phạm 
đến cách nào, liền xung giận; mà khi đã giận thì khó làm hòa, vì hay cố chấp. Ây là một con 
đường trái hắn với tính hạnh Đức Chúa Giêsu, cho nên có lẽ nào Người qua con đường ấy 
mà đến củng ta. 


Ấy đọn đường cho Đức Chúa Giêsu đến mà ban ơn cho ta, thì phải dọn như vậy. Hãy ăn năn 
dốc lòng tiền khiên cùng tính hư thói cũ, ấy là sửa lỗi cho ngay thăng. Hãy giữ trọn điều răn, ân 
cần nghĩa vụ, đừng để điều nào khuy khuyết, ấy là nơi hầm hồ cho ra bằng phẳng. Hãy bỏ tính 
ngạo mạn kiêu căng, tham lam ham hố, ấy là hạ núi non gò đồng cho ra bình địa. Hãy bỏ tính giả 
hình gian xảo, ây là chữa lỗi vạy vò cho ra chính đính. Sau hết tính khó ăn khó ở, hay hờn giận 
nghi nan, thì chăng khác thể con đường su s¡ khúc khiu, nên cũng phải chừa những tính xâu ấy 
đi, thì ắt là Chúa sẽ vui lòng ngự đến cùng ta, ta sẽ vui mừng rước lấy Chúa cùng mọi ơn Chúa 
có ý phát cho ta trong ngày lễ Sinh-nhật. Như vậy thì được phúc là dường nào. Amen. 


17 | BÀI GIẢNG 


LỄ SINH-NHẬT ĐỨC CHÚA GIÊSU 
Bài Phúc-âm Le 2, 1-14 


Hài ấy, Cê-sa-rê Au-gu-tô ra chiếu chỉ kiểm tra dân số trong khắp thiên hạ. Trong thời Xi-ri- 
nô tổng trấn Sy-ria đã có một lần kiểm tra như thế. Ai nấy đều trở về nguyên quán khai tên vào 
số. Ông Giu-se thuộc dòng dõi Đa-vít, nên đã từ thành Na-za-rét, xứ Œa-li-lê-a, lên đường VỀ xứ 
Giu-đê-a, đến thành của nhà Đa-vít gọi là Be-lem để ghi tên vào số cùng với Maria là bạn ông 
đang có thai. Song khi cả hai cùng ở đó thì Bà Maria đến ngày sinh. Người đã sinh ra con trai 
đâu lòng, lấy khăn bọc con và đặt nằm trong máng cỏ, vì hàng quán không có chỗ trọ. Trong 
miễn đó có những mục đồng thức đêm canh giữ đoàn chiên của mình. Bỗng sứ thân Chúa hiện 
ra và ánh sáng Chúa bao phủ chung quanh. Họ rất sợ hãi, sứ-thân bảo họ: “Hãy an tâm vì ta 
đến bảo cho bay một tin lành sẽ đem lại sự vui mừng lớn lao cho cả dân: ngày hôm nay Đắng 
Cứu-thế, là Đức Ki-tô sinh ra cho các người tại thành vua Đa-vil. Các người cứ theo dấu hiệu 
này: các người sẽ gặp mặt con trẻ bọc khăn nằm trong máng cỏ. ” Bỗng muôn vàn thiên binh 
cùng với sứ thân ca ngượi Đức Chúa Trời rằng: 


“Sáng danh Thiên Chúa trên trời 
Bình an dưới đất cho người lòng ngay. ” 
Ở anh chị em yêu dấu! 


Ta hãy lắng tai nghe tiếng Thiên thần bảo ta rằng: “Nay ta đưa tin mừng cả thể cho anh em 
được biệt: là Đâng Cứu thê đã sinh ra cho anh em, Ecce evangalizo vobis gaudium magnum, 
quia natus est vobis hodie Salvator.” 


Ấy Đắng Cứu thế, các thánh Tổ tông trông đợi đã 4 nghìn năm, trông mãi đời này qua đời 
khác, mà không thấy gì, thì nay đến kỳ Người giáng sinh đã được 19... năm nay rồi; mà ta có thử 
nếm sự vui mừng cả thê ấy chăng? 


Vậy ngày lễ hôm nay ta hãy vui mừng, vì là ngày kỷ niệm Chúa Cứu thế giáng sinh, hãy vui 
mừng và hãy nhớ lại Đâng Cứu thê giáng sinh ây là ai? Và Người đã giáng sinh làm sao? Giáng 
sinh làm gì? 


I Đắng Cứu thế giáng sinh ấy là ai? Ấy là Ngôi thứ Hai: E Verbum caro factum esi, là 
Đắng vô thủy vô chung là con một Đức Chúa Cha, cũng là Đức Chúa Trời thật, là Đắng hằng 
có đời đời, là Đắng phép tắc vô cùng, uy nghỉ vô lượng. Mà nay làm người bé mọn như ta, có 
hồn có xác như ta, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà thành thai trong lòng Đức Nữ đồng 
trinh Maria; khi đã đầy tháng no ngày, liền sinh ra non nớt như ta thuở mới sinh. Ấy là Đâng 
Cứu thế giáng sinh, ấy là một trẻ bé mọn mà có phép tắc; sinh làm người phàm, mà là vua cả 
trời đất, cùng là Chúa chúng tôi. 


Vậy ta hãy hợp cùng các thánh Thiên thần mà thờ lậy Chúa, mà ngợi khen cùng cảm tạ đội 
ơn Chúa, thờ lậy Chúa, vì tuy Người hạ mình xuống như loài thụ-sinh, nhưng Người là Đắng tạo 
sinh. Tuy Người sinh làm con người, nhưng là Đẳng đã dựng nên loài người. Hãy ngượi khen 
Chúa, vì việc Chúa làm thật là khôn ngoan phép tắc lạ lùng. Ai ngờ Chúa là Đắng vô thủy vô 
chung, rầy làm người hữu sinh, hữu tử; Đắng hằng có đời đời; rầy làm người có tuổi có ngần; 
Đắng thanh nhàn tự tại, rầy nên thơ bé chịu mọi nỗi cơ hàn! Ấy Chúa làm như vậy không phải là 
một việc lạ lùng lắm sao? Nói như lời thánh Augutinô, Chúa đã hóa nên người, để cho người 


18 | BÀI GIẢNG 


được trở nên Chúa, nghĩa là được thanh nhàn tự tại đời đời kiếp kiếp làm một cùng Đức Chúa 
Trời. 


Vậy ta hãy ngượi khen Chúa và cũng hãy cám tạ đội ơn Chúa, vì Chúa đã giáng sinh cho ta: 
Nobis datus, nobis natus. 


Vì thương ta Chúa đã ra bần khổ, nằm nơi rơm cỏ, miệng khóc oa oa, ta hãy hợp nhau thờ 
lậy: Pro nobis egenum et feno, cubantem. Venite, adoremus. 


IL Chúa đã giáng sinh làm sao? Kìa hãy xem: Vua cả trời đất, con một Đức Chúa Cha phép 
tắc vô cùng, đã chọn hang lừa máng cỏ làm ngai mà ngự. Đang thuở mùa đông, lạnh lùng giá 
rét; dẫu ở trong nhà cửa ngõ đóng kín, cũng phải dùng chiếu dùng chăn cho đỡ rét. Nay con 
Đức Chúa Trời sinh ra năm nơi máng cỏ hang lừa, gió mưa liên lỷ, trống trải tư bề, làm sao 
cho khỏi lạnh lẽo rét run: Đức Mẹ thấy con sinh ra, liền lây tấm khăn đùm bọc, để nằm nơi 
máng cỏ lừa ăn. Loài bò lừa thấy Chúa lạnh lùng, liền lại gần, quỳ thở dâng hơi cho â ấm. Ôi! 
Nào có ai sinh ra hèn hạ khó khăn hơn thế ru? Lạ gì mà Chúa đã nói được về mình rằng: 
“Con cáo có hang, con chim có tô, mà Con Người không có chỗ gồi đầu.” Kìa, những khách 
hành lý đến thành Belem, dẫu là bậc nghèo khó, cũng còn trú được ít là trong quán lá lều 
tranh, chỉ còn con Chúa tạo thành thiên địa, phải ra trú một nơi cùng giống bỏ lừa, vì không 
ai cho một nơi trong quán xá: Non erat eis locus in diversorio. Chúa giáng sinh để làm ơn 
cho loài người, mà xem như Người chăng muốn mắc ơn loài người, nên đã đành trú một nơi 
vùng thú vật. Chúa xuống thế, mà không muốn lẫn lộn cùng những người theo sự thế. Trong 
quán xá thường có những đi gì, anh em cũng đã từng biết: nọ là cờ bạc rượu chè, nọ là gái 
trai lắn lửa, biết là bao nhiêu gương xấu gương mù ở nơi quán xá. Ba Đắng cực thánh cực 
sạch gửi mình vào nơi quán xá sao cho đáng? Chúa đành gửi thân trên rơm rạ xót xa, chẳng 
muốn nằm một nơi êm ái trong nhà quán. 


Ôi! Những lầu son gác tía trong đền Hêrode, nếu Chúa vào đó, nào có khó gì? Cả và thế gian 
cùng mọi sự đầy dẫy giữa hoàn cầu là của Chúa, Domini est terra et omnis plenitudo ejus, Chúa 
muôn chọn nơi nào có khó gì? Chúa phán một lời, liền có trời đất: Chúa phán một lời cho có 
một nơi nguy nga tốt đẹp để giáng sinh, hay là phán một lời cho được đổi lòng người ta khâm 
phục mà rước lây Chúa cũng chẳng khó gì. Nhưng vinh hoa phú quý đã làm cho biết mấy kẻ đắm 
sa mà nguy phần rỗi, nên Chúa muốn giầy đạp vinh hoa phú quý từ thuở mới giáng sinh. Chúa 
sang trọng vô cùng, Chúa giầu có vô lượng, mà rầy sinh ra hèn hạ khó khăn là thế, thì phải biết 
dùng đòi; chớ mê sa sự thế, mà sau phải khốn nạn trót đời. 


Sau hết, ta phải biết: tuy Đức Chúa Giêsu sinh ra cũng bé mọn như một trẻ con khác mới 
sinh; nhưng cũng như khi Người chịu thai, thì Đức Mẹ cũng đồng trinh sạch sẽ; nay Người sinh 
ra, thì Đức Mẹ cũng vẹn vẽ đồng trinh. Các thánh ví sự Chúa sinh ra khỏi lòng Đức Mẹ tợ như 
ánh sáng giọi qua thủy tính cũng còn vẹn toàn như trước. Khi Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu 
cũng vậy; Người vẫn còn toàn vẹn đồng trinh, Người chăng phải đau đớn gì sốt. 


Vậy ta hãy sắp mình thờ lạy Chúa và ngượi khen Đức Mẹ là Mẹ Đức Chúa Giêsu, cũng là 
Mẹ ta; Người sinh Đức Chúa Giêsu ra trên máng cỏ, thì Người chẳng phải đau đớn gì; mà người 
sinh ta ra dưới cây Thánh-giá, thì đau đớn quá hơn dao sắc thâu vào lòng vậy. Vì đó nên ta phải 
bắt chước Đức Chúa Giêsu mà yêu mến Đức Mẹ cho tận tình cho trọn đạo kẻ làm con. 


19 | BÀI GIẢNG 


IL Vi sao mà Đắng Cứu-thế giáng-sinh. Đẳng Cứu thế giáng-sinh cho được làm trọn việc 
Đức Chúa Trời đã định từ trước đời đời và Người đã phán ra cách hơn bốn nghìn năm trước 
cùng con rắn là ma quỷ mà rằng: “Sẽ có Người Nữ và Con Bà ấy làm nghịch cùng mày, Bà 
ây sẽ giầy đạp đầu mày.” Lại Chúa đã dùng miệng thánh Tiên-tri Isaia mà phán lâu năm 
trước rằng: “Kìa sẽ có Người Nữ đồng trinh chịu thai và sinh con sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa 
là Chúa ở cùng chúng tôi.” 


Nay Đức Chúa Giêsu sinh ra thì làm ứng nghiệm lời Chúa đã phán cùng lời thánh Tiên-tri đã 
bảo. Ấy Đức Bà Maria đã có thai cùng đã sinh Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thật cũng là 
người thật, đó Chúa ở cùng chúng tôi, vì bản tính Chúa hợp cùng bản tính loài người chúng tôi, 
mà xuống thế cho được phá quyền phép ma quỷ mà cứu loài người cho khỏi làm tôi nó. 


Từ khi tổ tông ta phạm tội, thì loài người đã ra hư hốt, phải làm tôi tá ma quỷ mà theo những 
nết xấu thói hư; nêu không có công nghiệp Chúa Cứu thế, thì mọi người thay thảy phải trầm luân 
khốn nạn đời đời. Song Đức Chúa Trời hay thương xót thì hứa ban Đắng Cứu thế, nay đến kỳ 
Người đã định, nên Đắng Cứu thế đã giáng sinh để thi hành việc Chúa đã định, lời Chúa đã hứa. 
Nay Đẳng Cứu thế bắt đầu thi hành, trước khi thi hành bằng lời giảng dạy, bằng sự chịu nạn 
cùng sự chịu chết trên cây thánh giá, thì Người đã thi hành bằng gương sáng. Từ ngày giáng 
sinh, nằm trong máng cỏ, cũng như ngự trên tòa giảng mà bảo cho ta hay: Hãy hạ mình xuống và 
vâng phục thánh ý Đức Chúa Trời, hãy khinh chê phú quý vinh hoa, hãy ái mộ đàng nhân lẽ 
chính, mến đức khiêm nhường, chuộng sự khó khăn, nhớ mình sinh ra ở thế, chẳng phải cho 
được kiếm của đời, một sinh ra ở đời cho được giọn mình mà sang kiếp khác, ây là nước thiên 
đàng. 


Vậy ta hãy sắp mình thờ lạy Chúa Hài đồng đang nằm trong máng cỏ, xin Người ban ơn cho 
ta được bắt chước Người mà ăn ở khiêm nhường, khó khăn, vâng theo thánh ý Đức Chúa Trời, 
hâu sau được vê cùng Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Amen. 


20 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT SAU LỄ SINH NHẬT 


ĐỨC CHÚA GIÊSU 
Bài Phúc-âm Lc 2, 23-40 


Khi ấy Ông Giu-se và Bà Maria là cha và mẹ Chúa Giêsu bỡ ngỡ về điều người ta nói về 
Người. Ông Si-mê-on chúc lành cho hai ông bà, rồi nói cùng Maria, mẹ người răng: Trẻ này sẽ 
là duyên cớ cho nhiễu người trong dân ls-ra-el suy đôi và nhiều người hồi phục. Người sẽ là một 
biểu hiệu gây sự mâu thuần. Còn chính bà, một lưỡi gươm thâu qua lòng bà, để tỏ lộ ra những tư 
tưởng thâm kín trong lòng nhiều người. 


Lại có một bà tiên trì tên là An-na, con Pha-nu-el, thuộc họ A-ser, bà đã cao niên. Sau khi 
xuất giá bà ở với chông bấy năm; hiện bà ở hóa và sống tới tám mơi bốn tuổi; bà không ra khỏi 
đên thờ, đêm ngày hằng ăn chay câu nguyện làm tôi Chúa; bà cũng chọt đến lúc đó, bà đã ngợi 
khen Chúa và nói về Hài nhỉ với hết thảy những người đang trông đợi cuộc cứu vẫn sự giải thoát 
Giê-ru-sa-lem. 


Khi đã trọn mọi lễ nghỉ theo luật Chúa, ông Giu-se và bà Maria đã trở về thành mình là Na- 
gia-rét trong xứ Œa-li-lê-d. 


Hài nhỉ lớn lên mạnh khỏe, được đây sự khôn ngoan, và ơn thánh Đức Chúa Trời ở trong 
Người. 


Ở anh em yêu dâu. 


Trong bài Phúc-âm đọc trong lễ sáng nay có một câu vắn tắt lược sử Chúa Giê-su Hài đồng 
mà rằng: “Trẻ Hài nhi càng ngày càng lớn, càng thêm mạnh mẽ, đầy sự khôn ngoan và ơn nghĩa 
Chúa ở cùng Người.” Ấy là ít lời vắn tắt, mà ý nhiệm cao sâu, tả cho ta được biết con người ở 
thế có sinh, tất phải có trưởng, có thành. Sinh ra mà không trưởng, là hình yêu quái; trưởng mà 
không thành, là đồ vô dụng. Nay Chúa giáng sinh, thì đã nêu gương cho ta về ba điều ấy. Ngày lễ 
Sinh-nhật đã giảng cho anh em được tỏ khi Chúa sinh ra, thì đã làm gương cho ta về những sự gì; 
nay bài Phúc-âm lại dạy cho ta biết Chúa Hài đồng trưởng thành làm sao, và ta phải ăn ở thế nào 
mới gọi là con người có trưởng thành. 


I. _ K.Puer autem crescebat et confortabatur: Trẻ Hài nhi càng ngày càng lớn, càng nên mạnh 
mẽ. Ta đã từng thấy từ loài thảo mộc cho đến loài người, hễ sinh ra thì phải lớn lên và nên 
mạnh mẽ. Lớn lên mà không mạnh mè, thì lớn lại càng thêm nguy. Cây kia còn thấp bé, thì 
không sợ gió đánh ngã xiÊu; nhưng nếu nó lớn lên cao, mà mỏng mảnh yếu ròn, rủi một làn 
gió tạt qua cũng đủ mà oằn xiêu ngã gẫy. Vả cho dù nó không sấy, thì nó cũng chẳng dùng 
làm được việc gì. 


Loài thảo mộc như thế mà loài cầm thú cũng vậy, sinh mà không lớn hay là lớn mà không 
mạnh, thì hoặc là vô ích hay là có ích mà chăng được là bao. Con gà con lợn, nuôi mà nó cứ bé 
con, thì chủ nuôi không nhờ được bao nhiêu thịt. Nuôi con ngựa, con trâu, dù có thấy lớn lên, 
nhưng nó không mạnh, thì cũng chẳng làm được việc gì cho chủ nuôi. Trâu cầy ngựa cưỡi, mà 
không mạnh sức, thì cưỡi, cây sao được. Nay luận về con người cũng thế; nhưng về con người 
còn phải xét về cả đảng tinh thần cả đàng vật chất, chăng phải như loài thảo mộc, loài cầm thú 
mà thôi đâu. Ta trồng cây nuôi vật, thì chủ ý tìm ích vật chất mà thôi, miễn nó lớn, nó to nó có 


21 | BÀI GIẢNG 


sức để giúp ta làm được việc, hay là nó nhiều thịt cho ta dùng. Ấy là nó đã đạt đến cái mục đích 
trưởng thành rôi. 


Còn chí như loài người, xác lớn lên, sức ra mạnh mẽ, thì mới được về đàng vật chất mà thôi. 
Nếu về đàng tình thần, không lớn lên, không ra mạnh mẽ một trật cùng vật chất, thì sự lớn sự 
mạnh vật chất càng nguy hiểm cho tỉnh thần. Trai kia lớn lên, to cao mạnh mẽ, nhưng đàng tỉnh 
thần không lớn, không mạnh, nghĩa là thiếu bề giáo-dục, thiếu đàng đạo hạnh, thì sự cao lớn 
mạnh bạo nó sẽ nên cớ cho nó hư thân. 


Đức Chúa Giêsu làm gương cho chúng tôi được soi mà bắt chước để răn lẫy mình và lo cho 
con cháu mình. Chẳng phải lo cho xác mình lớn lên và được mạnh mẽ mà thôi, lại phải lo cho 
linh hồn càng ngày càng lớn lên trong sự mến Chúa và được mạnh mẽ trong đàng nhân đức. 
Thánh Phaolô rằng: “Ta hãy lớn lên khắp hết mọi sự trong Đức Chúa Giêsu là đầu ta. Crescamus 
¡n illo per omnia qui est caput Christus” (Eph. IV, 15). Đức Chúa Giêsu là đầu, ta là thân thể, đầu 
lớn lên, mà thân thể cứ còn bé mãi, thì coi kỳ cục quá. Cũng một lẽ â ây, Đức Chúa Giêsu lớn lên, 
mà ta không lớn lên, thì ta chẳng đáng thuộc về mình mâu-nhiệm Đức Chúa Giêsu. Lại phải lớn 
lên khắp hết mọi sự Per Omnia. Giả như trong thân thể mỗi phần lớn lên không đều: tay lớn lên, 
mà chân không lớn lên, bàn tay lớn lên, mà ngón tay không lớn lên, thì coi cũng kỳ dị. Vì vậy mà 
thánh Phaolô bảo phải lớn lên hết mọi sự crescamus in illo per Ominia, trong việc linh hồn cũng 
thế, phải lớn lên trong hết mọi sự; trong sự biết Chúa, trong sự mến Chúa, trong sự sốt sáng làm 
tôi Chúa và tập tành đi đàng nhân đức, đề cho ta càng ngày càng lớn lên trong Chúa vê đàng 
rỗi Uf in Eo crescatis in salutem (I Petr. II. 2) ấy là lời thánh Phêrô Tông-đồ đã dạy. 


Ta hãy hỏi lẫy mình coi thử; có lớn lên hằng ngày như vậy chăng? Trong việc linh hồn, hễ 
có lớn lên, thì cũng thêm mạnh mẽ, vì càng thêm ơn Chúa. Nếu ta có lớn lên trong đàng nhân 
đức, thì càng bước tới mạnh mẽ trong nẻo trọn lành và phần rỗi ta càng nên chắc chắn. 


IL Plenus sapientia et gratia Dei erat in illo: Chúa Giêsu Hài-đồng càng lớn lên mạnh khỏe, 
thì càng tỏ bầy sự khôn ngoan và ơn nghĩa Chúa càng tỏ ra nơi Người. Về tính Đức Chúa 
Trời thì Đức Chúa Giêsu là Đắng khôn ngoan vô cùng và từ trước đời đời đã được trọn tốt 
trọn lành, và tự thuở đời đời hằng đẹp lòng ưng ý Đức Chúa Cha. Còn về tính loài người ta, 
thì tự thuở đầu thai đã được sự khôn ngoan cùng mọi ơn, mọi phúc và mọi sự trọn lành bởi 
bản tính Đức Chúa Trời thông ra. Vì chưng tính loài người ta trong Đức Chúa Giêsu đã hợp 
cùng Ngôi thứ Hai cho trọn. Song Đức Chúa Giêsu sinh ra ở đời, Người muốn cứ mỗi thời 
kỳ tùy theo sự lớn lên mà tỏ ra sự khôn ngoan cùng mọi sự trọn lành giấu ấn trong Người. 
Cũng như mặt trời tỏ ánh sáng mình ra; vốn trong mặt trời ban sáng hay là ban trưa cũng thế; 
nhưng mặt trời tỏ ánh sáng mình ra dần dần, ban sáng thì tỏ ra vừa vừa, càng trưa thì càng tỏ 
ra hơn nữa. 


Người ta xem thấy nơi Chúa Giêsu Hài-đồng cũng thế, càng ngày càng tỏ sự khôn ngoan và 
đầy ơn Chúa. Ai xem thấy trẻ Giêsu, thì thấy một trẻ nết na, khiêm nhường, dịu dàng hiền lành 
một cách đáng thương lạ lùng, lại ăn nói cách khôn ngoan hòa nhã phi thường, ai nghe ai thấy, 
liền động lòng mên yêu, mà mến yêu trong sạch. Vì chưng nết thánh ở nơi Chúa chăng để cho ai 
mến Chúa mà mến chăng sạch. 


Đức Chúa Giêsu tỏ sự khôn ngoan cùng sự nhân đức ra dần dần như thế, cho ta được dễ học 
đòi bắt chước; cũng như một thày giáo dạy học trò, băt từ lớp đông âu mà dạy lên dân dân, trước 


22 | BÀI GIẢNG 


những món dễ, sau lần lần lên món khó cho đến khi dạy thành thân. Như vậy mới gọi là trưởng 
thành. 


Đức Chúa Giêsu càng lớn thì càng tỏ sự khôn ngoan nhân đức, ấy là càng trưởng thì càng 
thành. Vốn người đã thành, nghĩa là trọn đầy đủ mọi sự khôn ngoan nhân đức thuở đầu thai. 
Nhưng Người tỏ ra như thành dần dần cho ta được noi theo mà bắt chước; càng thêm tuổi thì 
càng phải thêm khôn ngoan nhân đức. Khôn ngoan trong sự nghĩ suy xét đoán, trong lời nói việc 
làm, trong cách ăn nết ở. Hễ càng lớn thì càng khôn, cho nên hai tiếng khôn lớn thường đi đôi 
với nhau. Vì vậy khôn mà thôi thì chưa đủ, học khôn, phải học ngoan: ngoan ấy là ngoan đạo, kẻ 
chỉ học khôn mà không ngoan đạo, thì sinh ngoan ngạnh, vì ÿ mình là khôn. Khôn như thế thì 
Chúa chê bỏ, như lời Người phán rằng: sapientiam sapientium reprobabo. Đức Chúa Giêsu là 
Đắng khôn ngoan hằng có đời đời. Người muốn tỏ ra dân dần cả sự khôn ngoan cả sự nhân đức, 
cho ta được bắt chước mà tấn tới cả hai đàng. Càng nhân đức lại càng thêm ơn Chúa. Ấy là sự 
sinh hoạt thiêng liêng ta phải có làm một với sự sinh hoạt về phần xác. Đã sinh ra ở thế, thì phải 
có như thế, kẻo xác có sinh, có trưởng có thành, mà linh hồn không trưởng thành, thì trái đời 
ngược thé, linh hồn lớn lên trong sự biết Chúa mến Chúa cùng làm tôi Chúa; mà hễ càng lớn lên, 
thì càng phải lên trọn lành. Ấy là có trưởng có thành về phần linh hồn. 


Ở anh em anh em đã nên người khôn lớn, mà sự khôn có theo sự lớn chăng? Hoặc là có 
khôn, mà là khôn ngoan thế gian, khôn ngoan xác thịt chăng? Sự khôn ngoan bởi Chúa, thì là sự 
khôn ngoan bởi sự kính sợ Đức Chúa Trời, vì sự kính sợ Đức Chúa Trời là đầu sự khôn 
ngoan:Ìnifiuum sapienfiae thnor Domimi. Bởi sự kính sợ Đức Chúa Trời thì biết xa lánh những sự 
mắt lòng Chúa, và ra sức làm đẹp lòng Chúa, ấy là đi đàng nhân đức nên người trọn lành, ấy là 
nên trưởng thành về phần linh hồn. 


Ở những kẻ làm cha mẹ, hãy xem gương Đức Chúa Giêsu đấy mà lo cho con cái mình cũng 
nên như vậy. Nuôi nó cho lớn cho mạnh về phần xác, thì cũng hãy lo cho nó lớn mạnh về phần 
linh hồn, là lo cho nó biết Chúa, mến Chúa cùng sốt sắng làm tôi Chúa, càng ngày càng thêm 
nhân đức cùng thêm ơn thánh. Như vậy là nuôi con cả xác cả hồn, như vậy mới hoàn thành nghĩa 
vụ kẻ làm mẹ làm cha, mai sau được hợp một nhà cùng Thánh-gia trên cõi thọ. Amen. 


23 | BÀI GIẢNG 


NGÀY LỄ ĐẶT TÊN ĐỨC CHÚA GIÊSU 
Bài Phúc-âm Le 2, 21 


Sau tám ngày con trẻ chịu cắt bì và gọi tên là Giêsu, như sứ thần đã chỉ trước khi thụ thai. 
Ở anh em rất yêu dấu! 


Ngày hôm nay Hội-thánh mừng lễ đặt tên Đức Chúa Giêsu. Trong bài Phúc-âm kể truyện 
răng: “Khi đã trọn tám ngày thì Hài nhi chịu phép cặt bì và đã gọi tên là Giêsu, ây là tên thiên 
thân đã bảo trước khi Người chịu thaI.” 


Trong một ngày một giờ Chúa Hài nhi chịu phép cắt bì, thì gọi tên là Giêsu, tên Giêsu là tên 
vinh hiển, chịu phép cắt bì là một sự nhuốc nha; Tên Giêsu chỉ Đắng Cứu chuộc, chịu phép cắt bì 
chỉ kẻ có tội. Cớ sao Chúa chúng tôi muốn hai điều ấy một trật? Chúa có ý dạy ta cho biết: ở đời 
muốn được vinh, thì phải cam lòng chịu nhục; muốn làm ích cho kẻ khác thì phải bỏ tính yêu 
riêng mình. 


1 L.Phải chịu nhục mới được vinh. Vĩnh nhục, sang hèn hai lối vẫn cách nhau, nhưng có 
dây liên lạc cùng nhau, nên đã có câu rằng: Bĩ cực thái lai, hết gian nan, liền sang vinh hiền. 
Muốn cho được vinh hiển thì phải lướt thăng mọi nỗi thế gian cũng như muốn thắng trận khởi 
hoàn, thì phải gắng công giao chiến. Thánh Bêđa rằng: “Sự hiển vinh để dành cho kẻ giao chỉnh 
vinh hiền, lIlos expeclat gloria qui gloriosa gerunt certamina.” Giao chính vinh hiền, ây là giao 
chiến một cách hăng nông, không màng gì gian nao lao khổ. Thánh Ambrosiô rằng: “Kẻ chờ đợi 
vinh quang, thì sẵn sàng chịu xỉ nhục, Quos manet gloria, expectat InJuria.” Vậy a1 muốn được 
sự vinh sang Chúa để dành cho mình đời sau, thì phải sẵn lòng chịu những điều xỉ nhục Chúa gửi 
đến cho mình ở đời này. 


Cuộc đời như thế Chúa muốn dạy cho ta hiểu, thì trong một ngày Chúa lĩnh tên cực trọng 
Giêsu Chúa cũng chịu cắt bì nhuốc hồ. Chẳng những nhuốc hồ, lại cũng đau đớn tát rao. Thánh 
Giuse là gia trưởng thế thì đã cầm dao làm phép cắt bì cho Hài nhi, Đức Mẹ bế con, lại cầm 
miếng vải lọt máu cùng cầm khăn lọt nước mắt cho con. Ôi! Ai nói cho xiết khi ấy Đức Mẹ và 
ông thánh Cnuse đau lòng xót ruột là thế nào! Thấy Chúa Hài nhi vô tội, da non thịt yếu, sinh 
mới có tám ngày, mà nay đã phải đồ máu ra vì tội thiên hạ, thì lòng hai Đắng đau đớn chẳng 
khác nào con dao ấy cắt đến ruột mình vậy. Ấy là giọt máu thứ nhất Đức Chúa Giêsu đỗ ra hòa 
cùng nước mắt đang khóc lóc tội lỗi cả thiên hạ. 


Thánh Giuse giữ luật đạo mà làm phép cắt bì cho Hài nhi, thì cũng một lượt ấy gọi tên trẻ là 
Giêsu theo như lời Thiên-thần đã truyện. Ấy là tên cực trọng từ trước đời đời Đức Chúa Cha đã 
định đặt cho con một mình là Ngôi thứ Hai xuống thế làm người. Thánh Phaolô rằng: “Ngôi thứ 
Hai đã hạ mình xuống thì Đức Chúa Cha đã nhắc Người lên và đã ban cho Người một tên trọng 
vọng hơn hết mọi tên khác cho nên mọi đắng trên trời, mọi loài dưới đất cùng các quỷ hỏa ngục 
nghe đến tên Giêsu thì đều quỳ lạy.” Đức Chúa Giêsu đã cam lòng chịu nhuốc hồ như tội nhân, 
thì đã được tên vinh hiển; Người đã hạ mình xuống thì đã được tôn lên. Ấy là gương dạy cho ta 
biết, nếu ta muốn cho được vinh hiên thật, thì ta phải cam lòng chịu những điều nhuốc hồ, và khi 
nào phải sự lao đao khốn khó, thì phải vui lòng chịu vì Chúa. 


Sau nữa, ngày Chúa chịu phép cắt bì, thì được gọi tên là Giêsu, ấy cũng nhắc lại cho ta nhớ; 
ngày ta chịu phép rửa tội, thì đã được gọi tên là Kirixitông, nghĩa là kẻ thuộc vê Chúa KirixItô; 


24 | BÀI GIẢNG 


thuộc vê Chúa Kirixito được làm con Đức Chúa Trời và sẽ được ăn phân gia tài cùng Chúa 
Giêsu trên trời. 


Vậy xưa này ta có ăn ở cho xứng tên Kirixitông chăng? Ai nấy hãy xét mình mà răn mình. 
Hữu danh tắc hữu vị; hữu danh vô vị, tức nhiên là giả dối, dối người có khi được, mà dối Chúa, 
nào có được đâu. Có tên là thuộc về Chúa Ky-tô mà sự thực là thuộc về ma quỷ, thì khốn biết là 
chừng nào! 


Ngày â ấy ta đã thề nguyễn bỏ nó, cho được thuộc về Chúa Ky-tô cho trọn, thì sao rầy ta lại 
muốn trở về cùng nó? Làm như thế chắng hỗ cho thánh danh đạo thánh Chúa sao? Vậy từ rầy ta 
hãy ăn ở thế nào cho xứng danh hiệu ta, như vậy ta mới xứng đáng làm con Đức Chúa Trời và sẽ 
được ăn phần gia tài Người dành đề cho ta trên thiên đàng. 


IL I.Muốn làm ích cho kẻ khác, thì chẳng nại hy sinh mình. Chúa Hài nhi trước khi lĩnh tên 
Giêsu, nghĩa là Cứu thế, thì phải chịu phép cắt bì, phải chịu đổ máu mình ra. Chúa muốn làm 
ích cho thiên hạ, muốn cứu thiên hạ cho khỏi làm tôi tá ma quỷ, mà đưa lên cõi trường sinh, 
thì Chúa lấy sự xuống thế làm người làm chưa đủ, Chúa còn muốn hy sinh cả xác mình. Vì 
vậy cho nên từ thuở bé, mới được § ngày Chúa đã đành đồ những giọt máu non nớt làm như 
dấu cam đoan sau này sẽ đồ hết máu mình mà chuộc tội cho thiên hạ. Nếu Chúa muốn phó 
mình cho lưỡi gươm Hêrode làm một cùng các trẻ Anh-hải, thì cũng là một của lễ hy sinh 
trọng vọng vô cùng: nhưng Chúa chưa muốn, vì Chúa còn muốn chịu thương khó hơn nữa 
cho rõ rảng tên Cứu thế. Ta đọc cả hạnh thánh Đức Chúa Giêsu từ khi vâng lệnh Đức Chúa 
Cha mà xuống trong lòng Đức Nữ đồng trinh, cho đến khi nằm chết tất tưởi trên cây Thánh- 
giá, thì rõ biết trót đời Người đã hy sinh trót cả mình cho được làm trọn hai chữ Cứu thế, cho 
được tìm ích cho linh hồn ta. 


Trình độ đức thương yêu cao thấp thê nào, thì ta xét được ở nơi công việc đức ấy: Chắc rằng 
kẻ lành xuất của mà chuộc ta, tuy cũng là thương ta, nhưng không thương. bằng kẻ chịu chết thay 
vì ta, để cho ta được sống. Vì vậy cho nên Đức Chúa Giêsu đã phán răng: “Chăng ai có đức 
thương yêu cả thê cho bằng kẻ đành bỏ mạng sống mình vì kẻ mình thương yêu.” Chúa đã phán 
lời ấy, mà Chúa cũng đã thực hành lời ấy. 


Trong việc này Chúa có ý dạy ta cho biết, hễ ta muốn làm ích gì cho kẻ khác, muốn giữ trọn 
đức thương yêu, thì tiên vàn phải bỏ tính hay cầu ích kỷ, hãy hy sinh tính ấy đi. Tính ấy chỉ 
muốn lo cho mình, không nghĩ gì đến kẻ khác, lại cũng chăng muốn cho ai động đến mình, có 
phải chịu sự khó một chút cho được giúp đáp người ta dù công dù của, thì lấy làm nghĩ ngợi, liệu 
sao tránh trút cho khỏi. Người như thế thì trông gì làm ích cho ai? Nhất là những kẻ có phận sự 
lo việc chung trong xác hội trong làng, trong họ, nếu có tính hay cầu ích chung, có khi lại nhân 
công pha tư, thừa lúc làm việc chung mà lo phì kỷ. 


Thánh Basiliô rằng: “Kẻ hay yêu riêng mình, thì chỉ tìm cách cho mình, chẳng sá màng sự 
làm sáng danh Chúa hay là ý lành nào khác.” Thánh Grêgôrlô cả răng: “Sự yêu riêng mình hay 
đóng con mắt lòng người ta, bởi đây nó chăng thây sự cực nơi kẻ khác mà đem lòng thương.” 


Người ta bị kẻ cướp lột hết của, rồi đánh để nằm nửa sống nửa chết giữa đường, hai người 
qua trước, thấy mà chẳng động lòng thương, cứ bỏ đi mà thắng. Vì sao, vì hai người này chỉ biết 
yêu mình, chăng nghĩ đến kẻ khác. Đến lượt người thứ ba, khi thấy người nào phải khổ lụy 
dường ấy, thì ngừng lại, lo rằng rịt thuốc men, chờ lên xe đem về nhà quán cấp dưỡng. Sao người 


25 | BÀI GIẢNG 


này làm như thế? Vì là một người ái nhân như kỷ không phải là người ích kỷ hại nhân, người ấy 
chăng nại hao công tôn của, miên cứu người khỏi chêt mới yên lòng. 


Ta hãy bắt chước người ấy là kẻ Đức Chúa Giêsu đã lẫy thí-dụ mà dạy ta, mà Đức Chúa 
Giêsu đã làm gương cho ta từ thuở bé, bởi muôn cứu chuộc ta, thì đã vội đô máu vì ta. 


Vậy ta hãy đốc lòng kính mến Chúa, để đền ơn giả nghĩa Chúa; lại hãy bắt chước Người mà 
thương giúp anh em, chớ nại hao công tốn của vì anh em. Ta ở như vậy, mới xứng danh là kẻ 
làm môn-đệ Chúa Ky-tô, mới đáng gọi là con Đức Chúa Trời, mới trông lĩnh phần thưởng Chúa 
dành để cho ta trên nước thiên đàng. Amen. 


26 | BÀI GIẢNG 


NGÀY LỄ BA VUA ĐI TÌM 
Đức Chúa Giêsu mà thờ lậy 
Bài Phúc-âm Mt 2, 1-12 


Sau khi Chúa Giêsu sinh ra ở Be-lem, xứ Giu-đê-a đời vua He-ro-de, có mấy nhà bác-học từ 
phương đông đến Giê-ru-sa-lem dò hỏi rằng: Vua dân Do-thái mới sinh ra ở đâu, vì chúng tôi 
đã thấy ngôi sao của Người mọc lên bên Đông và chúng tôi đem lễ vật đến bái yết Người. Hay 
tin, vua Herode bồi rồi và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng bồi rồi như vua. Vua bèn vời tất cả các 
trưởng tế, các luật-sĩ trong dân mà hỏi: Đẳng Ky-tô phỏng sinh ra ở đâu? Họ tâu rằng: Ở Be- 
lem xứ Giu-đê-a vì có lời đấng Tiên-tri chép: Phần ngươi, hỡi Be-lem đất Giu-đa, ngươi không 
phải rốt hết trong các thị trần đất Giu-đa vì bởi ngươi sẽ xuất hiện một vị thủ lãnh chăn dân 
Israel của ía. 


Bấy giờ He-ro-de cho ngắm triệu mấy nhà bác-học đến, hỏi han cặn kẽ về thời giờ ngôi sao 
đã hiện ra với các ông, rồi để họ đi Be-lem và nhắn: Các ngài cứ ấi dò hỏi cho kỹ về Hải nhỉ đó 
và khi tìn được rồi hãy tin cho trẫm để trẫm cùng đi bái yết Người. 


Tin vào lời ấy các ông ra đi và bông nhiên, ngôi sao đã thấy bên Đông lại đi trước dẫn các 
ông đến nơi Con Trẻ mới đứng lại. Thấy ngôi Sao, các Ông mừng rỡ lắm. Vào trong nhà, gặp 
Con Trẻ và bà Maria mẹ Người. Các ông quỳ xuống lậy, rôi lấy báu vật dâng cho Người, vàng, 
nhũ hương và mộc được. 


Sau đó trong khi ngủ, được lời bảo đừng trở lại đên He-ro-đe nữa, và các ông đã tìm lối 
khác trở về bản hương. 


Ở anh em! 


Hôm nay Hội-thánh mừng lễ nhắc lại sự ba vua đi tìm Đức Chúa Giêsu mà thờ lạy. Cứ theo 
bài Phúc-âm đọc trong lễ sáng nay, thì thuật lại rằng: “Khi Đắng Ky-tô sinh ra ở thành Belem 
trong nước Giudêu, trong đời vua Hêrode thì có ba vua ở phương đông đến mà rằng: Đẳng sinh 
ra làm Vua dân Giudêu ở đâu? Chúng tôi ở phương đông thấy ngôi sao Người, thì đến thờ lạy 
Người. Vua Hêrode nghe điều ấy, thì bối rối xôn xao, cả thành Giêrusalem cũng thế. Bấy Ø1Ờờ vua 
hội các thày cả đầu mục cùng những thày thông sắm ký đến mà bàn hỏi, thì phô ông ấy tâu vua 
rằng: cứ theo lời các Tiên-tri đã chép, thì Đắng ấy sẽ sinh ra ở thành Belem... vua Hêrode liền 
mời ba vua vào nơi kín mà hỏi kỹ lưỡng cho biết ngôi sao đã hiện ra từ lúc nào. Đoạn vua bảo ba 
vua cứ đi thắng tới thành Bêlem mà tìm, và khi đã gặp được Người mà thờ lạy rồi, thì hãy trở lại 
tin cho vua biết, để vua cũng đi thờ lạy Người với nữa. 


“Ba vua vừa nghe lời Hêrode bảo thì đi ngay, và ngôi sao đã thấy bên phương đông, lại hiện 
ra đi trước mà dẫn lối, cho đến nơi, thì ngôi sao ngừng lại. Ba vua thấy ngôi sao như vậy, thì 
mừng rỡ quá chừng và đã vào tận nơi thì gặp thấy Hài nhi và Bà Maria là mẹ Người; ba vua liền 
sắp mình thờ lạy và lấy lễ quý ra dâng, là vàng, nhũ hương cùng mộc dược. Đến tối, khi ba vua 
nghỉ, thì có lời bảo cho biết đừng trở lại cùng Hêrode, cho nên ba vua đã đi đường khác mà hồi 
bản quốc. 

Có lời truyền rằng: ba vua ấy tên Balthasar, Melchior và Gaspar, Chúa gìn giữ cho sống đến 
khi ông thánh Tôma Tông-đồ sang giảng đạo đấy, thì ba vua đã chịu đạo, rôi cũng được làm 


Giám-mục, sau hết thì được phúc tử-đạo và hài cốt còn giữ tại thành Colonia và được tôn kính 
như vì thánh. 


27 | BÀI GIẢNG 


Ấy sự tích ba vua đi tìn Đức Chúa Giêsu mà thờ lạy thì như vậy. Các việc ấy xây ra đều hợp 
với các lời thánh Tiên-tri đã nói trước; ngày sau có các vua bên phương đông đên dâng vàng với 
nhũ hương cùng của lễ mừng Đâng Cứu thê. 


Ta suy một việc này thì đủ hiểu Đức Chúa Giêsu thật là Đẳng Cứu thế, thật là con Đức Chúa 
Cha, có phép tắc cai quản mọi loài trên trời dưới đât. 


Khi Người mới giáng sinh, thì có thiên thần bởi trời xuống hát mừng: “Thượng thiên vinh 
phúc ư đại Chúa” chúc “Hạ địa an hòa dữ thiên nhân.” Lại cho thiên thần đi bảo chúng mục đồng 
đến thờ lạy Chúa. Chúng mục đồng đến chẳng thấy sự gì uy nghi, chỉ thấy Hài nhi vấn bức khăn 
nằm trong máng cỏ, mặc lòng, cũng lấy lòng cung kính sắp mình thờ lạy. Ấy là đối với dân Do- 
thái, là dân Chúa đã chọn cách riêng và đã cho nhiều thánh Tiên-tri báo trước về sự Chúa Cứu 
thế ra đời. Nay đến kỳ Chúa Cứu thê đến, thì Chúa sai thiên thần bảo cho hay; nhưng thiên thần 
chẳng bảo các thày cả hay là các đầu mục trong dân, vì các ông ấy có Sắm-ký trong tay, các ông 
ấy phải biết và phải giảng rao cho dân sự biết, Thiên thần chỉ bảo cho chúng mục đồng, là những 
kẻ quê mùa đốt nát, đáng thương mà dạy vẽ. 


Song đối với dân ngoại, thì Chúa muốn bắt đầu gọi kẻ cả người sang; nhưng người không 
muốn dùng thiên thần mà gọi, chỉ dùng ngôi sao mà thôi. Đức Chúa Trời vôn quen tùy tình cảnh 
người ta mà đưa người ta đến cùng Cha. Chúa biết dân ngoại hay tin thiên văn, địa lý; mà ba vua 
cũng là kẻ thông thiên văn, cho nên Chúa dùng ngôi sao để gọi ba vua. Nhưng một sự dùng ngôi 
sao bề ngoài thôi cũng chưa đủ; khi ấy không phải một mình ba vua thấy ngôi sao mà thôi đâu, 
âu là có nhiều kẻ khác cũng thấy nữa. Sao chỉ có ba vua theo ngôi sao mà thôi? Ắt là phải có ơn 
thần lực bề trong giục mạnh ba vua mới cử hành được cuộc hành-trình gay go hiểm trở ấy. Nhất 
là một vị quân vương, bỏ nước mà đi cũng đã nguy một nỗi, huống nữa lại đi sang nước khác, lại 
càng nguy hiểm nhiều bề. Lại cứ như lời truyền, ba vua ra đi không bàn tính gì với nhau trước, ai 
ra đi cũng tưởng một mình, ra dọc đàng gặp nhau, mới rõ cả ba cũng đồng một ý, cho nên càng 
mừng rỡ cùng thêm lòng cậy trông, vì tin rằng: Đắng thượng thiên đã chỉ dẫn. 


Ơn trên gọi, cùng chỉ dẫn cách mạnh mẽ dường ấy thì ta nghĩ làm sao?... Nếu Đức Chúa 
Giêsu không phải là Chúa cả trời đắt, thì trên trời, Người chăng có thể sai thiên thần xuống hay 
là bảo ngôi sao hiện ra; dưới đất chăng có thể kéo lòng người ta quy phục như thế, chẳng những 
Người đã kéo được lòng kẻ lành, mà lại lòng kẻ dữ, như vua Herode, dù có lòng muông dạ thú, 
muốn giết Đắng Cứu thế và hại cả ba vua, nhưng Chúa bắt vua ấy phải cầm tính dữ lại mà dẫn 
đàng chỉ nẻo cho ba vua đi tìm Chúa. Tìm được Chúa mà thờ lạy rồi, thì Chúa bảo đi đàng khác 
mà về nước mình, đừng trở lại cùng Herode. 


Nếu Đức Chúa Giêsu chăng phải là Đắng Cứu thế thiên hạ đợi trông, nêu Người chăng phải 
là con một Đức Chúa Trời, thì Người chăng bắt được lòng người ta như thế, cùng chăng có thể 
biết được lòng sâu độc Herode mà đón ngăn cho ba vua khỏi khốn. 


Vậy ta hãy hợp cùng ba vua mà thờ lạy Đức Chúa Giêsu là Đắng Cứu thế, và hãy bắt chước 
ba vua mà hăng theo ơn Đức Chúa Trời soi sáng thúc giục bê trong và bảo ban chỉ dân bê ngoài. 


Biết mây lần lương tâm quở trách ta sao ăn ở thế này, sao làm việc nọ, bỏ việc kia, mà ta làm 
lơ giả điếc? Biết mấy lần có tiếng bề trong soi trí giục lòng ta giã từ Hêrode mà đi tìm Chúa, 
cùng đừng trở lại với Hêrode nữa, nghĩa là bó đàng tội lỗi mà ăn năn trở lại cùng Chúa, và đừng 
tái phạm nữa; nhưng ta chăng muốn nghe theo ơn soi sáng giục giã bề trong như thế, hóa ra cứ 
còn nguội lạnh khô khan, mê đàng tội lỗi. Biết mây lần bề ngoài, có tiếng bề trên răn bảo, có lời 
bạn tốt khuyên lơn, có gương lành kẻ khác thúc giục, đó là những ngôi sao soi đàng chỉ lối cho ta 


28 | BÀI GIẢNG 


biết tìm đến Chúa; song ta như bưng tai chắng muốn nghe, nhắm mắt không muốn thấy, cho nên 
những ngôi sao ây như biên mât, chăng làm ích gì cho ta. 


Ta hãy xem gương ba vua; cho được theo ngôi sao chỉ lối bề ngoài và làm theo ơn Chúa giục 
bảo bề trong, thì phải vững chí, đừng nhút nhát theo tính xác thịt, đừng lạt dạ nghe theo thế gian 
cản trở. Âu là khi ây xác thịt ba vua cũng úy ky, cũng bày ra lẽ nọ cớ kia, rằng đàng xá xa Xôi, 
nhọc nhằn vất vả, mùa đông giá rét, mưa gió lạnh lùng, không chắc đi đến nơi, về đến chốn 
chăng. Còn thế gian thì can gián, nọ là trong tôn thất, nọ là trong đình thần, thiếu gì lẽ bầy ra cho 
được cản trở. Song ba vua cũng thắng lướt mọi lẽ thế gian xác thịt cho được theo ơn Chúa; tin 
rằng Đắng có phép cho sao trên trời ra mà chỉ bảo, thì cũng có phép giữ gìn mình cho khỏi hiểm 
nguy và đưa mình đi đến nơi, về đến chốn. Nước nhà thì xin phó thác trong tay Đắng ấy. “Hoàng 
thiên bất phu hảo tâm nhân.” Nay vì đạo ngãi, mà mình bỏ nước nhà cho được đi tìm Hoàng 
thiên Thượng-đề giáng sinh, thì có lẽ nào Ngài để cho nước nhà mình lâm phải điều gì nguy 
hiểm đang lúc mình đi văng. 


Ba vua suy nghĩ như thế, nên đã thắng lướt mọi điều ngăn trở và quyết lòng tìm Chúa, thì đã 
gặp Chúa và trở về nhà bằng yên, sau lạ được chịu đạo và được phúc tử vì đạo mà về chầu Đắng 
mình đã tìm và đã gặp mà thờ lạy khi xưa, thì rầy hằng được xem thấy và được hưởng phúc đời 
đời với Người. 

Ta hãy noi theo gương lành ấy mà dùng ơn Chúa cho nên, dù ơn sáng soi giục giã bề trong, 
dù ơn bảo ban chỉ vẽ bề ngoài cũng là ơn Chúa đưa ta về đàng rỗi. Hãy vâng theo mới trông gặp 
Chúa, gặp đời này mà tin cậy kính mến, gặp đời sau mà hưởng phúc đời đời. Amen. 


29 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT THỨ I SAU LỄ BA VUA 
Lễ kính thánh Gia-thất: 


Đức Chúa Giêsu, Đức Bà cùng Ông thánh Giuse 
Bài Phúc-âm Lc 2, 42-52 


Khi ấy Chúa lên mười hai tuổi, Chúa Giêsu lên Giê-ru-sa-lem cùng với Cha mẹ Người, để 
mừng lẾ theo thủ tục. Xong cuộc lỄ cha mẹ Người trở về, còn Hài-nhi Giêsu ở lại Giê-ru-sa-lem. 
Cha mẹ không biết, cứ tưởng Người nhập bọn với anh em họ hàng. Cha mẹ Người đi được một 
ngày đường, mới tùm Người trong đám bà con thân thuộc. Không thấy Người, ông bà trở lại Giê- 
ru-sa-lem để tìm. Cách ba ngày, ông bà gặp Người trong đền thờ, đang ở giữa các thày Tiến-sĩ 
nghe và hỏi lại họ. Nghe Người nói, mọi người bỡ ngỡ vì sự thông mình và những lời Người đáp 
lại. 


Vừa giáp mặt Người, hai ông bà rất cảm động. Mẹ Người liên hỏi: “Con ôi, sao con làm cho 
cha mẹ thế này. Kìa cha con và mẹ đã lo lắng tìm con. ” Người trả lời: “Cha mẹ tìm con làm gì? 
Cha mẹ không biết con bận bịu những việc của Cha con w?” Nhưng ông bà không hiểu lời của 
Người vừa nói. 


_ Người liền theo cha mẹ trở vê Na-gia-rét, ở đó Người đã vâng phục cha mẹ. Mẹ người hằng 
cần thận ghi những kỷ-niệm đó trong lòng. Chúa Giêsu lớn lên khôn ngoan, thêm tâm vóc và ân 
súng trước mặt Chúa và người ta. 


Descendit Jesus cum Maria et Joseph. “Đức Chúa Giêsu đi cùng Đức Bà và ông thánh Giuse 
đên thành Nazareth, ở đây hăng vâng phục ông bà.” 


Ấy là mấy lời vắn tắt trong Phúc-âm tóm lại cả thánh Gia-thất và đức hạnh Đức Chúa Giêsu, 
Đức Bà và ông thánh Giuse. 


Ở anh em, ta hãy lấy con mắt thiêng liêng mà nhìn xem thánh Gia-thất ở thành Nazarcth, rồi 
xem lại trong g1a-thât anh em coi thử: gia-thât có đạo, mà gia-đạo thì làm sao. 


Cho được thành một gia-thất thì có vợ có chồng, khi đã có con, thì lại có cha mẹ, có con cái. 


Cho trọn niêm gia đạo, thì vợ chông phải giữ trọn đạo cùng nhau, cha mẹ phải trọn nghĩa vụ 
đôi với con cái, con cái trọn nghĩa vụ đôi với cha mẹ. 


Bây giờ ta xem vào thánh Gia-thất coi thử, gia-đạo làm sao, rồi xem lại nhà mình gia đạo thê 
nào. 


I. I.Thành Nazareth là một chốn thôn quê, trước mặt thế gian không điều gì danh tiếng, đến 
nỗi ông Natharnael nói với ông Philipphê rằng: Ở thành Nazareth nào có cái gì hay. Nhưng trước 
mặt Đức Chúa Trời không nơi nào có phúc băng, vì ở đấy có một Gia-thất cực thánh. Trước mặt 
người đời, gia-thất ấy là một gia-đình khó hèn, chẳng có danh giá gÌ: ông làm nghề thợ mộc, bà 
làm nghề kéo tơ, một trẻ con đơn sơ, khi giúp cha kéo cưa bào gỗ, khi giúp mẹ làm những việc 
lặt vặt trong nhà. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời thật là một gia đình xưa nay chưa bao giờ có 
và sẽ chăng có bao giờ. Đôi bạn trong gia đình ấy là Đức Bà và ông thánh Giuse; trước mặt thế 
gian, người ta tưởng là vợ chồng thật như người đời: song thật khác hẵn, vì cả hai đồng thân 
trinh khiết. Nhưng đạo vợ chồng trong các việc khác, thì cả hai giữ trọn một cách rất mực, thật là 


30 | BÀI GIẢNG 


sắt cầm hòa hảo. Tiếng đàn cầm đàn sắt hòa giọng với nhau cũng chưa được êm ái dụ dàng cho 
bằng Đức Bà và ông thánh Giuse. Cả hai rất có lòng thương yêu tôn kính nhau: Tôn kính thương 
yêu, không những vì ông thánh Giuse biết Đức Mẹ là Đắng có chức trọng quyên sang, làm Mẹ 
Chúa Ngôi Hai xuống thế; và Đức Bà biết ô ông thánh Giuse là người công đầy đức lớn cùng là 
con dòng Đavid thánh vương: lại vì cả hai hiểu biết đạo vợ chồng phải tôn kính yêu mến nhau; 
vợ phải vâng phục chồng, chồng phải kính yêu vợ và trông nom cửa nhà. Thánh Giuse tuy biết 
bạn mình là Mẹ Chúa chí tôn; nhưng không quên mình là gia-trưởng, cho nên người hằng trông 
nom mọi sự trong cửa nhà cho hắn hoi. Mà Đức Chúa Trời cũng nhận điều ấy, cho nên khi Chúa 
truyền bảo điều gì, như khi truyền đem Đức Chúa Giêsu trốn sang nước Egiptô, khi truyền đem 
Người về nước Giudêu thì Chúa truyền cho ông thánh Giuse, chứ không phải truyền cho Đức 
Mẹ, ông thánh Giuse biết phận gia-trưởng, thì phải lo nuôi dưỡng cả nhà, nên người cũng lo chí 
thú làm ăn, khó nhọc theo nghề thợ mộc; chăng ý mình là con dòng đề vương, mà khinh chê 
nghề lao-động. Về phần Đức Bà, tuy Người biết mình là Mẹ Đức Chúa Trời, là Nữ Vương thần 
thánh nhưng đối với thánh Giuse, Người không quên mình là nội trợ trong gia đình, cho nên 
Người chẳng ngại làm các việc hèn trong nhà, như là giặt g1Iũ, kín nước, nâu ăn, v.v. Trong Phúc- 
âm không nơi nào nói trong nhà ông thánh Giuse có nuôi một tớ giai hay là một tớ gái nào. Nếu 
có, ắt là tớ ấy đã nên một vị thánh đáng nhắc lại trong Phúc-âm. Vậy chắc rằng trong thánh gia 
thất từ thuở Đức Chúa Giêsu mới sinh, thì Đức Bà và ông thánh Giuse làm hết mọi việc; đến khi 
Đức Chúa Giêsu vừa có sức, thì cũng làm mọi việc theo tuôi mà giúp đỡ cha mẹ. Dù thánh Giuse 
là cha nuôi mà thôi. Người cũng tôn kính mến yêu như cha thật vậy, và cũng gọi là cha cách âu 
yếm thiết tha, không trẻ con nào yêu mến cha mẹ mà sánh ví được. Bởi sự tôn kính mến yêu, thì 
lại sinh sự vâng lời chịu lụy; mà kính yêu càng chí thiết, thì vâng lời cảng trọn lành. 


Có khi kẻ nào lẫy làm lạ mà hỏi rằng: Đức Chúa Giêsu mến yêu cùng vâng lời chịu lụy giọn 
lành mọi bề, sao khi Người ở lại trong thành Giêrusalem mà chăng cho cha mẹ hay. Các thánh 
trả lời rằng: Trong việc này Đức Chúa Giêsu thiếu sự tôn kính vâng lời cha mẹ; song người có ý 
tỏ cho ta biết là phải vâng lời Cha cả trên trời trước hết. Đức Chúa Cha muốn cho Người ở thành 
Giêrusalem mà đừng cho cha mẹ hay, thì Người vâng cứ như vậy. Bởi vậy cho nên Người phán 
tỏ cho cha mẹ hay mình phải ở lại cho được làm trọn việc Đức Chúa Cha dạy. Sau nữa Người 
cũng có ý thêm công phúc cho cha mẹ đang khi lật đật âu lo đi tìm Người. 


Ấy thánh gia-thất thì như vậy, dù việc ăn làm trong nhà, dù các nhân đức trong gia đạo thì đã 
lo giữ cách trọn lành rât mực. 


lỆ Nay ta ai nây hãy xem xét trong gia đình làm sao? Có noi theo gương mẫu thánh gia-thất 
ở thành Nazareth chăng? Đức Giáo-hoàng Lêo XI là đắng lập nên lễ kính thánh gia-thất và 
truyền cho các gia-thất có đạo dâng mình cho thánh gia-thât, thì rằng: Đức Chúa Trời là Đắng 
hay thương xót đã định chữa lại loài người như thiên hạ đã trông ước lâu đời, thì người đã an bài 
mọi việc cho có thứ tự lớp lang: từ thuở bắt đầu thì lập nên một gia đình có vẻ uy nghi để nên 
gương cho mỗi gia đình được trông nom vào đó mà học cho biết mọi nhân đức, mọi sự thánh 
phải có trong gia đạo (Offic. Stae FamIlii). 


Vậy hỡi các gia đình có đạo, hãy xem gương cho được thấy trong gia đình mình thế nào, 
chồng có noi gương thánh Giuse, vợ có noi gương Đức Bà chăng? Vợ chồng có giữ đạo phu phụ 
với nhau cho trọn niềm chăng? Có biết mến yêu, tôn kính cùng biết nghe nhau khi bảo nhau điều 
lỗi chăng? Ôi! Biết mấy đôi bạn, khi mới về cùng nhau thì mặn nồng quá mực, chưa khỏi bao lâu 
sắc lạt tình phai, bấy giờ hết mến yêu, có yêu là tình yêu ma quỷ, gia đình trở nên hỏa ngục, làm 


31 | BÀI GIẢNG 


cực làm phiền cho nhau, không những hai đôi bạn, lại kéo bè theo cả hai bên thông gia. Ấy đã 
hăn thông gia là bà con tiên; bắt đầu hai nhà làm quen cùng nhau, thì những là ơn đi ngãi lại, lui 
tới, tới lui chí thiết mặn mà. Song khi hai đàng đã kết phát phu thê, chưa bao lâu hai nhà đã ra 
lãnh lãng, vì chung nhau lập một gia đình, mà gia đình ấy rầy bất bình, phu thê bắt hài. 


Vợ chồng như thế, hãy soi gương Đức Bà và ông thánh Giuse mà cải quá tự tân. Có đôi bạn 
ý mình là con nhà phú quý, nên chỉ biết ăn chơi làm đỏm, đến khi cha mẹ cho ra riêng, phải đứng 
đầu lo gia thế, thì công ăn việc làm chắng quen, chưa bao lâu đã khuynh gia bại sản. Có đôi bạn 
thì chỉ chăm chú làm ăn, còn bề đạo đức thì chẳng màng øì đến, con cái thì chỉ lo ăn học để đua 
bơi với đời, còn việc đạo việc linh hồn chăng hề dạy vẽ. Bởi vậy đức tin chẳng bén lòng nó cho 
sớm, nó vừa lớn khôn, thì các tính hư nết xấu đều trô ra, nên cũng chăng biết thảo kính cha mẹ. 
Hóa ra cha mẹ cũng chẳng nên thân, con cái cũng chăng nên phận; gia đình như thế, thì thật là 
rủi lắm thay! Sống không vui, chết chăng an, lại để tiếng cho thế gian chê cười. Song trước mặt 
Chúa lại càng khốn thay, vì gia đình như thế là trái thánh ý Chúa sở định. 


Vậy hỡi các gia đình công giáo, hãy xem gia đình thánh ở thành Nazareth mà học cho biết 
những nhân đức phải có trong gia đạo: vợ chồng tương đối, cha mẹ đối với con cái, con cái đối 
với cha mẹ, cả nhà đối với Chúa cả càn khôn, phải làm sao cho vuông tròn mỗi nghĩa vụ. Như 
vậy mới là nghi thất nghi gia, sống được an hòa, chết sẽ gặp nhau trên nơi cõi thọ. Amen. 


32 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT THỨ II SAU LỄ BA VUA 


Đức Chúa Giêsu và Đức Bà ăn cưới tại thành Cana 
Bài Phúc-âm Joa. I-11 


Khi ấy có đảm cưới tại thành Ca-na, xứ ŒGalilêa, Mẹ Chúa Giêsu cũng đến dự, Chúa Giêsu 
cũng được mời với các môn đệ. 


Thấy thiếu rượu. Mẹ Chúa Giêsu nói với Người rằng: “Họ hết rượu rồi.” Chúa Giêsu trả 
lời: “Thưa Bà, hệ gì đến tôi và Bà? Giờ tôi chưa đến. ” Mẹ người bảo những người giúp rằng: 
“Mười bảo thế nào. Hãy làm như thế.” Ở đó có sáu chum bằng đá để rửa chân tay theo thủ tục 
Do thái, mỗi cải chứa được độ hai ba lượng. Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đồ nước đây vào các 
chưum. ” Họ đồ đây các chum ấy, Chúa Giêsu lại bảo họ rằng: “Bây giờ hãy múc cho người chủ 
sự.” Và họ đã làm theo. Người chủ sự thoạt nếm thử nước đã biến thành rượu và không biết bởi 
đâu, nhưng các người giúp đám đều biết, vì "họ đã kín nước, liễn goi chàng rễ và nói với chàng: 
“Mọi người khác đãi rượu ngon ban đâu, rồi khi uống đã .Sđÿ, bấy giờ mới tiếp rượu kém. Phần 
cậu lại giữ rượu ngon mãi đến báy giờ!” Đó là phép lạ đâu tiên Đức Chúa Giêsu đã làm tại Ca- 
na, xứ Ga-li-lê-a, có ý tỏ quyền phép Người ra, và để các môn đệ tin Người. 


Ở anh em, trong bài Phúc-âm đọc sáng nay trong buổi lễ nhắc lại tích: “Người ta mời Đức 
Bà, Đức Chúa Giêsu và môn đệ Người đến dự tiệc trong một lễ cưới tại thành Cana, trong xứ 
Galilêa. Tiệc đến nửa chừng hết rượu, chủ không biện kịp mà đãi khách. Đức Mẹ động lòng 
thương thì thưa cùng Đức Chúa Giêsu, vì lời Đức Mẹ thưa, dù chưa đến giờ Đức Chúa Giêsu 
muôn làm phép lạ, thì Người cũng đã làm phép lạ cho chum nước lã trở nên rượu ngon, kẻ dự 
tiệc được dùng thỏa mãn. Ấy là phép lạ Đức Chúa Giêsu làm trước hết; các môn đệ thấy vậy thì 
tin Người hơn nữa. 


Anh em nghe tích ấy, tự nhiên anh em hỏi trong trí rằng: Cớ sao Đức Chúa Giêsu cùng Đức 
Bà đi ăn lễ cưới ây, Đức Chúa Giêsu lại đem môn đệ theo nữa? Lại cớ sao mà Đức Chúa Giêsu 
làm phép lạ ây? 


lễ I.Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ đi ăn cưới. Ta đừng lấy làm lạ: Đức Chúa Giêsu xuống thế 
làm người cho được dạy dỗ người ta về đàng rỗi linh hồn, thì Người dùng mọi cách mọi dịp cho 
được dạy dỗ người ta. Như anh em đã nghe, có lần Người cũng đồng bàn với bọn người thu thuế 
và những người tội lỗi, thì chủ ý tìm dịp cho được gọi nó ăn năn trở lại. Nay ta thấy Người với 
Mẹ Người cùng môn đệ Người ở giữa đám cưới, thì ta phải hiểu rằng có nhiều ý cao thượng mà 
Chúa muôn vào dự tiệc ây. 

IIL 1. Phàm người đời ở với nhau cho vui vẻ, thì không những phải thương yêu nhau, giúp đáp 
nhau, lại cũng phải giữ lịch sự cho nhau. Khi trong họ hàng làng xóm có đám tiệc gì chia vui 
sẻ buồn, nêu không phải là việc đị đoan tội lỗi, sinh gương xấu gương mù, có mời đến ta, thì 
ta nên đi, như lời thánh Phêrô đã bảo: vui cùng kẻ vui, khóc cùng kẻ khóc, Gaudere cum 
gaudenftibus flere cum flentibus. 


Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ có ý dạy ta về điêu ây, nên Người đã khứng đền dự tiệc cưới ây. 
Trong Kinh thánh răng: “Người ta đã mời Đức Chúa Giêsu và môn đệ đên ăn cưới không nói 
mời Đức Bà, chỉ nói răng: “Ơ thành Cana có đám cưới và có Bà Maria là Mẹ Đức Chúa Giêsu 
đó. Điêu ây ta dê hiệu, Đức Bà đã đên trước mà giúp đỡ phục dịch trong đám ây; như ta thường 


33 | BÀI GIẢNG 


thấy bên ta, khi trong bà con xóm giềng có việc gì thì các bà con đến giúp nhau. Đức Bà dù là 
Mẹ Đức Chúa Trời, nhưng Người cứ giâu ân quyền cao chức cả Người, Người cứ hạ mình xuống 
giúp đỡ mọi người khi có dịp, mà Người giúp một cách chu đáo, nên khi Người thấy trong nhà 
gần hết rượu thì Người đến nói nhỏ cùng Đức Chúa Giêsu cho biết, để Chúa liệu, kẻo nửa chừng 
không có rượu tiếp, thì nhà ấy mắc cỡ. 


Ấy Đức Mẹ có lòng khiêm nhượng hay thương người ta là đường nào! 


1. 2. Đức Chúa Giêsu đến dự lễ cưới, có ý dạy cho ai nây được biết phép hôn-phối là phép 
trọng Đức Chúa Trời đã lập nên đâu hết, khi sinh dựng Tô tông loải người ta. 


Đến đời Chúa Cứu thế ra đời, thì Người cũng đã nhận phép cưới vào làm một phép trong bảy 
phép Bí-tích, gọi là phép Hôn- phối. Nay Đức Mẹ là Đắng đồng trinh rất thanh sạch đã chẳng nỆ 
đến giúp đáp và dự tiệc cưới này làm một cùng Đức Chúa Giêsu, thì đủ hiểu phép Hôn-phối là 
phép rất trọng. 


I. 3. Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ muốn có mặt giữa đám cưới, cũng có ý dạy cho con nhà có 
đạo biết trong việc cưới hỏi gả vợ kén chồng cho con cái thì phải làm như thể có Đức Chúa 
Giêsu và Đức Mẹ ở đây, cho nên phải lấy đức tin cùng lòng đạo mà bàn tính. Đừng tham sắc 
chuộng tài, vì sắc chóng phai, tài chóng hết; sắc phai, tình cũng lạt; tài hết, nghĩa cũng tan. 
Mà đức tin cùng lòng đạo đức thì càng lâu càng thêm trìu mến bền chặt. Chúa muốn lẫy một 
hòn đất sét khác mà dựng nên xác Evà cũng được; song ý Chúa cao sâu mầu nhiệm không 
muốn thế, Chúa muốn lấy xương sườn một bên cạnh ruột Adong để làm cho nên xác Evà, để 
cho ông bà mến yêu giúp đỡ nhau và ở cùng nhau cho đến chết. Như xương thịt hằng bó 
buộc lây nhau, hễ rời nhau ấy là chết. Vợ chồng cũng thế, phải hợp nhất cùng nhau như một 
xương thịt. Cho được như thế thì phải lấy lòng đạo mà kết hôn cùng nhau, không phải vì tài 
vì sắc. Bà Sara kia có bảy đời chồng, chỗng nào vừa rước dâu về thì cũng phải chết, nên đã 
mang tiếng gái giết chồng. Đến khi thiên thần Raphael bảo giai Tôbia làm bạn với Sara thì sẽ 
ăn cả gia tài, vì Sara là con một. Tôbia nghe vậy thì khiếp mà răng: “Em nghe Sara đã có bảy 
đời chồng, mà chồng nào cũng bị quỷ bóp chết tươi; nếu em lâm một số phận như thế thì 
khốn cho em đã đành, mà cha mẹ cũng chết phiền theo em.” Thiên thần đáp lại rằng: “Những 
người ấy bị ma quỷ giết chết, vì nó làm đôi bạn mà chẳng biết suy xét trước mặt Chúa, chỉ vì 
theo tính xác thịt như con lừa con ngựa thôi. Phần con chẳng phải như thế, nên ma quỷ chăng 
có thể hại được con.” 


Vậy hỡi những người giáo hữu hãy nghe lời thiên thần bảo mình như thế, trong việc lo đôi 
bạn, dù cha mẹ, dù con cái cũng phải lưu tâm về điêu ây, phải làm sao cho lương tâm nói được 
răng: tôi làm việc ây như có trước mặt Chúa, tôi đã kêu xin Đức Mẹ giúp tôi, bàn tính việc ây 
cho tôi. 


I. 4. Đức Chúa Giêsu đến dự tiệc có ý dạy cho ta biết: trong khi hội hè yến tiệc cùng nhau, thì 
ăn uống nói phô làm sao, như thê thấy có Chúa ở đấy. Đừng theo tính mê ăn uống, nhất là 
đừng đánh chén, nồi dạy, nói lý sự, cao thanh đại ngữ, rầy rà làm gương mù, thói ấy thật là 
đê tiện, không xứng người hữu trí, càng không xứng con nhà có đạo. 

IL _ IL.Cớ sao Đức Chúa Giêsu đã làm phép lạ ấy? 
II Đức Chúa Giêsu đã làm phép lạ ấy vì lời Đức Bà cầu bầu cho nhà ấy. Ta hãy xem Đức Bà có 
lòng thương người ta và có lòng tin cậy Chúa là thể nào? Nhà ấy chưa xin đi gì, vì không biết 


34 | BÀI GIẢNG 


Người có liệu đâu được mà xin. Nhưng Người biết nhà ấy đang túng rối, và tin thật Đức 
Chúa Giêsu có thê làm phép lạ, thì Người liền xin cùng Đức Chúa Giêsu cho nhà ấy khỏi 
mắc cỡ. Ta hãy nghe Người xin làm sao? Người thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Chúng 
chăng còn rượu nữa. Lời ấy như thể trình cho Đức Chúa Giêsu biết thôi, Chúa sẽ liệu sao thì 
mặc ý Chúa. Ấy là gương Đức Mẹ dạy ta cầu nguyện: Ta lâm bĩ yếu điều gì, ta lẫy lòng tin 
cậy thật thà tỏ ra cùng Chúa; Chúa khôn ngoan phép tắc vô cùng muốn định liệu làm sao thì 
mặc thánh ý Người. 


Đức Bà rất có lòng tin cậy Đức Chúa Giêsu, dù nghe Đức Chúa Giêsu phán rằng: giờ tôi 
chưa đến; nhưng Đức Bà cũng tin chắc Đức Chúa Giêsu sẽ liệu, nên Người bảo những kẻ giúp 
việc rằng: Đức Chúa Giêsu sẽ bảo các anh làm sao, thì các anh cứ vâng làm như vậy. Mà thật 
như thế: Đức Chúa Giêsu liền truyền cho chúng múc nước cho đầy 6 chum để sẵn đấy, đoạn 
người làm cho cả 6 chum nước trở nên rượu ngon. Ấy đã xem Đức Mẹ có lòng thương ta và có 
thần thế trước mặt Đức Chúa Giêsu là thể nào, nên ta hãy năng lấy lòng trông cậy mà chạy đến 
cùng Đức Mẹ. 


I. 2. Vì cớ nào mà Đức Chúa Giêsu muốn làm phép lạ ấy nữa chăng? Đức Chúa Giêsu muốn 
làm phép lạ ấy cũng còn vì nhiều lẽ, như có ý cho môn-đệ thêm lòng tin cậy, vì vậy cho nên 
Người đã đem môn-đệ theo, vì Người biết trước Người sẽ làm phép lạ ấy. Lại Người có ý 
cho môn-đệ xem thấy phép lạ nhãn tiền ấy, hầu dọn lòng mà tin một phép lạ cả thể Người sẽ 
làm sau và cứ làm cho đến tận thế; nhưng con mắt ta xem chẳng thấy, chỉ lấy đức tin mà bù 
lại:Praestet fides supplementum sensuum deƒectui. 


Rầy Chúa làm phép lạ cho nước lã trở nên rượu nho con mắt mọi người trông thấy; sau này 
Người sẽ làm cho bánh miến rượu nho trở nên Mình Thánh, Máu Thánh Người, ấy là phép lạ anh 
em thường đến chầu trong nhà thờ; có lần đã rước và vào lòng nữa. Nhưng anh em phải xưng 
như trong kinh mà anh em đọc rằng: Dù con mắt chúng tôi xem chẳng thấy, thì phải có đức tin 
cho được vững lòng. 


Ấy Chúa Cả chí tôn, Nữ Vương cực thánh, đã chẳng nề đến dự một lễ cưới và làm một phép 
lạ tại đây, thì không phải là sự vô tình. Anh em đã nghe ý nghĩa làm sao, thì hãy dốc lòng noi 
theo đó; đối với xã-hội phải có đức bác-ái, phải giữ phép lịch sự; đối với gia-đình trong việc hôn 
nhân phải khôn ngoan đạo đức; đối với Đức Bà phải tôn kính cậy trông: đối với Đức Chúa Giêsu 
trong phép Thánh thê hãy thêm lòng tin kính mến yêu, siêng năng sốt săng dự tiệc Thánh. Như 
vậy chắc có ngày ta vào dự tiệc với Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ trên thiên đàng. Amen. 


35 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT BẢY MƯƠI 
Chủ nhà thuê người vào làm vườn nho 
Bài Phúc-âm Mt 20, 1-16 


Hôm ấy Chúa Giêsu phán bảo các môn-đệ: “Nước Trời giống như chủ nhà kia, sáng sớm thuê thợ làm vườn, khi đã mà cả với thợ 
mỗi ngày một đồng bạc, ông cho họ đi làm vườn nho. Quãng giờ thứ baChúa gọi ta vào thế gian, ấy là ơn sinh thành; Chúa sinh ra ta 
giữa thế gian là sai ta vào làm việc trong vườn nho. Song thương ôi! Biết mấy người đứng không nhưng cả ngày, tota die otiosi, nghĩa là 
cả đời không biết mình sinh ra ở thể làm gì, không biết mình có phần linh hôn là vườn nho riêng Chúa định cho phải lo, để nó sinh hoa 
kết quả. Những người ấy có chữa mình được rằng: Vì không ai thuê chúng tôi chăng? Quia nemo nos conduxit. Có khi có kẻ nói được 
nhụ thế, vì không ai chỉ huy cho, không ai bảo ban dạy vẽ cho, cho nên cả đời cứ ở trong bóng tối tăm ngoại giáo cho đến chết. Song có 
nói được như thế chăng? Biết máy lần đã xem đến sách đạo, ấy là như tiếng Chúa bảo anh em cũng hãy đi vào vườn nho ta. lte et vos in 


vineam meam. Song biêt máy người còn giả điếc làm ngơ. 


I. 2. Nhưng phần ta là kẻ đã được gọi vào trong vườn nho Chúa rồi, nghĩa là đã vào trong Hội- 
thánh. Có kẻ đã được gọi là ban thái-tảo, nghĩa là đã được chịu đạo từ đời ông, đời cố hoặc 
lâu đời hơn nữa. Có kẻ mời gọi khi mới đứng ngọ, hoặc khi đã xế chiều, ây là bốn đạo mới. 
Sau nữa, kẻ làm giờ nọ giờ kia, từ sáng tới chiều thì cũng chỉ các kỳ tuổi người đời: Có kẻ 
giữ đạo từ bình sinh cho đến già cả mới qua đời, ấy là làm việc trong vườn nho từ sáng cho 
đến tối. Có kẻ giữ đạo từ binh sinh cho đến tuổi trưởng thành hoặc đến nửa đời người mà 
chết, ấy là kẻ làm việc từ chiều cho đến tối. Sau hết có kẻ giữ đạo từ mới sinh và chết khi còn 
nhỏ độ 13, 14 tuổi, ây là kẻ làm việc trong vườn nho không được bao lâu thì tắt mặt trời. 


Vậy anh em nghĩ sao? Một trẻ con vừa xưng tội vỡ lòng, liền xin vào hội Nghĩa-binh, vững 
một lòng sốt sáng noi giữ bốn điều y như khẩu hiệu, chẳng may đến 13 tuổi lâm bệnh mà chết; 
nhưng đáng mừng vì cậu ta chịu đủ các phép và phó linh hồn đang khi Cha Tuyên-úy và cha mẹ 
có mặt đấy. Trong một giờ ấy Cha xứ cũng đi làm các phép cho một quan viên già quá 70 tuổi, 
tuy dù giữ đạo từ thuở bình sinh, nhưng khô khan lắm: thuở còn bé như mấy cậu Nghĩa-binh, thì 
chỉ biết nô đùa; khi đã lên 17-18 thì dục tình cũng khá nguy hiểm, cờ bạc, rượu chè, trai gái đều 
cũng có ném thử cả. Đến lúc tam thập nhi lập, vận may cũng được dự vào hương-hội: Chưởng- 
bạ, Phó-lý, Lý-trưởng, Phó- tổng cũng đã đóng vai. Hay đâu cũng một giờ với cậu Nghĩa-binh, 
ông ta cũng ly trần mà đến tòa phán xét. May cho ô ông ta kịp rước thày cả mả chịu các phép trước 
khi nhắm mắt. Vậy anh em nghĩ sao? Quan viên già 70 năm giữ đạo; Nghĩa-binh trẻ 13 giữ đạo, 
bây giờ kể năm mà dĩnh phần thưởng, kế năm mà lĩnh một tòa trên thiên đàng chăng? Thật 
không, sách Thánh rằng: tuổi già chẳng kể số năm; Senectus necue annorum numero computata 
(Sap. IV, 8). Nơi khác khen kẻ nhỏ tuổi có nhiều công phúc mà chết lành thì rằng: Kẻ ấy ở thế 
không bao lâu, mà kế như đã được sống nhiều năm Consummatus in brevi explevit tempora 
multa. 


Vậy anh em đừng lấy làm lạ kẻ làm trong vườn nho có một giờ thôi, mà ông chủ giả công 
cũng băng trót cả ngày. Anh em một phải ra sức làm việc cho ân cần; Chúa đã gọi ta vào vườn 
nho Chúa là Hội-thánh, thì phải làm việc cho siêng năng, là giữ đạo cho sốt sắng một ngày một 
hơn, đừng biếng lười ươn é. Như vậy mới đáp được ơn Chúa gọi ta vào Hội-thánh. 


1. 3. Giữa vườn nho rộng lớn của Hội-thánh, Chúa đã biệt riêng năm bây khoảng đất đê trồng 


những nho quý hơn, nên Chúa cũng gọi riêng một hạng người vảo làm trong các sở ấy. Ấy là 
những tràng chủng viện, những chôn tu trì, ây là những vườn nhỏ giữa vườn rộng lớn mênh 


36 | BÀI GIẢNG 


mông Hội-thánh; song đầy những nho sinh rượu quý dâng cho Chúa. Vì vậy Chúa gọi những 
người có tư cách đặc biệt vào làm việc trong những vườn nho â ấy, ấy là Chúa lựa những kẻ 
vào tràng chủng-viện, vào chốn ẩn tu. 


Ôi! Phúc cho những kẻ Chúa gọi vào những vườn nho ấy! Song lại khốn cho những kẻ nghe 
tiêng Chúa gọi mà chăng vâng, hay là vâng mà không theo cho bên chí, bởi mình làm cớ mà bê 
trên loại ra. Vì đó mà sinh câu: Gọi thì nhiêu, mà chọn thì ít; Multi vocati paucl electI. 


Sau nữa, nguy cho những cha mẹ hay là kẻ thay mặt cha mẹ, khi thấy con cháu mình ra dấu 
hướng về bậc tu-trì và cũng đã ngỏ lời ra với mình, song mình không liệu lại cản trở can ngăn. 
Chúa phạt đời sau đã đành, mà nhiều lần ở đời này Chúa cũng năng dùng những con cháu ấy mà 
phạt cha mẹ ông bà. Nó sẽ nên như đứa bắt hiếu bất mục làm cho gia hại sản khuynh. Vậy ở cha 
mẹ cùng con cái, hãy ghi lấy điều ấy. 


1. Sau hết, sự chủ nhà gọi nông phu vào vườn nho cũng chỉ Chúa gọi người ta vào nước thiên 
đàng, kẻ vào trước, người vào sau, cũng đều lĩnh một đồng hết, nghĩa cũng đều vào thiên 
đàng cả. Kẻ chịu khó vất vả cả đời mà giữ đạo được vào nước thiên đàng đã đành; nhưng lại 
có kẻ cả đời thờ ma lạy quỷ, theo đàng tội lỗi, sau hết lâm bệnh vào nhà thương bệnh tình 
nguy hiểm, không khỏi chết; các bà hết sức yên ủi, bề trong lại có ơn Chúa sáng soi thúc 
giục, thì người ây liền tin đạo, tin đời sau có thưởng lành, phạt giữ, nên đã ăn năn thống hối 
tiền khiên và xin chịu phép rửa tội, đoạn chết ê êm ái mà vào nước thiên đàng. Ấy làm việc có 
một giờ thôi, mà cũng được một đồng như kẻ vắt vả giót ngày. Trong việc này ta chỉ biết 
khen lòng lành hay thương xót kẻ có tội, ta chăng nên phân bì ghen ghét. Song ta cũng phải 
tin, tuy lên thiên đàng như nhau; song trên ấy có cấp có bậc và có phần thưởng khác nhau tùy 
công đức đã lập khi còn sống, thí dụ như người liệt nói trên này đã ăn năn trở lại cùng chịu 
phép rửa tội, thì đã được lên thiên đàng; song không được hưởng phúc thanh nhàn như ông 
già 70 tuôi, cả đời vất vả chịu khó giữ đạo sốt sắng đâu. 


Ấy ý nghĩa thí dụ “Chủ nhà mướn người vào làm vườn” thì như vậy. Anh em đã được gọi 
vào làm việc trong vườn nho Hội-thánh; có kẻ lại được gọi vào làm vườn nho riêng nhà Đức 
Chúa Trời. Vậy ai nấy hãy cảm đội ơn Chúa và giữ lời thánh Phêrô mà ăn ở xứng đáng theo ơn 
Chúa kêu gọi mình: ut digne ambuletis in vocatione qua vocatfi estis. Như vậy thì có ngày kia sẽ 
được gọi vào vườn nho thiên quốc mà hưởng quả nho quý lạ, ấy là phúc thanh nhàn đời đời. 
Amen. 


37 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT SÁU MƯƠI 
Thí dụ người đi gieo giống 
Bài Phúc-âm Lec 8, 4-15 


Hôm áy, có đoàn dân rát đông từ các thành thị tuôn đên với Chúa Giêsu. Chúa nói với họ 
một dụ ngôn sau đây: 


“Một người dân quê gieo giống. Trong khi hắn gieo, một phân hạt giống rơi ra đường, bị 
người qua lại giẩm nát và chim chóc ăn đi; một phần rơi vào đá sỏi, vừa mọc lên đã héo ngay vì 
thiếu khí ấm; một phần rơi vào bụi gai, gai mọc lên và đồng thời làm nghẹn nó; còn một phân 
rơi vào đất tốt, mọc lên và sinh hoa trái gấp trăm. ” Để kết truyện, Chúa Giêsu kêu lên: “Ai có 
tai mà nghe thì hãy nghe. ” 


_ Các môn đệ hỏi Chúa dụ ngôn ấy nghĩa là gì? Chúa đáp: “Phân các con được phúc hiểu 
biết những máu nhiệm nước Thiên Chúa. Nhưng những kẻ khác chỉ được nghe bằng dụ-ngôn. Họ 
xem mà không thấy gì hết; lời nói chạm đên tai họ mà họ không hiệu. Dụ ngôn ÿ nghĩa thê này. 


Hạt giống là lời Đức Chúa Trời, những hạt rơi dọc đường là những người nghe, nhưng rồi 
quỷ đến cất những lời giảng ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu rôi. Những hạt giống rơi 
trên đá là những kẻ nghe và vui nhận lời giảng, song không có rễ; họ chỉ tin trởng một lúc thôi, 
nên khi gặp thử thách, họ bèn rút lui. Hạt rơi vào bụi gai là những kẻ nghe, rồi ra về, để cho 
những lo lắng về tiễn của, về vui sướng trên đời làm nghẹn, thành ra (lời Chúa) không sinh được 
hoa trải nào cả. 


Hạt giống rơi trong đất tốt là những kẻ lấy lòng tốt lành, hào hiệp, nghe hiểu và nhớ giữ lời 
giảng, lại kiên tâm sinh hoa trái. 


Ở anh em, bài Phúc-âm trong lễ sáng nay nhắc lại thí dụ Đức Chúa Giêsu đã phán về người 
đi gieo giống, đang khi gieo, thì có hạt gieo xuống giữa đường, có hạt gieo xuống đất đá sỏi, có 
hạt gieo vào bụi gai, sau hết có hạt i€O Vào đất tốt. Thí dụ ấy chỉ nghĩa là gì, thì chính Đức Chúa 
Giêsu đã giải cho các Tông đồ được hiểu; nay Thày (Cha, tôi) cũng dựa theo ý nghĩa â ấy mà diễn 
lại cho anh em nghe, đề ai nây được nhớ lại Chúa có ý dạy ta điều gì trong thí dụ ấy mà vâng cứ 
cho giọn, để cho hạt giống sinh hoa trái cho ta đời này và đời sau trên thiên đàng. 


Vậy theo nghĩa Chúa đã giải cho các Tông đồ thì hạt giống chỉ lời Đức Chúa Trời, đất thì chỉ 
lòng người ta. Hạt giống tuy tốt, nhưng sự kết quả cũng tuỳ theo đất; cũng một lẽ â Ấy, lời Đức 
Chúa Trời tuy là tốt lành quý giá vô cùng, song khi gieo vào lòng người ta, có kết quả hay 
không, kết quả nhiều hay ít, thì cũng tuỳ theo lòng người ta. Lòng người ta bá nhân bá tính, song 
cũng quy lại được trong bốn nó này: 

I. Lòng hợt hờ như đất giữa đường, kẻ lại người qua và chím trời cũng hay bay xuống. 
2...6. Lòng khô khan cứng cỏi, như đá sỏi gô hề, chẳng có khí tư nhuận là bao. 

3.7. Lòng bồn chồn xao xuyến, như đất đầy gai góc. 

4.. 8. Lòng chân chính lương thiện, như đất nhuần nhã phì nhiêu. 


Nay ta nghe hạt giống là Đức Chúa Trời đối với đất lòng người ta là thể nào. 


38 | BÀI GIẢNG 


lỆ L.Hạt giống là lời Đức Chúa Trời. Đắng khôn ngoan vô cùng ví lời Đức Chúa Trời cùng 
hạt giống thì thật là đích đáng, vì có nhiều điều tương đối. 

II _ 1. Hạt giống tuy tốt, nhưng cứ trữ trong lãm, chăng gieo, chẳng vãi ra, thì chăng trổ sinh 
được gì. Lời Đức Chúa Trời tuy quý trọng vô cùng, song nếu chẳng gieo vào lòng người ta, 
thì người ta cũng không nhờ được. Bởi vậy Đức Chúa Trời cùng Hội-thánh hằng lo lắng cho 
có kẻ giảng lời Đức Chúa Trời luôn, nọ là các đẳng, các dòng đi giảng đạo, nọ là các bản 
quốc linh mục, là những nông phu Đức Chúa Trời sai đi gieo vãi lời Đức Chúa Trời. 

HI.... 2. Người nông phu đi gieo giông, một tay nách thúng hạt dựa vào lòng, tay kia cầm hạt mà 
gieo cho ý tứ, lại vừa gieo vừa đi lùi, kẻo mình lại đạp trên hạt giống mình đã gieo chăng. 
Nay kẻ gieo lời Đức Chúa Trời cũng thế: trước khi giảng lời Đức Chúa Trời ra thì đã ôm lẫy 
lời ấy vào lòng; đến khi giảng thì rất có ý cho lời ấy gieo ra cho đều và cho khắp mọi kẻ ngôi 
nghe. Mà cần nhất là các đẳng ấ ây lo giữ kéo mình lại phạm đến lời mình giảng chăng. 

IV. 3. Trước khi gieo hạt giống xuông, đất, thì người nông phu ngâm hạt giống cho nảy mộng ra 
đã, như thế đất vừa chịu lấy hạt giống, thì bắt đầu trổ lên liền. Kẻ giảng lời Đức Chúa Trời 
cũng như vậy, trước khi giảng đã phải học hành đạo lý cho tinh thông cùng dọn bài giảng 
cho phải thế. 

V. _ 4. Người nông phu không những dọn hạt giống trước khi gieo, lại còn phải dọn đất cho 
nhuần nhã, cầy bừa đất đai cho nhuyễn nhành, lặt lượm cỏ rả cho sạch sẽ. Nay muốn cho lời 
Chúa thâm vào lòng người, thì lòng người cũng phải dọn như thế: phải sẵn dạ vui ta nghe lời 
Chúa, phải cất những trở lực đón ngăn, ây là tội lỗi cùng nết xấu thói hư. 

VỊ. 5. Sau nữa, hạt giông gieo xuống đất, dù đã dọn đủ điều như đã nói trước; nhưng từ đó sấp 
lên, trời không năng mưa điều hoà, chủ không ân cần xăm tưới, dù đất tốt mặc lòng, cây lúa 
cũng không tốt lên và cũng không trổ sinh gì được. Cũng một lẽ â ấy lời Đức Chúa Trời giảng 
rao, kẻ nghe cũng hảo tâm chịu lấy; song nếu không có ơn Chúa như nắng mưa đượm nhuằn, 
lại không ai trông nom nhắc nhở, thì lời Đức Chúa Trời cũng không kết quả gì được. 


Nói qua một ít lẽ, thì anh em đủ hiểu Chúa ví lời Đức Chúa Trời cùng hạt giống, thì ý nghĩa 
thật là cao sâu xứng hợp. Nay ta hãy xét lòng người ta sánh với đât thì làm sao. 


L IL.Đất chỉ là lòng người ta. Lòng người có kẻ như đất giữa đường, có kẻ như đất đá sỏi, 
có kẻ như đât gal, có kẻ như đât thành thuộc. 


Ở anh em, nay Thày giảng lời Đức Chúa Trời cho anh em, ây là gieo hạt giống vào lòng anh 
em. Trong số anh em ngồi nghe giảng dậy, Thày trông rằng ai nấy cũng dọn lòng như đất tốt, 
như đắt thành thuộc để chịu lây lời Đức Chúa Trời. 


1. 1. Đừng ai để mình nên như đất giữa đường, vì hạt giống gieo vào đấy không thể nào mọc 
lên được, hoặc sẽ bị kẻ qua dòng giây đạp, hoặc sẽ phải chim trời xuông tha đi mât. 


Lòng như đất giữa đường, ấy là những kẻ lãnh lãng bơ thờ; biếng lười trễ nải, việc đời những 
để trí lo bây lo ba, mà việc đạo thì nhửng nhưng vô sự. Nghe nói việc đời, ngồi mấy giờ cũng 
không chán; vào nhà thờ nghe giảng, thì như thể nặng tai, lòng trí thì đi đông đi dài không quen 
cầm mình chăm chỉ. Như vậy, thì mọi lời nghe khi ấy như thể kẻ qua người lại giầy đạp chết 
mắt; nếu còn nhớ được câu nào, thì nay mai chim trời là quỷ ma cũng sẽ đến tha đi. Ấy cho nên 
nghe giảng cũng như không nghe, nên lời Chúa không hề kết quả. Đấy là một thứ người khốn 


39 | BÀI GIẢNG 


nạn, đệ nhất, những kẻ ấy vào hạng dân Do thái, quan Philatô xưa, nghe Chúa giảng giải đạo lý, 
dạy dàng chân thật, mà như gác ngoài tai, cho nên lại càng thêm cứng lòng. 


I. 2. Đừng ai đề lòng như đất đá sỏi. Đất đá sỏi thì trên mặt có chút đất bụi bởi gió thôi bay tới, 
lại cũng có hạt mưa hạt sương mát mẻ, nên hạt giống gieo xuống thì cũng nảy mộng và mọc 
lên được một ít, song không mọc lên cao được, vì ở dưới toàn là đá sỏI, đã cứng cỏi lại 
không có khí tư nhuận, nên hạt giống không thể sống và đâm rễ được, một phải chết khô chết 
héo liên. Đất đá sỏi chỉ có bụi trên mặt, mà dưới thì thiếu chất khí tư nhuận, ấy chỉ kẻ có chút 
đạo đức bề ngoài, siêng năng đọc kinh xem lễ; nhưng bề trong thiếu đức mến Chúa, là nền 
cũng là cội rễ sự nhân đức. Bởi đó, kẻ ấy khi nghe giảng thì thích nghe; lại cũng động lòng 
và quyết chí làm lành lánh dữ. Song sự quyết chí ấy chăng hề bền vững, khi vừa ý, khi thích 
tình, thì việc lành coi bộ phấn chấn; nhưng rủi lâm sự gì mếch lòng, trái ý, như bị Cha xứ 
khiến trách về lỗi nọ, bị chúng bạn gièm pha một việc kia v.v. liền phiền dạ chẳng yên, các 
việc thiêng liêng quen làm cũng bỏ lơ hoặc làm qua lệ. Những người ây thường lại có tính 
kiêu ngạo cậy mình, ngờ mình là phải, chẳng muốn nghe ai, nên sinh lòng chai đá. Vì vậy lời 
Đức Chúa Trời không sinh được kết quả gì cho những kẻ ấy cũng như hạng người trước kia 
và hạng người sau đây. 

2. 3. Đừng ai vào hạng người sau đây, là thứ người như đất đầy Đai gÓc. Đất đầy gai góc, theo 
như lời Chúa chúng ta giải, là chỉ những người bổn chồn lo lắng cuộc đời, vui mê theo đàng 
sắc dục, những mưu cầu phú quý vinh hoa, những đắm sa yến oanh phong nguyệt. Những sự 
ấy ví như gai mọc lên làm cho hạt giống lời Đức Chúa Trời phải chết ngạt. Vì chưng những 
kẻ để lòng mê theo những sự thê ấy thì tâm tình liền ra hư hốt, không có xu hướng về đàng 
lành, không hồi tâm lại được mà Suy đến việc linh hồn; có nhớ đến, thì lòng như gai châm, 
nên ra sức bỏ ra cho khỏi trí. 


Những kẻ ấy ngờ rằng của cải, chức quyền, sắc dục làm cho mình sung sướng thoả tình; 
song thật sự những kẻ ấy cũng nhận biết những sự ấy nên như gai nhọn đâm xóc lòng mình thôi. 
Những là áy náy âu lo; khi chưa được, thì lo lắng mọi cách cho được; khi được rồi, thì còn phải 
lo giữ lấy, nên những sợ rệt đàng nọ đàng kia, thêm ngờ vực ghen tương kẻ này người khác. 
Nhiều lần ăn không ngon bữa, nằm chẳng an giấc; nhiều khi lương tâm quở trách, lòng thêm áy 
náy. Ấy là những gai chiếm lấy lòng người; làm cho lời Đức Chúa Trời gieo vào đấy chắng sinh 
ích gì. 


Ở anh em, ấy là ba thứ đất không chịu được hạt giống lời Đức Chúa Trời; anh em đừng đề 
mình nên như đât thê ây, một phải nên như: 


I.. 4. Đất tốt lành thành thục. Ấy là những kẻ có lòng tốt, muốn giữ đạo nên, muốn tấn tới trong 
đàng trọn lành, muốn cho chắc chắn về phần rỗi. Những kẻ ấy khi có dịp nghe giảng lời Đức 
Chúa Trời thì vui nghe chăm chỉ, như bà Maria ngồi dưới chân Đức Chúa Giêsu; nghe rồi thì 
tích vào lòng rồi suy đi ngắm lại như Đức Bà. Lại ra sức chịu khó mà thi hành điều mình đã 
nghe biết, như vậy thì lời Đức Chúa Trời sinh ích lợi trong linh hồn những kẻ ấy vô số vô 
ngần: đời này thêm ơn phúc mà tích đức lập công, đời sau được thưởng cao trên chốn thanh 
nhàn cõi thọ. 


Vậy ở anh em, hãy vui nghe giảng lời Đức Chúa Trời: ngày Chúa nhật, ngày lễ trọng phải 
đến nhà thờ cho kịp nghe giảng và nghe cắt nghĩa đạo lý, khi nghe phải chăm chỉ mà nhớ lấy; 


40 | BÀI GIẢNG 


điều gì hợp cho mình thì tuân cứ. Như vậy thì lời Đức Chúa Trời nên như giống tốt gặp đất tốt, 
chắc răng sẽ sinh hoa quả cho anh em đời này và đời sau trên thiên đàng. Amen. 


41 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT NĂM MƯƠI 


Đức Chúa Giêsu phán trước về sự thương khó 
Người sẽ phải chịu 
Bài Phúc-âm Lc 18, 31-43 


Lúc ấy Đức Chúa Giêsu họp các Tông- -đô lại gần và phán bảo các ông: “Bây giờ ta lên Giê- 
ru-sa-lem và mọi điều các tiên tri nói về Con Người (là Chúa Cứu-Thê) sắp nên trọn. Con người 
sẽ bị nộp cho dân ngoại chúng sẽ nhạo báng, lăng nhục, nhồ vào mặt Người. Chúng đánh Người, 
rồi đem giết đi. Nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại.” Các Tông-đô không hiểu gì hết: đối với 
các ông, đó là những điều bí ẩn, các ông không biết Chúa Giêsu nói chuyện gì. 


Lúc Thày trò đến gân Giê-ri-cô, thì gặp một người mù ngồi ăn xin ở vệ đường, nghe có nhiêu 
người đi qua, hắn hỏi có chuyện gì vậy. Người ta bảo hắn: Đó là ông Giêsu ở Na-gia-ret đang đi 
qua. Hắn kiên kêu lên: “Lạy ông Giêsu, con vua Đa-vit, xin thương tôi.” Những người đi trước 
bảo hắn im đi, nhưng hắn càng kêu to hơn: “Lạy con vua Đa-vit, xin thương tôi.” Chúa Giêsu 
đứng lại và truyền dẫn hắn đến gân Người. Khi hắn lại gân, Chúa hỏi rằng: “Ngươi muốn ta 
làm gì cho ngươi?” Tên mù thưa: “Lạy ông xin cho tôi được xem (khỏi mắt). ” Chúa Giêsu phán: 
“Ngươi hãy xem, đức tin của ngươi đã chữa ngươi.” Lập tức tên mù được xem thấy và đi theo 
Người, ngượi khen Đức Chúa Trời, thấy thể toàn dân đã ca tụng Đức Chúa Trời. 


Ở anh em yêu dâu; 


Chúa nhật sáng nay là Chúa nhật trước mùa Chay cả. Hội-thánh muốn dọn lòng ta giữ mùa 
Chay cả cho trọn, thì trong lễ sáng nay cho ta nghe bải Phúc-âm nhăc lại những lời Đức Chúa 
Giêsu đã phán trước, về những sự thương khó Người sẽ chịu. 


Vậy độ ít ngày trước khi Chúa chịu nạn, thì Chúa đem 12 Tông đồ trở về nước Giuđêa và lên 
thành Giêrusalem là nơi Người sẽ chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ, như lời các 
thánh Tiên-tri đã nói trước. Đang khi vắng vẻ dọc đàng Thày trò nói khó cùng nhau, thì Đức 
Chúa Giêsu phán tỏ cùng các thánh Tông đồ mình rằng: “Này ta lên thành Giêrusalem, thì sẽ ứng 
nghiệm về lời Tiên-tri đã chép trước về Con Người. Vì chưng Người sẽ phải nộp cho dân ngoại, 
và sẽ phải chịu nhạo cười sẽ phải chịu đánh đòn cùng chịu giô vào mặt. Sau khi chúng đã đánh 
đòn Người, đoạn thì chúng giết Người, và khỏi ba ngày, Người sẽ sống lại.” Ấy Đức Chúa Giêsu 
phán trước về sự thương khó Người thì như vậy; mà chẳng phải một lần này mà thôi, đã hai ba 
lần khác Người cũng đã phán trước về Sự. ấy. Lần này Người không phán tỏ Người chịu chết 
cách nào; nhưng đã có lần Người phán tỏ rằng: “Con Người sẽ phải nộp mà chịu đóng đanh trên 
thập giá, FIlius homimis tradetur ut crucIfigatur.” 


Bây giờ ta nên xét vì sao mà Đức Chúa Giêsu phán trước cho các Tông-đồ biết sự Người sẽ 
phải chịu nạn chịu chết làm vậy. Chúa có nhiều ý, mà nhất là có ba ý này: 1) là cho được làm 
chứng Người là Đức Chúa Trời thật. 2) là cho tỏ lòng Người yêu dấu ta quá bội. 3) là cho được 
dọn lòng các Tông-đồ mà chịu cám dỗ trong ngày ấy. 


IL  KLSự ấy làm chứng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thật. Những sự hậu lai xây ra 
có hai cách: 1) là bởi ngũ hành luân chuyền, vận khí đổi thay mà xây ra. 2) là bởi tâm tình 
tính khí người ta mà xây ra, thì những nhà bác học có thể biết trước được, như những người 
khâm-thiên-giám có thê biết trước được sẽ có bão sẽ có nhật thực nguyệt thực, v.v. 


42 | BÀI GIẢNG 


Song những sự bởi tâm tình tự-do người ta mà phát ra, thì đù loài người ta, dù loài thiên thần 
hay là ma quỷ không thê biết trước được. Mai tôi sẽ làm gì, tôi sẽ đi đâu, nếu tôi không nói ra thì 
không ai biết được. Mà chính tôi, tôi cũng không biết trước được mai tôi sẽ ra làm sao. Vậy chỉ 
có một Đức Chúa Trời biết trước được các việc thể ấy mà thôi. Những sự quân dữ sẽ làm cho 
Đức Chúa Giêsu, là những việc bởi tâm tình, bởi tự do mà làm ra mà có khi lúc bấy giờ nó cũng 
chưa quyết định sẽ làm như thế, mà Đức Chúa Giêsu đã biết tỏ như thấy trước mặt vậy. Người 
biết chúng sẽ nộp Người cho dân ngoại, là nộp cho quan Philatô và vua Herode, sẽ đánh đòn 
Người dữ đằng quá lẽ, sẽ giỗ nước miệng vào mặt Người, sẽ nhạo cười, xi báng Người, sau hết 
thì đóng đanh Người trên cây thập giá. Song Người chết rồi, khỏi ba ngày Người sẽ sống lại. 


Ở anh em, biết trước những sự thê ấy, trí loài người có thể biết được chăng? Thật không. mà 
Đức Chúa Giêsu đã biệt trước và đã phán tỏ cùng các Tông-đô mình. Vậy Đức Chúa Giêsu là 
Đức Chúa Trời thật, thông biệt mọi sự quá khứ vị lai. Vì vậy ta hãy giục lòng tin kính, cậy trông 
và kính mên Người. 

Đức Chúa Giêsu phán trước về sự thương khó Người như vậy, có ý gì? 


L Có ý cho ta hiểu biết Người có lòng thương ta quá bội, Đức Chúa Giêsu đã xuống thế vì 
ta, cho được cứu ta về phần lỗi: Qui propter nos et propter nostram salutem descendit de caelis. 
Lòng Người hằng ao ước làm hoàn thành việc ấy cho được cứu loài người khỏi làm tôi tá ma 
quỷ. Người gọi sự thương khó â ấy là như phép rửa, Người đã giầm trót mình vào đây từ đỉnh đầu 
cho đến bàn chân, cho được tắm loài người cho sạch tội khiên, lòng Người hằng bức tức cho đến 
khi chịu phép rửa ấy rồi thì mới thoả tình: Baptismo... habeo haptizati, quomodo coartor usque 
dum perficiatur (Lục. XII, 50). 


Bởi Đức Chúa Giêsu ao ước chịu chết vì ta, nên Người năng nhắc đi nhắc lại về sự ấy cũng 
như khi ta trông mong một sự gì, thì ta hãy nói đến sự ấy. Nay Chúa ta nhắc đi nói lại cho Tông- 
đồ mình sự thương khó cùng sự chết mình sẽ chịu, thì cũng vì lòng Người trông cho mau đến 
ngày mà nói được một tiếng: Consommatum est, đã hoàn tắt. 


Vì sao Người muốn cho chóng hoàn tất? Là vì Người có lòng thương ta quá bội, như lời 
thánh Phaolô: Người đã thương tôi, nên đã phó mình vì tôi: Dilexit me et tradidit semetipsum pro 
me. 


Vậy Chúa tỏ lòng thương ta dường ấy, mà ta có làm đí gì mà tỏ lòng kính mến Người chăng? 
Chúa ước ao chóng đến ngày chịu thương khó và chịu chết vì ta; mà ta có sẵn lòng chịu khó đôi 
chút vì Chúa chăng? Ôi! Còn hiếm lắm. Vì sao vậy? Vì ta chưa có lòng mến Chúa là bao, cho 
nên khi vừa gặp sự khó, liền quên Chúa. Bởi vậy Đức Chúa Giêsu phán trước về sự thương khó 
Người cho các Tông đồ biết, cũng: 


L HI. Có ý dọn lòng các Tông-đồ để chịu khó, kẻo phải sa cơn cám dỗ. Sự khốn khó gì 
đến bắt thình lình, thì thường làm cho ta khiếp sợ và hoảng hốt tâm thần. Nhưng nếu ta có biết 
trước được, thì ta dễ cầm mình cho bình tĩnh khi thấy sự khó ấy đến. Lại ta có thể tìm cách thu 
xếp trước cho sự khó ra nhẹ hơn. Tên kia biết: khỏi một chốc nữa sẽ phải đòn, thì hoặc có chêm 
độn áo quần cho dầy hơn, hoặc lấy thuốc gì thoa lên da làm cho da tê, để cho khi roi đánh xuống 
thì bớt đau. Bởi vậy thánh Grêgoriô có lời rằng: Mũi tên mũi giáo đâm vào ta, nếu ta biết trước 
thì bớt đau: Minus Jacuta feriunt quae praevidentur. 


43 | BÀI GIẢNG 


Chúa muốn dọn lòng Tông-đồ sẵn sàng mà chịu khó, nên không những Người cho biết trước 
sự Người chịu thương khó, lại cũng cho biết trước sự Người sẽ sống lại. Con cái thấy cha mình 
ra trận hiểm nguy thì buồn và sợ cho cha mình; song giả như có thiên thần Chúa sai xuống bảo 
cho biết cha ra trận thì sẽ phải mũi tên hòn đạn, bị thương tích đầy cả mình, song rồi lại được 
lành lẽ và thăng trận toàn công khởi hoàn về dinh, vua quan linh đình nghĩnh tiếp; chốc ấy con 
cái được yên ủi lắm và sẵn lòng theo cha cho đến nơi trận địa. Nay Đức Chúa Giêsu phán trước 
về sự thương khó Người phải chịu cho các Tông-đồ hay trước; nhưng sau hết Người thêm rằng: 
khỏi ba ngày Con Người sẽ sống lại, mấy lời ấy làm cho các Tông-đồ vững chí giữa trường 
thương khó, mà theo Thày cho đến núi Calvariô. Song rủi thay. Lời Thày không nhớ, việc giở 
liền xiêu: kẻ thì nộp Thày, người thì chối Thày, các kẻ khác lại bỏ Thày mà trốn đi hết. 

Chớ gì khi quân đữ đến bắt Chúa, mà các Tông-đồ nhớ lại lời Chúa đã phán trước và tin 
Chúa sẽ sông lại sau, thì có đâu mà phải liều mình sa ngã. Nếu Chúa không thương, thì các đắng 
ấy làm sao bây giờ. 


Vậy ta muốn vững lòng theo thánh ý Chúa giữa cơn gian nan, muốn hăm lòng chịu khó vì 
lòng mến Chúa, thì hãy năng nhớ đến sự thương khó Chúa và hãy tin rằng: khốn khó gian nan là 
đàng đưa đến nơi phúc lộc. Đắng Ky-tô cũng phải đi đàng ấy mà vào nơi vinh hiển, ta muốn đi 
đàng khác mà vào được sao? Qua mùa Chay cả mới đến mùa Phục-sinh, ta phải hãm mình chịu 
khó, mới trông vào nơi cõi thọ thường sinh, anh em hãy thi tạc bấy lời, ắt sẽ biết dùng mùa chay 
mà sinh ích cho mình vô số. Amen. 


44 | BÀI GIẢNG 


VÀO MÙA CHAY CẢ 
Ngày thứ IV lễ Gio 
Bài Phúc-âm Mt 6, 16-21 


Lúc ấy, Đức Chúa Giêsu phán với các môn đệ rằng: “Khi các con ăn chay, đừng làm bộ ủ- 
đột như bọn giả hình, họ sa-xám nét mặt chộm người biết họ nhịn ăn. Thầy bảo thật các con, họ 
đã lĩnh được công rồi. Phân các con, khi ăn chay, hãy xức dẫu thơm trên đâu và rửa mặt, để 
không ai thấy các con ăn chay, chỉ có Cha các con trên trời, là Đẳng ở nơi kin nhiệm, xem thấy 
và Cha các con xem thấy nỗi ấn khuất sẽ thương cho các con. 


Các con đừng tích trữ của cải dưới đát, vì của cải ở đời là môi cho môi mọi, di ghét, và kẻ 
trộm khoét ngạch mà láy đi được. Hãy tích trữ của cải trên trời, nơi môi mọt đi ghét chăng làm 
hự được, và kẻ trộm cũng chăng khoét ngạch mà lấy đi được. Của các con ở đâu, lòng các con ở 
đây. ” 


Ở anh em rât yêu dâu. 


Nay Hội-thánh khắp Đông, Tây, Nam, Bắc đã bắt đầu vào mùa Chay, cách trau dỗi cùng mọi 
nghỉ tiết trên bàn thờ đều tỏ vẻ không phải là mùa vui, bèn là mùa phải lo buồn ăn năn đền tội. 
Kia anh em xem trên bàn thờ tuy có nên, mà không hoa; nhà chầu và bàn thờ đều che tím; áo 
thày cả làm lễ cũng thế. Tiếng đàn cũng ắng lặng, hoặc chỉ nghe ríu rít ít nhiều để đưa giọng hát. 


Những cách thế Hội-thánh làm bề ngoài như vậy, cho ta nghĩ đến tình cảnh sâu bỉ trong linh 
hôn mà ăn năn đến tội. 


Song có một lễ phép này càng nhắc nhủ ta nhớ đến căn kiếp loài người, mà ăn năn cải quá tự 
tân, ây là lê phép rắc gio trên đâu. LÊ phép ây bảo ta cho biết ta là đí gì, sự cùng ta sẽ ra sao? 


1 Loài người là đí gì? Hễ ai vào trước bàn thờ mà chịu rắc gio, dù là Đức Giáo-hoàng, dù là ngôi vương-đế, thì Thày cả cũng rắc gio mà 
răng: Hõi người hãy nhớ mình là gio bụi, rôi cũng sẽ hoàn về bụi gio: memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris. Kìa xác loài 
người đang tìm của cao lương mỹ vị mà nuôi, đang sắm đồ gắm vóc lụa là mà mặc, lại đang trau tria cho đẹp, đang xức thuốc cho thơm, thì 
nguyên do là một nắm bụi gio, một vò đất sét, ấy là xác Tổ tông ta, như lời Thánh kinh rằng: “Đức Chúa Trời lấy bùn đất mà nặn nên người 
'4”ll Vụa thánh lại than rằng: “Căn kiếp tôi dường giống không trước mặt Chúa. ”?ŠW cùng xác ta sẽ ra 
thể nào? Et in pulverem reverteris, sau cùng sẽ hoàn về bụi gio. Điều ấy ai ai cũng đã từng thây, chẳng lọ nói chỉ cho đài, đù cho đẹp gái lịch giai, 
nhất trời chót nước, sự cùng cũng hoàn về gio bụi. Mà chẳng được như gio thầy cả rắc trên đầu ta sáng nay đâu, bèn là một thứ gio hôi hám, là 


một thứ bụi thối tha, chẳng nên giống gì cho ai, một nên của nuôi cho giỏi bọ. 


Vậy rầy dù cao phi tiễn tâu, nay mai cũng thốn bộ nan di; Tầy còn đi ngược về xuôi, buôn 
Tần bán Sở, nay mai cũng nằm ngay thắng, gầy guộc mét meo. Ấy sự cùng xác người là như thế. 


Rầy dù giầu sang bốn bề, nức tiếng năm phương, bạc vàng tích đầy Tương, ruộng nương cò 
bay thắng cánh. Sự cùng nhắm mắt, phúi sạch bàn tay, giường nằm là mây tắm săng, nơi ở vài ba 
thước đất. Sự cùng xác người là như thế. 


Rây dù nâng niu dưỡng xác, ăn những chả phượng nem công, mặc những gâm tơ vóc lĩnh, sự 
cùng cũng kiên gặm ruôi bâu, giòi ăn bọ rúc. Như thê mà nhiêu kẻ chưa suy; mảng lo cho xác, 
mà chăng nghĩ đên hôn. Hội-thánh muôn cho ta suy đên sự cùng xác ta là như vậy, đê cho ta 


45 | BÀI GIẢNG 


đừng còn trân trọng xác ta quá mà trễ nải việc linh hồn. Trong mùa Chay Hội-thánh muốn cho ta 
hãm mình ép xác, nên đã nhăc lại cho ta nhớ mình nguyên do là đí gì và sự cùng sẽ ra làm sao, 
đê cho ta biệt dùng mùa Chay mà ép xác hãm mình đên tội. 


Song ta chớ quên điều đức tin dạy: Tôi tin xác mình ngày sau sẽ sống lại. Vậy dù xác sẽ trở 
nên bụi gio, song đến ngày tận thế cùng đều sống lại. Ai biết ép xác hãm mình, làm lành lánh đữ, 
thì sẽ sống lại hiển vinh; ai quen tha hồ cho xác, bỏ mình theo tà, tuy dù cũng sống lại, nhưng lại 
càng đen đủi xấu xa, thối tha hôi hám. 


Thể thì anh em ao ước cho ngày sau xác sống lại sáng láng hiễn vinh, thì rầy hãy ép xác hãm 
mình chịu khó. Chịu khó một lúc chóng qua, mà hiên vĩnh đời đời vĩnh viên: Id quod in praesenti 
es( momentaneum et leve tribulatlonIs nostrae... aeternum gloriae pondus operatur 1n nobis (HH 
Cor. IV, 17). 


Vậy ở anh em hãy dùng mùa Chay này mà chịu khó hãm mình đền tội. Trong cả mùa có gặp 
sự gì khó, thì hãy dâng cho Chúa và chịu cho bằng lòng mà đền tội. Luật Hội-thánh buộc phải ăn 
chay các ngày thứ 6ó, ai đã đến 21 tuổi giọn mà chưa đến 60 tuổi thì phải ăn chay. Trừ ra khi cha 
giải tội đoán cho có đủ lẽ khỏi, thì mới khỏi. Dù không ăn chay cũng nên hãm mình nhiều ít để 
thông công mùa chay cả. Thể nào cho khi qua mùa chay, thì thấy mình đã có hãm mình đền tội. 
Như vậy, thì mới gọi là dùng mùa chay theo ý Hội-thánh, mới đáng vui mừng trong ngày. lễ 
Phục-sinh, sau lại được vui mừng khi thấy xác mình sống lại hiển vinh, thanh nhàn muôn kiếp. 
Amen. 


46 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT THỨ I VỀ MÙA CHAY CẢ 
Đức Chúa Giêsu ăn chay 40 đêm ngày trên rừng 


Bài Phúc-âm Mt 4, I-II 


Lúc đó Thánh thân đem Chúa Giêsu vào nơi hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Khi đã nhịn ăn 
bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, Chúa Giêsu thấy đói. Tên cám dỗ lại gân nói với Người rằng: 
“Nếu ông là con Đức Chúa Trời hãy khiến những đá này trở nên bánh (mà ăn). ” Chúa Giêsu 
đáp răng: “Có lời chép rằng: người ta không phải chỉ sống bằng bánh, nhưng một lời Chúa 
phản cũng đủ nuôi sông được (nhân loại). Bấy giờ quỷ đem Người lên thành đô, đặt Người trên 
nóc đền thờ và nói với Người răng: “Nếu ông là con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống, vì có 
lời chép rằng: Chúa sẽ lệnh cho các sứ thân (gìn giữ) Người và sẽ đưa tay nâng đỡ Người kẻo 
chân Người vấp phải đã. ” Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép răng: Đừng thử thách Chúa là Thiên 
Chúa ngươi. ” Quỷ lại đem Người lên đỉnh núi rất cao, tỏ cho xem các nước thế gian và các sự 
vinh quang trong đó rồi nói với Người: “Nếu ông sụp xuống lạy ta, ta sẽ cho ông tất cả.” Bấy 
giờ Đức Chúa Giêsu bảo quỷ rằng: “Xéo đi, hỡi Satan, vì có lời chép rằng: Hãy thờ lạy Chúa là 
Thiên Chúa của ngươi và làm tôi một mình Người mà thôi. ” 


Lúc đó quỷ bỏ Người (biến đi); các sứ thân liền đến hẳu hạ Người. 
Ở anh em rất yêu dấu 


Hội-thánh lập nên mùa chay, bắt đầu từ lễ gio cho đến lễ Phục-sinh, tất cả là 46 ngày. Nhưng 
có 6 ngày Chúa nhật thì không ăn chay, vị chi có 40 ngày chay, theo luật chung Hội-thánh, thì 
phải ăn chay cả 40 ngày. Ta khỏi ăn chay nhiệm nhặt như thế là Hội-thánh chuẩn cho mà thôi. 
Vậy càng ít ngày ăn chay, thì ta càng phải giữ cho giọn. 


Hội-thánh muốn cho ta thêm lòng ái mộ việc ăn chay, thì trong lễ sáng nay đọc bài Phúc-âm 
thuật việc Đức Chúa Giêsu lên rừng ăn chay 40. đêm ngày liên chẵng ăn uông vật gì. Ma quỷ 
thừa cơ đến cám dỗ Đức Chúa Giêsu về 3 điều: về sự mê ăn, về sự kiêu ngạo, về sự cầu vinh hoa 


phú quý. 


Đức Chúa Giêsu muốn ăn chay như thế và đã để cho ma quỷ cám dỗ mình thê ấ Ấy, thì có ý 
dạy ta cho biết sự ăn chay có ích là đường nào và ma quỷ quen thừa cơ nào mà cám dỗ. 


I. L.Sự ăn chay có ích là đường nào. Có ích chăng những cho phần linh hồn, mà lại cho 
phần xác nữa. Vì như sự bội thực, sự mê ăn uống làm cho người ta vương mang bệnh hoạn và 
chết yêu, thì sự ăn chay; sự hãm mình trong việc ăn uống, thì xác ra mạnh khoẻ và được sống 
lâu. Kìa ta xem xác thánh Tu rừng: như ông thánh Phaolô, ông thánh Antôn, ông thánh Hilaniô, 
trót đời ở trên rừng chỉ ăn rau cỏ, quả cây cùng uống nước lã, mà được sức khoẻ cùng thọ quá 
trăm tuôi. Đời này ta thường thấy những kẻ hãm mình, ăn uống tiết kiệm ở trong chốn viện tu, 
thì thường mạnh khoẻ và sông lâu hơn những người ở ngoài đời, ăn những đồ cao lương mỹ vị, 
uống những rượu nọ nước kia? Và xét vê đàng lý tài, thì sự ăn chay cùng ăn uống tiết kiệm, thì 
bớt tôn bớt hao, có dư tiền mà làm việc phúc đức hay là việc này việc khác. 


Song nói gì về ích lợi phần xác? Mà ta ăn chay cũng chẳng cầu ích lợi phần xác, một có ý 
cho sáng danh Chúa và cho linh hôn được nhờ phân ích. 


47 | BÀI GIẢNG 


Ta ăn chay hãm mình, thì tình tư dục ra yếu, nó bớt cám dỗ ta. Ví như con lừa con ngựa, 
càng nuôi cho béo, thì càng nôi tính lăng loàn; xác thịt ta cũng thê càng ăn uông sung sướng, thì 
càng đâm ra dục tình; mà càng ăn chay hãm mình, thì càng bớt tình tư dục. 


Ma quỷ thấy người ta ăn chay hãm mình, thì nó cảng khiếp sợ phải thua, vì có nhiều thứ quỷ, 
không phải thua khí giới khác, mà phải thua sự cầu nguyện cùng sự ăn chay, như có lần kia các 
thánh Tông đồ đi trừ quỷ VỀ, thì trình cùng Đức Chúa Giêsu răng: Chúng tôi lấy tên Thày, thì đã 
trừ được các quỷ, sao có giống quỷ này thì chúng tôi trừ không được? Bấy giờ Đức Chúa Giêsu 
trả lời rằng: “Giống quỷ này phải có sự cầu nguyện và sự ăn chay, thì mới trừ được: Hoc øenus 
deamoniorum non ejJIcifur n1si 1n oratione et JeJun1o.” 


Thánh Ambrôsiô nói rằng: “Sự ăn chay là như rào như trại, sự kiêng bớt là như luỹ như 
thành, ma quỷ vào rào vào trại chạy không được, nó đành phá thành luỹ chạy bất kham. Ăn chay 
thắng quỷ là thường, ăn chay mà thua quý thì ít có. Ma quý, thấy nhan săc kẻ ăn chay mặt võ 
vàng, mình gầy guộc thì nó sợ không dám xông đánh, vì nó biết, hễ xác yếu thì hồn mạnh.” Cũng 
hợp như lời thánh Phaolô rằng: Xác tôi càng yếu thì hồn tôi càng mạnh: Virtus in infimitate 
perficitur (II Cor, XI, 9). 


Thánh Augustinô rằng: “Xác tôi là con lừa, tôi muốn cưỡi nó mà đi đàng nhân đức, nhân sao 
nó nghịch luôn, làm cho tôi phải lạc đàng? Bởi đó tôi thường bớt của ăn, bắt nó phải ăn chay, thì 
nó mới thuân mà chạy theo đàng chính.” 


Vậy khuyên ai nấy hãy nhớ lời thánh Gioan kim khẩu: “Này anh em ta chớ bỏ, chớ khinh, 
chớ chê sự ăn chay. Một phải ra sức tập cho quen sự ăn chay hãm mình, thì anh em sẽ thây xác 
ra nhẹ nhàng, trí ra minh mẫn và hôn sẽ chóng vánh theo đàng nhân đức.” 


Hộin-thánh lập mùa Chay cả có 40 đêm ngày theo gương Đức Chúa Giêsu đã ăn chay liên 40 
đêm ngày. Và số 40 cũng là một số mầu nhiệm trong Hội-thánh cho nên đã có nhiều việc có số 
40. Ông Maisen, ông Elia cũng ăn chay 40 ngày; lụt đại hồng thuỷ cũng 40 đêm ngày; dân Israel 
ở trên rừng 40 năm; thiên hạ đợi trông Chúa Cứu thế 40 thế kỷ; sau hết, Đức Chúa Giêsu sống lại 
đoạn thì cũng ở thế gian 40 đêm ngày. 


Vì vậy trong mùa chay, ta cũng phải hãm mình đền tội cùng làm việc lành phúc đức giót cả 
40 ngày cho được nhờ Đức Chúa Giêsu đã ăn chay 40 ngày mà đền tội vì ta, và cho được dâng 
số 40 mầu nhiệm ấy mà kính thờ Chúa. 


lỆ IL.Ma quỷ thừa cơ đến cám dỗ. Ma quỷ vốn là loài quỷ quyệt và nhanh chai nó hay thám 
thính tình cảnh người ta mà cám dỗ. Nay nó đến cùng Đức Chúa Giêsu cũng thế. Nó biết Chúa ta 
ăn chay 40 đêm ngày, bụng đã trống không, thế tất cũng biết đói, nên nó đến thì bắt đầu cám dỗ 
về sự mê ăn mà răng: “Nếu ông là con Đức Chúa Trời thì hãy phán một lời cho hòn đá này trở 
nên bánh mà ăn.” Nếu Đức Chúa Giêsu muốn làm phép lạ ây thì cũng chăng có tội gì, và hạn 40 
ngày Người đã định ăn chay, thì cũng đã mãn rồi, nay Người muốn làm phép lạ cho có bánh ăn, 
thì cũng được. Nhưng Người chẳng muốn làm như ý ma quỷ thỉnh cầu, có ý dạy ta cho biết ma 
quỷ là cha sự dối trá, dù nó có bảo sự lành, sự nên, thì cũng chớ khá theo nó. Vì vậy Chúa bèn 
phán cùng nó rằng: “Có lời Thánh kinh đã chép: Người ta sống chẳng phải bởi bánh mà thôi, lại 
cũng phải bởi lời Chúa phán nữa.” Đức Chúa Giêsu phán lời ây cũng có ý dạy ta cho biết đừng lo 
về phân xác quá lẽ, hãy trông cậy Chúa, vâng theo ý Chúa mà lo việc thờ phượng Chúa cùng lo 
việc linh hồn, thì Chúa sẽ lo cho ta cả hồn lẫn xác. Vua thánh Davit rằng: “Từ thuở bé cho đến 


48 | BÀI GIẢNG 


già tôi chưa từng thấy kẻ nhân đức mà Chúa bỏ tồi tàn hay là con cái kẻ ấy phải ăn xin” (Ps. 36, 
25). 


Ma quỷ ngờ rằng: Chúa đã ăn chay nhiệm 40 đêm ngày, ấy là đã làm một việc nhân đức cả 
thể, cho nên có lẽ mà nổi tính kiêu ngạo cậy mình, nghĩ mình đã đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên 
đòi Đức Chúa Trời sự gì cũng được. Nó đem Chúa lên nóc nhà thờ mà bở Chúa cậy phép Đức 
Chúa Trời mà gieo mình xuống, vì Đức Chúa Trời sẽ sai thiên thần nâng đỡ người nhân đức. 
Đức Chúa Giêsu liền lấy lời Kinh thánh mà quở nó rằng: “Chăng nên thử phép Đức Chúa Trời 
làm chi.” Ngày nay ma quỷ lẫy mồi kiêu ngạo mà cám dỗ người nhân đức. Ma quỷ làm như tên 
kẻ cướp, thấy ai có của thì xông tới. Việc lành phúc đức của người ta ma quỷ thèm lắm, không 
phải thèm mà lấy làm gì được, song thèm mà đánh đồ cho hư hỏng. Nó lấy sự kiêu ngạo mà đánh 
đồ việc lành phúc đức, kìa xem ta như quân Pharisiêu, thì đã thua chước cám dỗ. 


Vì vậy thánh Augutinô bảo ta rằng: “Lòng chứa nhiều sự lành, thì khí kiêu ngạo dễ bốc lên.” 
Cho được đánh giả thần dữ ấy, thì ta hãy câm khí giới đức khiêm nhường, hãy suy răng ta có làm 
được sự gì lành, thì là nhờ ơn Chúa giúp mà thôi, nên ta càng mắc thêm nợ Chúa mà chớ; kẻ mắc 
nhiều nợ mà dám khoe khoang bao giờ. 


Ma quỷ thấy chước kiêu ngạo luống công, thì lập chước khác, nó thấy Chúa bần khổ, một 
tắm áo che thân, ngủ thì gối đầu vào gốc cây hòn đá, thì nó nghĩ rằng: Thế thường nghèo thì nghĩ 
giầu, hèn ắt cũng cầu vinh sang. Vì vậy nó đưa Chúa lên đỉnh núi cao, mà tỏ mọi Sự phú quý, 
vinh hoa cho Người xem mà rằng: “Nếu ông sắp mình lậy ta, thì ta sẽ cho ông tất cả.” 


Ôi! Lời táo bạo, đảo điên, lỳ lợm! Các vật ấy là của gì nó mà nó hứa cho? Nhưng vậy biết 
mây người phải lừa dôi, vì câu phú quý vinh hoa mà sinh tội thờ ma lậy quỷ, thờ quỷ ma, lại 
cũng thờ tiên bạc như thân phật. 


Chúa gớm điều quái gở, liền nỗi cơn thịnh nộ đuổi nó đi mà rằng: “Hỡi Satan hãy xở ra khỏi 
mặt Ta, vì chưng có lời chép răng: Mày phải thờ phượng Chúa mày và phải làm tôi một mình 
Người.” 


Ma quỷ nghe lời oai nghiêm Chúa phán quở, liền bỏ Người mà biến đi mất. 


Ấy Chúa làm gương cho ta trong việc giao chiến cùng ma quỷ, nó hung dữ, nhưng vốn nó 
yếu hèn, ta kêu tên Đức Chúa Giêsu, hoặc tên Đức Bà Maria hay là làm dấu trên mình, thì đủ cho 
nó khiếp chạy. Vậy khi nó cám dỗ ta điều gì, ta hãy chống trả nó cho mạnh bạo, thì Đức Chúa 
Giêsu sẽ ban cho được toàn công. Ta muốn thêm khí giới cho mạnh, thì hãy ăn chay hãm mình, 
ta đừng huý ky sự khó ấy ắt ta sẽ thắng xác thịt cùng ma quỷ và sẽ biết khinh chê mọi sự giả trá 
thế gian. Như vậy ắt ta sẽ được mọi sự vui vẻ Chúa đề dành cho trên trời. Amen. 


49 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT THỨ II MÙA CHAY CẢ 
Đức Chúa Giêsu tỏ mình sáng láng trên núi Tabôrê 
Bài Phúc-âm Mt 17, 1-9 


Lúc đó Đức Chúa Giêsu dẫn Phêrô, Gia-cô-bê và em ông là Gioan lên núi cao thanh vắng 
và Người biến hình trước mặt các ông. Mắt Người sáng chói như mặt trời, áo Người trắng tỉnh 
như tuyết. Đột nhiên các ông thấy Mai-sen và ông E-li-a hiện ra nói chuyện với Người, Phê-rô 
bèn thưa Chúa Giêsu rằng: “Trình Thày, chúng ta ở đây thực tốt. Nếu Thây muốn, tôi sẽ làm ở 
đây ba cái lều: một cho Thày, một cho ông Mai-sen, một cho ông È-li-a. ” Ông còn đang nói, 
bông có đảm mây che phủ các Ngài và có tiếng từ đám máy phán ra: Này là con yêu quý của Ta, 
nơi Người ta được toại chí: hãy nghe Người. ” Nghe tiếng ấy các môn-đệ sắp mặt xXuÔng đất và 
Sợ hãi. Nhưng Chúa Giêsu lại gán động vào các ông vải nói: “Hãy đứng dậy, đừng sợ. ” Các ông 
ngước mắt lên xem, thì không thấy ai nữa, trừ một mình Chúa Giêsu. 


Đang lúc ở trên núi xuống, Chúa Giêsu truyện cho các ông răng: “Không được nói với ai 
việc đã xem tháy, cho tới khi Con Người từ trong kẻ chết sông lại. ” 


Ở anh em rât yêu dâu! 


Bài Phúc-âm trong lễ sáng nay nhắc lại sự Đức Chúa Giêsu tỏ mình ra sáng láng trên núi 
Tabôrê, trước mặt ba Tông-đồ là ông thánh Phêrô, ông thánh Giacôbê, cùng ông thánh Gioan. 
Khi ấy cũng có ông thánh Maisen và ông thánh Tiên-tri Elia hiện đến nói khó với Người. Đang 
khi thánh Phêrô cùng hai Tông-đồ lấy làm vui sướng mà nhìn xem cùng ước ao ở lại đó mãi, thì 
mỌI Sự liền biến mắt. 


Anh em hãy suy vì sao Hội-thánh dạy đọc bài Phúc-âm này sáng nay? Lại vì sao Chúa không 
cho cả 12 Tông-đô được xem sự sáng láng uy nghi Chúa, mà chỉ cho ba thánh Tông-đô xem mà 
thôi? 


I. I.Vì sao đọc bài Phúc-âm này sáng nay? Chúa nhật trước Hội-thánh đọc bài Phúc-âm 
nhắc lại sự tích Chúa ở trên rừng 40 đêm ngày ăn chay hãm mình cùng giao chiến với ma quỷ. 
Sáng nay thì nghe: Chúa ngự trên núi, hình dung mặt mũi sáng láng uy nghĩ, ngự giữa thánh 
Tiên-tri cùng thánh Tổ truyền đạo cũ. Hai bài Phúc-âm ấy có điều liên lạc với nhau thể nào thì 
anh em thấy rõ. Rừng Chúa ở mà ăn chay hãm mình và giao chiến cùng ma quý, là hình bóng thế 
gian, là nơi ta đang ở bây giờ. Còn núi Tabôrê là nơi Chúa tỏ mình ra sáng láng là hình bóng 
nước thiên đàng. 


Vậy ta muốn lên núi, thì trước phải qua rừng. Chúa muốn đưa ta lên núi thánh Sion, thì đã 
đặt ta ở giữa rừng biển thế gian, để cho ta chịu khó lập công. “Nếu ta đồng chịu khó với Chúa, 
thì ta sẽ đồng được hiền vinh: Sĩ compatimur et conglorificabimur.” 


Ta ở thế gian này như nơi khổ hải, như chốn giao chính. Mọi sự khốn khó ở đời ví tựa ba 
đào, quỷ ma, thế gian, xác thịt hằng khiêu chiến, dù muốn dù không cũng phải lâm sự cực, dù 
muốn dù không cũng phải giao chinh, như lời thánh Gióp rằng: “Sống ở đời chăng khác thể như 
đi lính tùng chính, Militia est vita hominis super terram.” 


Song kẻ biết suy cuộc thế như đám phù vân, thì biết dùng thế đề tu thân tích đức, không phải 
tìm phú quý vinh hoa, cũng không lánh xa sự khó. Đã biết răng có khó mới có công, có giao 


50 | BÀI GIẢNG 


chiến cho hăng nồng mới mong thắng trận. Thánh Augustinô rằng: “Chớ xem đàng đạo đức khó 
mà tháo lui, một phải suy đàng đạo thánh đưa đến đâu, nghỉ tại đâu.” Giữ mười điều răn cho trọn 
là khó, dẹp tình tư dục không phải dễ, ăn chay hăm mình thì cực, nếu suy vậy mà thôi thì ai rắn 
sức đẹp tình tư dục, nào ai muốn ăn chay hãm mình làm chi cho cực. Song nhớ đến phần thưởng 
Chúa để dành cho kẻ giữ mười điều răn, kẻ thắng được tình tư dục, biết chịu khó ăn chay hăm 
mình, thì tự nhiên sinh phấn chắn chăng ngại sự khó. Biết rằng trèo thì nhọc mệt, chẳng ai muốn 
trèo làm chi; song nếu như chắc rằng trên núi ấy có một đống vàng, lấy đem về, ăn tiêu trót đời 
không hết thì ai chẳng rán sức bình sinh cho được leo lên núi ây. Sách Gương phúc dạy rằng: 
“Ta đi đâu cũng gặp Thánh-giá, nếu con vui lòng vác Thánh-giá thì Thánh giá sẽ vác lấy con và 
đưa đến mục đích sở cầu. Băng như con không vui lòng vác, thì con sẽ làm nặng gánh cho con, 
dù thế con cũng phải vác.” 


Äy chôn trân gian là như thê, ai ở thê mà khỏi lắm bụi trân gian, ai sông đời mà không lâm 
sự cực? Nêu vui lòng chịu cực vì Chúa, thì được an tâm, đời sau lại được ơn ban thưởng. 


Và ta ở đời như chinh chiến, dù muốn dù không, ta cũng phải giao công. Ta muốn đình 
chiến, mà kẻ thù nghịch chăng muốn đình. Nó khiêu chiến, ta không chống trả, ấy là ta thua; nó 
chăng dò lưới ra, ta không tránh, thì ta bị. Người kia đi câu cá, thả môi xuống ao, nêu cá lội tránh 
đi nơi khác thì thôi, nếu lại bắt mỗi thì bị; kẻ thù ta là ma quỷ, thế gian, xác thịt, nó xông đánh ta 
cũng cách ấy. Nó dùng phú quý, vinh hoa, sắc dục cùng những sự thích hợp dục tình mà chăng ra 
trước mặt, như làm môi mà nhủ ta, ai thích môi nào thì bắt lấy, ấy là mắc câu, mắc lưới nó rồi, ấy 
là khốn vì nó rồi. Ta muốn khỏi xiêu theo mồi nó, thì hãy suy ở đời này, vạn sự thảy phù vân: 
Vanitas vanitatum et omnia vanitas; chẳng đí gì đáng cho ta yêu chuộng. Những sự sung sướng 
vui vẻ ta phải yêu cầu, thì ở trên núi Tabôrê trên trời. Ta hãy nhớ đến phân thưởng Chúa đề dành 
cho ta trên ấy, thì ta chăng màng chịu khó, chẳng ngại giao chinh, chăng thèm những sự vui 
sướng dục tình, chỉ mong phúc thiên đình cõi thọ. 


Có đắng thánh hiền kia nói: “Mong phần thưởng đời sau là như neo sắt: tầu không neo, thì 
giao gIó nước, mặc động mặc đi, không hay biệt giừng; nhưng có neo thả xuông, thì tâu mới 
giừng được, băng không thì nó cứ theo gió nước cơn cám đô.” 


Vậy ở anh em, hãy năng nhớ phúc lành Chúa để dành cho ta trên thiên đàng mà cam tâm 
chịu khó: ăn chay hãm mình, chẳng khó nhọc là bao, mà phần thưởng thì vô cùng khoái lạc. Hãy 
nhớ triều thiên cực báu trên thiên đàng mà chống trả mọi cơn cám dỗ. Theo sướng vui giả trá 
một giây mà mất phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp thì thật là dại lắm thay! 


L  Cớ sao Chúa chỉ cho ba Tông đồ được thấy sự cả sáng Chúa? Trước hết có ý cho ta hiểu 

ơn lạ thiêng liêng Chúa chăng quen ban cho mọi người cả đâu. Trong các thánh Tông đồ 
cũng có nhiều Đẳng rất sốt săng kính mến Chúa, mà không nghe có Đắng nào được Chúa 

đem lên tầng trời thứ ba, mà nghe thấy những sự lạ quá trí khôn lường; chỉ nghe có thánh 
Phaolô nói mình đã được ơn ấy. Nay về ơn được xem thấy sự cả sáng Chúa trên núi Tabôrê 
cũng vậy: tuy có 12 Tông đồ, mà Chúa chỉ ban cho ba ông được thấy mà thôi. Cứ sự bề 
ngoài cũng nói được ba ông thánh này có phần hơn; Thánh Phêrô đã nhiều phen tỏ lòng tin, 
cậy, mến yêu Đức Chúa Giêsu hơn hết, lại Chúa chọn làm đầu các thánh Tông-đồ; Thánh 
Giacôbê là đắng Chúa biết ngày sau sẽ chịu chết vì Chúa trước hết các thánh Tông-đồ, Thánh 
Gioan là Đắng giữ đức đồng trinh toàn vẹn, trong 12 Tông đồ chỉ có một mình người đồng 
trinh mà thôi, cho nên đã được Chúa thương hơn hết cho ngồi dựa vào ngực Chúa trong khi 
ăn tiệc ly cùng đệ tử bữa tối sau hết. 


51 | BÀI GIẢNG 


Các thánh lại nghĩ rằng: Tông đồ chỉ có 12 mà thôi, không đông là bao, Chúa cho cả 12 được 
thấy sự cả sáng Chúa cũng được. Nhưng phần vì trong 12 ấy có một Giuda đã rắp lòng nộp Chúa 
rồi, nên chăng đáng xem thấy sự cả sáng Chúa. Vậy nếu Chúa đem đi I1, để Giuda ở lại, tức 
nhiên lộ tội nó ra, là điều chưa đến kỳ Chúa muốn. 


Sau nữa, Chúa có ý cho ta hiểu số kẻ được xem thấy sự vinh hiển Chúa trên thiên đàng thi hy 
thiểu là dường nào. Kìa như nước Nam ta tính tất cả có hơn hai mươi triệu nhân danh, mà trong 
số ấy phỏng độ có 2 triệu có đạo Công-giáo mà thôi. Mà trong số 2 triệu ấy có phải là kẻ giữ đạo 
hẵn hoi hết chăng? Anh em xem trong họ mình hoặc những nơi anh em đã quen, thì không thiếu 
cỏ lồng vực ở lộn với lúa, loài đê ở lộn với con chiên. Thiếu gì kẻ xưng mình là đạo “thủ đầu, 
quai xước” mà thực sự là đạo “thứ bản mãnh.” Như vậy số kẻ được xem sự cả sáng Chúa có ít, 
thì không lạ gì. Đức Chúa Giêsu đã phán tỏ trong Phúc-âm: “Cửa rộng rãi, đường khoảng khoát 
đưa đến chốn hư mắt đời đời thì có nhiều kẻ vào; cửa và đường đưa đến phúc thường sinh, thì 
chật hẹp là dường nào và có ít người gặp” (Math. XI, 13-14). 


Vậy ta hãy vâng lời Chúa, mà vào cửa hẹp, chớ buông tuông theo đường rộng dục tình, kẻo 
phải hư mất đời đời. Hãy noi theo gót thánh Phêrô, thánh Giacôbê cùng thánh Gioan mà lên núi 
cao, nghĩa là hãy khinh chê những sự giả trá đời này mà nhắc trí lên suy đến phúc thường sinh 
Chúa đề dành cho ta trên trời thì vô cùng vĩnh viễn. Phúc ấy sẽ làm cho ta sướng vui khoái lạc vô 
cùng. 


Thánh Phêrô vừa xem thấy một chút sự cả sáng Chúa thì kêu lên rằng: “Chúng tôi ở đây thì 
tốt lắm!” Khi ta được xem thấy sự cả sáng Chúa trên thiên đàng, thì ta sẽ lấy làm sung sướng là 
dường nào! Cho được sự sung sướng thật đời đời thì hãy khinh chê những sự vui sướng giả trá 
đời tạm này, ấy là sự vui sướng dục tình theo tửu sắc, ấy là sự vui sướng thế gian theo phú quý, 
cùng theo những sự vui chơi thế gian, nọ là cờ bạc, nọ là chèo hát cùng những đám tiệc say sưa 
hay là mê sa thuốc phiện. Bấy nhiêu sự ấy thảy làm cho ta hỏng mắt sự xem thấy Chúa trên thiên 
đàng, nên ta hãy xa lánh những sự vui giả ây và ra sức chịu khó hăm mình đền tội lập công, ắt 
mới trông thấy Chúa trên núi Tabôrê đời đời là thiên đàng. Amen. 


CHÚA NHẬT THỨ III MÙA CHAY CẢ 
Đức Chúa Giêsu chữa một người bị quỷ câm ám 


Bài Phúc-âm Lc II, 14-28 


52 | BÀI GIẢNG 


Lúc ấy Chúa Giêsu trừ một quỷ câm; lúc quỷ vừa ra, người câm liễn nói được và dân chúng 
lây làm ngạc nhiên. Nhưng có người nói: “Ong ta đã nhờ Ben-de-bút tướng quỷ mà trừ quỷ. ” 


Người khác muốn thử thách Người, thì xin Người một điểm lạ trên trời; nhưng Người biết 
những tư tưởng của họ, thì bảo họ răng: Nước nào nội bộ chia rẽ, sẽ bị hoang tàn, nhà nọ sụp đồ 
trên nhà kia. Nếu Sa-tan tự chia rẽ với chính mình, có lẽ nào để quốc nó tôn tại được?... Các 
ngươi bảo: Ta nhờ Ben-de-bút mà trừ quỷ, còn các ngươi nhờ ai mà trừ nó? Chính con các 
ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu ta nhờ ngón tay Đức Chúa Trời mà trừ quỷ, như thế quyển 
thống trị của Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi rồi. Khi một người có vũ khí hẳn hoi, canh 
giữ nhà ở của họ, tài sản họ được chắc chấn. Nhưng HẾU CÓ người mạnh hơn họ đến bắt thần và 
thắng được họ, sẽ cướp lấy vũ khí mà họ tin tưởng, rồi đem phân tán của cải đã cướp được. 


Ai không ở với Ta là phản Ta, ai không thu góp với Ta là làm tiêu tán “công phu vất vả. ” 


Khi thân dơ bẩn ra khỏi người nào, nó đi lang thang khắp nơi khô cạn, tìm “chốn” nghỉ 
ngơi mà không tìm được, nó liên tự nhủ: Ta sẽ trở lại nhà ta vừa bỏ. Khi trở về nó thấy nhà cửa 
sạch sẽ và trang hoàng lộng lây, nó liền rủ bảy thân độc dữ hơn nó. Rồi chúng vào và ở lại đó. 
Như thể (số phận) người đó càng thảm hơn trước. 


Chúa vừa nói thế, một đàn bà trong lũ đông cất tiếng kêu rằng: “Phúc thay bụng đã cưu 
mang Tháy và vú đê cho Tháy bú.” Nhưng Chúa trả lời: “Những người nghe và giữ lời Đức 
Chúa Trời còn có phúc hơn. ” 


Ở anh em rât yêu dâu. 


Anh em đã biết mùa Chay cả là mùa ăn năn đền tội, song ăn năn đền tội mà thôi cũng chưa 
đủ: Ăn năn rồi còn phải xưng tội nữa. Vì thế, nên anh em thấy trong mùa Chay cả đâu đó các cha 
cũng mở tuần làm phúc và thúc giục giáo hữu hết thảy phải đi xưng tội. Song kìa anh em thấy có 
phải mọi người giáo hữu đã đi xưng tội hết chăng? Ít nữa là khi hết mùa Chay cả có làm phúc hết 
được mọi người chăng? Nếu được hết thì đáng mừng lắm. Song thương ôi! Chẳng bao giờ mà 
được cho hết! Tại đâu vậy? Có phải vì số kẻ xưng tội đông quá, các cha không kịp làm phúc hết 
trong mùa chay chăng? Có đôi khi cũng có tại cớ ấy mà có kẻ chưa vào toà được, nhưng chăng 
vì cớ ấy đâu, một vì con quỷ câm còn ám linh hồn những kẻ ấy, vì vậy trong đầu bài Phúc-âm 
đọc trong buổi lễ sáng nay Hội-thánh nhắc lại tích Đức Chúa Giêsu trừ quỷ câm ra khỏi người 
kia. Bao lâu quỷ còn ở người Ấy, thì nó cứ câm mãi; mà khi Người đuôi quỷ ra, thì nó liền nói 
được. Hội-thánh nhắc lại tích ấy cho ta được xét hoặc quỷ câm ấy có ở trong mình ta chăng. Nếu 
có thì hãy xin Chúa đuổi ra cho ta được nói rõ ràng minh bạch những điều ta phải nói. Đã đành 
về phần xác, thì tưởng rằng trong anh em đây chăng có ai câm; nhưng phần linh hồn e có kẻ bị 
quỷ câm ám. 


Vậy có ba thứ quỷ ám: 


lỆ IL.Là quỷ câm làm cho ta đóng miệng chẳng xưng tội mình ra. 
IIL _ 5. Là quỷ câm làm cho ta ngậm miệng chẳng kêu đến Chúa. 
II. 6. Là quỷ câm làm cho ta ắng lặng, khi trách nhiệm ta cùng đức Yêu người buộc ta phải nói. 
IV. I.Quỷ câm làm cho ta cắm khẩu chăng xưng tội. Ấy là giống quỷ Hội-thánh có ý tỏ vẽ cho ta 
trong bài Phúc-âm này, để ta trừ nó đi mà giữ mùa chay cho trọn. Sự Hội-thánh chủ ý và thúc 
giục ta làm trong mùa này là sự xưng tội năm. Sự ăn chay kiêng thịt trong mùa chay này có 


53 | BÀI GIẢNG 


thê chước cho kẻ nọ, người kia; nhưng sự xưng tội năm chăng có thê chước cho ai, vì chính 
là việc rồi linh hôn. Nào có chước cho aI khỏi lo việc rồi linh hôn bao giờ? 


¬ 


làm đều hỏng mắt hết. Vì vậy nó ra sức đúng miệng người ta, kẻo đến toà giải tội mà lộ mưu nó 
ra. Đứa hoang ác kia muốn cám đỗ con người ta làm sự quái, thì trước hết nó đặn đò đừng nói sự 
ấy ra với ai. Lũ gian đảng nọ muốn làm điều rối loạn trong xã hội, thì trước hết nó thề với nhau 
giữ sự kín, chớ lộ ra với ai chút nào. Ma quỷ đối với linh hồn người ta cũng thế: nó muốn buộc 
cầm người ta lại trong vòng tội lỗi, thì ra sức khoá miệng người ta lại, kẻo người ta tố cáo tội 
mình cùng thày cả mà thoát khỏi lòi tói nó buộc cằm chăng. Ấy chăng khác thê như nó làm cho 
người ta câm vậy. Sự câm ây rất hại, vì nó cầm tội lỗi lại trong linh hồn luôn. Thánh Anselmô 
răng: Ví như cái mụn nhọt đang cương mủ lên, nếu không khảy miệng cho mủ ra, thì cứ đau đớn 
nhức nhối mãi, mà chăng trông lành bao giờ. Nay linh hồn kẻ có tội cũng thế, nếu cứ ngậm câm 
không muốn xưng tội ra, thì chăng bao giờ khỏi tội, lại hằng bị lương tâm cắn rứt chăng khi 
nguôi. 


Quỷ câm cám dỗ người ta về phép giải tội có hai cách: 1) là nó làm cho người ta câm mà 
không muốn vào toà. 2) là nó làm cho người ta câm trong toà mà nói u ơ quanh quéo, không nói 
ra sự thật. Hai cách câm ây đều khốn nạn cả hai; song cách câm thứ hai thì càng khốn nạn đại dột 
là dường nào, chẳng khác thể như người kia đã chịu khó khảy miệng mụn dọt cho mủ độc ra, 
nhưng nó không muốn nặn ra cho hết, vì thế cho nên mụn cũng không lành được. Thánh Benađô 
bảo răng: Sự con đã chắng hỗ ngươi làm, thì con đừng hỗ ngươi xưng ra. Non te pudeat dicere 
quod non puduIt facere. 


Vậy ở anh em, anh em đã rủi phạm tội mất lòng Chúa, mà Chúa còn thương gọi anh em đến 
xưng ngay thú thật thì Người tha cho ngay, không oán phạt gì; sao anh em cứ tránh xa Chúa, mà 
không muốn lại gần, hay là lại mà còn muốn nói quanh không xưng ngay thú thật? 


Khi con cái anh em yêu đau, anh em liền vội tìm thày chạy thuốc; mà linh hồn anh em quý 
hơn con cái bội phần, đang mắc bệnh nặng, mà anh em để nó vậy sao? Hoặc anh em trông rằng 
đến giờ ốm liệt sẽ rước thày cả đến giải tội và làm các phép cho. Ở anh em, sinh như hà, tử như 
thị, anh em còn sống khinh mạn ơn Chúa, mà anh em trông giờ lâm chung Chúa sẽ cho gặp thày 
cả mà xưng tội sao? Chúa nhân từ vô cùng. Phải, mà Chúa cũng công bình vô cùng; đừng thấy 
Chúa nhân từ mà khinh, kẻo bị Chúa công bình oán phạt. 


Ấy là giống quỷ câm Hội-thánh có ý bảo anh em phải trừ tuyệt ngày nay, để cho anh em 
được miệng lưỡi thong dong mà thú tội cùng Chúa. 


Nhưng còn hai giông quỷ câm nữa, luôn thê cũng nói qua cho anh em biệt mà trừ. 


I. I.Quỷ câm làm cho ta ngậm miệng chăng kêu đến Chúa. Thế gian quen nói rằng: con 
không khóc mẹ không cho bú. Nay ta đối với Chúa cũng vậy: Tuy Chúa đã biết ta thiếu thốn đi 
gì, ta phải khốn khó làm sao, song Chúa muốn cho ta kêu đến Chúa đã, thì Chúa mới ban ơn và 
cứu chữa ta. Tuy có khi dẫu ta chưa kêu đến, thì Chúa cũng đoái đến mặc lòng; nhưng ý Chúa 
muốn cho ta kêu, ta có kêu nài thì Chúa càng chóng ban cho; lại ra như Chúa buộc mình phải ban 
cho ta cái điều ta xin, như lời Người đã hứa mà rằng: Bay hãy xin thì bay sẽ được. 


54 | BÀI GIẢNG 


Tên ăn mày kia đến ngồi trước nhà ta, thế thì trong nhà cũng đã thấy nó và cũng hiểu nó đến 
xin; nhưng nó cũng cất tiếng kêu, trước thì kêu dịu vậy, sau chưa thấy ai đem gì ra cho, thì nó 
càng kêu lớn tiếng, nó không ngồi ngậm câm đâu. Lại nếu nó cứ kêu mãi, ắt người ta cũng thí 
cho nó, để nó đi cho rảnh, kẻo nó kêu mãi rằy tai. Nay ta đối với Đức Chúa Trời cũng thế, chớ 
ngậm câm, một phải siêng năng đọc kinh cầu nguyện. Hội-thánh cùng các Đắng Bề-trên đã đặt ra 
kinh nguyện, đề ta đọc mà thờ phượng, ngượi khen, cám ơn và xin cùng Đức Chúa Trời những 
điều thiết yếu, nếu ta biếng lười không học mà đọc, thì ấy là bị quỷ câm ám. Ta hằng ngày phải 
chạy đến cùng Chúa, cùng Đức Mẹ và các thánh, để xin ơn này ơn khác; nếu ta không làm như 
thế, thì là bị quỷ câm ám rồi đó... Sau hết còn một thứ quỷ câm khác cũng can hệ là: 


lễ HI. Quỷ câm làm cho ta ở lặng khi buộc phải nói. Nhiều người bị thứ quỷ câm này lắm, 
nhất là kẻ làm bề trên, kẻ làm cha mẹ, kẻ làm thày dạy, có trách nhiệm phải dạy dỗ, bảo ban, sửa 
vẽ cho bề đưới, cho con cái, tôi tớ cùng học trò mình. Nếu vì ngại vì nề hay vì lòng nịnh ai hay là 
vì biếng lười mà không dạy dỗ sửa vẽ, thì lỗi trách nhiệm mình, đến ngày phán xét ắt phải than 
rằng: Khốn cho tôi, vì tôi đã làm thính, Voe mihi, quia tacul. Nếu vì ta chăng dạy dỗ sửa vẽ, mà 
kẻ thuộc về ta phải dốt nát những điều cần phải biết, phải hư thân bởi nết xấu chăng chừa, thì ắt 
là tội gia quy trưởng. Bởi vậy khi các cha thấy nết xấu trong con chiên, mà sửa vẽ trên toà giảng, 
thì chớ ai năn nỉ làm chi, vì trách nhiệm phải nói, chăng nên làm thinh, cha mẹ thấy con biếng 
lười không đi nghe dạy cho biết kinh sách đạo lý, để giữ đạo cho nên, thì ây là cha mẹ bị quỷ 
câm ám; khi thấy con cái ăn ở ngang tàng, rượu chẻ cờ bạc, v.v. mà không sửa phạt, có khi lại 
bênh con, thì thật là qui câm đã ám rồi. Hãy kíp trừ nó đi. 


Ở anh em, Chúa ban cho ta có miệng có lưỡi, thì hãy dùng mà làm ích cho ta, nhất là ba ích 
đã nói trước này, là hãy mở miệng mà xưng tội, hãy mở miệng mà đọc kinh cầu nguyện, mở 
miệng mà dạy dỗ bảo ban sửa vẽ; như vậy thì quỷ câm chăng hại được ta, và ngày kia ta sẽ được 
mở miệng mà chúc tụng ngượi khen Chúa đời đời kiếp kiếp. Amen. 


CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA CHAY CÁ 
Phép lạ 5 cái bánh, 2 con cá, mà 5000 người ăn còn dư 
Bài Phúc-âm Joa 6, 1-15 


55 | BÀI GIẢNG 


Lúc ấy Đức Chúa Giêsu qua bờ bên kia biển Ga-li-lê-a tức là hỗ Ti-bê-ri-a. Một đoàn dân 
đông đúc theo Người vì họ đã xem các phép lạ Người làm đề chữa bệnh nhân. Chúa Giêsu lên 
núi và ngôi đó với các môn đệ Người. Bảy giờ gắn lê Vượt qua, ngày đại lê của người Do- Thái. 


Chúa Giêsu ngửa mặt lên trông thấy dân chúng đông đúc đang đến với Người. Chúa phán 
bảo Phi-lip-pê “Chúng ta mua đâu được bánh cho những người này ăn. ” Chúa bảo Ông thể để 
thử ông, vì Chúa đã thừa hiểu việc Người định làm rồi. Ông Phi-lip-pê thưa Người: “Với hai 
trăm bạc bánh cũng không đủ cho mỗi người chút ít.” Một người trong các môn đệ tức là An-rê 
em ông Si-mon Phê-rô thưa với Chúa: “Ở đáy có một cậu bé có năm tắm bánh bột mạch và hai 
cơn cá. Nhưng với bấy nhiêu người, thì chả thấm vào đâu.” Chúa Giêsu phán: “Các con hãy 
bảo người ta ngồi XHÔNG. ” Ở chỗ đó có nhiều cỏ, ai nấy ngồi xuống. Tắt cả ước chừng năm ngàn 
người. Chúa Giêsu cầm bánh tạ ơn rồi phát cho họ, lại phát cả cá cho họ ăn mặc sức. Khi mọi 
người đã n6, Chúa liền phán cho các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng thừa đừng để hư phí 
miếng nào. ” Các ông làm như Người dạy và đã lượm những miếng bánh còn lại được đây mười 
hai thúng. 


Thấy phép lạ vừa làm, dân chúng kêu lên: “Ông này thật là Đáng Tiên tri phải đến (Thiên 
Chúa hứa cho đên) cõi đời.” Nhưng Chúa Giêsu biết họ sắp đem Người đi và tôn Người làm 
Vua, nên Chua lại một mình trôn lên nui. 


Ở anh em yêu dâu. 


Các phép lạ Chúa làm, thì không những để giúp ta theo thời thế, lại cũng có ý chỉ cao sâu 
mâu nhiệm đề dạy người ta nhiều điều khác. Thí dụ như phép lạ Chúa làm, đã thuật lại trong bài 
Phúc âm sáng nay, là phép lạ Chúa lấy 5 cái bánh mạch nha, và 2 con cá mà làm cho nó hoá ra 
nhiều, đủ cho 5000 người ăn no, còn dư lại 12 thúng. Chúa làm phép lạ ấy để nuôi dân sự đô hội 
đi theo Chúa mà nghe giảng vì đến nơi rừng núi, chợ búa cách xa, không thể mua đâu được gì 
mà ăn. Khi ây chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá, là do của một cậu bé kia đem theo cho mình. Chúa 
bảo dân sự ngồi đoạn, Chúa cầm lấy 5 cái bánh ấy, ngửa mặt lên trời cám ơn Đức Chúa Cha, rồi 
trao cho các Tông-đồ phân phát cho người ta lĩnh mà ăn mặc thích. Đoạn Đức Chúa Giêsu cũng 
cầm 2 con cá và làm như vậy, rồi phân phát cho người ta. Ai nấy ăn no rồi, Chúa bảo các Tông- 
đồ nhặt lấy những miếng bánh còn dư, thì tính được 12 thúng. 


Ở anh em, Chúa làm phép lạ ấy, để nuôi dân chúng, thì sự đã đành; nhưng Chúa còn có ý lẫy 
phép lạ ây mà dạy ta nhiêu điêu khác, nhât là hai điêu này: 


IL LLà Chúa sẽ làm phép lạ khác để nuôi ta phần hỗn. 
II 7. Là kẻ thật lòng theo Chúa, làm tôi Chúa, thì Chúa không để thiếu thốn bao giờ. 

II I.Sẽ có phép lạ trọng hơn và bền vững lâu dài. Trong phép lạ này Đức Chúa Giêsu làm cho 
bánh và cá hoá ra nhiều, để nuôi dân phần xác và tạm một bữa ấy thôi. Song sau này trước 
khi Chúa phó mình chịu nạn, mà ngồi ăn lễ Phanxica cùng môn đệ, thì Người sẽ làm một 
phép lạ khác, ra như Người làm cho Mình Người hoá ra nhiều để nuôi linh hồn nhiều ngưỜI, 
và chẳng phải nuôi tạm một bữa thôi, bèn là nuôi hằng ngày và cứ nuôi mãi cho đến tận thế. 
Vậy phép lạ ấy là gì, thì anh em đã biết, ấy là phép lạ Thánh-Thẻ. 


Phép Thánh Thể là phép rất nhiệm mầu, trí loài người hiểu chăng thấu, cho nên trước khi 


Chúa lập phép ấy, thì Chúa làm một ít phép lạ nhãn tiền, ngũ quan xem thấy, để dọn đàng cho 
người ta tin một phép lạ con mặt xem chăng thây, chỉ lây đức tin mà tin như thê, vì Chúa là Đâng 


56 | BÀI GIẢNG 


chân thật vô cùng đã phán dậy, không thể nào là sai. Những phép lạ ấy làm mà đọn đàng, như 
phép lạ Chúa làm cho nước trở nên rượu, khi ăn cưới tại thành Cana; hai lần phép lạ Chúa làm 
cho bánh và cá hoá ra nhiều, để nuôi dân chúng: lần trước là lần thuật trong bài Phúc-âm sáng 
nay; trong phép lạ sáng nay có nhiều điều hợp với phép Thánh Thể: Vậy trước khi Chúa làm 
phép lạ ấy, thì Người làm gì? Người dậy dỗ dân chúng cho biết về nước Đức Chúa Trời và chữa 
những kẻ có tật bệnh cho lành đã. Áy là hai điều thày cả quen làm trước khi cho người ta chịu lễ. 


a) Người dạy cho người ta rõ đạo lý, nhất là những điều cần phải tin trong đạo thánh, những 
điều phải biệt vê các phép Bí-tích, nhât là về phép Giải-tội và phép Mình Thánh. 


Bởi vậy con cái anh em muốn rước lễ vỡ lòng, lại phải rước lễ theo luật Hội-thánh, vì nó đã 
có trí khôn, mà anh em không muốn cho nó đi nghe dậy cho biết những sự cần ấy; thì anh em có 
tội nặng, vì không lo cho con cái về đàng rỗi linh hồn. Đã đến kỳ nó phải chịu lễ, mà nó chẳng 
biết những điều phải tin, những việc phải làm, những sự phải lánh, những kinh phải đọc, cho 
đáng gọi là con nhà có đạo, thì có lẽ nào mà cho nó chịu lễ được? 


Vậy anh em hãy liệu cho con cái đi nghe dạy, để nó dọn mình chịu lễ; thấy đứa nào đã đến 
tuổi khôn, thì chớ ham công việc mà giâu ân nó đi, làm như thế thì thiệt cho linh hồn con cái 
mình, và mình phải liên can về việc ấy không khỏi. 


b) Trước khi ăn bánh ấy thì Chúa chữa bệnh tật cho những người liệt, ấy chỉ nghĩa ai muốn 
chịu Mình Thánh Chúa, thì trước phải lo chữa mọi tật bệnh trong linh hồn, là lo xưng tội cho 
sạch mọi tội, nhất là các tội trọng. Một linh hồn còn mắc tội, thì ví như một người đang đau tì vị; 
khi ai đau tì vị muốn ăn của gì vào thì không những không bồ ích, lại sinh hại thêm mà thôi, vì tì 
vị bất hợp. Một linh hồn đau tì vị, nghĩa là con mắc tội trọng, mà chịu lấy bánh bởi trời thì bánh 
ấy đã không làm ích, lại sinh hại thêm mà chớ, vì là chịu lấy lý đoán cho mình, như lời thánh 
Phaolô đã dạy. 


Ấy là hai điều quan trọng Chúa có ý dạy ta trong phép lạ này. Bây giờ ta nên xét Chúa đã 
cho ai ăn bánh ây, thì ta liên biệt ai đáng chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu. 


Chúa đã ban bánh ây cho những kẻ có lòng tin, cậy, trìu mến mà theo Đức Chúa Giêsu, đàng 
sá xa xôi, lên nơi rừng núi, chăng đem của hành lý theo mình, dường phó trót hôn xác trong tay 
Người; kẻ muôn chịu lây Mình Thánh Đức Chúa Giêsu, thì cũng phải có lòng tin, cậy, mên như 
thế. 


Bấy lâu khi anh em chịu lễ, anh em có giục lòng tin, cậy, mến Chúa chăng? Có sẵn lòng phó 
thác mọi sự xác hôn cho Chúa chăng? Nêu chưa được như thê, thì từ rây chớ quên. 


I. I.Phép lạ này dạy ta cho biết Chúa chẳng bỏ kẻ thật lòng làm tôi Người. Nhiều kẻ giữ 
đạo Chúa, mà những khó khăn, chỉ ham lo việc ăn làm, mà việc linh hồn không sá kế: Chúa 
nhật, lễ trọng cũng bỏ lễ không xem, vì những đề lòng theo việc phần xác. Vậy ở những 
người khô khan thê ấy, hãy suy đến phép lạ này, là hãy nhớ lại lời Chúa đã phán: “Bay chẳng 
trọng hơn loài chim chóc hoa cỏ sao? Kìa chim trời không gieo không vãi, không tích thóc 
vào kho, mà Cha cả cũng nuôi nó, chưa từng để nó chết đói. Hoạ kia ngoài đồng không dệt, 
không thêu, lại rầy có rum ra, mai kia cũng đun vào lửa, mà Cha cả còn trau giỗi nó đẹp hơn 
câm bào vua Salomon, sao bay còn hèn tin như thế? Lo gì cho lắm về cơm ăn áo mặc mà 
quên nước thiên đàng. Hãy tìm nước thiên đàng và sự công chính cho được vào nước thiên 
đàng đã, còn các sự khác rồi Cha cả cũng sẽ thêm cho bay.” Ấy lời Chúa dạy đỉnh ninh như 


57 | BÀI GIẢNG 


thế, sao con còn non dạ nghi nan? Vua thánh David rằng: “Tôi từ thuở bình sinh cho đến tuổi 
già chưa từng thấy kẻ lành phải Chúa bỏ, hay là con cháu kẻ ấy phải đi ăn mày bao giờ.” Anh 
em đã nghe nhiều tích trong Sắm-truyền, nhiều truyện trong Sủ-ký, Chúa đã làm phép lạ mà 
nuôi tôi tá Chúa, như nuôi Elia lúc đi đàng, nuôi Daniel trong hang sư tử, nuôi Giona dưới 
biển, nuôi dân Do-thái trên rừng, v.v. kìa như các thánh tu rừng: Phaolô; Antôn, Hilario v.v. 

ở trên rừng sức khoẻ sống lâu, nào có lo gì đồ ăn áo mặc? 


Anh em lo việc phần xác cho lắm, mà không sá gì đến việc Chúa, việc linh hồn, thì xem ra 
anh em hẻn tin quá lẽ. Vậy thì trăm việc ở đời không phải qua tay Chúa sao? Anh em làm ruộng, 
nhọc công cầy bừa gieo cấy, mà Sự mắt mùa được mùa thì bởi ai? Anh em có làm mưa làm năng 
được không? chúa Nhật nay tốt nắng, anh em vội ra làm muối, kinh không kể, lễ không xem, mai 
kia cùng cả tuần Chúa giáng mưa xuống, thì anh em được chi? Giá mà anh em đọc kinh xem lễ 
rỒi sẽ hay, cả tuần Chúa lại cho năng luôn nào khó gì. Anh em vội vàng đi chợ mà bỏ lễ, ra chợ 
Chúa không cho gặp khách mua thì sao? 


Vậy ở anh em, tiên vàn hãy lo làm tôi Chúa, lo thờ phượng Chúa, rồi lo đến việc làm ăn, thì 
Chúa sẽ lo làm một với anh em. Hãy trông cậy Chúa, chớ cậy sức lực mình thái quá; anh em lo 
việc mình bỏ việc Chúa ấy là cậy sức mình thái quá. Chúa cho có xác, thì phải ăn làm để lo cho 
xác chốc; nhưng mình còn có hồn là phần trọng hơn, thì còn phải lo cho hồn. Lo việc gì mặc 
lòng, thì cũng phải có Chúa lo với mới xuôi. Vậy hãy nhờ lời vua thánh David dạy rằng: “Mọi 
việc con lo toan, con hãy phó dâng mặc Chúa, thì Người sẽ dưỡng nuôi con.” Được Chúa nuôi 
thì nào có sợ gì, Chúa nuôi cả xác liền hồn; sống không sợ đói, chết hồn được no nê mà về trên 
cõi thọ. Amen. 


CHÚA NHẬT VÀO TUẦN THƯƠNG KHÓ 
Con Chúa chỉ nghe lời Chúa 


Bài Phúc-âm Joa 8, 46-59 


Lúc đó Chúa Giêsu phán với bọn người Do thải: “Ai trong các ngươi có thể bắt bẻ Ta về tội 
lỗi? Nếu Ta nói thật, sao các ngươi không tin Ta? Ai bởi Đức Chúa Trời thì nghe lời Đức Chúa 
Trời. Nhưng các ngươi, các ngươi chẳng nghe, vì các ngươi chăng sinh bởi Đức Chúa Trời. ” 


58 | BÀI GIẢNG 


và Do-thải bảo Người: “Không nhẽ chúng tôi gọi ông là người Sa-ma-ri-a và người quỷ 

” Chúa Giêsu đáp: “Ta chẳng bị quỷ ám. Ta làm rạng danh Cha Ta. Còn các ngươi, các 
XP thoá mạ Tai Ta, Ta không tìm danh giá cho Ta, đã có Đáng khác tìm cho Ta và Đẳng ấy 
sẽ xét-xử. Ta bảo thật các ngươi, nếu ai giữ lời Ta, không bao giờ nó phải chết.” Bọn Do-thái 

đổi lại: “Bây giờ chúng tôi biết ông bị quỷ ám. Ap-ra-ham đã chết, cả các Tiên-tri cũng vậy. Thế 
mà ông, ông dám nói: nếu ai giữ lời Ta, chẳng bao giờ nó sẽ nếm phải sự chết. Ap-ra-ham đã 
chết, phỏng ông có hơn người được chăng? Các Tiên-tri cũng đã chết, ông tự khoe mình là ai?” 


Chúa Giêsu đáp: “Nếu Ta tự làm rạng danh Ta, danh vọng của Ta là không. Chính Cha Ta 
là Đáng làm rạng danh Ta. Người là Đẳng mà các ngươi xưng là Đức Chúa Trời của các ngươi. 
Các ngươi không biết Người, còn Ta, Ta biết Người. Giả như Ta nói Ta không biết Người? Ta 
cũng là người nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người và Ta tuân cứ lời Người. Ap-ra-ham 
tổ phụ các ngươi đã vui sướng khi nghe tới ngày giờ của Ta. Ông đã được xem thoáng qua và 
lấy làm sung sướng.” Bọn Do-thái kêu lên: "Ông chưa được năm mươi tuổi, sao ông đã xem 
thấy Ap-ra-ham?” Chúa Giêsu phán bảo họ: “Ta bảo thật các ngươi, trước khi có Ap-ra-ham, 
Ta vẫn có. ” Bấy giờ họ cầm đá ném Người, nhưng Chúa Giêsu tránh ra khỏi đên thờ. 


Ở anh em yêu dâu! 


Bài Phúc-âm anh em nghe đọc sáng nay, là một bài Đức Chúa Giêsu giảng cho dân Do-thái 
trong địp dân tựu đến thành Giêrusalem mà mừng lễ kỷ niệm nhà xếp, cách độ năm sáu tháng 
trước khi Người chịu nạn. 


Trong bài ấy Người trách dân ấy, vì còn cứng lòng chẳng vâng nghe lời Chúa dạy, cho nên 
Người kêt lại một câu như luận tội cho nó mà răng: “AI bởi Đức Chúa Trời thì nghe lời Đức 
Chúa Trời, mà bay chăng nghe lời Đức Chúa Trời, vì bay chăng phải bởi Đức Chúa Trời.” 


Ở anh em, ấy là lời rất chân thật và hằng có vậy luôn: khi xưa cũng vậy, đời nay cũng vậy: 
AI bởi Chúa thì nghe lời Chúa, ai không nghe lời Chúa, ây là dâu nó chăng phải bởi Chúa. Anh 
em hãy suy đên câu ây mà lo sợ, hãy nghe câu ây mà xét đên mình. 


L IL.Ai bởi Chúa, thì nghe lời Chúa. Điều ấy là lý đương nhiên không ai chối được. Con 
trung hiếu, thì biết nghe lời cha mẹ; kẻ làm con Chúa, làm tôi Chúa, tức nhiên nghe lời Chúa. 
Xưa Tiên-tri Samuel than cùng Chúa răng: “Lạy Chúa, xin Chúa phán, vì tôi tá Chúa sẵn lòng 
nghe: Loquere, Domine, quia audit servus tuus.” 


Kẻ làm con Chúa, thì nghe lời Chúa, cũng như con chiên thì nghe tiếng Chúa chiên. Bởi vậy 
cho nên Đức Chúa Giêsu đã phán vê kẻ làm con chiên mà răng: “Con chiên Ta thì nghe tiêng Ta, 
Oves meae vocem meam audiunt.” 


Kẻ bởi Đức Chúa Trời thì nghe lời Đức Chúa Trời, vì kẻ ấy hằng suy rằng lời Đức Chúa 
Trời là lời chân thật, là lời làm cho mình được sống. Như xưa quân Do-thái thú thật cùng Đức 
Chúa Giêsu rằng: “Thày hằng lấy lời chân thật mà dạy người ta cho biết đàng nẻo Đức Chúa 
Trời, In veritate viam Dei doces.” Các thánh Tông-đồ cũng thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: 
“Nếu chúng tôi bỏ thày, thì chúng tôi biết theo ai; vì những lời thày phán dạy, thì làm cho người 
ta được sông đời đời, quia verba vitae aeternae habes. 


Bởi đó Đức Chúa Giêsu phán cùng ma quỷ cám dỗ Người rằng: “Người ta sống chẳng phải 
bởi bánh mà thôi, lại bởi lời Đức Chúa Trời phán nữa.” Vậy kẻ làm con Chúa, làm tôi Chúa, giữ 


59 | BÀI GIẢNG 


đạo Chúa, thì hằng vâng nghe lời Chúa, vì biết rằng: lời Chúa chăng những là chân thật, chăng 
hề sai lầm, là của nuôi linh hồn ta, làm cho người ta được sống đời đời. Lại lời Chúa cũng làm 
như đèn soi đàng dẫn lối cho người ta, như khi vua thánh David đã dạy: Lucerna pedibus meis 
verbum, et lumen semitis meis. Vốn trong đàng rỗi linh hồn, nhất là đối với con nhà giáo hữu ở 
bậc thường, thì ai nấy cũng phải thú nhận rằng: có nhiều việc mình không am tường nếu không 
có các đắng giảng lời Đức Chúa Trời cho, thì biết bao nhiêu điều còn chưa biết. Nhiều người 
tiếng rằng thông thiên đạt địa, bác học thâm văn; nhưng bởi chẳng hay nghe lời Đức Chúa Trời, 
thì có nhiều điều quan hệ mà không biết. 


Kinh thánh rằng: “Lời Đức Chúa Trời ở trên trời là như mạch khôn ngoan, Fons sapientiae 
verbum Dei in excelsis” (Eceli L 5). Vậy ai muốn nên khôn ngoan thật thì hãy nghe lời Đức 
Chúa Trời, dù thế gian cầm bằng người khôn ngoan duệ trí; song trước mặt Đức Chúa Trời, thì 
Người luận phi mà rằng: “Sapientiam sapientium reprobabo, sự khôn ngoan của những kẻ khôn 
ngoan thê ấy, thì Ta đã luận phi.” Còn những kẻ nghe lời Đức Chúa Trời, dù thế gian chê rằng 
dại; song Đức Chúa Trời lại chọn những kẻ dại ấy mà làm cho những người khôn ngoan phải hồ 
thẹn. Quae stulta sunt mundi elegit Deus ut confundat saplenfes (I Cor 1, 27). 


Vì vậy ông thánh Toma a Kempe kết lại một câu mà rằng: “Lời Đức Chúa Trời là sự sáng 
cho đời sinh hoạt, là phần rỗi thế gian, là cửa thiên đàng, là của nuôi hồn cho sống, là giống làm 
cho lòng ta hỷ hoan khoái lạc. Verbum est lumen vitae salus mundl, porta coeli, cIlbus animae et 
JucundIfas cordIs. 


Bởi đó cho nên kẻ thật lòng làm con Đức Chúa Trời, thì hằng ái mộ nghe lời Đức Chúa Trời, 
vì biết rằng: “Lời Đức Chúa Trời soi sáng chỉ vẽ mình biết sống ở đời làm sao cho sau được rỗi, 
lời Đức Chúa Trời đưa mình vào cửa thiên đàng và nuôi linh hồn cho sức mạnh cùng làm cho 
lòng mình được hỷ hoan đang khi còn ở nơi khóc lóc thế này.” 


L I.Bay chẳng nghe lời Đức Chúa Trời, vì bay chăng phải bởi Đức Chúa Trời. Ấy là câu 
kết luận bởi câu trước. Có nghe lời Chúa, ấy là bởi Chúa; không nghe lời Chúa, tức nhiên chẳng 
phải bởi Chúa. Anh em nghe câu ấy mà sợ, có khi câu ấy luận án cho mình như quân Do-thái xưa 
chăng? Quân ấy những khoe khoang răng mình là dân riêng Đức Chúa Trời, mình là con cháu 
Abraham; nhưng nó chắng muốn nghe lời Đức Chúa Trời, thì đủ lẽ mà luận cho nó có thật đáng 
làm dân riêng Chúa và đáng làm con cháu Abraham chăng? Anh em cũng phải xét về mình như 
thế. Thánh Grêgôriô bảo ta rằng: “Ai nấy hãy hỏi lương tâm mình: mình có chịu lấy lời Đức 
Chúa Trời vào lòng chăng?” Thánh nhân lại thêm: “Sự ái mộ nghe lời Đức Chúa Trời, ấy là dấu 
chỉ kẻ Đức Chúa Trời chọn lên nước thiên đàng.” Cứ đó mà luận ngược lại: Kẻ khinh phiêu 
nhàm chán chẳng muốn nghe lời Đức Chúa Trời, ấy là dấu kẻ phải sa hoả ngục. Luận như vậy 
cũng là lẽ cô nhiên: vì chưng kẻ nghe lời Đức Chúa Trời, ấy là chẳng phải bởi Đức Chúa Trời; 
mà không phải bởi Đức Chúa Trời thì ma quý, sự đã hắn rồi. Bởi ma quỷ tức nhiên là con cái ma 
quỷ; làm con cái ma quỷ thế tất phải về cùng ma quỷ trong hoả ngục, nào có lạ gì? 


Ở anh em, một người liệt của ăn vào không được, thuốc uống vào cũng thổ ra, thì trông cậy 
8Ì mạng sông nữa. Còn trông một vị thuốc tiêm, theo kim tiêm hoá học; song giả như cả mình 
người ây tê bại hết, thì tiêm thuốc vào cũng chẳng thấu vào đâu. Kẻ chẳng muôn nghe lời Đức 
Chúa Trời cũng ví như người liệt ấy; giờ nghe giảng nó không muốn đến, khi nghe giảng thì nó 
chán tai; nó tìm lẽ nọ, vịn cớ kia mà không muôn phục lý; lời giảng có ý lành, nó cắt nghĩa về 
đàng trái. Kìa quân Do-thái nghe Chúa giảng khi ấy, thì nó đã làm đến các tuồng ấy đó, cho nên 


60 | BÀI GIẢNG 


lời Đức Chúa Trời không thể lọt vào lòng nó được; chỉ là dịp cho nó nói lộng ngôn phạm thượng 
mà thôi. Những người thể ấy thì còn gì trông cậy phần rỗ, cũng như người liệt không chịu thuốc, 
thì trông cậy gì lành. Nó không chịu uống thuốc thì chớ, nó lại xung giận thày thuốc mà lấy chén 
thuốc mà hất vào mặt thày thuốc. Ôi! Một người liệt như thế, thì vô phúc là đường nào! Song kẻ 
chăng muốn nghe lời Đức Chúa Trời và khinh mạn lời Đức Chúa Trời, thì càng vô phúc hơn nữa 
bội phân. 


Bây giờ anh em ai nấy hãy xét mình lại, bấy lâu có sẵn lòng nghe lời Đức Chúa Trời chăng? 
Có ái mộ thích nghe lời Đức Chúa Trời chăng? Lời Đức Chúa Trời phán cùng anh em nhiều cách 
nhiều thế: khi thì Chúa phán trong sách ta xem, trong kinh ta đọc; khi thì Chúa dùng miệng các 
thày cả giảng giải trên toà hay là ủi an trong phép giải tội. Anh em có lắng tai nghe lời Chúa 
trong các dịp ấy chăng? Nhất là anh em có ân cần đi nghe giảng các ngày Chúa nhật cùng các 
ngày lễ trọng chăng? Khi nghe giảng có chăm chỉ mà nghe lặt lấy cho mình ít câu để bổ ích cho 
mình chừa các nết xấu và tập nhân đức chăng? Phải chi anh em ái mộ nghe lời Chúa và mỗi lần 
nghe mà biết tìm ích cho mình, thì ắt anh em sẽ nên người sốt săng đạo đức lắm rồi. Vậy anh em 
hãy dốc lòng từ rầy phải lấy sự nghe giảng, sự nghe dạy đạo lý làm cần thiết và chớ làm thị 
thường mà bỏ bao giờ, vì đó là đấu kẻ Chúa chọn ngày sau vào nước thiên đàng đời đời. Amen. 


CHUA NHẠT LE LA 
Đức Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem cách khởi hoàn 
Bài Phúc-âm Mt 21, 1-9 

Khi ấy Chúa Giêsu đã gần tới Giê-ru-sa-lem, vào xóm Bét-pha-giê giáp núi cây dâu, Chúa 
sai hai môn đệ đi và dặn: “Các con hãy đên xóm ngay ở trước mặt các con kia. Các con sẽ gặp 
một lừa mẹ buộc với lừa con, hãy cởi dây và dất “cả mẹ lân con ” về cho Thây. Nêu có đi nói gì 
thì trả lời răng: Chúa cân dùng những con vật này, nhưng xong việc Chúa sẽ trả lại ngay. ” 


61 | BÀI GIẢNG 


Các việc đã xáy ra, đề ứng nghiệm lời tiên tri: “Hãy bảo con gái Si-on: này vua hiện từ 
đang đến với ngươi. Người cưỡi lừa mẹ và lừa con, con của lừa mẹ mạng ách. ” 


Các môn đệ ra đi và làm như Chúa Giêsu dặn. Các ông đã dắt lừa mẹ và lừa con về, lấy áo 
khoác của mình phủ trên lưng đề Chúa cưỡi. Dân chúng, người này trải áo khoác ra đường, 
người kia chặt những ngành cây lót lối Chúa đi. Cả bọn, lũ trước, người sau đi hộ-vệ Chúa! Reo 
hò rằng: “Vạn tuế con vua Đa-vít! Hoan hô Đẳng nhân danh Thiên Chúa ngự đến. ” 


Ở anh em yêu dâu! 


Ngày Chúa nhật hôm nay quen gọi là Chúa nhật lễ Lá, vì trước khi làm lễ thày cả làm phép 
lá, phát cho bổn đạo, rồi thì cầm đi kiệu vòng chung quanh nhà thờ, vừa đi vừa hát những bài ca 
vịnh; khi kiệu một vòng đến cửa nhà thờ, thấy cửa nhà thờ đóng, thì mọi người ngừng lại; kẻ 
trong người ngoài hát cách cú một hồi đoạn mở cửa ra, thày cả vào bốn đạo đều vào. Áy là lễ 
nhạc Hội-thánh quen làm sáng ngày lễ Lá, thì như vậy. Rầy anh em cũng thấy có nơi làm như 
vậy. 


Vậy Hội-thánh lập ra lễ ngày hôm nay và làm những lễ nhạc như thế có ý gì? 


L L.Có ý nhắc lại Đức Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem cách khởi hoàn long trọng. 
IL. 8. Có ý nhắc qua ít nhiều về sự Chúa Cứu thế khởi hoàn về thành Giêrusalem trên trời. 

IIL  LLễ Lá nhắc lại Đức Chúa Giêsu khởi hoàn vào thành Giêrusalem. Vậy theo như lời sách 
Phúc âm thuật lại, khi ấy Đức Chúa Giêsu ở thành Giêricô mà lên thành Giêrusalem, khi gần 
tới nơi, thì người bảo hai môn đệ rằng: “Bay hãy vào làng kia trước mặt bay đó, thì thấy một 
con lừa mẹ, một con lừa con buộc đây, bay mở, dắt lại cho Thày; bằng có aI hỏi sao vậy, thì 
bay bảo rằng: “Thày có việc dùng, ắt họ sẽ để cho bay dắt đi.” Hai môn đệ vâng cứ thì có 
thật như vậy, nên đã dắt đôi lừa lại cho Thày mình. Môn đệ lấy áo mình phủ trên lưng lừa 
cho Thày mình cưỡi mà vào thành Giêrusalem. Bỗng nhiên thấy thiên hạ đô hội ra đón rước 
một cách hoan nghênh, kẻ thì cởi áo giải giữa đường cho lừa Người bước lên trên áo mà đi; 
kẻ thì ném ngành cây mà giải giữa đường hoặc câm nơi tay mà theo hầu Người, đoàn thì đi 
trước, lũ thì đi sau, vừa đi vừa tung hô: “Vạn tuế con vua David; chúc mừng Đắng lẫy tên 
Chúa mà đến.” 


Ở anh em, ấy sự Chúa vào thành Giêrusalem cách khởi hoàn thì như vậy. Chúa làm việc ấy 
nhân địp dân Do-thái đâu đây khắp cả nước đều có kẻ tựu đến thành Giêrusalem cho được mừng 
lễ trọng Phasca; lại cũng là đang lúc các thày cả cùng những người đầu mục trong dân Do-thái 
hội hợp nhau cho được bắt Người mà giết. Khi chúng thấy làm vậy, thì nói cùng nhau rằng: “Kìa 
cả thế gian đều a tùng theo nó, ta làm gì được.” Thánh sử Luca thuật rằng: Khi ấy có nhiều người 
trong phái Pharisiêu nghe dân sự tung hô như thế, thì đến trình Đức Chúa Giêsu rằng: xin Thày 
bảo chúng ã ăng lặng. Đức Chúa Giêsu đáp lại rằng: Nếu dân chúng ở lặng thì đá hai bên đường sẽ 
cất tiếng kêu lên. 


Khi Chúa vào tới đền thờ, các trẻ con cất tiếng tung hô vạn tuế con vua David thì chúng càng 
tức giận mà đến trình Đức Chúa Giêsu rằng: “Chúng tung hô gì, Thày có nghe chăng?” Đức 
Chúa Giêsu đáp lại rằng: Phải có nghe; mà lời Kinh thánh răng: “Chúa sẽ dùng miệng trẻ con mà 
ngợi khen Chúa trước mặt kẻ thù nghịch” thì phô ông không đọc tới sao? 


Ở anh em, anh em nghe sự tích Chúa vào thành Giêrusalem cách long trọng như thé, thì anh 
em nghĩ làm sao? Anh em đã biệt Đức Chúa Giêsu trót cả đời ăn ở khiêm nhường, dù khi ở nhà, 


62 | BÀI GIẢNG 


dẫu lúc đi Ta, chẳng hề có chút gì tỏ dấu lộng hành; ăn mặc cũng như môn đệ, không chút gì đặc 
biệt, đến nỗi Giu-đa phải ra dấu cho quân dữ bắt kẻo lầm. Đã nhiều phen dân chúng muốn tôn 
Người lên làm vua, thì Người liền đi ân một mình trên núi. Vậy mà ngày hôm nay Người muốn 
vào thành Giêrusalem cách linh đình long trọng, song xét coi về đàng vật chất, cũng không gì là 
long trọng linh đình: ngựa hoa xe giá chăng có, lọng tàn cờ xí cũng không; Chúa chỉ cỡi con lừa, 
đồ trang hoàng là áo môn đệ; thay vì cờ xí, thì dân sự lớn bé chỉ cằm ngành cây. Song sự long 
trọng linh đình ở tại nơi dân tình mến phục; bởi lòng mến phục nên đều cất tiếng tung hô. Dù 
thấy kẻ cả trong dân đang hằm hằm tìm phương hại Chúa, song cũng chắng sợ chăng e; dù phô 
kẻ ấy ngăm đe mà bảo ắng lặng, thì trẻ con cũng chăng chịu làm thỉnh. 


Ấy là sự sang trọng: sự hiển vinh Chúa ta trong ngày lễ Lá là như vậy. 


Vậy cớ sao mà Người muốn tỏ sự sang trọng hiển vinh ra trước mặt thiên hạ ngày hôm nay 
như thê? Anh em đã biết: từ ngày lễ Lá cách ngày chịu nạn có 5 ngày, Chúa định đến tối thứ năm 
tuần sau đây Chúa sẽ phó mình trong tay quân dữ, để chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên 
hạ. Song kẻo có ai nghĩ rằng bởi Giu-đa đã nộp Chúa, bởi quân dữ đã sắp mưu, liệu chước được 
mà bắt Chúa, nên Chúa phải bó tay chịu phép. Vì vậy cho nên ngày hôm nay Chúa làm lễ khởi 
hoàn nảy cho thiên hạ được biết mọi sự để ở trong tay Chúa, khi nào Chúa muốn đi thong dong 
lộng hành, khi nào Chúa muốn phó mình chịu chết, thì mặc thánh ý Chúa, như lời Chúa phán 
rằng: “Chăng a1 lây được mệnh sống Ta, một tự Ta mà Ta bỏ mệnh sống Ta đi, Ta cũng có phép 
lấy mệnh sông Ta lại.” (Joan, X, 18). Lời Chúa phán hợp với việc Chúa làm: ngày hôm nay Chúa 
vào thành Giêrusalem cách trọng thể, mà chẳng ai dám tra tay hại Chúa, vì chưa đến giờ Chúa 
muốn. Tối thứ năm quân đữ sẽ bắt được Người mà giết, vì là giờ Chúa muốn, là giờ Chúa định, 
như lời Tiên-tri Isaia đã chép về Người rằng: “Người đã phó mình, vì Người muốn, Odlatus est, 
quia 1pse voluIf” (Isala, LIH; 7). 


Ấy lễ Lá nhắc lại sự tích và ý tứ Đức Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem cách long trọng là 
như vậy. Song suy đên lễ nhạc Hội-thánh cử hành thì: 


L H.Lễ Lá còn chỉ sự Đức Chúa Giêsu khởi hoàn về thành Giêrusalem trên trời. Hội thánh 
muốn an ủi con cái mình theo Đức Chúa Giêsu, dù khi vinh, dù khi nhục để cho ngày sau được 
theo Người về nước thiên đàng, cho nên lễ nhạc đi kiệu lá sáng nay Hội-thánh nhắc trí ta lên mà 
suy qua về sự Chúa khởi hoàn về trời. Dân Do-thái rước Đức Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, 
thì cầm hai thứ là một là ngành lá Oliva, hai là ngành lá Palma; lá Oliva chỉ sự bình an; lá Palma 
chỉ sự thắng trận, song bao lâu ta còn ở đời thì chăng hề được bình an thật và còn hằng phải giao 
chiến cùng kẻ thù luôn, đù có thắng cũng chưa toàn công thăng trận; có một khi vào thiên đàng 
mới được bằng an thật và mới là đặc thắng toàn công. Vậy sáng nay cầm hai thứ ngành lá ấy mà 
đi với thầy cả chánh tế, có Thánh-giá đi trước, thì chỉ các thánh Tổ-tông đã được ra khỏi ngục mà 
lên chốn bình an, theo Chúa khởi hoàn mà về thiên quốc. Khi kiệu một vòng về đến nhà thờ, thì 
thấy cửa còn đóng và nghe tiếng kẻ trong nhà thờ hát, ở ngoài cũng hát đối lại. Khỏi một chốc 
thày cả lấy cây Thánh-giá gõ nơi cửa, thì thấy cửa mở ra, thày cả liền vào và mọi người đều vào 
theo. Anh em đã biết từ Adong phạm tội thì cửa thiên đàng đóng lại, không ai được vào, khi Đức 
Chúa Giêsu đã làm hoàn tất chuộc tội mà đem các thánh Tổ-tông lên thiên đàng. Khi đến cửa 
thiên đàng thì muôn vàn Thiên-thần ở đây hát chào Đức Chúa Giêsu làm một cùng các thánh Tổ- 
tông, đoạn Chúa lấy Thánh-giá mở cửa thiên đàng mà vào, các thánh Tổ-tông vào theo và hợp 
cùng các thánh Thiên thần mà chúc tụng ngượi khen Chúa đời đời. 


63 | BÀI GIẢNG 


Ấy ý nhiệm ngày lễ Lá thì như vậy. Anh em có muốn ngày kia được khởi hoàn về trời 
chăng? Nếu muốn thì rầy chắng những phải theo Đức Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, lại phải 
theo người lên núi Calavariô, nghĩa là phải sốt sắng làm tôi Đức Chúa Giêsu, không những lúc 
bình an không lâm sự gì rủi, lại trong lúc khốn khó, khi túng cực nghèo nàn, cũng phải giữ đạo 
cho giọn, chớ liều phạm điều răn Chúa. Như vậy, đến giờ lâm chung sẽ được khởi hoàn về cùng 
Chúa. Amen. 


CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH 
Chúa sống lại như đã phán hứa 
Bài Phúc-âm Mc 1ó, 1-7 


Khi ấy bà Maria Ma-đa-len-na, bà Maria mẹ ông Gia-cô-bê và bà Sa-lô-mê, mua dâu thơm 
đến sức xác Chúa Giêsu. Sáng tỉnh sương ngày thứ nhất trong tuân, các bà đi thăm mộ Chúa. 
Mặt trời đã lên cao, các bà bảo nhau răng: “Ai sẽ vẫn hòn đá đậy cửa mộ cho chúng ta?” 
Nhưng lúc đưa mắt nhìn, các bà thấy hòn đá đã vẫn ra một bên (mặc dâu hòn đá này to lắm). 


Vào trong mộ thấy một thanh niên ngôi bên mặt, mặc áo dài trắng, các bà hoảng sợ nhưng 
người thanh niên bảo các bà: “Các bà đừng sợ! Các bà đừng sợ! Các bà tìm Chúa Giêsu Na- 
gia-rét đã chịu đóng đanh phải không? Người đã sống lại, không còn ở đây. Đây (các bà xem) 
chỗ Người ta đã mai táng Người, các bà hãy đi báo cho các môn-đệ Người và Phêrô răng: 
Người sẽ đến xứ Ga-li-lê-a trước các ôngấy, ở đó họ sẽ thấy Người như Người đã nói với họ. ” 


64 | BÀI GIẢNG 


Cả tuần vừa rồi, nhất là ba ngày sau hết ta đã nghe đã thấy những sự ưu sầu buồn bã, là nghe 
đến những sự thương khó Chúa đã chịu vì ta cho đến khi nằm chết nhuốc nha trên cây thập-hình. 
Thấy trong nhà thờ những vẻ tang tóc: trên bàn thờ có nên không hoa, áo lễ, màn che mùi thâm 
tím. Chuông lớn trên tháp lặng, chuông bé cũng chẳng nghe rung. Mà sáng nay thì khác, anh em 
nghe thấy mọi sự đều mừng vui hớn hở, bàn thờ rực hoa đèn, nhà thờ trưng bày cờ xí, trồng 
chuông cô nhạc, đàn hát xướng ca, nghe lập đi lập lại tiếng Alleluia Alleluia, ấy là tiếng chỉ vui 
mừng. Mừng là mừng Chúa đã sống lại, như lời Người đã phán hứa: Resurrexit sicut dixit. 


Vậy sáng nay ta nên nhớ lại sự tích Chúa sống lại là thể nào, Chúa sống lại làm sao và Hội- 
thánh có ý dạy ta đí gì trong lễ này. 


L I.Sự tích Chúa sống lại thể nào, Chúa đã sống lại làm sao? Sự Chúa chết đoạn khỏi ba 
ngày Người sông lại, thì Người đã phán trước nhiều lần cùng môn-đệ mình, có lần Người cũng ví 
phép lạ ây như phép lạ Tiên-tri Giona ở ba ngày trong bụng cá, rồi ra khỏi bụng cá bình yên. Con 
Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày rồi cũng sẽ sông lại hiển vinh. Có lần Người nói về xác 
Người như đền thờ mà rằng: Bay hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày Ta sẽ xây lại xong. Song 
dân Do-thái còn u ám không hiểu lời bóng bảy ấy, chính các Tông-đồ cũng không hiểu, khi Chúa 
sông lại rồi mới hay ý Chúa phán lời ấy là như thế. Chúa phán trước cho môn đệ mình biết, để 
khi thấy Chúa mình chịu nạn chịu chết, thì chớ sơn lòng, một phải tin vững vàng mà chờ đợi. 
Các thày cả cùng các đầu mục trong dân Do-thái, tuy không mấy khi đi nghe Chúa giảng nhưng 
cũng đã nghe lóm câu truyện ấy, nên khi ông Giuse và ông Nicôđêmô đã táng xác Chúa trong 
huyệt đá rôi thì chúng đến bâm quan trần Philatô rằng: “Chúng tôi có nhớ tên điên đảo này khi 
còn sông có nói răng: Ta chết rồi, khỏi ba ngày Ta sẽ sống lại; nên chúng tôi xin quan lớn truyền 
canh thủ mồ nó cho được ba ngày, kéo ban đêm môn-đệ nó đến trộm xác nó đi, rồi phao đồn ra 
rằng nó đã sống lại.” Quan trần trả lời rằng: “Phô ông có lính canh, vậy đã biết sao đó thì hãy 
canh cho cân mật.” Vậy các ông ấy lấy con ấn niêm phong cửa huyệt và đặt một đội lính canh. 
Ấy việc chúng làm thì có lòng xâu đã hắn; nhưng Chúa lại dùng nó là kẻ nghịch thù mình mà 
làm chứng sự mình sông lại thì chắc chắn hơn. Chắc rằng, trong việc trọng hệ này các ông ấy đã 
đặt nhiều lính canh cùng các binh khí để dự phòng, còn đàng khác ta cũng biết rằng: Môn-đệ 
Chúa chỉ có I1 ông, tính nhút nhát, khi Chúa bị bắt, thì đã chạy trồn tản mát; chỉ có Phê-rô theo 
cho đến dinh thày cả Cai-pha, song rồi cũng khiếp sợ một đứa phụ nữ mà chối Thày; đoạn thoát 
Ta ngoài khóc lóc ăn năn. Vả các ông ấy trót đời theo nghề chải lưới, chèo bơi dưới biển, quen gì 
các việc trên đất, Thày còn sống vừa bị bắt thì ngã lòng trông cậy. Nay Thày đã chết, thì gan ruột 
đâu tụ tập đề đi trộm xác Thầy, đang khi biết có lính nhà nước canh tuần cân mật. 


Vậy đêm thứ 7 rạng ngày Chúa nhật, Chúa lấy phép tắc mình mà sống lại, ra khỏi huyệt đá 
sáng láng tốt lành, đất chuyền động, có một thiên thần hiện ra chói lói, cất tám đá đá đậy huyệt đi 
ngôi lên trên. Lính canh thấy vậy thì hoảng hốt, vía lạc hồn kinh, chạy về trình các thày cả cùng 
các ông đầu mục trong dân hay biết sự tình mình đã thấy. Ôi! Kẻ đã mắt ơn Chúa thì tôi tăm dại 
đột là dường nào! Các ông ấy đánh ngực ăn năn mới phải, hay đâu lại cho lính tiền mà bảo rằng: 
“Bay đừng nói bay đã thây ông Giêsu đã sống lại, một phải nói rằng: đang khi bay ngủ, thì môn 
đệ ông Giêsu đã đến trộm xác ông.” Thánh Augutinô suy đến lời dại dột ấy thì nhạo rằng: 
“Chúng dùng kẻ ngủ mà làm chứng, thì thật là chúng mê ngủ mà chớ. Bay phải canh, sao bay lại 
ngủ? Bay ngủ sao thấy môn đệ ông Giêsu đến trộm xác ?” Muốn chối sự thật, thì bầy ra những lẽ 
phi lý là dường nào. Sự thật là Đức Chúa Giêsu đã sông lại, chẳng những các người lính canh đã 
thấy, lại Người đã hiện ra nhiều lần: hiện ra cùng Đức Mẹ, cùng bà thánh Madalena, cùng ông 


65 | BÀI GIẢNG 


thánh Phêrô, cùng hai môn đệ đi làng Emau, cùng các môn đệ đang họp nhau trong nhà tiệc ly, 
cùng thánh Tôma, cùng môn đệ đang đánh cá ngoài bê v. v. 


Ấy sự tích Chúa ta sông lại là như thế, các sự đau đớn đắng cay rầy đã qua hết. Chúa chịu 
thương khó trót cả mình từ đỉnh đầu cho đến bàn chân chăng nơi nào lành, rây lành lại hết, nên 
một xác toàn vẹn tốt lành, uy nghỉ xinh đẹp. Nhưng Chúa muốn giữ lại năm dấu thương nơi chân 
tay cùng bên ngực, như năm ánh sáng chói loà làm kỷ niệm ơn cứu chuộc, cho kẻ lành xem đó 
mà thêm tin, mến, cậy trông, kẻ dữ coi vào lại càng hỗ ngươi kinh sợ. 


Ta chầu lễ ngày hôm nay, hãy hợp ý cung Hội-thánh mà vui mừng cùng thờ lậy Chúa đã 
sông lại hiển vinh và hằng sống hằng trị đời đời. Lại hãy nghe lời Hội-thánh dạy bảo ta trong dịp 
này. 


lỆ I.Hội-thánh dạy ta đi gì trong lễ này? Trong lễ này Hội-thánh muốn cho ta nhớ lại hai 
điều trong kinh Tïn-kính mà giục lòng tin cho mạnh mẽ hơn nữa; và ăn ở làm sao cho ngày tận 
thế ta được sống lại vinh hiển mà theo Chúa về thiên đàng, được thanh nhàn cả hồn lẫn xác. Vậy 
trong kinh Tìn-kính có hai điều đạy ta tin VỀ Sự sống lại: một điều về Chúa, một điều về ta. Về 
Chúa thì ta tin rằng: Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; về phần ta thì ta đọc rằng: Tôi tin 
xác loài người ngày sau sống lại. Vậy ta đã nghe đoạn tích Đức Chúa Giêsu ngày thứ ba bởi 
trong kẻ chết mà sông lại thê nào. Người chết độ ba giờ chiều ngày thứ 6, đến đêm thứ 7 rạng 
ngày Chúa nhật thì người sống lại; kê giờ thì không được ba ngày, mà kể ngày thì hắn ba 
ngày:thứ 6, thứ 7, Chúa nhật. Thêm tiếng rằng bởi trong kẻ chết, thì anh em chớ tưởng là dư, 
nghĩ rằng nói: ngày thứ 3 Người sống lại thì đủ rồi. Thêm tiếng ấy cho hết ý ý, kẻo khi xưa có bè 
rối nói Đức Chúa Giêsu chết giả thôi, xem bề ngoài như chết mà không chết thật, linh hồn đã lìa 
ra khỏi xác như mọi người chết vậy. Trong khi ây linh hồn Người xuông ngục các thánh Tổ tông 
mà viếng thăm cùng đem các đẳng ấ ấy ra khỏi ngục, khỏi ba ngày hồn về hợp cùng xác mà sông 
lại, ra khỏi huyệt đá sáng láng tốt lành như đã nói khi nãy. 


Về phần ta, đến ngày tận thế ta cũng sẽ sống lại, mọi người bất luận ai, bắt luận lành dữ từ 
ông Adong cho đến đứa bé mới sinh trong ngày tận thế, thảy đều sống lại vì bé ấy cũng phải 
chết, rồi sông lại với mọi người. Song sông lại chẳng giống nhau: kẻ lành sống lại tốt lành sáng 
láng, kẻ dữ thì sống lại đen đủi, xâu xa, gớm ghiếc phi thường. Hoặc anh em hỏi rằng: xác chết 
đã mục nát tiêu tan đi rồi, lấy đâu mà sống lại. Chúa phép tắc vô cùng. Ta xưa hồn chăng có, xác 
cũng không, mà Chúa cho có được; rầy mục nát tiêu tan đi, Chúa cho họp thành lại, nào có gì 
khó cho Chúa. Lẽ công bình Chúa phải cho xác cũ sống lại, vì nó đã đồng làm lành làm đữ với 
hồn, nên phải sống lại, để đồng được thưởng hay là bị phạt với nhau. 


Cho ta càng dễ tin sự xác loài người sau sẽ sống lại, thì trong Sắm truyền cùng Hạnh các 
thánh ta đã nghe Đức Chúa Giêsu hay là các thánh đã làm cho kẻ nọ người kia sống lại. Mà nhất 
là chính Đức Chúa Giêsu đã sống lại mà chứng thật sự ấy, như lời thánh Phaolô rằng: “Nếu 
không có sự kẻ chết sống lại, thì Đức Chúa Giêsu cũng chăng sống lại đâu” (1 Cor. XV, 13). 


Vậy chắc rằng ngày kia ta sẽ chết, rồi sẽ có ngày kia ta đều sông lại hết. Song sông lại hiển 
vinh, đề lên trời hưởng phúc thường sinh kiếp kiếp, hay là sống lại xấu xa để sa hoả ngục đời 
đời, thì điều ấy tự ta, ta muốn sống lại như Đức Chúa Giêsu thì rầy hãy bắt chước Đức Chúa 
Giêsu, bắt xác phục hồn mà chịu khó làm lành lánh đữ, thì ngày sau sẽ được sống lại hiển vinh, 
lên hưởng phúc thiên đình và hằng sống vậy làm một cùng Đức Chúa Giêsu đời đời. Amen. 


66 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT THỨ I SAU LỄ PHỤC SINH 
Về sự bằng an 
Bài Phúc-âm Joa 20, 19-31 


Hôm ấy, một buối chiều ngày thứ nhất trong tuần ngày Chúa sống lại, các môn đệ hội hợp 
trong một căn nhà, đóng kín cửa; vì sợ người Do-thải. Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa các ông và 
phán: “Bình-an cho các con!” Nói thế rồi, Chúa chìa tay và cạnh nương long cho các ông xem. 
Các môn đệ rất sung sướng xem thấy Thây, Chúa Giêsu lại phán bảo các ông: “Bình an cho các 
con, như Cha Thầy đã sai Thầy, Thây cũng sai các con. ” 


Rôi Chúa thở hơi vào các tông đô mà rằng: “Hãy nhận lấy Thánh Thân, các con tha tội cho 
những ai thì chúng sẽ được tha; các con giam giữ những ai, chúng sẽ bị giam giữ. ” 


Ông Tô-ma biệt hiệu Dy-di-mô, là một trong mười hai tông-đô vắng mặt lúc Chúa Giêsu 
hiện ra. Các môn đệ khác bảo ông: “Chúng tôi đã xem thấy Thầy.” Ông đáp: “Nếu tôi không 
xem thấy dấu đanh ở tay Thây, nếu không thọc ngón tay vào lỗ đanh thâu và xỏ bàn tay tôi vào 
vết thương bên cạnh sườn Thây, tôi sẽ không tin!” 


67 | BÀI GIẢNG 


Tám ngày sau các môn đệ lại hội nhau, lần này có cả ông Mô-ma. Cửa vẫn đóng, bông Chúa 
Giêsu hiện đến giữa các ông, Người phán bảo các ông: “Bình an cho các con!” Rồi Người bảo 
ông Tô-ma: “Con hãy để ngón tay vào đây và nhìn tay Thây; hãy giơ tay con ra và đặt vào cạnh 
sườn Thây và hãy tin, đừng hoài nghỉ nữa!” Ông Tô-ma chỉ đáp lại rằng: “Lạy Chúa tôi và lạy 
Chúa Trời tôi!” Chúa Giêsu bảo ông: “Con tin vì con đã xem thấy! Phúc cho những ai không 
xem thấy mà tin!” 


Chúa Giêsu đã làm trước mắt các môn đệ nhiều phép lạ khác, không kể lại trong sách này. 
Những điêu đã chép lại đây có mục đích đê anh em tin răng: Chúa Giêsu là Đáng Ky-tô Con 
Đức Chúa Trời và đề khi tin anh em được cứu sông vì danh Người. 


Ở anh em rât yêu dâu! 


Trong bài Phúc-âm sáng nay thuật lại sự Đức Chúa Giêsu đã hiện ra cùng các môn-đệ hai lần 
đang khi phô ông ây hợp nhau tại nhà tiệc ly, r mà đóng cửa lại vì sợ dân Do-thái. Chúa đứng giữa 
các ông mà phán rằng: “Bằng an cho các con.” 


Đức Chúa Giêsu hiện ra lần trước thì không có ông Tôma, nên khi ông ấy trở về, thì các 
môn-đệ thuật lại cho ông. ấy hay mà rằng: Ta đã thấy. Chúa. Song Tôma chẳng tin mà rằng: “Nếu 
tôi chăng xỏ tay vào chỗ đanh thương Người và chẳng xỏ tay vào cạnh nương long Người, thì 
tôi chăng tin.” Vì thế mà khỏi tám ngày Đức Chúa Giêsu lại hiện ra lần thứ hai, khi ấy có ông 
Tôma hợp đó nữa. Đức Chúa Giêsu hiện ra lần này vì lòng thương xót ông Tôma đã rõ, cho nên 
sau khi Chúa đã chúc sự bình an cho môn-đệ đoạn, liền quay mặt lại cùng Tôma mà bảo rằng: 
“HõI Tôma hãy trông xem tay Thày và hãy xỏ bàn tay vào cạnh nương long Thày, mà đừng còn 
cứng dạ một phải thật lòng tin.” Tôma nghe bấy lời, liền cất tiếng thưa rằng: “Lậy Chúa tôi, là 
Chúa Trời tôi.” 


Ấy ta hãy suy, Đức Chúa Giêsu có lòng nhân từ hiền hậu, hay thương con cái mình là thể 
nào! Người thương chúng hết các môn-đệ; mà Người thấy ai trong phô ông ấy đáng thương xót 
riêng, thì Người cũng lưu tâm riêng về kẻ ấy, vì vậy chăng những người hiện ra một lần mà yên 
ủi các môn-đệ; Người lại hiện ra lần khác mà cứu ông Tôma, kẻo cứng lòng tin mà hỏng mắt. 


Song ta nên chú ý một điểm này: trong hai lần Chúa hiện ra, thì Chúa phán đí gì trước hết 
cùng các môn-đệ. Chúa vừa hiện ra thì Chúa phán: “Bằng an cho chúng con; Pax vobis.” Cả hai 
lần cũng như thế, mà lần thứ nhất Người nói đi nói lại câu ấy hai lần. Thế gian gặp nhau, quen 
chúc cho nhau được sống lâu sức khoẻ, được trường thọ khang ninh. Nay Chúa mới sống lại, gặp 
môn-đệ mình thì chúc sự "bằng an. Ôi! Sự bằng an là phúc trọng dường nào, đáng yêu cầu là 
dường nào! Nhưng nào mấy kẻ hiểu sự bằng an là đi gì, sự bằng an ở tại đâu. Vì thế cho nên tìm 
lạc, có ý tìm sự bằng an, lại gặp sự gian nan cực lòng. 


Vậy anh em nên biết cho rõ sự bằng an là đí gì, ở tại đâu và ta phải làm đí gì cho được giữ 
sự băng an. 


lỆ L.Sự bằng an là đí gì? Thánh Augutinô Tiến-sĩ rằng: “Bằng an là giữ êm đềm trật tự; 
Tranguillitas Ordinis.” Ấy là hai tiếng vắn tắt, mà thật rất đúng nghĩa. Ở đâu mà giữ trật tự cho 
êm đềm, thì có sự bằng anở đây, bằng ở đâu trật tự chẳng êm đềm, thì đây liền mất sự bằng an. 
Luxiphe ở trên trời đang bằng an vui vẻ, trong lòng ước ao một điều không êm đềm với trật tự, là 
muốn lên bằng Đức Chúa Trời, liền mắt sự bình an vui vẻ trót đời, vì phải sa hoả ngục. 


68 | BÀI GIẢNG 


Adong, Evà ở trong vườn địa đường đang bằng an vui vẻ, cả lòng: muốn một điều không ê êm 
đềm với trật tự, là muốn ăn quả cắm đề nên giông Đức Chúa Trời, biết lành biết dữ, tức thì mất 
sự bằng an và buồn bã khóc lóc ăn năn cho đến chết, và còn truyền tội ấy cho con cháu. 


Absalon là hoàng-thái-tứ vua David, đang bằng an vui vẻ trong triều, được vua cha yêu 
chuộng, quan dân cũng mến thương, có thê rồi đây cũng thay cha lên trị nước. Hay đâu mông 
lòng lầm một điều không êm đềm trật tự, liền mất sự bằng an và phải chết khốn nạn. 


Nói ít ví dụ cho anh em được hiểu; sự bằng an là sự giữ trật tự, cứ trật tự cho êm đềm, đâu 
cứ đây. Trong trời đất Đức Chúa Trời đã định trật tự nhật nguyệt tinh thần, phong vân vũ lộ cứ 
thứ tự mà xoay vần biến hoá, thì trong trời đất được bằng an tứ thời bát tiết có điều độ. Giả như 
nhật nguyệt xoay vần lỗi hàng thất thứ, thì ắt thiên hạ chẳng có thê được bằng an. Trong nhà 
nước vua quan dân sự giữ trật tự đối cùng nhau thì ấy là nhà nước bằng an. Hai nước gân nhau 
biết giữ trật tự đối cùng nhau, thì cả hai được hoà bình yên ồn. Giả như có một nước chẳng kể gì 
trật tự, ở thị hào cường mà xâm lấn nước kia, tất nhiên liền mất sự bằng an. Trong xã hội, trong 
gia đình cũng thế, nếu quan viên với con em, cha mẹ với con cái biết giữ trật tự đối với nhau cho 
êm đêm, thì ấy là xã hội hoà bình, gia đình yên ôn. 


Nay xét đến bản thân mỗi người cũng vậy. Mỗi người có xác thịt và linh hồn, ấy là lòng thú 
cùng lòng thần. Đức Chúa Trời đã định trật tự: xác phải vâng phục linh hồn; mà linh hồn thì phải 
vâng phục Đức Chúa Trời trong hết mọi sự, ấy là êm đềm trật tự, cho nên trong mình ta được 
bằng an. Giả như xác thịt muốn lăng loàn, muôn đánh đồ trật tự, bắt linh hồn ước mơ, nói làm 
những sự vừa ý mình; mà linh hồn cũng chiều theo ý nó mà nghịch mệnh Đức Chúa Trời, như 
Adong, chiều theo ý Evà mà ăn quả cắm, thì người ấy liền mất trật tự bằng an, vì trong bản thân 
người ấy không êm đềm trật tự. 


Ở anh em ây sự băng an là như thê, cho nên anh em đã rõ. 


L II.Sự bằng an ở tại đâu? 

L  I.Sự bằngan chẳng phải ở tại nơi vinh hoa phú quý. Nào ai được phú quý vĩnh hoa bằng 
vua Salomon; song vua ấy đã kết luận một câu răng: “Omnia vanitas et afflictio SPIrituS, 
mọi sự thảy phù vân, lại làm cho tâm thần bực rực.” Nghĩa là làm cho tâm thần mất sự 
bình an. Đức Chúa Giêsu đã sánh của cải như bụi gai; nằm trên bụi gai khỏi gai châm sao 
được, nằm trên của cải, ắt lòng cũng áy náy như gai châm. Thánh Bênađô rằng: “Của cải 
khi đã được, thì làm cho lòng trí ra nặng nê; khi để lòng mến yêu nó, thì ra hư hốt; khi 
phải mất nó, thì lo buồn khổ sở; Possessa onerant, amata I1nquirant am1Issa cruciant.” 


Còn chí như danh vọng, thì ai mà chẳng biết, càng cao danh vọng, càng dầy gian nan. Kìa 
như Hitler muốn cai trị cả thế gian, muốn vinh sang hơn thiên hạ, thì nào ai rây phải xôn xao 
trong trí cho bằng ông? Ăn không ngon bữa, ngủ không yên giác, đi đâu cũng phải có cận thần 
hộ vệ, kẻo một quả bom đưa vào, thì xong đời thủ tướng. Ấy sự bằng an chăng ở nơi phú quý 
vinh hoa. 


1l. 9. Sự bằng. an cũng chăng ở tại sự gian nan khốn khó. Thánh Phaolô rằng: “A1 làm cho tôi lìa 
bỏ lòng mên Chúa Ky-tô được? Dù gian nan khốn khó, dù đói khát trần truồng” (Rom. VI, 
35). Lời â ấy chỉ nghĩa rằng: mọi sự gian nan khốn khó ở đời không làm cho kẻ lành mất sự 
bằng an. Thánh Gióp xưa Chúa tha phép cho ma quỷ thử nhân đức Người, thì ma quỷ đỗ 
xuống mọi sự gian nan khốn khó cho Người, một trật phải mất con, mắt của, mắt chiên bò, 


69 | BÀI GIẢNG 


v.v. Song người cứ yên hàn bình tĩnh mà rằng: “Chúa đã ban, rầy Chúa lại cất đi, thì cũng 
xin chúc tụng ngượi khen danh Chúa.” Ấy anh em xem, sự bằng an cũng tại khỏi sự gian nan 
khốn khó. Dù lắm khốn khó gian nan, thiên hạ khinh tàn chê bỏ, ta cũng bằng an được. 

HI. HH. Vậy ta muốn bằng an và giữ lấy sự bằng an vui vẻ ; trong lòng luôn, thì đừng bồn chồn lo 
lắng về của cải quá lẽ, đừng đề lòng yêu nó quá, đến nỗi tiếc không muốn làm phúc làm 
phận. 


Ta cũng đừng ham hồ công danh, muốn làm nên ông này ông khác, có khi vì đây. lại lỗi đức 
công bình, đức thương yêu, như thế thì bằng an sao được? Khi chưa được đã mất sự bằng an; khi 
được rồi lại càng thêm rắc tối. 


Khi lâm rủi ro hoạn nạn, cũng đừng buồn sầu năn nỉ, một xin vâng theo thánh ý Chúa; như 
vậy, thì hằng được sự bằng an, vì sự bằng an ở tại sự giữ trật tự như Chúa đã định. Vì vậy kẻ có 
tội, thì không được bằng an, vì nó không giữ trật tự Chúa đã định trong mười điều răn. Kẻ hay 
theo ý riêng, muốn cho được mọi sự vừa ý, mà chắng muốn vâng theo ý Chúa đã định, thì cũng 
mắt sự bằng an. 


Ta hãy giữ sự bằng an là của quý Chúa ban cho, hãy giữ sự bằng an trong linh hồn, ấy là giữ 
mình sạch tội luôn. Như vậy thì sông hằng được bình an, đến giờ chết lại được bằng an mà phó 
linh hồn trong tay Chúa mà về nước thiên đàng hưởng phúc thanh nhàn đời đời. Amen. 


CHÚA NHẬT THỨ II SAU LỄ PHỤC SINH 
Đức Chúa Giêsu là Chúa chiên lành 
Bài Phúc-âm Joa 10, 11-12 


Hải đó, Chúa Giêsu nói với mấy người biệt phái rằng: “Ta là người chăn chiên nhân lành; 
người chăn chiên lành thí mạng vì chiên mình; kẻ làm thuê không phải người chăn, đàn chiên 
không phải của hắn, nên thấy chó sói đến, hắn bỏ chiên mà trồn chạy. Chó sói cướp chiên và 
làm tán loạn, hắn làm thể vì hắn là kẻ làm thuê, không lo gì đến chiên. ” 


Ta là người chăn chiên lành, Ta biết các chiên của Ta và chúng biết Ta, cũng như Cha Ta 
biết Ta và Ta biết Cha Ta, Ta thí mạng Ta vì các chiên của Ta. Ta còn có các chiên khác không 
ở đoàn này: những chiên đó Ta cân phải dẫn dắt, chúng sẽ nghe tiếng Ta và như thế chỉ còn là 
một đoàn chiên và một người chăn. 


“Ta là Đầng chăn chiên lành, Ta biệt con chiên Ta và con chiên Ta biệt Ta.” 


Ở anh em, ấy là những lời Đức Chúa Giêsu đã phán trong bài Phúc-âm đọc sáng mai này. Ta 
hãy chiêm nghiệm lời Đức Chúa Giêsu phán như vậy, thì có ý dạy ta những sự gì? Chúa có ý dạy 
ta cho biết; Chúa là Đắng chăn chiên lành, ta là con chiên Chúa, thì cũng phải ăn ở làm sao cho 
nên con chiên tốt đối với Đẳng chăn chiên lành. 


70 | BÀI GIẢNG 


lỆ I.Đức Chúa Giêsu là Đắng chăn chiên lành. Chẵng có ai dám xưng mình là Đắng chăn 
chiên lành, vì chăng có đủ tư cách cho đáng gọi là Đẳng chăn chiên, huống nữa là Đắng chăn 
chiên lành. Đức Chúa Giêsu phán lời ấy trước mặt thày cả Do-thái, để cho phô ông ấy nhớ lại 
mình là kẻ Chúa đặt lên để xem sóc chăn giữ dân Chúa như kẻ Chúa đặt lên để xem sóc đoàn 
chiên. Song phô ông ây chăng giữ trọn trách nhiệm mình, nên đã đáng Chúa dùng miệng thánh 
Tiên tri mà trách răng: “*Chăng phải Đắng chăn chiên thì phải chăn đoàn chiên, mà phô kẻ này 
chỉ biết chăn lấy mình mà thôi chăng?” (Ezec, XXXIV, 2). Phần Đức Chúa Giêsu thì khác hắn, 
vì Đức Chúa Giêsu đã giữ nghĩa vụ chăn chiên, và giữ trọn một cách tuyệt hảo, cho nên Người 
dám tự xưng là Đắng chăn chiên lành. 


Đức Chúa Giêsu giữ trọn nghĩa vụ Đắng chăn chiên một cách tuyệt hảo làm sao, thì ta hãy 
xem, nghĩa vụ kẻ chăn, khi chiên đói phải cho ăn, khi chiên khát phải cho uống: con chiên lạc 
phải tìm về; con chiên nguy hiểm liền tiếp cứu; con chiên nhọc mệt phải dắt dìu; con chiên tật 
bệnh lo chữa đã. Sau nữa, sáng đưa đi ăn, tối đưa về nghỉ thì lo chu đáo không sót mất con nào. 
Ta hãy xem Đức Chúa Giêsu đã giữ trọn các việc ấy làm sao? Kẻ chăn chiên tìm cỏ tốt nước 
trong, cho con chiên ăn uống và tắm rửa cho nó là cùng. Mà Đức Chúa Giêsu thì lấy thịt máu 
mình mà nuôi con chiên mình, cùng lấy máu cực sạch mình mà tắm nó cho sạch bợn nhơ tội lỗi. 


Loài người ta đã lạc mất đàng phần rỗi, đã sa vào nanh vuốt muông đữ là ma quỷ; mà Đức 
Chúa Giêsu đã bỏ trời xuống thế cho được cứu nó; lại cũng đã liều mạng sống mình cho được 
cứu loài người ta. Nào có ai hy sinh mạng sống mình vì con mình như vậy chăng? Người biết 
trong đoàn chiên có con nhọc mệt theo của phù vân, có con lâm tật bệnh là tội lỗi, nên đã tiên 
liệu cho có kẻ khuyên lơn cùng có thày chữa đã cho nó. 


Sau nữa, Đức Chúa Giêsu hằng chu đáo đoàn chiên từ sáng đến tối, nghĩa là từ khi sinh ra 
cho đến khi chết. Sinh ra thì có phép rửa tội đê đưa con chiên vào. đông cỏ Hội- thánh; đên khi 
con chiên mà đưa nó về nEhi ngơi đời đời trên nơi ơi hỷ lạc là nước thiên đàng. 

Ấy ta hãy xem Đức Chúa Giêsu là Đắng chăn chiên tốt lành là đường nào! 


Không những như thế, Đức Chúa Giêsu lại biết con chiên mình. Sự biết con chiên mình cũng 
là một dấu đích đáng chỉ Đắng chiên lành. Song phải hiểu tiếng biết đó chỉ nghĩa làm sao. Ta biết 
mặt kẻ nọ người kia cùng biết kẻ ây tên là gì, thì cũng là biết; ta biết cha biết mẹ, biết con cái ta, 
thì cũng gọi là biết; ấy hai sự biết ấy khác nhau là thể nào? Một là biết là biết kẻ nọ không phải là 
người kia, hai là biết mà thương yêu trìu mến. Trong Kinh thánh lời Chúa phán rằng: “Ta không 
biết bay; Nescio vos.” Nào Chúa không biết ai bao giờ? Song nói rằng Chúa không biết, nghĩa là 
Chúa không nhận, Chúa không biết mà thương yêu che chở, không biết mà lo lắng giữ gìn. Vậy 
khi Chúa phán rằng: Ta biết con chiên Ta, thì chỉ nghĩa rằng Chúa nhận thực con chiên Chúa mà 
thương yêu chăn giữ nó. Nó thiếu thốn đi øì, nó có tật bệnh làm sao, thì Chúa biết hết, nên Chúa 
cứ theo hoàn cảnh mỗi con chiên mà lo cho nó, miễn là nó sẵn lòng để Chúa lo cho. 


Ôi! Ta được làm con chiên Đức Chúa Giêsu thì phúc lộc là đường nào! Khi ta thấy một ông 
lớn nào biết ta, gọi đến tên ta thì ta lấy làm hân hạnh lắm. Nay ta thấy Chúa biết ta, mà ta không 
lấy làm phúc trọng thì làm sao? Ta được làm con chiên một Đắng chăn chiên lành hay thương 
con chiên mình đường ấy, mà ta không hết lòng ăn ở xứng đáng kẻ làm con chiên Người thì làm 
sao? 


71 | BÀI GIẢNG 


lỆ I.Muốn nên con chiên tốt đối với Đắng chăn chiên lành, thì phải ăn ở làm sao? 

IL LLời Chúa phán rằng: “Con chiên Ta biết Ta.” Vậy kẻ muốn làm con chiên Đức Chúa 
Giêsu, thì tiên vàn phải biết Đức Chúa Giêsu; biết Đức Chúa Giêsu là Ngôi thứ Hai ra 
đời, sinh bởi Đức Nữ đồng trinh Maria v.v.; nếu biết như biết sử mà thôi cũng chưa đủ. 
Vì biết như thế thì ma quỷ cũng biết, lại biết rõ hơn ta nữa. Biết như thế thì đời này nhiều 
kẻ bên lương cũng biết, vì có nhiều kẻ đã xem đến sách đạo. Lại có nhiều trò, như các trò 
các tràng thày dòng, thì cũng có học sách bổn nữa, cho nên những trò ấy biết Đức Chúa 
Giêsu rõ. Song sự biết ấy chưa đủ mà làm nên con chiên Đức Chúa Giêsu. Ta biết con 
chiên Ta và con chiên Ta biết Ta, Đức Chúa Giêsu phán hai câu kế nhau như vậy cho ta 
được hiểu ta phải biết Chúa như Chúa biết ta: Chúa biết con chiên mà yêu thương, xem 
sóc lo lắng cho nó; con chiên phải biết Chúa chiên mà tin, cậy, kính mến, phượng thờ; 
biết Chúa mà đền ơn giả nghĩa. Càng biết Chúa thì càng thêm tin, cậy, mến yêu thì lại 
càng vui lòng chịu khó vì Đắng mình mến yêu, tin, cậy. Đứa con kia biết ông nọ là cha 
nó, thì nó liền tôn kính, mên yêu. Nhưng người ta kế lại cho nó biết công ơn ông ấy đã 
làm cho nó từ bé đến rầy: Nó sinh ra rất nguy hiểm “sắp chết, ông đã mua thuốc rất cao 
giá mà cứu nó cho được sống. Nó đã phải thú dữ bắt, ông đã phải liều thân đánh với thú 
dữ, nên cả mình đã phải thương tích, thì mới cứu được nó mà đem về nhà dưỡng nuôi 
cấp đỡ cho thành nhân v.v. khi nó nghe biết các sự ấy thì tức nhiên nó càng thêm mến 
cha. Nay ta biết Đức Chúa Giêsu cũng thế: ta càng biết rõ hạnh thánh Chúa và năng suy 
ngắm các thâm trầm thì càng thêm lòng trìu mến. 

II _ 10. Cho được nên con chiên tốt đối với Chúa chiên lành, thì con chiên còn phải nghe 
tiếng Chúa chiên: Et vocem ejus audiunt. Ta muốn làm con chiên Đức Chúa Giêsu, thì 
hãy nghe lời Chúa phán và giữ lời Chúa dậy. Chúa phán cùng ta trong Thiên-Chúa Thập- 
điều, trong Phúc-âm bát phúc cùng trong mọi lời Kinh thánh hay là thánh Tổ-phụ di 
truyền, ấy là những tiếng Chúa răn bảo ta, ti đỗ ta, khuyên lơn ta. Sau nữa, tiếng Cha 
cũng hãy vui ñulle và tuân cứ. 

II 11. Sau nữa, kẻ muốn làm con chiên Đức Chúa Giêsu, thì phải theo Người; Et oves illum 
sequuntur. Con chiên không theo Chúa chiên ắt sẽ lạc, Đức Chúa Giêsu là Chúa chiên 
cùng là đàng, là sự thật, là sự sống. Không đàng thì chẳng có lối đi, không sự thật ắt sẽ 
nhằm, không sự sống ắt sẽ chết. Ta theo Đức Chúa Giêsu, thì sẽ gặp chính đàng, sẽ khỏi 
lầm lạc và sẽ được sống đời đời. 


Theo Đức Chúa Giêsu, là ăn ở theo hạnh thánh Người, bắt chước mọi nhân đức Người, hiền 
lành khiêm nhường, nhịn nhục, thương yêu v.v. Bấy lâu anh em có làm như thế chăng? Anh em 
có biết Đức Chúa Giêsu, có nghe Đức Chúa Giêsu và theo Người chăng? Nếu chưa, thì anh em 
chưa phải là con chiên tốt. Vậy hãy dốc lòng để cho anh em xứng đáng kẻ làm con chiên Đức 
Chúa Giêsu, thì sau sẽ được Đức Chúa Giêsu đưa về hưởng phúc đời đời là nước thiên đàng. 
Amen 


72 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT THỨ III SAU LỄ PHỤC SINH 
Sinh ký tử quy 
Bài Phúc-âm Joa 16, 16-12 


Lúc ấy Chúa Giêsu phán với các môn-đệ: “Một ít nữa các con sẽ chẳng thấy Thây; rồi một ít 
nữa các con lại thấy Tì hày.' ° Lúc ấy máy Người trong các môn đệ nói với nhau: “Người bảo ta, 
một ít nữa các con sẽ chẳng thấy Thây, rồi một ít nữa các con lại thấy Thây và Thây trở về với 
Cha Thây, điều đó nghĩa là gì? Một ít nữa là cái gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì. ” 


Hiểu ý các ông. muốn hỏi Người, Chúa Giêsu ' phán bảo các ông: “Các con đang tranh luận 
với nhau về lời Thầy: Một ít nữa các con sẽ chẳng thấy Thây; rồi một ít nữa các con lại thấy 
T hày. Thây bảo thật các con, các con sẽ khóc lóc, rên xiết còn thế gian sẽ vui mừng. Người đàn 
bà sắp sinh nở, hiểu biết những nổi đau đớn đang chờ đợi mình; nhưng lúc đã sinh rồi, họ vui 
mừng và quên nổi đau đớn, vì thấy một người con đã sinh ra đời. Các con cũng thể, giờ đây các 
con buôn bã, nhưng khi Thây trở lại thăm các con, lòng các con sẽ đây vui sướng và nguồn vui 
sướng đó không ai có thể cướp lấy khỏi tay các con. ” 


Ở anh em! 


Trong bài Phúc-âm sáng mai này nhắc lại lời Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đệ rằng: “Một 
ít lâu nữa chúng con chẳng còn thấy Cha; rồi một ít lâu nữa chúng con sẽ lại thấy Cha, modicum, 
et jam non videbitis me; et iterum modicum, et vibebitis.” Lời ây theo nghĩa đen, thì Đức Chúa 
Giêsu có ý phán cùng môn đệ mình rằng: “Không khỏi bao lâu nữa chúng con sẽ chăng còn thấy 
Cha, vì Cha sẽ phó mình chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ, nhưng chúng con chớ 


73 | BÀI GIẢNG 


buôn, vì không khỏi bao lâu nữa chúng con sẽ lại thấy Cha, vì chưng chết rồi Cha sẽ sống lại, 
như lời Cha đã phán hứa cùng chúng con.” 


Bây giờ theo nghĩa bóng là nghĩa Chúa có ý dậy bảo chúng tôi, thì câu ây Chúa có ý dậy 
chúng tôi phải năng suy răng: cuộc đời mau qua chóng hết, vừa thấy nhau gặp nhau đó; rồi lại lìa 
nhau bỏ nhau; bỏ nhau lìa nhau đó, rồi lại gặp nhau thấy nhau. Ta sống rầy cho đến khi chết; ta 
chết rồi cho đến khi sống lại, cũng đừng ngờ rằng còn lâu quá. 


lỆ IL.Sống chết chẳng bao xa. Ta từng nghe đời người khác nữa là hoa, sáng mai mới nở, 
chiều ra lại tàn. Có kẻ sánh cuộc đời như bọt nước tênh tang, tụ đó, rồi lại tan ngay đó. Sách 
thánh nói cuộc đời như bóng quang-âm chóng xế; nơi khác lại ví như giấc chiêm bao, như con 
bóng xế? Ta vẫn thấy nó còn mãi, và nó cứ còn cho đến tận thế. Nói răng nó như giấc chiêm bao, 
như con bóng xế, là đối với ta; ta hưởng nó như giấc chiêm bao, vì ta sống ở đời như con bóng 
xế. Con bóng tự sáng đến đúng ngọ, từ ngọ cho đến mặt trời lặn cũng không bao lâu. Con người 
từ khi sinh ra cho đến khi chết cũng vậy: kìa ta từng thấy biết mây kẻ đang cao phi viễn tâu, bỗng 
chốc nằm hoi hóp thở vẫn thở dài! Biết mấy kẻ đang tuổi trẻ đầu xanh, đang sắp sửa trao duyên 
kết tóc, bỗng chốc phải vào gửi xác trong săng (hòm), bạn trăm năm cùng loài giòi bọ! Kìa ta 
hãy nhớ biết mấy kẻ mạnh khoẻ hơn ta, mà rầy đã qua kiếp khác! Ấy chưa phải là chứng tỏ cuộc 
đời đối với ta là như bóng quang-âm đó ru? Đứa trẻ kia chạy theo con bóng mà bắt, ta tức cười 
thằng bé con đại; nay ta đuôi theo cuộc đời, mà bỏ qua điều phải tìm kiếm, thì không dại làm 
sao? 


Tên tù kia mang án tử hình, nó biết chắc rằng, hoặc chiều, hoặc mai, hoặc bữa kia bất thình 
lình quan truyền đem ra xử, thì nó có chắc gì vỆ mạng sống chăng? Ắt là không, ắt là nó những 
bảo mình rằng: nay mai mình cũng phải xử, sống qua rồi thì thôi, sống đời sống kiếp gì mà lo 
lắng cho nhọc. 


Ta hết thảy không phải là những tên tù xử giam hậu sao? Từ ngày Tổ tông ta phạm tội, thì 
loài người đã nghe án “morte morler1s, mày sẽ phải chết.” 


Vì thế cho nên nói rằng: sống chết ở đời cách nhau không mấy tí. Cho dù được thọ một trăm 
năm, thì trăm năm ấy được bao lâu? Thọ như ông Adong là Tổ tông ta được 930 tuổi, thọ nhất 
trong thiên hạ là ông Mathusalem được 969 tuôi, thì 969 này cùng 930 nọ cũng đã qua hết rồi. 
Kìa ta hãy nghĩ đến mình: Trong anh em có kẻ đã được ba bốn mươi tuổi, lại cũng có kẻ đã sáu 
bảy mươi tuôi, nay xét lại ba bốn mươi, sáu bây mươi năm, khi chưa đến ngờ răng lâu, mà tầy đã 
qua rồi, thì nào có bao lâu! Kìa mới ăn tết đó mà rầy đã tháng ba tháng tư rồi! Xét lấy đó đủ hiểu 
sự sống sự chết không cách nhau xa. Vậy đã hắn sống ở đời như ngủ một giấc, những sự ta 
hưởng ở đời như một chiêm bao vậy. Vì thế mà thánh Phaolô bảo ta dùng đời như thể không 
dùng vậy. 


Ấy ta xem cuộc đời vắn vỏi là thế nào, vì thế sống chết cách nhau không bao xa, nên ai nấy 
cũng nói được với bà con, thân thích, nghĩa thiết mình rằng: “Không bao lâu nữa anh em sẽ 
chẳng còn thấy tôi; modicum et jam non videbitis me.” Nhưng rồi ta lại sẽ thấy nhau, vì chưng 
sự chết, sự sống lại cũng không xa nhau. 


F, H.Sự chết sự sống cũng không bao xa. Trước khi Chúa chịu nạn chịu chết vì tội thiên hạ, 


thì Chúa đã phán trước cho các môn đệ mình hay rằng: “Rồi không bao lâu nữa chúng con sẽ lại 
thấy Thầy: Et Iterum modicum et videbitis me.” Mà các môn đệ đã thấy Chúa sông lại TÔI, và 


74 | BÀI GIẢNG 


thấy đã lâu rồi, đã gần hai nghìn năm rồi. Ôi! Hai nghìn năm ấy là một con số thật to; song cũng 
đã qua rồi. Hắn như lời Thánh-kinh: “Nghìn năm trước mặt Chúa chẳng khác thê như ngày bữa 
qua vậy: Mille anni ante oculos tuos tanqguam dies hesterna” (Ps. 89-94). Nghìn năm đã qua, mà 
chóng bấy, thì nghìn năm chưa tới cũng chẳng bao xa. Bao giờ đến ngày tận thế, ta chưa biết, 

bao giờ là ngày phán xét chung, ta cũng chưa hay; cho đi dù còn một nghìn năm nữa, thì một 
nghìn ấy cũng như mấy nghìn năm kia, thảy đều chóng qua hết, cho nên nói được rằng chẳng. bao 
lâu nữa ta sẽ thấy Chúa, như lời Chúa đã phán tỏ khi đứng trước toà các thầy cả Do-thái mà rằng: 
“Không bao lâu nữa phô ông sẽ thấy Con Người ngự trên đám mây mà đến, Amodo videbitis 
Filium hominis... Venientem in nubibus coeli” (Mth. XXVI, 64). Chúa dùng tiếng không bao lâu 
nữa (amodo) cũng như khi phán rằng: “Không bao lâu nữa chúng con chẳng còn thấy Cha; Non 
me videbitis amodo” (Mth. XXIH, 39). Đề cho ta được hiểu ngày giờ chóng qua là dường nào. 
Dù từ khi sinh cho đến khi chết, hay là từ khi chết cho đến khi sông lại cũng vậy, kỳ trước chóng 
qua mau thì kỳ sau cũng mau tới chóng. Thánh Phaolô nói về ngày sông lại á ây thì răng: “Trong 
một giây phút, trong một nháy mắt, trong một tiếng loa sau hết; In momento, in ictu oculi, in 
novissima tuba, thì những kẻ đã chết đều sống lại, et mortu1 resurgent (I Cor. XVI, 52). Những 
tiếng ấy đều chỉ tỏ ngày vui mừng, ngày kinh hãi ấy không bao xa, cũng như sự chết hằng gần ta 
mãi mãi. 


Nói rằng: ngày vui mừng, ngày kinh hãi là vui mừng cho kẻ làm lành, kinh hãi cho kẻ dữ. Ta 
muốn vui mừng trong ngày ây chăng hay là liều mình phải kinh hãi trong ngày cả thể ấy? Ai dại 
mà liều mình như thế! Vậy ta hãy bắt chước thánh Hiêronimô mà suy như nghe tiếng loa thôi 
bên tai mà rằng: Ở kẻ đã chết, hãy sống lại. Lại hãy nhớ rằng: sống lại hiển vinh cũng bởi đã chết 
hiền vinh; chết hiển vinh ấy là chết lành; chết lành ấy là chết quý trọng trước mặt Chúa, Pretiosa 
est in conspectu Domini mors sanctorum Ejus, thì có một kẻ sông thánh mới được chết quý trọng 
trước mặt Chúa thôi. Kẻ biết suy cuộc đời văn vỏi, giờ chết không xa, mấy ngày sông lại cũng 
chẳng bao lâu, ắt là biết lo giọn mình sẵn luôn, không bồn chồn theo cuộc thế, vì là chóng xê 
mau tàn. Chỉ mải lo về phần rỗi, kẻo kỳ tử định đến mà chưa dọn mình cho sẵn, thì nguy lắm: 
chẳng phải nguy trong một thời kỳ văn vỏi, song là nguy kiếp kiếp đời đời. Nguy rầy cho đến tận 
thế, thì chưa ai biết; mà dến ngày phán xét chung thì mọi người sẽ hay. Ngày ấy dù mấy trăm 
năm cũng mới khỏi nguy, lại được chết lành bình an vui vẻ; vui khi chết, cùng vui trong ngày 
sông lại, vì sẽ sống lại hiển vinh mà về thiên đình cả hồn lẫn xác. Amen. 


75 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT THỨ IV SAU LỄ PHỤC SINH 
Mọi việc phải xu hướng về Chúa 
Bài Phúc-âm Joa 16, 5-14 


Khi ấy Chúa Giêsu phán với các môn đệ: “Giờ đây, Thày trở về với Đẳng đã sai Thày và 
chẳng ai trong các con hỏi Thày: Thày đi đâu? Tại Thày đã bảo các con điều đó, lòng các con 
đây u-sâu; nhưng Thày nói thực với các con, Thày đi thì có lợi cho các con. Vì nếu Thày không 
ấi, thì Đẳng Phù-trợ là Chúa Thánh Thân sẽ không đến với các con. Nhưng nếu Thày đi, Thày sẽ 
sai Người đến. 


Khi Người đến, Người sẽ bắt thế gian phải thụ lý về tội của chúng, về sự thánh thiện và nghị- 
án: về lội lôi, vì chúng không tin Thày: về sự Thánh-thiện, vì Thày trở về với Cha Thày và các 
con không thây Thày nữa; về nghị-án, vì tên đâu đảng của thể gian là Sa-tan đã bị xét xử rồi. 


Thày còn nhiều điều muốn nói với các con, nhưng lúc này các con không thể nghe hết được; 
khi thân chân-lý đến, Người sẽ chỉ dẫn cho các con khám phá mọi chân-lý, Người sẽ không dạy 
điều gì mới, nhưng sẽ nói lại hết mọi điều Người đã nghe Chúa Cha và Chúa Con phán dạy. 
Người sẽ báo trước cho các con cả những việc tương lai. Như thể, Người sẽ là vinh danh Thày, 
vì Người sẽ nhắc lại lời Thày dậy và giảng giải cho các con hiểu. 


“Ta trở về cùng Đắng đã sai Ta, Vado ad Eum qui misit me.” Ở anh em ấy là lời anh em mới 
nghe trong bài Phúc-âm sáng mai nay. Khi Đức Chúa Giêsu đã hòng lìa thế mà về cùng Đức 
Chúa Cha, thì Người đã phán lời ây cho môn đệ mình được biết, lại cho được yên ủi các thánh ây 
kẻo buồn. Vì chưng Người cũng tỏ vẻ cho các đắng ấy được hay: Người có về trời thì mới có 
Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống mà ủi an dạy dỗ các thánh Tông đồ. 


76 | BÀI GIẢNG 


Về phần ta, Chúa phán lời ấy như một câu phương ngôn, như một bài khẩu hiệu để ta dùng 
mà nhắc nhủ mình: Tôi đi về cùng Đắng đã sai tôi. Chớ gì mỗi người trong ta biết năng bảo mình 
như thế, ắt là đi không dám lạc, làm chăng dám sai. Đã biết mình phải về hướng nào, thì hằng 
ngày phải quay về hướng ấy; đã biết ai sai mình làm gì, tức nhiên cứ làm việc ấy. Ấy là đi không 
lạc, làm chăng SaIl. 


Vậy ta hãy suy câu ấy cho tường nghĩa lý và hãy làm như vậy đừng sai. Tôi đi về cùng Đắng 
đã sai tôi, Đâng đã sai tôi là ai? Tôi đi vê cùng Người làm sao? 


lỆ IL.Đắng đã sai tôi; Qui misit me. Đẳng đã sai tôi ấy là Đức Chúa Trời. Khi Chúa sinh ra ta 
ở đời, thì như thê sai ta xuống thế mà làm việc Chúa đã định cho ta phải làm. Chúa sinh ta ra 
giữa thế như người điền-hộ kia sai nông phu đi làm việc trong vườn nho mình, hoặc như chủ nhà 
nọ phát bạc cho tôi tớ mà sai nó buôn đề sinh lãi cho mình. Vậy đã hắn thế gian chẳng phải là 
quê ta ở, bèn là sở ta đi làm thôi, hoặc như cánh đồng, hoặc như cái chợ, lại theo lời thánh Gióp, 
cũng như nơi chiến trường. Hễ đã sai ra đồng thì phải rán công mà làm việc; hễ đã mang hàng ra 
chợ, thì phải tính toán mà bán buôn; đã ra chốn chiến trường thì phải hãng nông đấu chiến, canh 
nông mà chăng cần chuyên, thì đồng điền sẽ thất vụ. Buôn bán mà chăng biết sánh so lỗ lời, thì 
có ngày sẽ cụt vốn. Ra trận mà không giao chiến thì thua giặc là sự đã rồi. 


Bây giờ ai nấy hãy nghĩ đến phận mình: Chúa sai mình ra ở thế, mình đã làm trọn việc người 
nông phu, kẻ buôn bán, lính tùng chính chưa? Chúa sinh ra ta đã phó cho ai nây mỗi người một 
linh hồn, ấy là một thửa ruộng, một vườn nho, ai nây hãy lo cầy bừa, nhồ cỏ, xăm đất, rồi IeO 
vãi hạt giông, căm trồng ngành nho, để đến mùa lúa sinh hạt, nho sinh quả, bằng trăm bằng 
nghìn, đem về cho chủ; ấy là những việc lành phúc đức trổ ra trong linh hồn. Vì như đồng lúa 
vườn nho nếu không kẻ cày bừa vun quén, tát nước, nhồ cỏ, thì dầu lúa dầu nho cũng không trổ 
sinh gì được, chỉ có rơm khô, ngành tàn bỏ vào đốt thôi. Linh hồn ta cũng thế, nếu không nhồ 
sạch cỏ rả gai góc là nết xấu thói hư, mà gieo giống hạt nhân, cây đức, thì ngày sau chăng được 
công phúc gì, một nên như rơm rạ, đề thiêu đốt đời đời trong hoả ngục thôi. 


Chúa sai ta ở đời như chủ nhà sai đầy tớ đi buôn sinh lợi cho chủ. Chủ phát bạc cho mỗi đầy 
tớ, kẻ Ít người nhiều tuỳ ý chủ; ít thì sinh lãi ít, nhiều thì sinh lãi nhiều, ấy là đương nhiên, a1 nây 
phải tuỳ vốn mà sinh lãi, không nên lỗ vốn, mà cũng chẳng khá giữ vốn mà không sinh lợi. Ơn 
Đức Chúa Trời ban cho ta dù ơn phần hồn, dù ơn phân xác, đó là những lạng bạc Chúa phát cho 
mỗi người đề buôn cho Chúa. Kẻ thì Chúa ban nhiều ơn, người thì Chúa ban ơn ít, như ta thường 
thấy kẻ thì Chúa ban cho trí tuệ thông minh, người thì tài năng ít ỏi. Ơn phần hồn cũng thẻ, như 
ta đã nghe trong hạnh các thánh. Thể nào mặc lòng, Đức Chúa Trời cũng ban ơn đủ cho mỗi 
người mà lo việc rỗi linh hồn. Nếu ai không dùng ơn Chúa nên mà lo phần rỗi thì lỗi tại mình, 
chăng đồ được cho ai, một phải đấm ngực mà răng: “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.” 


Chúa sai ta ở đời, lại cũng như quan tướng kia sai lính ra trận, theo như lời thánh Gióp rằng: 
“Người sống trên mặt đất như lính trên mặt trận, Militia est vita hominis super terram (Job. VI, 
1). Ta hằng có sẵn ba thù mà giao chiến. Ma quỷ như sư tử rảo rường; thế gian như bợm bãi quen 
lừa dối, xác thịt như nội công hằng phản bội cùng linh hồn, ta không giao chinh cho kịch liệt ắt 
bại trận có ngày. Chúa hằng sắm đủ cho ta khí giới thuốc đạn, lại cũng giúp sức cho ta thắng trận 
toàn công, miễn là ta biết cất thanh cầu cứu. 


Ộ Bấy lâu nay ta làm sao, có làm việc cho xứng tên lính hùng dũng chăng, hay đã đa phen hàng 
đâu quân giặc, là liệu mình sa ngã phạm tội mât lòng Chúa? Có biệt dùng ơn Chúa ban cho phân 


77 | BÀI GIẢNG 


xác phần hồn mà lập công tích đức, để sinh lời lãi cho đời sau hay là đã phụ phàng ơn Chúa. Có 
lo đào luyện linh hồn nên như cây nho cây lúa, để sinh hoa kết quả việc lành phúc đức cho mình 
hưởng dụng đời sau chăng? Nếu chưa giữ trọn những điều như ý Đắng đã sai ta ra ở thế, thì hãy 
kíp lo, kẻo hằng ngày ta hằng trở về gần Chúa. 


L H.Tôi trở về cùng Đắng đã sai tôi, Vado ad Eum qui missit me. Ta hằng ngày hăng trở về 
cùng Chúa; mà càng ngày, lại càng gần hơn, cho đến khi tới nơi thật. Bởi vậy thánh Augutinô 
răng: “Sống là đí gì, chăng qua là đi đến sự chết, Quid est vivere nist ad mortem ire?” Vậy hằng 
ngày ta hằng đi đến sự chết, có đến sự chết mới trở về cùng Đắng đã sai ta. Như thế, ai ai cũng sẽ 
trở về cùng Chúa vì ai ai cũng sẽ phải chết. Song trở về cùng Chúa có hai đàng, cũng như đi đến 
sự chết có hai cách: một cách là đến sự chết lành, một cách là đến sự chết dữ. Cũng một lẽ â ây trở 
về cùng Chúa mà đi đàng chính, hay là trở về cùng Chúa mà đi nẻo tà; thế nào hằng ngày cũng 
trở về cùng Chúa. Đi đàng lành về cùng Chúa khi tới nơi gặp thấy Chúa, thì nghe Chúa phán 
rằng: “Euge serve bone et fidelis, intra in gaudium Domini Tui. Ở tớ tốt lành, hỡi tôi trung nghĩa, 
hãy vảo nơi vui vẻ cùng Chúa mày.” 


Bằng như đi nẻo tà thì cũng đến cùng Chúa, song vừa tới nơi, liền thấy Chúa ngự toà uy 
nghỉ, tỏ mặt nghiêm thắng mà phán cùng mình rằng: “Discede a Me, maledicte, in ignem 
œternum qui paratus est diabolo et angelis eJus. Hỡi đứa vô phúc kia, hãy lui ra khỏi mặt Ta, mà 
vào lửa đời đời đã sắm cho Luxiphe cùng lũ nguy thần theo nó.” Vừa nghe lời ấy quỷ liền kéo về 
hoả ngục, không trông về cùng Chúa bao giờ nữa. 


Vậy ở anh em, rầy anh em đang trở về cùng Chúa, thì hãy chọn đàng mà đi kẻo lạc. Về cùng 
Chúa làm sao cho gặp Chúa mà ở cùng Chúa đời đời; chớ vê cùng Chúa rồi lĩnh lây lý đoán rồi 
đi với ma quỷ về hoả ngục kiếp kiếp, muốn như thế thì phải đi một đàng như Đức Chúa Giêsu đi 
về cùng Đức Chúa Cha, ấy là đàng thanh sạch, đàng khiêm nhường, đàng bỏ ý riêng mà vâng 
theo ý Chúa trong hết mọi sự. Phải nói được như Đức Chúa Giêsu rằng: “Sự gì đẹp ý Chúa, thì 
tôi làm luôn, Quœ placita sunt Ei, facio semper. Ý Chúa muốn cho tôi đứt chừa tội lỗi, ý Chúa 
muốn cho tôi bỏ hết các tính hư; tắt một lời kính Chúa, yêu người, giữ mình sạch tội, tập tành 
nhân đức, ấy là đàng phải đi cho được trở về cùng Chúa. 


Đàng gian tà, đàng bợm bãi, đàng ích kỷ hại nhân, đàng tham dâm lạc lợi, đàng rượu chè nha 
phiên v.v. thảy là đàng cheo leo, đã kéo nhiêu linh hôn vê cùng ma quỷ. 


Tôi về cùng Đắng đã sai tôi. Ma quỷ không sai tôi ra ở thế, tôi đi về cùng ma quỷ làm chỉ 
cho khốn! Chính Đức Chúa Trời đã sai tôi, sai tôi đi làm đồng lúa vườn nho cho Chúa; sai tôi đi 
buôn bán sinh lãi cho Chúa; sai tôi đi giẹp giặc ba thù, để làm sáng danh Chúa, mở nước Chúa 
cùng lo cho linh hồn tôi được rỗi. Ấy là đàng tôi phải đi hằng ngày cho được trở về cùng Chúa 
đời đời. Amen. 


78 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT THỨ V SAU LỄ PHỤC SINH 


Về sự đọc kinh cầu nguyện 
Bài Phúc-âm Joa 16, 23-30 


Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán với các môn đệ: “Ngày đó các con sẽ chăng còn sự gì để xin 
Thây nữa. Thầy bảo thật các con, hễ các con xin Cha Ti hãy sự gì Người sẽ ban cho các con vì 
danh Ti hày. Cho tới nay các con vẫn chưa nhân danh Thây mà xin sự 'gì. Hãy xin ấi, các con sẽ 
được, để sự vui vẻ của các con được hoàn toàn. Thây đã nói những điều kia với với các con bằng 
dụ-ngôn. Nay đến lúc Tỉ hây sẽ không nói với các con bằng dụ- -ngôn nữa. Song Tỉ hây SẼ nói rÕ 
ràng với các con về Cha Thây. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thây mà xin, và Thây chẳng nói 
T hy sẽ câu xin Cha cho các con, vì chính Cha cũng yêu thương các con, bởi các con yêu mến 
Thây và tin rằng Thây bởi Đức Chúa Trời mà ra. Thây bởi Cha mà ra. Thây đã đến thể-gian và 
bây giờ Thây bỏ thế-gian trở về với Cha Thây. ” 


Các môn đệ thưa với Người: “Thì ra bây giờ Ti hây phán bảo rõ ràng, không còn dùng ngụ- 
ngôn nữa! Bây giờ chúng con nhận thấy rằng. Thây biết mọi sự không cần phải có ai hỏi Thây. 
Vì thể, chúng con tin Thây bởi Đức Chúa Trời mà ra. ” 


“Cha phán thật cùng các con, nếu chúng con lấy tên Cha mà xin sự gì cùng Đức Chúa Cha, 
thì Người sẽ ban cho chúng con, Amen, dico vobis: ŠS¡ quid petieritis Patrem 1n nomine meo, 
dabit vobis.” 


Ở anh em, ấy là lời Đức Chúa Giêsu đã phán cùng môn đệ, mà Hội-thánh muốn nhắc lại cho 
ta trong bài Phúc-âm sáng nay, vì cũng là Chúa phán dạy chung chúng ta hết thảy, vì chưng 
chúng ta hết thảy bắt luận là ai, đều phải đọc kinh câu nguyện, và phải biết cầu nguyện cho nên, 
để nhờ ơn Chúa xuống cho cả hai phần hồn xác. 


Vậy nay nên nhắc lại cho ai nây được nhớ sự đọc kinh câu nguyện là sự cân kíp là thê nào, 
và phải đọc kinh câu nguyện thê nào, mới được ích lợi bởi sự câu nguyện. 


IL. LĐọc kinh cầu nguyện cần kíp là thể nào. 


79 | BÀI GIẢNG 


Trước khi giải cho anh em được rõ sự đọc kinh cầu nguyện là cần kíp, thì nên nói qua cho 
anh em được hiểu đọc kinh cầu nguyện là gì đã. Việt-Nam ta quen nói câu đôi mà rằng: đọc kinh 
cầu nguyện, vì thường khi cầu nguyện cũng có đọc kinh, và trong mỗi kinh cũng có lời cầu 
nguyện. Thí dụ như anh em vào nhà thờ mà câu nguyện sự gì, thì tự nhiên anh em cũng đọc một 
ít kinh gì dâng cho Chúa hoặc Đức Mẹ, rồi anh em mới nguyện xin ơn này ơn khác. Song vốn 
thật sự câu nguyện chẳng buộc phải đọc kinh nào, cũng chăng buộc nói ra tiếng, có trong trí 
trong lòng thì đủ rồi. Vì vậy các đẳng dẫn đàng nhân đức thì nói rằng: Cầu nguyện là nhắc trí 
nhắc lòng lên cùng Chúa: nhắc lên mà thờ lậy Chúa, nhắc lên mà ngượi khen Chúa, nhắc lên mà 
cám ơn Chúa hay là xin ơn gì cùng Chúa. Bởi thế có khi nguyện mà không xin ơn gì, thí dụ như 
anh em nguyện răng: Lậy Chúa là Chúa Trời tôi, như thế nhắc trí lên mà thờ lậy Chúa. Khi anh 
em nguyện răng: Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, thì ấy 
là nhắc trí lên mà ngượi khen Chúa. Còn khi anh em nguyện rằng: Lậy Chúa, xin Chúa thương 
xót mà tha tội lỗi chúng tôi, thì ấy là nhắc trí lên mà cầu nguyện cùng Chúa. 


Trong sự câu nguyện Chúa có ý dậy ta trong bài Phúc-âm nảy là sự nhắc trí lên cùng Chúa 
và xIn ơn này ơn khác cùng Chúa. Sự câu nguyện như thê rât cân cho ta, cân vì đã có lời Chúa 
truyền dậy, cân vì phân ta thiêu thôn, cân vì kẻ nghịch thù ta hăng nhiều hại. 


lỆ I.Chúa đã phán dạy ta rằng: “Phải cầu nguyện luôn, chớ hề nguôi. Oportet S€P€T OTare 
et non deficere (Lục. XVII. 1). Các thánh tông đồ cũng hợp theo ý Chúa mà dạy ta cầu nguyện 
luôn. Hãy cầu nguyện luôn chớ nghỉ. Sine intermissione orate Đức Chúa Giêsu đã dạy, và còn 
muốn làm gương cho ta trong việc ây, nên dù Người là Đức Chúa Trời, mọi sự ở trong tay 
Người, Người chẳng cần phải cầu nguyện, nhưng người vẫn cầu nguyện, nhiều lần người thức 
trót đêm mà câu nguyện, Per noctans in Oratione. Bởi vậy tự khi bắt đầu truyền giáo, thì các 
thánh Tông đồ đã tập tành bồn đạo mộ mến sự cầu nguyện, như có lời chép về bôn đạo mới từ 
thuở đầu răng: “Các kẻ ấy hằng chuyên giữ lời các thánh Tông đồ răn dạy, vẽ bánh chia cho 
nhau và ân cân cầu nguyện. 

IIL _ 12. Sự cầu nguyện là điều cần, vì phần ta thiếu thốn bắt tài, ta chăng có đí gì cũng chẳng làm 
được gì. Vua thánh David dù không giầu có sung túc, nhưng cũng nhận mình là nghèo nàn 
thiếu thốn, trước mặt Chúa là như tên ăn mày vậy: Ego autem mendicus sum et pauper. Đức 
Chúa Giêsu đã phán tỏ cùng ta rằng: “Không Ta thì bay chả làm được đi gì.” 


Vậy thì ta hãy chạy đến cùng Chúa, kêu xin cùng Chúa, ấy là hãy cầu nguyện: cầu nguyện 
Chúa ban cho ơn mới và xin Người gìn giữ cho ta những ơn Người đã ban. Ta lành mạnh, ta đủ 
ăn, ta có của, ta biết giữ đạo v.v. ấy là ơn Chúa ban, mà nếu Chúa muốn cất đi trong một giây, 
một phút cũng được, nên ta hằng phải cầu xin Người giữ cho. Huống lọ là ta còn biết mây điều 
thiếu thốn, nên ta phải cầu nguyện luôn. Mọi việc ta làm, dù việc phần hôn, dù việc phần xác, ta 
làm mà không ơn Chúa giúp, thì cũng không nên việc được, nên phải cầu nguyện, xin ơn Chúa 
giúp. Trong mọi việc đều như thế, huống nữa trong việc rỗi linh hồn, nếu không cầu nguyện thì 
làm sao mà lo nổi việc trọng ấy. 


1. 13. Sau nữa sự cầu nguyện rất cần cho ta, vì ta hằng phải kẻ nghịch thù nhiều hại, sức riêng 
ta không thê cự nổi. Chính Đức Chúa Giêsu đã răn bảo ta điều ấy mà rằng: “Bay hãy tỉnh 
thức mà cầu nguyện, kẻo phải sa chước cám dỗ; hồn tuy chóng vánh mà xác thịt thì yếu 
đuối.” Bởi vậy nên phải cầu nguyện; các thánh Tông đồ bởi không vâng lời Chúa mà cầu 
nguyện, thì đã phải sa ngã hết, ta không mạnh mẽ hơn đâu. 


80 | BÀI GIẢNG 


Khi đứa nghịch muốn hãm hiếp ta, muốn đoạt thủ của ta, thì nó bịt miệng ta lại, kẻo ta kêu 
la, mà ai đên cứu ta chăng. Nay ma quỷ muôn hại linh hôn ta, muôn đoạt thủ ơn thánh ra khỏi 
lòng ta, thì nó liệu cho ta bỏ câu nguyện, ta đừng dại nghe theo... 


lỆ I.Song phải cầu nguyện làm sao cho đắt lời: thánh Giacôbê rằng: Anh em cầu xin mà 
chẳng được, vì anh em cầu xin không phải phép. Petitis et non accIpifis, eo quod male petatis 
(Jac, IV, 3). Cầu xin cho phải phép thì phải làm thể nào? Phải cầu xin cho khiêm nhượng, cho sốt 
sắng, cho có lòng cậy trông cùng cho lòng bền đỗ. 
I L.Phải khiêm nhượng, như lời Thánh kinh rằng: “Kẻ hạ mình xuống mà cầu nguyện, thì 
lời kẻ ấy bay lên tới trời xanh, Oratis humiliatis se nubes penetrabit” (Eccli XXXV, 21). 
Đức Chúa Giêsu có ý dạy ta về điều ấy, thì đã phán thí dụ về hai người lên đền thờ mà 
cầu nguyện: Người Pharisiêu kiêu ngạo, cầu nguyện không được gì, lại thêm mang tội; 
người thu thuế tuy tội lỗi, mà bởi cầu nguyện cách khiêm nhượng, thì đã được khỏi tội 
mà về nhà. 


Ấy điều thứ nhất phải có cho được cầu nguyện đắt lời, là lòng khiêm nhượng, điều ấy cũng 
là lẽ tự nhiên, vì chưng kẻ đi xin, mà kiêu căng, thì trông xin được gì bao giờ. 


1. 14. Phải sốt sắng, nghĩa là phải chăm chỉ ân cần, gắn vó, đừng lãnh lãng bơ thờ, lời Kinh 
thánh trách những kẻ cầu nguyện bơ thờ thì rằng: “Dân này chỉ kính Ta nơi môi miệng, còn 
lòng nó thì cách xa Ta.” Khi ta xin sự gì cùng ai mà muốn cho được, tức nhiên ta phải tỏ bộ 
thiết tha van vái, mới trông kẻ ấy động lòng mà ban cho. Bằng thư chỉ xin qua loa, coi bộ 
chẳng cần gì lắm, thì chớ trông được việc. Nay ta chạy đến toà Đức Chúa Trời cũng thế. 

2. 15. Phải cậy trông, chính Đức Chúa Giêsu đã dạy ta làm điều ấy mà rằng: “Hễ sự gì bay xin 
trong khi đọc kinh cầu nguyện mà có lòng cậy tin, thì bay sẽ được.” Vì lẽ nào mà ta cậy 
trông, là vì Người là Cha rất nhân từ và phép tắc vô cùng, sẵn lòng ban sự ta xin, và ta xin gì 
Người cũng ban cũng được. Lại Người cũng đã phán hứa cùng ta: Bay xin sẽ được, bay tìm 
sẽ gặp; bay gõ cửa thì sẽ mở cho. Có lẽ nào Đắng chân thật vô cùng, chăng giữ lời hứa. Vậy 
khi ta câu nguyện, thì hãy vững lòng trông cậy Chúa sẽ ban cho. 

3. 16. Phải bền đỗ. Đã hay rằng Chúa đã hứa ban cho sự ta xin; nhưng chẳng buộc Chúa ban tức 
thì. Ta hãy xem lũ ăn mày ngồi trước sân trước cổng ta, nó cứ ngôi van vỉ cho đến khi chủ 
ban đa thiểu mới thôi. Nay ta ngồi trước công Đức Chúa Trời cũng thế. Đức Chúa Giêsu có ý 
dạy ta bền đỗ cầu xin, thì đã phán ví dụ người kia ban đêm đến trước công người anh em bạn 
kêu xin bánh, để về đãi khách. Bởi đêm khuya trong nhà đã đi ngủ hết, người bạn cũng đã 
nằm toan ngủ, nghe kêu vậy, thì chỉ nằm trên giường mà nói ra răng: “Trong nhà đi ngủ hết 
rồi, đêm đã khuya, không ai dậy mà lấy bánh cho được.” Song người kia cứ kêu nài mãi, thì 
sau hết ông ấy phải dậy mà cho bánh như ý xin, không vì tình nghĩa, ít nữa là cho để nó đi 
cho rảnh, kẻo cứ kêu mãi nghe rát tai. 


Ấy anh em xem sự kêu ca cho bền đỗ, thì có sức là thể nào. Nay ta cầu nguyện cũng thế, hãy 
cứ bền đỗ kêu xin, ắt có ngày Chúa sẽ nhận. Hãy kêu xin cho bên đỗ, cho sốt sắng, cho có lòng 
cậy trông, cho có lòng khiêm nhượng, lại hãy năng cầu nguyện, ắt là Chúa sẽ ban ơn phù hộ cho 
chúng hai phần hồn xác; sống thác bình an, sau lại được thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen. 


81 | BÀI GIẢNG 


LỄ ĐỨC CHÚA GIÊSU THĂNG THIÊN 


Về sự màu nhiệm Chúa lên trời 
Bài Phúc-âm Mc 16, 14-20 


Khi ấy Chúa Giêsu hiện ra với II tông-đô, trong lúc các ông ngôi ăn. Chúa quở các ông 
không tin và đã cứng lòng, bởi các ông không tin những người đã xem thây Chúa, sau khi Người 
sông lại. 


Người phán bảo các ông: “Các con hãy đi khắp thế-gian giảng Phúc-âm cho các dân-tộc. Ai 
tin và chịu rửa sẽ được cứu rỗi. Ai không tin sẽ phải luận phạt. Và đây là những việc lạ đi theo 
những kẻ tin: họ sẽ nhân danh Thầy trừ mà quỷ, sẽ nói những tiếng mới lạ, sẽ bắt rắn trong tay 
và có uống giống gì độc cũng chẳng sao, họ sẽ đặt tay trên người bệnh và người bệnh được 
khỏi. ` Phản dứt lời, Chúa Giêsu được đem lên trời và ngự bên hữu Đức Chúa Cha. 


Còn các tông-đô, các ông đã đi giảng khắp nơi, với ơn Chúa phù-trợ. Chúa chứng nhận lời 
các ông giảng băng nhiêu phép lạ đi kèm theo. 


“Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng.” 


Ở anh em, ấy là một sự mầu nhiệm về Đức Chúa Giêsu, ta phải tin và hằng phải xưng ra 
trong kinh Tin kính ta đọc hằng ngày. Ngày hôm nay là chính ngày nhắc lại sự mầu nhiệm ấy, thì 
anh em cũng nên nghe lại ít điều về sự Chúa lên trời là thể nào, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép 
tắc vô cùng là làm sao và ta phải cảm tưởng gì về lễ này. 


L I.Đức Chúa Giêsu lên trời. Khi Chúa ta sống lại đoạn, thì Người còn ở lại thế gian 40 
ngày, phần thì cho được yên ủi cùng làm cho các Tông đồ càng mạnh tin hơn, phần thì cho được 
dạy dỗ thêm cho các thánh Tông-đồ những điều còn khuy. khuyết. Khi đã đến ngày Người định 
lên trời, thì còn yên ủi bảo ban một lần sau hết, trong dịp ấ ầy Người cũng quở trách mây kẻ xem 
ra còn cứng lòng tin, và phán truyền cho các thánh Tông đô phải đi khắp thế mà giảng đạo cho 
thiên hạ, a1 tin cùng chịu phép rửa tội, thì được TÔI, ai chăng tin, thì sẽ phải luận phạt đời đời. 


Đoạn Người đem các Tông đồ cùng các môn đệ lên núi Olivêtê và đã lên trời trước mặt phô 
ông ây xem thây nhãn tiên. Ay Người lây phép riêng mình mà lên trời chăng phải nhờ Thiên thân 


82 | BÀI GIẢNG 


nâng đỡ. Khi Người đã lên cao thì có một đám mây trắng rước lấy Người, các Tông đồ chẳng 
còn xem thấy nữa. Bấy giờ có hai Thiên thần hiện ra mà bảo răng: “Hỡi những người xứ Galilêa, 
còn đứng trông xem gì nữa. Ấy Chúa bỏ phô ông mà lên trời, thì sau này Người lại xuống, như 
phô ông đã xem thấy Người lên.” Các thánh Tông đồ cùng các môn đệ khi không nghe thấy gì 
nữa, thì đem nhau trở vê thành Giêrusalem, phần thì mừng, phần thì buồn: Mừng vì đã được xem 
thấy nhãn tiền Chúa ngự lên thiên thượng cách uy nghỉ sáng láng, cho nên chắc rằng Người là 
Đức Chúa Trời, là Đẳng Cứu thế thiên hạ đợi trông, các lời Người phán về sau cũng sẽ nên ứng 
nghiệm, vì vậy khi về nhà thì hợp nhau đọc kinh cầu nguyện cho được chịu lấy Đức Chúa Thánh 
Thần như lời Người đã phán. Nhưng cũng có phần buôn, lại thêm phần sợ, vì rầy không còn gặp 
thấy Chúa như bấy lâu, nên rủi lâm điều gì bí yếu không ai bàn bạc đỡ vớt cho. Vì chưng khi ấy 
các Tông đồ cùng các môn đệ chưa có đức tin cho mạnh, ngờ rằng có Chúa ở hiện tại với, mới 
trông nhờ Chúa cho đễ mà quên lời Chúa đã phán rằng: “Ta vẫn ở với bay cho đến tận thế, Ecce 
vobiscum sum usque ad consunmationem saeculi.” 


lỆ H.Ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Sau khi ta đã xưng ra Tầng: Đức Chúa 
Giêsu đã ngự về trời, thì ta lại thêm rằng: “Ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng.” Đức 
Chúa Giêsu thì vốn có xác, nói bên hữu bên tả cũng được; mà Đức Chúa Cha vốn vô hình tượng, 
thì lây đâu mà phân biệt bên tả, bên hữu? Cớ saO răng ngự bên hữu Đức Chúa Cha? Cách nói ấy 
là một cách nói bóng, chỉ cả hai cũng đồng. quyền, kìa anh em thấy trong phòng tiếp khách ở các 
nhà sang làm theo lỗi kim thời, có từng ghế một, mà có một ghế ở giữa là ghế đôi, ngồi được hai 
người. Khi người khách trọng đến mà ông chủ mời ngồi ghế ấy, tức là ông chủ kế người đó trọng 
hơn mình. Người khách không dám ngồi ghế ấy một mình, bèn bắt tay ông chủ như ép ngồi bên 
hữu mình. Như thế thì cả hai đều kính trọng nhau. Nay nói Đức Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu 
Đức Chúa Cha cũng thế: Nói như vậy là chỉ Đức Chúa Giêsu rầy ngự trên trời thì cũng có phép 
tắc vô cùng bằng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thân, vì cả Ba ngôi cũng là một Đức Chúa 
Trời, đồng một tính, cho nên cũng đồng một quyền một phép như nhau. 


Còn luận về tính loài người ta, nói như thế có ý chỉ Đức Chúa Giêsu khi đã ngự về trời, thì 
Đức Chúa Cha đã tôn trọng Người lên toà chí tôn vô đối, hơn hết mọi loài thụ sinh, dù chín phẩm 
Thiên thần, muôn dân thiên hạ cũng không ai sánh kịp. Như lời Người đã phán rằng: “Đức Chúa 
Cha đã ban cho Ta mọi quyền trên trời dưới đất.” Thánh Phaolô cũng rằng: “Người đã hạ mình 
xuống vâng lời cho đến chết, nên Đức Chúa Cha đã nhắc Người lên.” Vì vậy cho nên Đức Chúa 
Giêsu, dù về tính loài người, thì cũng là vua cả trên trời đưới đất, cai hết thần thánh, loài người. 
Tiếng ngự bên hữu Đức Chúa Cha cũng chỉ nghĩa là Đức Chúa Giêsu có thần thế mà cầu bầu cho 
ta trước mặt Đức Chúa Cha, như lời thánh Phaolô rằng: “Người ngự bên hữu Đức Chúa Cha và 
cầu bầu cho ta. Qui est ad dexteram Dei, qui etiam interpellat pro nobis” (Rom VII, 34). Mà 
Đức Chúa Cha nhậm lời Người vì kính trọng Người Exauditus est pro sua reverentia (Hebr. V, 
7). 


Nếu có ai ở một bên vua và có thần thế cùng vua, xin đí 8Ì cùng vua cũng được và ai muốn 
nhờ người ấy cầu bầu cho việc gì hoặc xin ơn gì, thì người ấy sẵn lòng câu bầu cho và xin cho 
ngay, thì ta nghĩ làm sao? Ta có vội chạy đến xin cậy nhờ người ấy chăng? Nay ta được một 
Đắng toàn năng toàn thiện cầu bầu cho ta trước mặt Đức Chúa Cha, mà chẳng vui mừng sao? 
Huống. nữa là Đắng ấy cũng là Đức Chúa Trời thật, có phép ban cho ta mọi sự ta xin mà ta chẳng 
chạy đến cùng Người sao? 


Lạy Đức Chúa Giêsu, ai chăng biết chạy đến cùng Chúa, thì vô phúc đại dột là đường nào! 


83 | BÀI GIẢNG 


Nay Chúa ngự trên trời mà cầu bầu cho chúng tôi, để ngày sau chúng tôi thảy được về trời 
cùng Chúa. Song cho chúng tôi được về trời ngày sau, thì bây giờ phải đê trí đê lòng vê đó, và lo 
cho lời nói việc làm chúng tôi đêu xu hướng vê đó. 


I. HI. Ấy là điều chúng tôi phải nghĩ đến, ngày hôm nay, chúng tôi đã biết rằng đời này là 
đất nước muông chim, là quê hương cầm thú, chúng tôi chiếm một giải đất mà tạm ngụ với nó đó 
thôi, chính quê thật chúng tôi là nước thiên đàng. Dù quân tử vô đạo còn biết nhận câu sinh ký tử 
quy, huống nữa chúng tôi là kẻ hằng tìm nước Đức Chúa Trời, mà nước Đức Chúa Trời, chẳng ở 
tại đời này. Regnum meum non est de hoc mundo. Thánh Phaolô cũng bảo ta rằng: “Ta chẳng có 
quê phước ở đời này, song ta tìm quê phước đời sau” (Hebr. XII, 13). Bởi vậy Người bảo ta 
rằng: “Anh em hãy tìm kiếm những sự trên trời, là nơi Đức Chúa Giêsu ngự bên hữu Đức Chúa 
Sệc đừng tìm những sự dưới thế. Hãy thích những sự trên trời, không phải là những sự đưới 

hế” (Pol. IV, 1, 2). 


Hằng ngày khi ta xem lễ, thì Hội-thánh cũng dùng miệng thày cả mà bảo phải nhắc lòng lên 
cùng Chúa ở trên trời mà rằng: Hãy nâng tâm hôn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Sursum 
corda, habemus ad Dominum. Đức Chúa Giêsu truyền kinh lạy Cha lại cho ta đọc hằng ngày khi 
sau hai tiếng Lạy Cha chúng tôi, liền thêm câu rằng: ở trên trời, có ý nhắc trí nhắc lòng chúng tôi 
nhớ đến trời, nhớ đến thiên đàng là quê chúng tôi, là toà Cha cả chúng tôi ngự, là nơi người đã 
sắm để cho những kẻ có lòng kính mên người. Lại là nơi chúng tôi phải tìm kiếm trước hết mọi 
sự, như lời Người đã phán răng: “Bay hãy tìm nước Đức Chúa Trời trước đã, rồi các sự khác Cha 
cả sẽ liệu cho bay.” 


Ôi! Ta hèn tin biết là chừng nào! Lời Chúa phán rành rành như thế, mà ta có vâng cứ chăng? 
Ở anh em, anh em hãy xét mình thử coi, từ sáng đến tối anh em tìm kiếm đí gì? Có tìm nước 
thiên đàng chăng, hay là những để trí để lòng về vinh hoa lợi lộc? Có tìm về quê thật chăng, hay 
là còn say mê theo chốn phù vân tạm gửi? Xác giầu có rồi cũng bỏ đó mà đi; sống vinh hoa, chết 
rồi cũng qua như giấc mộng. Vì chưng quê quán ta chẳng phải ở đây, của cải ta chẳng phải ở 
đây, phúc lộc ta chẳng phải ở đây. Thiên đàng, thiên đàng ấy là quê thật ta, ấy là nơi Đức Chúa 
Giêsu ngự lên trước, thì chúng ta cũng phải liệu mà lên sau. Phải liệu mà lên vì không lên thì 
phải xuống, không có đàng nào khác được nữa. Xuống là xuống hoả ngục, khốn nạn thay cho kẻ 
xuống đó! Ta là con Chúa, hãy dọn mình mà lên cùng Chúa, Chúa đang đợi ta, ta hãy rán mà lên, 
ắt có ngày ta sẽ lên thấu cùng Chúa mà hưởng phúc đời đời. Amen. 


84 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT SAU LỄ ĐỨC CHÚA GIÊSU THĂNG THIÊN 
Về Đức Chúa Thánh Thần và công việc Người 
Bài phúc-âm Joa I5, 26-27; 16, 1-4 


Lúc ấy Chúa Giêsu phán với các môn đệ: “Khi Thây trở về bên cạnh Chúa Cha, Thầy sẽ sai 
Đáng phù-trợ xuống với các con. Đẳng Phù-trợ là Thân Chân-lý bởi Chúa Cha mà ra. Khi 
Người đến, Người sẽ làm chứng về Thây. Và cả các con nữa, các con sẽ làm chứng về Thây, 
ngay từ buối đầu cuộc đời công khai của Thây, các con đã ở với Thây. 


T hây đã nói điễu đó với các con, đề các con khỏi nản lòng, vì họ sẽ loại các con ra khỏi Hội- 
đường. Và đã đến lúc các kẻ sát hại các con tưởng rằng hành động như thế là phụng sự Thiên 
Chúa. Họ sẽ ngược đãi các con như thế, vì họ không biết Cha Thây, cũng chăng biết Thây. Thây 
đã nói những điều đó với các con, để lúc bây giờ, các con nhớ lại rằng Thầy đã nhắn nhủ. ” 


Ở anh em! 


Bài Phúc-âm sáng nay nhắc lại lời Đức Chúa Giêsu phán hứa sẽ ban Đức Chúa Thánh Thần 
xuống mà dạy dỗ an ủi các thánh Tông đồ và làm chứng về Đức Chúa Giêsu. Hội-thánh muốn 
cho ta suy bài Phúc-âm này sáng nay, để cho ta thêm lòng sốt sắng dọn mình mà chịu lấy nhiều 
ơn Đức Chúa Thánh Thần trong ngày Chúa nhật sau, là ngày lễ Đức Chúa Thánh Thân hiện 
xuông. 


Vậy trong bài Phúc-âm này Đức Chúa Giêsu có ý dạy ta cho biết Đức Chúa Thánh Thần là 
Đâng nào, Người xuông thê làm gì? 


L I.Đức Chúa Thánh Thần là Đắng nào? 


Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời Ngôi thứ Ba, bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con 
mà ra, Qui ex Patre FIlioque procedit, và cũng có một tính một phép cùng Đức Chúa Cha và Đức 
Chúa Con, cho nên cả Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời mà thôi. 


Còn sự Đức Chúa Thánh Thần bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra cách nào, thì trí 
khôn ta hẹp hòi không thể hiểu được, vì là sự mầu nhiệm quá trí loài người. Ông Thánh 
Athanaxiô làm thí dụ cho ta hiểu chút tỉnh mà rằng: “Ví như ánh sáng sinh ra bởi mặt trời, rồi 
mặt trời và ánh sáng lại sinh ra sự nóng; cũng một lẽ ây Đức Chúa Con sinh ra bởi Đức Chúa 
Cha, rồi Đức Chúa Thánh Thần thì bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra.” Ánh sáng sinh 
ra bởi mặt trời, nhưng có một lượt với mặt trời; lại sự nóng bởi mặt trời và ánh sáng mà ra song 


85 | BÀI GIẢNG 


cũng có một lượt với mặt trời và ánh sáng. Bao giờ có mặt trời liền có ánh sáng và sự nóng; cũng 
một lẽ ấy, tuy nói rằng: Đức Chúa Con bởi Đức Chúa Cha mà sinh ra; và Đức Chúa Thánh Thần 
bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà sinh ra; song cả Ba Ngôi cũng hằng có đời đời, không 
có Ngôi nào trước, Ngôi nào sau. Ta cầm thẻ riêm, ta quẹt một cái đều ra lửa, lửa liền sinh sáng, 
sáng và lửa lại sinh nóng; song lửa, sáng và nóng điều có một lượt. 


Nói hai thí dụ ấy cho anh em hiểu chút tỉnh, chí như phân giải cho minh bạch thì trí loài thụ 
sinh không thê hiệu được; không hiêu được, tât nhiên không phân giải được. 


Gọi Ngôi thứ Ba là Thánh Thần thì chớ ai nghĩ rằng đó là tên riêng Người. Vốn Đức Chúa 
Trời Ba Ngôi thật là hảo đăng nan danh chí tôn chí thánh, là Đắng cao cả vô cùng, không thể lấy 
tên gì mà gọi Người cho xứng. Ta gọi Người là Thiên Chúa, là Đức Chúa Trời, vì ta thấy không 
đí gì cao bằng trời, mà Người làm Chúa Trời, thì ấy là Người có quyền cai quản hết mọi sự trên 
trời dưới đất. 


Ta gọi Ngôi thứ nhất là Cha, vì Người đã sinh ra Đức Chúa Con; gọi Ngôi thứ Hai là Đức 
Chúa Con, vì bởi Đức Chúa Cha mà sinh ra, còn Ngôi thứ Ba thì gọi là Thánh Thần, vì Người là 
một Ngôi chí linh chí thánh. Tiếng Thần nghĩa là linh thiêng vô hình vô tượng; tuy Ngôi thứ 
Nhất, Ngôi thứ Hai cũng là chí thánh chí linh, song hai Ngôi đã có tên là Đức Chúa Cha, Đức 
Chúa Con rồi, thì lấy tên Thánh Thần mà chỉ Ngôi thứ Ba. Vả lại việc làm cho linh hồn người ta 
được nên thánh quen chỉ riêng về Ngôi thứ Ba, cho nên gọi Người là Thánh Thần cũng hợp, 
cũng như việc Tạo thành cũng chỉ về Đức Chúa Cha, việc chuộc tội chỉ về Đức Chúa Con vậy. 


Ấy là ít điều anh em nên biết về Đức Chúa Thánh Thần. Nay hãy nghe lời Đức Chúa Giêsu 
phán về công việc Đức Chúa Thánh Thân xuông mà làm ở thê gian nảy. 


L I.Công việc Đức Chúa Thánh Thần làm, khi Người hiện xuống. Cứ theo lời Đức Chúa 
Giêsu đã phán, Đức Chúa Thánh Thần là Đắng chân thật: Spiritus veritatis, là Đắng hay an ủi, 
Paraclitus, là Đẳng sẽ làm chứng về Ta, llle testimonium perhibebit de me. Ấy là chỉ ba việc Đức 
Chúa Thánh Thần xuống mà làm. 

L  INgười là Đấng chân thật, Người sẽ đến phá tan sự dối trá, mà dạy dỗ những điều chân 
thật. Người sẽ xuống ơn soi sáng cho các tông đồ, được hiểu lời các thánh Tiên-tri cùng 
cả pho Kinh-thánh Người sẽ ban cho các thánh Tông-đồ cùng các đắng giảng đạo được 
mạnh sức trong lời nói mà đánh đồ chùa miếu bụt thần dối trá và giảng truyền đạo thật 
cho thiên hạ. 


Người sẽ gìn giữ thánh Phêrô cùng các Đức Giáo Hoàng về sau hằng vững vàng trong sự 
chân thật, chăng hê sai nhâm khi dạy điêu gì vê Đức tin hay là vê phong hoá. 


Đức Chúa Thánh Thần là Đắng chân thật, Người sẽ ban cho Hội-thánh nhiều đắng thông 
minh, chép những sách chắc chăn, đê bác những tà thuyết vô đạo. 


Đức Chúa Thánh Thần là Đắng chân thật, Người sẽ ngự trong lòng các thánh Tử đạo, để dạy 
bảo các đẳng ây được nói cho khôn ngoan, chắc chắn mà bênh vực sự thật trước mặt vua quan. 
Như lời Đức Chúa Giêsu phán rằng: “Khi bay đứng trước mặt vua quan, thì bay chẳng phải suy 
nghĩ phải nói làm sao. Vì chưng chăng phải bay nói, bèn là Đức Chúa Thánh Thần sẽ nói trong 
bay mà chớ.” 


86 | BÀI GIẢNG 


I. 17. Đức Chúa Thánh Thần chẳng những là Đắng chân thật, lại cũng là Đắng hay an ủi, thì 
Người sẽ đến mà yên ủi các thánh Tông đồ cùng mọi người giáo hữu. Đức Chúa Giêsu đã 
biết trước, kẻ làm môn đệ Người thì sẽ phải thế gian bắt bớ làm khổ sở. Người đã phán trước 
các điều ấy; song Người yên ủi mà rằng: “Ta chăng đề bay mồ côi.” Ấy là Người sẽ cho Đức 
Chúa Thánh Thần xuống yên ủi. 


Ta đã biết đạo thánh Chúa, từ khi bắt đầu giảng truyền cho đến ngày nay, và từ rầy cho đến 
tận thé, hằng phải quấy quất bớ luôn, không nơi này thì nơi khác, vì kẻ đau mắt vốn ghét ánh 
sáng, thần tôi tăm là ma quỷ thấy đạo thánh Chúa sáng ra, nó không thể chịu được, cho nên nó 
xúi giục thế gian quấy quất bắt bớ. Vậy nếu không có Đức Chúa Thánh Thần yên ủi bề trong 
cùng giúp sức chịu khó, ắt là các đắng truyền giáo cùng giáo hữu đã buồn phiền nản lòng thối 
chí. Nhưng bởi có ơn Đức Chúa Thánh Thân yên ủi cùng giúp sức, thì ta đã thấy các thánh Tông 
đồ cùng các thánh Tử đạo đã vui lòng chịu mọi sự khốn khó cùng mọi giống khổ hình cho đến 
chết. 


Vì vậy Hội-thánh đã đặt kinh cho ta nguyện Đức Chúa Thánh Thần hằng ngày mà rằng: 
“Chúng tôi cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ 
các thánh Tông đồ, thì rầy chúng tôi cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống 
yên ủi dạy dỗ chúng tôi làm những việc lành.” 


1. 18. Đối với môn-đệ Đức Chúa Giêsu, thì Đức Chúa Thánh Thần xuống mà dạy dỗ ủi an, còn 
đôi với Đức Chúa Giêsu, thì Đức Chúa Thánh Thân xuông mà làm chứng vê Người. Đức 
Chúa Thánh Thân làm chứng vê Đức Chúa Giêsu nhiêu cách nhiêu thê. 


a) Một sự Người hiện xuống, thì đủ làm chứng về Đức Chúa Giêsu. Trước khi Đức Chúa 
Giêsu ngự về Trời, thì Người đã phán rằng: Ta về cùng Cha Ta, thì Ta sẽ cho Đức Chúa Thánh 
Thần đến cùng bay. Nay Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, thì ấy là làm ứng nghiệm lời Đức 
Chúa Giêsu đã phán, cho nên cũng làm chứng Người là Đức Chúa Trời thật. 


b) Huống nữa là Đức Chúa Thánh Thần lại ban ơn cho các thánh Tông đồ được nói các tiếng 
lạ mà giảng đạo thánh Đức Chúa Giêsu, nói tiên tri cùng làm nhiều phép lạ mà làm chứng đạo 
mình giảng. Sau hết Đức Chúa Thánh Thần cũng ban cho các Đắng ấy được ơn sức mạnh tỏ lòng 
can đảm mà chịu khô hình cùng chịu chết vì đạo thánh Đức Chúa Giêsu, ấy là Đức Chúa Thánh 
Thần làm chứng về Đức Chúa Giêsu. 


Ấy ta xem Đức Chúa Trời Ba Ngôi có lòng thương ta là thể nào: Đức Chúa Cha sinh dựng 
nên ta; Đức Chúa Con ra đời chuộc tội cho ta; Đức Chúa Thánh Thần lại xuống dạy dỗ an ủi ta, 
cùng làm cho ta được vững tin đạo thánh Chúa. Hằng ngày Đức Chúa Thánh Thần hằng ban ơn 
giúp sức cho ta được nên thánh. Vậy ta hãy giục lòng tin cậy kính mến Đức Chúa Thánh Thần, 
khi làm sự gì rắc rối hãy xin Người soi sáng dạy vẽ, khi mắc phải sự gì hoạn nạn, thì hãy xin 
Người cứu chữa ủi an. 


Tuần này thì ta hãy dọn mình cách riêng, để đến ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống 
ta càng được lòng sôt săng mà chịu lầy nhiêu ơn Đức Chúa Thánh Thân. Amen. 


87 | BÀI GIẢNG 


ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 
Sự tích Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống 


Bài Phúc-âm Joa 14, 23-31 


Khi ấy Chúa Giêsu nói với môn đệ: “Ai yêu Thây sẽ giữ lời Thầy dậy, Cha Thây sẽ yêu nó và 
chúng ta, Chúa Ba Ngôi sẽ đến với nó và chúng ta sẽ trú ngụ trong tâm hôn nó. Ai không yêu 
1 hày, sẽ không giữ lời răn Tì hây. Lời các con nghe đây không phải bởi Thầy, song bởi Cha Thầy 
là Đắng đã sai Thây. 


Thây nói những điểu này với các con, bao lâu TÌ hây còn ở với các con. Nhưng Đẳng Phù-trợ 
là Chúa Thánh Thân, mà Cha Thây sẽ nhân danh Thây sai đến với các con, sẽ dạy các con hết 
mọi điều và sẽ nhắn nhủ các con mọi điễu TÌ hây đã nói với các c0n. 


Thây để lại cho các con sự bình an, Thây ban cho các con sự bình an của Tỉ hây, Thầy không 
ban bình an như thể gian tặng. Lòng các con đừng bối rồi, cũng đừng hoảng sợ. Các con vừa 
mới nghe Thấy nói: Ti hây ấi, nhưng Tì hây sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu Thây, các con 
Sẽ vui sướng khi thấy Thây trở về với Cha Ti hãy vì Cha trọng hơn Thây. Lúc này đây, Thây báo 
trước cho các con, đề khi những biến cô ấy xẩy đến, các con sẽ tin. 


__ñ hây không còn đàm thoại với các con mấy tí nữa, vì Sa-tan thủ lĩnh của thế-gian đến kia 
rôi; không phải y có thê làm gì hại Tháy, nhưng đề thê-gian biết, Tháy yêu mên Cha Thầy và thỉ- 
hành mệnh lẹnh Người đã ban-bô cho Thầy. ” 


Ở anh em. 


Ngày hôm nay ta hợp nhau mừng lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống thì ta nên nhớ lại 
chính ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống thì làm sao, vì đây là một trang lịch sử quan 
trọng trong Hội-thánh, nói được rằng chính ngày Hội-thánh bắt đầu lập chính thức trước mặt 
thiên hạ, không còn trốn tránh giấu ân gì nữa. 


Vậy trước khi Chúa ngự về trời, thì đã có lời đặn bảo môn đệ mình răng: “Bay cứ ở yên 
trong thành cho đến khi bay đã mặc lấy sức mạnh bởi Trời.” Các môn đệ vâng lệnh Chúa truyền, 
khi Chúa đã lên trời xong, thì đem nhau Vào thành Giêrusalem, hợp cùng nhau trong một nhà, có 
Đức Bà đó nữa, đọc kinh cầu nguyện, cám phòng dọn mình chờ đợi Đức Chúa Thánh Thần hiện 
xuống, mà không biết Người sẽ xuống ngày nào. Vậy khỏi mười ngày thì chính ngày lễ Ngũ tuần 
cũng là một lễ trọng trong đạo cũ là đạo Mai-sen, vì mừng ngày kỷ niệm Đức Chúa Trời trao lề 
luật cho dân Do-thái trên núi Sinai. Gọi răng lễ Ngũ tuần (Pentecôte) vì kê từ ngày Pha-xi-ca cho 
đến lễ ấy là 50 ngày. Đức Chúa Thánh Thần muốn chọn ngày ấy mà rao truyền lề luật đạo mới là 
đạo Đức Chúa Giêsu lập thay cho đạo cũ, như lời các Tiên-tri đã nói trước. Vì vậy ban sáng ngày 
lễ ấy, độ 9 giờ, thì Đức Chúa Thánh Thần khiến gió thôi mạnh vào nhà các môn đệ đang hội, 
đoạn thấy những lưỡi lửa đồ xuống trên đầu mọi người, và ai nấy đều được đầy ơn Đức Chúa 
Thánh Thần, và khỉ sự nói được các thứ tiếng khác nhau tuỳ theo ơn Đức Chúa Thánh Thần ban 


88 | BÀI GIẢNG 


cho. Nhân dịp ngày lễ trọng, thì dân Do-thái ở trong nhiều xứ khác nhau cũng có đô hội mọi 
người tựu tại thành Giêrusalem cho được châu lễ. Ấy ý Chúa mầu nhiệm khôn ngoan, muốn 
dùng địp này mà truyền đạo cho thiên hạ. Vì chưng vừa thoạt nghe có sự lạ xảy ra tại nhà các 
môn đệ Đức Chúa Giêsu, thì đều tuốn đến xem sự thê làm sao. Bấy giờ thánh Phêrô trưng lời 
thánh Tiên-tri nói trước về sự Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống và giảng vê Đức 
Chúa Giêsu là Đắng Cứu thế. Người giảng một tiếng, mà nhiều nước nhiều tiếng khác nhau đều 
nghe như tiếng mình vậy, cho nên dù dân tiếng nào cũng hiểu được cả. 


Ai nấy nghe thật làm vậy, thì sửng sốt, nhất là đã biết Phêrô là một người thuyền chải đốt 
nát, lại nhát gan, mới đây sợ một người phụ nữ mà chối bỏ Thầy mình là Giêsu; mà rầy đứng 
diễn thuyết dạn đĩ, lời nói hùng hỗn, lý lẽ thông minh không ai cãi chối gì được, tức thì nhiều kẻ 
đâm ngực ăn năn mà xin thánh Phêrô dạy mình cho biết phải làm đí gì bây giờ, thánh Phêrô bảo 
phải ăn năn tội và chịu phép rửa tội, thì sẽ được khỏi tội và sẽ được chịu lẫy ơn Đức Chúa Thánh 
Thần. Vậy đã có độ ba nghìn người chịu phép Rửa tội trong ngày ấy. 


Ấy lược qua sự tích Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống thì như vậy. Bây giờ ta hãy suy cách 
thức Đức Chúa Thánh Thân hiện xuông trong ngày lễ này, thì có ý nghĩa gì. 


Anh em đã nghe có lần Đức Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu trắng, như khi Đức 
Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Jo-đa-nô, thì Đức Chúa Thánh Thân cũng lây hình chim bô 
câu mà hiện xuông đô trên đâu Đức Chúa Giêsu. 


Song trong ngày này Đức Chúa Thánh Thần lại làm cách khác và có vẻ uy nghỉ phép tắc lạ 
thường. 


'R IL.Trước hết Người khiến gió mạnh thổi vào đây cả nhà các môn đệ đang hội họp cùng rất 
thánh Đức Bà. 


Anh em đã từng thấy gió có sức mạnh là dường nào! Mấy cột giây thép bằng sắt giồng giIỘC 
đường khi có bão, thì gió làm cho oằn xuống như cây lúa vậy; đền đài nguy nga, tháp cao chất 
ngất; một lườn gió đủ làm cho đồ xuống tận nên. Ơn Đức Chúa Thánh Thần có sức làm cho 
những người rất chai dạ cứng lòng, được nên mềm mại như bún. Những người hung bạo kiêu 
căng, cũng phải hàng đầu cung phục, kìa như Sao-lê đang hung hăng cưỡi ngựa đi bắt bớ kẻ có 
đạo, liền ra mềm lòng mà than cùng Chúa rằng: Chúa muốn cho tôi làm đí gì bây giờ? Bỗng chốc 
trong một giây phút mà muông sói trở nên con chiên. 


Anh em lại từng thấy gió vét mây tan, gió làm cho mát mẻ, gió đánh tan khí độc, gió đưa 
thuyền chạy mau. Ơn Đức Chúa Thánh Thần cũng làm các việc ấy trong linh hồn ta: kìa các môn 
đệ Chúa đang u mê dốt nát, tối tăm, như một đám mây đen bao phủ phần hồn, bỗng chốc nên 
thông minh khôn khéo. Những điều sầu muộn âu lo làm cho trí lòng bức tức nóng nấy, bỗng 
chốc tiêu tan, tâm thần được yên hàn mát mẻ. Bấy lâu tính xác thịt còn nặng nề, tình tư dục như 
khí độc làm cho lòng thần như dại như mê, đàng nhân đức chậm bề bước tới. Nay nhờ ơn Đức 
Chúa Thánh Thần thì các môn đệ Chúa đã khử được tình vật dục, tuy nó còn mà như chết vậy, 
cho nên lòng thần chạy xuôi nhanh trong đàng phúc đức. Ấy ơn Đức Chúa Thánh Thần là như 
gió mạnh thôi vậy. 


I. 19.Ơn Đức Chúa Thánh Thần xuống cho các môn đệ Chúa trong dịp này, lại lấy hình lưỡi 
lửa. Lưỡi để giúp việc ăn uống, lại cũng là một cơ quan đề nói phô. Lửa đề thiêu đốt, làm cho 


89 | BÀI GIẢNG 


nóng, làm cho sáng, làm cho chín. Các tư cách công việc ấy đều chỉ ơn Đức Chúa Thánh 
Thân làm cho môn đệ Chúa trong dịp này. 


a) Chúa đã chọn các Tông Đồ, các môn đệ đề đi giảng truyền đạo thánh Chúa khắp thiên hạ, 
Euntes, docete omnes gentes... Praedicate Evangeltum meum ommiI creaturae. Bay hãy giảng lời 
Phúc-âm Ta cho mọi loài. Song cho được làm việc cực trọng ấy cho xứng đáng, cho kết quả, thì 
cần phải có ơn Đức Chúa Thánh Thân theo lưỡi, lưỡi dù nói khéo mà không phải lưỡi Đức Chúa 
Thánh Thần ban, thì tiếng kẻ giảng cũng như tiếng la-mã thôi. Các thánh Tông đồ đã được Đức 
Chúa Thánh Thần ban cho lưỡi rất thiêng, chắng những đánh động được lòng người ta, làm cho 
người ta mến đạo mà phục tùng, lại được ơn nói trong một thứ tiếng, mà dàn nhiều tiếng khác 
nhau, nghe như tiếng nước mình vậy, hoá ra vừa giảng, vừa làm phép lạ một lượt, cho nên càng 
dễ làm cho người ta tin vào theo đạo Đức Chúa Giêsu, lời các thánh ấy giảng dễ mà lọt vào trí 
vào lòng kẻ nghe, cũng như đồ ăn của uống dễ đưa vào bụng cũng nhờ cái lưỡi. 


b) Ơn Đức Chúa Thánh Thần ban cho các thánh Tông đồ không những giống như lưỡi, lại 
giống như lửa. Như đã nói khi nãy, lửa để thiêu tốt, làm cho nóng, làm cho sáng, làm cho chín. 
Nay ơn Đức Chúa Thánh Thần cũng thế: Thiêu huỷ tội lỗi cùng nết xấu tính hư. Đốt lửa mến 
Chúa cháy lên cho mạnh; là cho kẻ nguội lạnh khô khan được nên hăng nồng nóng nảy, làm cho 
trí u mê được nên sáng láng; làm cho mỗi việc ta làm thảy đều chín chắn ân cần. 


Vì thế mà Đức Chúa Thánh Thần muốn dùng lưỡi lửa bề ngoài, cho được chỉ ơn thiêng liêng 
bề trong, cùng chỉ cho công việc Người làm nơi các thánh Tông đồ cùng các Đắng Chúa đã chọn 
để đi truyền giáo. Ấy là ý nghĩa trận gió mạnh và lưỡi lửa thì như vậy. 


Song ở anh em, anh em cũng nên biết rằng: nếu không hợp thời, không biết lợi dụng, thì 
không đi gì hại cho băng gió, lưỡi và lửa. Đên đài phải xiêu đô, tâu bè phải chìm đăm cũng vì 
gió; lúa mạ hoa mâu nhiêu lân phải tàn hại cũng vì gió. 


__ Còn lưỡi thì lại càng nguy-hiểm: Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Thánh Giacôbê 
răng: Lời lành tiêng dữ cũng như lưỡi (Jac. II. 10). Sách nho răng sát nhân vô đao kiêm cũng chỉ 
về cái lưỡi. 


Đí gì hại bằng lửa? Trong đời chỉ hại bằng hoả tai? 


Nay xét về ơn Đức Chúa Thánh Thần ban cho ta cũng thế, ta biết lợi dụng, thì sinh ích cho ta 
vô ngân; nêu ta phê bỏ hay là dùng chăng nên, thì hiêm nguy cho ta khôn xiết kê. 


Nhân dịp lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta hãy đốc lòng từ rầy biết dùng ơn Chúa 
cho nên, để ơn Chúa nên như gió làm cho ta được mát mẻ trong linh hồn, được chạy nhanh trong 
đàng nhân đức. Nên như lưỡi giúp ta biết đọc kinh cầu nguyện cùng chúc tụng ngượi khen Chúa, 
TƯỚC lấy Chúa vào lòng, nên như lửa để đạo luyện linh hồn cho thanh sạch, đốt lòng ta nên sốt 
mến, soi trí ta cho ra minh mẫn. Như vậy thì Đức Chúa Thánh Thần hằng ngự trong lòng ta và 
đưa ta cho đến nước thiên đàng. Amen. 


90 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT LỄ KÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI 
Bài Phúc-âm Mt 28, 18-20 


Hồi đó Chúa Giêsu nói với các môn-đệ: “Thầy đã nhận được mọi quyên phép trên trời dưới 
đất. Vậy các con hãy đi dạy dỗ muôn dân, rửa họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thân. Hãy 
dạy cho họ giữ hết mọi điều Thây đã truyền cho các con. Phân Thây, Thây ở với các con hằng 
ngày cho đến tận thế. ” 


Euntes docete omnes gentes... (Math. XXVII 18). “Bay hãy đi dạy cho mọi dân thiên hạ, 
hãy rửa tội cho chúng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thân.” 


Ở anh em, ấy là những lời Đức Chúa Giêsu đã phán dạy các thánh Tông-đồ trước khi Người 
ngự về Trời. Trong bấy lời Đức Chúa Giêsu chỉ tỏ đạo thánh Chúa ở tại trong sự kính thờ một 
Chúa Ba Ngôi, và kẻ vào chịu đạo thì trước hết phải đóng ấn Đức Chúa Trời Ba Ngôi vào trong 
linh hồn, khi chịu phép Rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 


Vậy làm con có đạo Công-giáo, thì phải thành kính, phụng sự Đức Chúa Trời Ba Ngôi, ấy 
cho gọi là đạo Thiên Chúa, tuy rằng mỗi Chúa-nhật Hội-Thánh đã dâng mà thờ phượng một 
Chúa Ba Ngôi; nhưng Hội-thánh còn dâng một lễ riêng, là lễ ngày hôm nay, để cho ta được kính 
thờ Đức Chúa Trời Ba Ngôi cho long trọng hơn và có vẻ đặc cách hơn. Cho có sự long trọng đặc 
cách, thì không những bê ngoài nhà thờ, bàn thờ trần thiết cho huy hoàng, chuông trống ca nhạc 
cho inh ỏi; mà lại nhất là bề trong phải đem cả tâm trí lên cùng Chúa Ba Ngôi mà suy nghĩ đến 
ơn sinh thành, công cứu chuộc cùng mọi ơn Chúa cả Ba Ngôi xuống cho ta hằng ngày, để ta 
thêm lòng vững tin, bền cậy sốt mến mà thờ phượng, đội ơn, cầu khân cùng Chúa Ba Ngôi cho 
trọn đạo, sống ở đời làm tôi ngay con thảo, chết về trời cùng hàng Thần Thánh, chầu Chúa Ba 
Ngôi đời đời kiếp kiếp. 


Vậy ta hãy suy: 


L I.Về ơn sinh thành. Bắt đầu kinh tin kính, thì ta đọc rằng: “Tôi tin kính Đức Chúa Trời là 
Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.” Ta đọc bấy lời, thì chăng những ta xưng ra ta tin có 
một Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi thứ Nhất là Cha, mà lại ta cũng xưng ra Đức Chúa 
Trời phép tắc vô cùng đã dựng nên trời đất cùng dựng nên ta, lại dựng nên muôn loài muôn vật 
cho được dùng mà thờ phượng Chúa là sáng danh Chúa. 


Song thương ôi! Nào được mấy kẻ nhìn biết Đắng Tạo hoá mà đáp ơn sinh thành! Kìa nước 
Việt-nam cùng cả Đông- dương có 22 triệu nhân danh, mà chưa được 2 triệu thờ phượng Thiên- 
Chúa! Có phải vì các Đắng giảng đạo chưa đi khắp thế như lời Chúa phán dạy chăng? Thật 
không, vì rầy gần khắp đâu đấy dẫu chốn thâm cốc cùng sơn, cũng đã nghe nói đến sự đạo, 
những sách đạo cũng đã in ra nhiều thứ tiếng, ai muốn xem thì có sẵn. Nhưng khốn thay! Nghe 
như gác ngoài taI, thấy như xem bằng mắt, đọc như sáo như vẹt, chẳng hồi tâm cầm trí mà nghĩ 
đến đạo lý cho thâm trầm, hoá ra tai nghe, mắt xem, miệng đọc mà chẳng được ích gì. 


Đã vậy, thêm thay tình vật dục nặng nề, gương mù như mây ám, gương sáng tợ đèn lu cho 
nên con mắt thiêng liêng không thấy rõ sự sáng Phúc-âm. Biết mây người đã biết đạo thật, lòng 


91 | BÀI GIẢNG 


thần đã muốn theo, mà lòng thú đang còn hầu đôi vợ lẽ, đang còn muốn giữ của bất công, đàng 
khác lại có kẻ quyến luyến rủ rê theo nẻo trái, mà ngăn đón đàng lành. Sau nữa vì thấy. kẻ có 
tiếng là người Công-giáo, mà cách ăn nết ở như đứa bất lương, gương sáng đâu không thấy, mà 
gương mù đã tỏ ra rành rành. Vì thế nên nhiều kẻ còn ngồi trong bóng tối tăm ngoại giáo, chưa 
nhìn đến Đắng Tạo thành. 


Ở anh em, về phần anh em thì làm sao? Hãy nhớ lại mình Chúa đã thương, đã cho biết Đẳng 
sinh thành vạn vật, đã được nước thánh tây đồ trên đầu mà in thánh danh Đức Chúa Cha và Đức 
Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần vào trong linh hồn. Như thế thì đã nhận biết Chúa sinh 
thành nên ta, lại tái sinh ra trong phép Rửa-tội. Ơn sinh thành cùng ơn tái sinh như vậy, thật là ơn 
trọng nhất cùng là ơn mở đàng cho các ơn khác đến. Vì chưng nếu không sinh ra, thì có đí gì mà 
chịu lẫy các ơn? Có sinh ra ở thế, mà không tái sinh trong nước Rửa-tội thì không thể vào nước 
thiên đàng như lời Chúa đã phán, thì ơn Chúa cũng chẳng làm ích gì. Bà thánh Têrêxa suy đến 
ơn tái sinh trọng vọng ấy, cho nên người hằng cám ơn Chúa về ơn trọng ấy luôn. 


Vậy ta cũng hãy bắt chước bà thánh ấy, hằng ngày phải cám ơn Chúa đã sinh ra ta và đã cho 
ta sinh ra trong Hội-thánh. Cho được đáp ơn ây, thì phải dùng hôn xác cho nên mà ăn ở cho xứng 
đáng kẻ làm con Hội-thánh. 


Ơn sinh thành đã vậy, công cứu chuộc ta càng chăng nên quên. 


lỆ I.Công cứu chuộc. Ấy là một ơn càng trọng hơn nữa. Vì chưng ta sinh ra cũng bởi 
Adong, Evà, là kẻ lỗi nghĩa cùng Đức Chúa Trời, là tội nhân trước mặt Chúa chí tôn. Cho nên ai 
nây cũng nói được như vua thánh David rằng: “Kìa tôi đầu thai trong tội lỗi, mẹ tôi cưu mang tôi 
giữa tội khiên.” Vậy nếu không có công Chúa cứu chuộc, thì cả loài người đều chết khốn nạn đời 
đời kiếp kiếp. 


Bởi đó trong kinh Tin kính, khi chúng tôi đã xưng Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng dựng nên 
trời đất, thì chúng tôi liền xưng rằng: “Tôi lại tin kính Con một Đức Chúa Cha là Đức Chúa 
Giêsu Ky-tô, v.v.” Chúng tôi xưng ơn sinh thành, đoạn xưng ơn cứu chuộc. Ơn này là ơn riêng 
Ngôi thứ Hai, là Đức Chúa Con làm cho chúng tôi. 


Cho được cứu chuộc chúng tôi, thì Đức Chúa Cha đã phó Con mình vì chúng tôi: Sic Deus 
đilexit mundum ut Filium suum unigenitum daret. Đức Chúa Con cũng thương ta, nên đã phó 
mình vì ta: Dilexit me et tradidit semetipsum pro me. Chúa đã phó mình chịu nạn chịu chết cách 
nhuốc hỗ trên cây Thánh Giá vì ta. “Chúa đã lấy máu mình mà chuộc ta lại cho Đức Chúa Trời, 
Redemnsti nos Deo 1n sanguine tuo” (Apoe. V. 9). 


Ta đối với Chúa thật là hèn mạt hơn tôi tớ đối với chủ vô vàn lần, mà Chúa phó Con mình 
chịu chết mà chuộc ta, thì nào có công ơn nảo trọng hơn nữa chăng? Thánh Augustinô suy đến 
ơn ấy thì than rằng: “Chúa dù phép tắc vô cùng, cũng không có thê ban ơn nào khác trọng hơn; 
dù khôn ngoan vô cùng, cũng chăng biết có ơn nào khác trọng hơn mà ban.” 


Vậy ta hãy năng suy đến công ơn cứu chuộc mà cảm mến Ngôi thứ Hai. Song ta lại hằng 


phải nhớ. 


lỆ HI. Ơn Đức Chúa Thánh Thần ban cho ta hằng ngày. Đã hay rằng cả Đức Chúa Trời Ba 
Ngôi đông sinh dựng nên ta, cứu chuộc ta cùng làm cho ta được nên thánh. Song như ta đã biệt 
ơn cứu chuộc có phân riêng cho Ngôi thứ Hai hơn ơn sinh thành kê riêng cho Ngôi thứ Nhật, thì 


92 | BÀI GIẢNG 


ơn làm cho ta nên thánh cũng kê là việc riêng cho Đức Chúa Thánh Thần. Vậy Đức Chúa Thánh 
Thần hằng ban ơn soi sáng dạy vẽ ta cùng giục lòng ta mến sự lành, ghét sự dữ. Lại ban ơn cho 
ta biết SUY, biết liệu mà chọn lành lánh đữ, mà dùng của đời cho nên; ban cho ta được lòng ái mộ 
việc phúc đức cùng hưởng vui các việc thiêng liêng. Lại được mạnh sức mà hãm mình ép xác 
chịu mọi sự khó vì Chúa, vì linh hồn chăng nhút nhát lo sợ; chỉ biết sợ một Đức Chúa Trời mà 
thôi. Ấy nhờ ơn Đức Chúa Thánh Thần ban ơn giúp sức như vậy ta mới lo được phần rỗi, là mới 
được nên thánh, ta mới thực hành ơn cứu chuộc, ta mới đặt đến mục đích ơn sinh thành. 


Vì vậy cho nên ta phải tận tâm tận lực kính thờ một Chúa Ba Ngôi cho trọn đạo tôi con. Mỗi 
lần gọi đến Đức Chúa Trời Ba Ngôi mà làm dấu thánh giá trên mình, mỗi lần đọc kinh sáng 
danh, thì phải hết lòng cung kính. Ngày Chúa nhật là ngày dâng riêng kính thờ Đức Chúa Trời 
Ba Ngôi, thì phải ân cần đọc kinh xem lễ và kiêng việc xác. Như vậy thì Chúa cả Ba Ngôi hằng 
phù hộ cho ta sống thuận tử an, chết về thiên đàng hưởng phúc. Amen. 


93 | BÀI GIẢNG 


NGÀY LỄ MÌNH THÁNH CHÚA 
Bài Phúc-âm Joa 6, 56-59 


Khi ấy Chúa Giêsu phán với đám đông người Do-thái rằng: “Ai ăn thịt Ta và uống Máu Ta, 
người đó ở trong Ta và Ta ở trong người đõ. 


Cũng như Ta sống bởi Cha Ta là Đẳng hằng sống đã sai Ta thể nào, thì kẻ ăn Ta sẽ sống bởi 
Ta như vậy. 


Đây là bánh bởi trời mà xuống. Bánh này không như Ma-na, cha ông các ngươi cũng đã ăn 
và cũng đã chết. Nhưng ai ăn bảnh này sẽ sông muôn đời. ” 


“Ecce vobiscum sum usque ad consummationem saeculi, Này Cha ở cùng chúng con cho 
đến tận thế” (Math, XXVII. 20). 


Ở anh em, ấy là lời rất êm ái dịu dàng Đức Chúa Giêsu đã phán cùng các môn đệ xưa, và rầy 
cũng còn phán cùng chúng tôi. Chúa đã phán ra, thì Chúa cũng đã thực hành cho trọn, vì hăn 
Đức Chúa Giêsu hăng ở cùng chúng tôi và còn ở cùng chúng tôi cho đên tận thê. 


Đức Chúa Giêsu ở cùng chúng tôi, không những vì bản tính Đức Chúa Trời vô lượng vô biên 
ở khắp mọi nơi, cho nên cũng hằng ở giữa chúng tôi. 


Đức Chúa Giêsu ở cùng chúng tôi, chăng những ở cách thiêng liêng mà bênh vực phù hộ, 
như ở trong linh hồn những người thánh, những người nhân đức. Mà lại Đức Chúa Giêsu ở cùng 
chúng tôi thật, như cha ở cùng anh em bây giờ, như Đức Chúa Giêsu ở cùng Đức Bà và thánh 
Giuse hay là ở với các thánh Tông đồ đang khi Người phán lời ấy. Và Đức Chúa Giêsu ở cùng 
chúng tôi còn lạ lùng hơn ở với Đức Bà và ông thánh Giuse nữa vì chưng trong thành Nazareth 
Đức Chúa Giêsu ở với Đức Bà và ông thánh Giuse, thì chỉ ở ngoài mà thôi, mà rầy Đức Chúa 
Giêsu ở cùng chúng tôi, thì lại ngự vào trong chúng tôi nữa. Ây thật là sự ăn ở giao thông cách 
mẫu nhiệm lạ lùng. O! Admirabile commercium! Chúa ở cùng ta cách lạ lùng thể ấy là ở trong 
phép Thánh Thẻ. 


Vậy đã hắn Đức Chúa Giêsu lập nên phép Thánh Thể cho được ở cùng chúng tôi; nhưng 
Chúa ở cùng chúng tôi làm sao? Chúa ở cùng chúng tôi cách hiện tại (per praesentiam), ở cùng 
chúng tôi cách kêt hợp (per unionem). 


IL LTrong phép Thánh Thể Đức Chúa Giêsu ở cùng chúng tôi cách hiện tại, nghĩa là có 
Mình Thánh, Mình Thánh và linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng tính Đức Chúa Trời ngự thật 
trong hình bánh hình rượu mà ở cùng chúng tôi. Tắt một lời trong hình bánh hình rượu có 
Đức Chúa Giêsu ở hiện tại, mà cũng là Đức Chúa Giêsu xưa đã ở cùng Đức Bà và các thánh 
Tông đồ, cũng là Đức Chúa Giêsu đang ngự trên trời bây giờ, không phải là Đức Chúa Giêsu 
nào khác, lại không phải là ngự cách thiêng liêng đâu. Vì chưng Đức Chúa Giêsu có phép 
tắc, có phép ở nhiều nơi một trật. Chúa có phép ban cho ông thánh Alphongsô cùng một ít 
thánh khác ở hai nơi một trật thì Chúa không có phép ở nhiêu nơi một trật sao? 


Song ta thấy khác có một điều, là xưa Đức Chúa Giêsu ở với Tông đồ, thì các Đắng ấy trông 
thấy; nhưng bây giờ Người ở cùng ta hiện tại, mà ta không thấy, vì chưng bây giờ Người đã sống 
lại rôi, xác Người đã nên như giông thiêng liêng vậy, Surget corpus spiritale. Xác ta ngày sau 
sông lại cũng vậy, muốn hiện ra hình cho người ta xem thấy, hay là biến đi khuất mắt không cho 


94 | BÀI GIẢNG 


người ta thấy cũng được. Khi Đức Chúa Giêsu sống lại còn ở thế gian với các Tông đồ, vì chưa 
đến ngày Người định về trời, thì Người đã tỏ xác Người có tư cách ấy, nhiều lần các Tông đồ 
đang xem thấy Người, đang truyện trò với Người, bỗng chốc Người không cho thấy Người nữa. 
Nay Người ngự hiện tại trong phép Thánh Thể, có trót mình, đầu, mặt, chân tay, mà Người 
không cho xem thấy thì lạ gì. 


Dù vậy cũng có nhiều lần Chúa làm phép lạ cho người ta xem thấy tỏ tường Chúa ngự thật 
trong phép Thánh Thê: Bà thánh I-da đêm lê sinh nhật Đức Chúa Giêsu, khi xem lê, thày cả đọc 
lời truyền phép đoạn, thì thây Đức Chúa Giêsu như hình trẻ con tôt lành ở trong hình bánh. 


Còn lần kia có thày cả làm lễ trong nhà thờ thuộc và đền vua thánh Louis, khi đọc lời truyền 
phép đoạn, bỗng chốc thày cả ây như ngất trí, cũng một khi ấy bổn đạo xem thấy một Hài nhi 
xinh đẹp ở trong tay thày cả. Bấy giờ có quan đến tâu vua cho biết, và xin ngài ngự đến xem và 
làm chứng phép lạ ây. Tức thì ngài đáp răng: “Trầm vẫn tin vững vàng Đức Chúa Giêsu ngự thật 
trong phép Thánh Thể, cần gì phải đi xem mới tin? Không, Trẫm không đi xem, kẻo mất bớt 
công nghiệp đức tin đi chăng.” Còn có nhiều tích Đức Chúa Giêsu làm cho được chứng tỏ Đức 
Chúa Giêsu có hiện tại trong phép Thánh Thế? Vậy dù ta xem chăng thấy, cũng phải vững lòng 
tin như lời Ca vịnh ông thánh Thôma đã đặt rằng: “Quod non capis, quod non vides, animosa 
firma fides, praeter rerum ordinem. Trí suy khôn tường, mắt xem chẳng thấy, vững tin điều ấy, vì 
quá sự thường.” 


Mà Đức Chúa Giêsu muốn ở hiện tại cùng ta như vậy làm chi? Đức Chúa Giêsu muốn ở hiện 
tại liên lạc cùng ta, để cho ta cũng ra mặt liên lạc cùng Chúa. Chúa ngự trong nhà chầu như thể 
hằng cất tiếng phán cùng ta rằng: “Ở những kẻ khó nhọc cùng gánh nặng, hết thảy hãy đến cùng 
Ta, vì Ta sẽ bô sức cho bay.” Đức Chúa Giêsu ở cùng ta trong nhà chầu, cho ta năng chạy đến 
cùng Người, để xin Người cứu ta cho khỏi hoạn nạn hồn xác, để giúp ta giao chiến cùng kẻ 
nghịch thù, đề yên ủi ta trong lúc gian nan, để ban cho ta những sự ta thiếu thốn. Vì vậy hễ ta 
muốn đí gì dù phần hồn, dù phần xác, thì hãy chạy đến kêu xin cùng Đức Chúa Giêsu trong nhà 
châu, Người đợi ta đây, Người gọi ta đấy. 


Ấy là Đức Chúa Giêsu ở hiện tại cùng ta trong phép Thánh Thẻ, và còn ở vậy mãi cho đến 
tận thế. 


lỆ H.Song Người lại còn ở với ta cách khác lạ lùng hơn nữa, là ở cùng ta cách kết hợp, 
nghĩa là Chúa ngự vào lòng ta hợp cùng ta nên như một thân một thể, như lời Người phán răng: 
“Ai chịu lấy Mình Ta và rước lấy Máu Ta, thì nó ở cùng Ta và Ta ở cùng nó.” Bởi vậy, thánh 
Cyriliô nói rằng: “Khi ta chịu lễ thì ta nên như kẻ mang Chúa Ky-tô Sic efficumur Christi feri, 
nghĩa là ta mang Chúa Ky-tô trong xác ta Christum 1n corporIbus nostr1s ferentes.” 


Đức Chúa Giêsu ở hiện tại cùng ta trong nhà châu, thì như Chúa chiên ở cùng đoàn chiên, 
mà khi ta chịu lễ, thì Chúa chiên lại nên của nuôi con chiên. Ôi! Sự rất nhiệm lạ! Chỉ có sự mến 
thương và phép tắc khôn ngoan vô cùng của Chúa làm nên được sự lạ lùng ấy. Cha mẹ nào 
thương con đến đỗi lấy Máu Thịt mà nuôi con bao giờ! Chỉ có Chúa ta thương ta dường ấy thôi! 
O res mirabilis manducat Dominum pauper servus et humilis! Ở sự rất lạ mọi đàng! Tớ khó hèn 
ăn Chúa cao sang!” 


Ấy thịt Chúa đã nên của ta ăn, Máu Chúa đã nên của ta uống, như lời Chúa đã phán: “Thịt 
Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uông.” 


95 | BÀI GIẢNG 


Chúa muốn ngự vào lòng ta, kết hợp cùng ta, không những để nên của nuôi ta, mà lại cũng 
nên thuốc chữa tật bệnh ta, thuốc bổ sức ta, cùng nên thuốc phòng độc trừ tà cho ta. Chúa làm 
của nuôi ta, cho ta được sống, được lớn lên và nên béo tốt, nghĩa là được sống trong ơn nghĩa 
Chúa, được tấn tới trong đàng trọn lành, và được trổ sinh nhiều nhân đức làm cho linh hồn nên 
phì nhiêu trước mặt Chúa. 


ong nếu linh hồn còn ốm đau yếu liệt, thì Mình Thánh Chúa lại nên như thuốc chữa bệnh, 
thuôc bô sức. Nêu nhờ ơn Chúa mà linh hôn chưa lâm bệnh tật gì, thì phép Mình Thánh lại nên 
như thuôc trừ tà phòng độc, nghĩa là giữ gìn linh hôn cho khỏi sa phạm tội nhất là tội trọng. 


Ấy Đức Chúa Giêsu bởi lòng thương yêu chúng ta, muốn ở cùng ta như thế, không những ở 
cách hiện tại trong nhà châu, lại ở cách kết hợp chí thiết, là muốn ngự vào lòng ta đề nên của 
nuôi ta, nên thuốc chữa bệnh ta. Chúa ngự trong nhà châu, biết mấy lần như có tiếng thiên thần 
bản mạnh bảo ta rằng: Magister adest et vocat te, có Chúa đó, Người gọi anh em, mà ta giả điếc 
làm ngơ. Không vào viếng Chúa, không đi chầu Chúa. Nhiều lần linh hồn đói khát, nhọc mệt lâu 
ngày lâu tháng mà toạ nhị điềm nhiên không dọn mình rước Chúa. 


Vậy ta hãy dốc lòng năng viếng Mình Thánh, lấy sự chầu phép lành Mình Thánh làm trọng. 
Chớ khi thị mà bỏ qua. Dốc lòng năng chịu lễ, mỗi khi chịu lễ phải hết lòng sốt sáng dọn mình 
mà cám ơn. Như vậy Đức Chúa Giêsu sẽ vui lòng ở cùng ta cho đến tận thế và khi qua đời này, 
Chúa sẽ cho chúng ta lên nước Chúa, hưởng Chúa đời đời. Amen. 


CHÚA NHẬT THỨ II SAU LỄ HIỆN XUỐNG 


VÀ LÀ CHÚA NHẬT SAU LỄ THÁNH THỂ 
Về tiệc Mình Thánh 
Bài Phúc-âm Lec 14, 16-24 


96 | BÀI GIẢNG 


Khi ấy Chúa Giêsu nói với bọn Biệt-phái dụ-ngôn này: “Một người kia dọn đãi tiệc, và ông 
mời nhiễu khách tới dự. Đến giờ ăn, ông sai thủ-hạ báo cho các khách mời: Mời các ngài đến, 
mọi sự đã sẵn cả. Nhưng ai nấy đêu xin kiếu. Người thứ nhất nói: Tôi mới mua miễng đất, thể 
nào tôi cũng phải đi xem, xin ông cho tôi kiếu. Người khác nói: Tôi mới tậu năm đôi bò, tôi phải 
đi thử; xin ông cho tôi kiểu. Người nữa đáp: Tôi mới cưới vợ, tôi không thể đi được. Người đây 
tớ về thuật lại các điều cho chủ. 


Lúc đó ông chủ tức giận, bảo đây tớ: Ngươi hãy ra ngay các công-trường, và các phố trong 
thành, dân những người nghèo khó, tàn tật, mù loà và què quặt vào đây. 


_ Người đây tớ trở về thưa với chủ: Thưa ông, tôi đã làm như ông dạy, nhưng hãy còn thừa 
chỗ. Ông chủ bảo đây tớ: Hãy ra ngoài đường và vào các hang cùng ngõ hẻm thúc giục người ta 
vào cho đầy nhà ta, vì ta bảo các ngươi, không một ai trong những kẻ đã được mời sẽ được nếm 
tiệc của ta. ” 


Ở anh em rât yêu dâu! 


Ngày thứ năm trước này ta đã mừng lễ kính Mình Thánh, Chúa nhật sáng nay Hội-thánh 
cũng ban phép được làm lễ Mình Thánh và được kiệu Mình Thánh trọng thê. Vì thế không lạ gì 
mà trong lễ sáng nay Hội-thánh đọc bài Phúc-âm nhắc lại thí-dụ Đức Chúa Giêsu phán vê người 
kia dọn bữa tối trọng thể mà mời nhiều người; song ai nây cũng kiếu, kẻ lấy cớ nọ, người vịn lẽ 
kia. Người thì vì đi coi sở vườn mới tậu, kẻ thì vì đi thử đôi bò mới mua; kẻ lại nói đi không 
được vÌ mới Cưới vợ. 


Ở anh em, ví-dụ ây tuy hiểu được về ơn Chúa gọi người ta vào Hội-thánh, vào nước thiên 
đàng; song đặt theo bài lễ sáng nay thì ta nên hiểu về tiệc Mình Thánh. Vì chưng tiệc Mình 
Thánh thật là một bữa tối trọng thể, và Đức Chúa Giêsu đã mời ta đến ăn tiệc ây cho đông, song 
có nhiều kẻ mắc ngăn trở cớ nọ lẽ kia mà không vào dự tiệc ấy. 


L L.Tiệc Mình Thánh là bữa tối. Tiệc Mình Thánh đáng gọi là bữa tối, vì Đức Chúa Giêsu 
đã lập phép Mình Thánh tối thứ 5 trước khi Người chịu nạn. Lại bữa tối là bữa ăn cuối ngày, cả 
ngày làm việc vất vả khó nhọc và biết đói, đến tối ăn một bữa ngon, ăn rồi đi ngủ, lấy sức lại để 
ngày sau làm việc cho khoẻ hơn. Tiệc Mình Thánh cũng là bữa tối Đức Chúa Giêsu dọn đề bổ 
sức cho kẻ làm Môn-đệ Người đề lây sức lại mà làm việc rồi linh hồn mỗi ngày. Như lời Người 
đã phán rằng: “Ở những kẻ khó nhọc cùng gánh nặng hết thảy hãy đến cùng Ta thì Ta sẽ bỗ sức 
cho bay.” 

II H.Tiệc Mình Thánh là bữa trọng thê. 


Thật chăng có bữa tối nào, chăng có bữa tiệc nảo trọng cho bằng tiệc Mình Thánh. Trọng vì 
chủ tiệc, trọng vì kẻ đên dự tiệc, trọng vì cuộc tiệc, trọng vì của dọn trong tiệc, trọng vì sự bô ích 
bởi dùng tiệc ây. 


L L.Chủ tiệc Mình Thánh là Đức Chúa Giêsu, là con một Đức Chúa Trời, cũng là Đức Chúa 
Trời thật, là Vua cả trời đất. Người đứng chủ tiệc Ấy, và mời khắp muôn dân thiên hạ đến dự mà 
rằng: “Venite, comedite panem neum, et bibite vinum quod miscui vobis, bay hãy đến mà ăn 
bánh, uống rượu Ta dọn cho bay.” 

I. 20. Kẻ đến dự tiệc. Vậy Đức Chúa Giêsu mời chẳng phải một dân, một nước mà thôi, cho 
nên chẳng phải năm bây nghìn, đôi ba vạn người đến dự tiệc mà thôi, mà lại mời cả mọi dân 


97 | BÀI GIẢNG 


mọi nước khắp thế giới, cho nên không biết mấy triệu mấy ức người đến dự tiệc, và không 
giờ khắc nào là không có kẻ đến dự tiệc. Ôi! Xưa nay có tiệc nào trọng thể đường ấy chăng? 

II. 21. Cuộc tiệc. Vả các tiệc khác dọn đãi thiên hạ bất quá năm ba tháng, một năm; mà tiệc này 
thì Chúa đãi cho đến tận thế. Lại trong tiệc này tỏ sự thương yêu hoà hợp cách lạ lùng: kẻ 
sang người hèn, kẻ giầu người khó cùng đồng dự một bàn, mà xưa nay chưa từng phân bì 
năn nỉ trong tiệc Ấy, thật là một tiệc lớn lao cả thể lạ lùng! 

IV. 22. Của dọn trong tiệc. Tiệc này thật là tiệc độc vị, chỉ dọn một vị mà thôi; song gồm có đủ 
ơn thiêng mọi giỗng, Omme delectamentum in se habentem. Vì chưng vị ấy là chính Mình 
Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu. Ôi! Có của nào trọng hơn nữa chăng? Chúa lấy mình 
Chúa làm bánh cho ta ăn, lấy Máu Chúa làm rượu cho ta uống, thì có tiệc nào trọng hơn nữa 
chăng? Ấy thật là một tiệc rất lớn và rất thánh, “O sacrum convivium, in quo ChrIstus 
sumitur, vì trong tiệc ấy của ăn là Chúa Ky-tô.” 

V. _ 23. Tiệc ấy rất bố ích. Đi ăn tiệc thế gian không ích gì phần linh hồn đã đành, mà phần xác 
thường cũng không ích, có khi lại hại. Có ai biết dọn mình hắn hoi theo luật dạy mà vào dự 
tiệc Mình Thánh thì được ơn ích phần hồn phần xác vô ngần vô số. Linh hồn được thêm ơn 
Chúa, được bớt tình tư dục, được cháy lửa kính mến Chúa, được chừa bớt tội nhẹ mà tấn tới 
trong đàng nhân đức một ngày một hơn. Kẻ sốt sắng chịu lễ, trong giờ ấy muốn cầu xin ơn gì 
cho phần xác, như cầu cho được mạnh khoẻ, cho được làm đủ ăn đủ mặc, v.v. thì Đức Chúa 
Giêsu cũng chăng từ chối. Có một ít Đắng thánh như bà thánh Catarina, Chúa ban ơn lạ cho 
xác được sống chỉ bởi Mình Thánh Chúa mà thôi, hễ ăn uống của gì vào thì thô ra, không 
chịu được. Mà rước Mình Thánh vào thì bằng yên vô sự. ẠI kế cho xiết những ơn ích cả thể 
bởi tiệc Mình Thánh mà ra. Mình Thánh làm cho người yếu. đuối được nên mạnh mẽ, kẻ tật 
nguyền lại được an lành, người xác thịt trở nên như thiên thần, v.v. Ơn ích như thế không 
phải là cá thể sao? Vì vậy luận về ơn ích cũng nói được tiệc Mình Thánh là tiệc rất lớn, là 
tiệc cả thê. 


Đức Chúa Giêsu bởi thương ta mà dọn tiệc ấy cho ta cùng mời ta đến dự tiệc hầu bồ ích cho 
ta. 


1. HH. Nhưng có nhiều người kiếu. Giả như có vua nào, dọn tiệc trọng thể mời chức sắc, 
quan viên huynh thứ hết thảy ‹ đến ăn, chớ ngại, thì chắc răng ai ai cũng rán mà đi, dù xa xôi tổn 
phí không ngại, vì ăn một miếng của vua ban cũng quý hơn vàng hơn ngọc. Nay vua cả trời đất 
đọn tiệc trọng quý vô cùng là Mình Thánh Máu Thánh Người, mà nhiều kẻ kiếu, vì mắc điều 
ngăn trở! Ta hãy xem chúng mắc ngăn trở gì? Tôi mới tậu sở dạ viên, tôi mới mua năm đôi bò, 
phải đi xem, đi thử; tôi mới cưới vợ đi không được. 


Ở anh em, ấy là ba cớ ngăn trở sự siêng năng chịu lễ. Ba CỚ ây là ba tình vật dục như thánh 
Phaolô đã nói, là ham tiền tài: concupiscentia oculorum; mê sắc dục: COTCupiScentia carnis; hiểu 
vinh hoa: superbia vitae. Bởi hiếu vinh hoa, nên muốn lập vườn mở cảnh, có chốn dạ viên, có 
nơi nghỉ mát cho nở mặt với người, thấy người vinh sang, mình cũng lo cho vẻ vang với đời. 


Bởi ham tiền tài, nên tìm phương làm giầu làm có, buôn bò buôn lợn cũng chắng nhẹ thê hèn 
thân, miễn làm ra tiền là đủ. Bởi mê sắc dục, nên lấy lẽ rằng tôi mới cưới vợ đi không được. Mới 
cới vợ, càng dễ đi hơn mới phải, vì có người nội trợ, có kẻ coi giữ cửa nhà, thì càng dễ đi. Chúa 
cho có đôi bạn để giúp nhau cả xác hồn, cho nên cũng giúp nhau giữ đạo, sao rằng tôi mới cưới 
vợ, đi dự tiệc không được? Chăng qua là vì một lẽ kia đó thôi. 


98 | BÀI GIẢNG 


Ở anh em, ấy là những cớ làm cho người ta không siêng năng ân cần chịu lễ. Kẻ thì vì không 
muốn bỏ tính mê xác thịt, cứ sa đi ngã lại về đàng Ấy, có chịu lễ thì thêm phạm sự thánh, cho nên 
liều bỏ Chúa mà theo xác thịt. Có kẻ bởi cầu phú quý vinh hoa, tu văn luyện học, khó nhọc cả 
tâm thần cả thân thể, cũng chẳng sá màng; mua “Tần bán Sở,” giãi tuyết giâm sương cũng không 
quản ngại, bao nhiêu thì giờ cũng đồ vào đấy hết, nhiều lần quên ngủ quên ăn cũng vì chữ phú 
chữ quý, muốn cho giầu có, muốn cho vinh sang, thì chỉ lo vào đó, không muốn bỏ ra ít giờ đồng 
hồ mà lo việc Chúa, việc linh hồn, hoá ra không đi xưng tội chịu lễ. 


Ở anh em, những kẻ ấy nên sợ lời Chúa phán răng: “Ta nói thật cùng bay, trong những kẻ ấy 
chẳng có ai sẽ được ném tiệc cùng Ta trên trời.” Ta hãy cất những điều ngăn trở ấy đi. Đã ở đời, 
việc đôi bạn Chúa không cấm, làm ăn buôn bán cho có của, học hành thi cử để làm quan, v.V. 
cũng là việc nên; nhưng lo phần rỗi là việc cần, cho nên chớ khá vì việc hèn phần xác mà bỏ phế 
việc linh hồn, nhất là bỏ xưng tội chịu lễ. Ta đừng dại như thế. Mới trông sau được vào dự tiệc 
thường sinh cùng Chúa trên thiên đàng. Amen. 


CHÚA NHẬT THỨ III SAU LỄ HIỆN XUỐNG 
VÀ LÀ CHÚA NHẬT SAU LỄ THÁNH TÂM 
Chúa thương kẻ có tội 

Bài Phúc-âm Le 15, 1-10 


Lúc đó những người thu thuế và người lội. lỗi tuôn đến nghe lời Chúa Giêsu giảng dạy. 
Nhóm Biệt-phái và luật sĩ lẫm bẩm rằng: “Ông ấy tiếp bọn bắt lương và ăn uống với chúng. ” 


99 | BÀI GIẢNG 


Chúa liền phán bảo họ dụ-ngôn này: “Một người trong các ngươi có một trăm con chiên, 
nếu mắt một con, hắn sẽ không bỏ chín mươi chín con kia trong chỗ hoang địa mà tìm con đã 
mắt, cho đến khi tìm thấy w? Lúc tìm được chiên, hắn vác lên vai và vui vẻ trở về nhà, mời bạn 
hữu láng diễng đến, và nói với họ rằng: Các bạn hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên 
lạc.” Chúa Giêsu phán tiếp: “Cũng thể Ta bảo các ngươi, một tội nhân hối cải làm Thiên-đàng 
mừng rỡ hơn chín mươi chín người công chính không cân phải thống hồi. ” 


Hay một người đàn bà nào có mười đồng bạc, chẳng may rơi mất một đông, mụ sẽ không 
thắp đèn, quét nhà, tìm tòi kỹ lưỡng cho đến khi thấy w? Khi đã tìm được mụ sẽ mời bạn hữu 
láng diễng đến và nói: “Các bạn hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy đông bạc đánh rơi, cũng 
thế, Ta bảo các ngươi: Các thiên thân sẽ vui mừng khi thấy một tội nhân hối cải. ” 


“Một người có tội ăn năn, trên trời thiên thân mừng rỡ.” 


Ở anh em, ấy là câu kết trong bài Phúc-âm sáng nay. Chúa ngồi ăn uống cùng kẻ có tội, để 
thừa dịp mà khuyên nó trở lại ăn năn. Chúng Pharisiêu là lũ hay khinh người, thấy vậy thì trách 
mà rằng: Ông này đề cho lũ có tội đến cùng mình và ăn uống cùng nó. Đức Chúa Giêsu biết nó 
không hiểu ý Chúa, thì phán thí dụ cho chúng hiểu vì ý nào mà Chúa chịu lấy kẻ có tội. Một 
người có 100 con chiên, rủi mất đi một, thì bỏ 99 con đây mà đi tìm tòi cho được con đã bị mắt. 
Một bà có 100 đồng bạc rơi mắt đi một, thì đốt nến quét nhà mà tìm cho đến khi được. Cả hai khi 
đã tìm được của lạc mất, thì mừng rỡ biết là chừng nào, cùng bảo cho anh em chị em biết mà 
mừng với. 


Chúa lây hai thí dụ ây mà răng: “Khi một người có tội ăn năn trở lại, thì trên trời vui mừng 
hơn 99 kẻ lành chăng cân phải ăn năn trở lại.” 


Ta hãy suy việc Chúa làm, lời Chúa phán đấy, thì đủ rõ Chúa hăng yêu thương kẻ có tội và 
dùng mọi cách cho được khuyên nó ăn năn trở lại. Cho nên nêu không trở lại ăn năn thì khôn nạn 
cũng là đáng kiếp. 


lỆ I.Đức Chúa Trời thương kẻ có tội là dường nào. Ta hãy xét từ trước thì rõ Đức Chúa Trời 
hằng thương kẻ có tội là thể nào. Tổ-tông ta vừa phạm tội, thì Đức Chúa Trời liền phán hứa ngày 
sau sẽ ban Đẳng Cứu thế mà chuộc tội cho. Mà Đắng Cứu thế ấy không phải là một thiên thần 
hay là một đẳng thánh nào, bèn là Con một Đức Chúa Trời. 


Ta hãy xét nếu một vua nào bởi thương tên đầy tớ, muốn cứu nó cho khỏi án tử hình, thì đã 
phó hoàng-thái-tử đi chịu chết thay vì nó. Chốc ấy ai cũng ngạc nhiên không hiểu được vì sao mà 
vua thương tên đây tớ ấy lắm làm vậy. Nay Đức Chúa Trời thương kẻ có tội càng lạ hơn nữa bội 
phần. Vì chưng tên tôi tớ Vua đối với hoàng-thái-tử là con vua, tuy phẩm giá có khác nhau lắm 
chốc, nhưng cả hai cũng đồng nhân loại. Song loài người có tội đối với Ngôi thứ Hai, Con một 
Đức Chúa Trời thì khác nhau vô cùng, không chút gì so sánh được. Như vậy Đức Chúa Trời bởi 
lòng thương kẻ có tội, thì chẳng tiếc Con một mình vì nó. Như lời thánh Phaolô rằng: “Đức Chúa 
Trời chăng tiếc Con mình và phó Con mình vì ta” (Rom. VIII 32). Thánh Phaolô cũng nói về 
mình răng: “Người đã thương tôi và phó mình vì tôi” (Gail. II, 20). 


Ta thấy nhiều tích trong sách Phúc-âm chứng tỏ Đức Chúa Giêsu hằng thương kẻ có tội, 
muốn tha tội cho nó, không muốn làm án cho nó, hợp như lời Kinh thánh Chúa đã phán rằng: 
“Ta chăng muốn cho kẻ có tội phải chết mất, một muốn cho nó ăn năn trở lại, bỏ đàng trái cho 
được sống đời đời” (Ezech, XXXII, I1). 


100 | BÀI GIẢNG 


Bởi thương kẻ có tội mà Ngôi thứ Hai chẳng nề xuống thế, mặc lấy xác phàm cùng đành 
chịu mọi sự gian nan khốn khó, sau hết thì chịu nạn chết cách nhuốc nha bỉ hô trên cây Thánh 
giá cho được chuộc lẫy kẻ có tội. Ấy linh hồn kẻ có tội Chúa đã chuộc lại giá rất cao quý đường 
ây, thì lẽ nào Chúa không quý? Cho nên khi một người có tội ăn năn trở lại, thiên thần trên trời 
đều vui mừng thì không lạ gì. Mà khi một người có tội không trở lại ăn năn chết mắt linh hồn, ắt 
cả và thiên đàng, nếu có thể buôn, thì cũng buồn khôn xiết, vì thấy Máu Thánh Đức Chúa Giêsu 
đồ ra vì nó mà vô ích. 


L. H.Vi thế cho nên Chúa dùng mọi cách cho được tìm kiếm kẻ có tội. Ta thấy trong Phúc- 
âm khi thì Chúa ngồi ăn với kẻ có tội, như đã ăn tại nhà ông Mat-thêu, khi thì ghé đỗ nhà kẻ có 
tội, như đã ghé đỗ nhà ô ông Zakêu, khi thì để cho kẻ có tội hôn chân mình, như đã thấy nơi truyện 
bà Maria Madalena. Các lần ấy Chúa đã được việc, là kẻ có tội đã cải quá tự tân. Rầy hằng ngày 
ta hằng thấy những cách thế Chúa dùng cho được tìm kiếm kẻ có tội. Chúa đã sai nhiều Đáng nội 
nghiệp các thánh Tông-đồ mà đi giảng khuyên kẻ có tội trở lại ăn năn. Chúa soi sáng cho nhiều 
Đắng thánh lập nên dòng nọ dòng kia, để giúp kẻ có tội ăn năn trở lại. Dòng thì ở nơi Tu viện, 
mải chuyên việc đọc kinh cầu nguyện, chịu khó hãm mình dâng cho Chúa, để xin cho kẻ có tội 
ăn năn trở lại, như Dòng ông thánh Bênêd¡ctô, dòng Carmêlô, v.v. Có dòng thì đi ra ngoài mà 
giảng khuyên người ta, như dòng ông thánh Đôminicô, dòng ông thánh Phanxicô, dòng ông 
thánh Inaxu, dòng ông thánh Alphôngsô, ta quen gọi là dòng Cứu thế; những nhà dòng ấy cùng 
nhiều dòng khác, xưa nay đã sai từng nghìn từng vạn Đắng đi khắp thế giảng khuyên người vô 
đạo cùng kẻ có tội trở lại cùng Chúa. 


Nhiều lần Chúa cũng dùng dịp nọ dịp kia như dịp làm phúc, dịp cấm phòng, dịp đại hội, v.v. 
mà làm cho kẻ có tội hôi tâm lại mà cải tà quy chính. 


Ấy là cách Chúa lo liệu bề ngoài, còn chí như bề trong thì biết mấy lần Chúa soi sáng trí 
khôn cùng đánh động trong lòng, giục bảo kẻ có tội thống hối ăn năn. Nhưng khốn thay! Biết 
mấy lần Chúa phải than rằng: “Ta đã gọi bay mà bay chăng nghe, thì khốn cho bay mà chớ.” 
“Mày khinh Ta thì khốn cho mày, vì Ta sẽ bỏ mày.” 


Vậy nếu hôm nay anh em nghe tiếng Chúa, thì chớ còn cứng lòng nữa, vì chưng: 


I. HI.Kẻ cứng lòng chẳng ăn năn trở lại, thì khốn. Chúa tuy lòng lành vô cùng, hay thương 
xót kẻ có tội, nhưng nếu kẻ có tội cứ từ chối ơn Chúa thì chớ trông Chúa còn thương xót mãi. 
Chúa lòng lành vô cùng, nhưng cũng công bình vô cùng. Nếu thấy Chúa lòng lành mà để Người, 
thì hãy suy Chúa công bình mà lo sợ. Chúa lòng lành là chăng phải để cho ta dễ mà phạm tội 
đâu, một có ý cho ta đem lòng trông cậy mà ăn năn trở lại. Thánh Augutinô rằng: “Hỡi quân 
ngây kia, Chúa gọi bay, mà bay chăng nghe, Chúa ra tay tìm kiếm bay để làm lành cho bay, mà 
bay muốn thoát đi, đến khi Người giơ tay công thăng tầm nã oán phạt, thì bay chẳng thoát được 
đâu.” Ấy lời thánh Augutinô trách kẻ có tội cứng lòng, không kíp ăn năn trở lại thì làm vậy, cũng 
hợp với nhời Kinh thánh rằng: “Ta gọi bay mà bay chẳng nghe, Ta giơ tay lên mà bay chẳng ngó, 
Ta khuyên lơn, bay không sá kể, Ta quở trách, bay cũng chăng màng. Rồi đây, đến khi bay phải 
hư mất thì Ta sẽ nhạo báng” (Prov, L, 24, 25, 26). 


Ở anh em hãy nghe bấy lời cho tỏ, nếu ai còn ở trong tội, thì hãy kíp ăn năn, kẻo phải Đức 
Chúa Trời nhạo báng. Người ta nhạo không sao, trâu bò báng chưa hệ, đên khi Chúa mở lời 


101 | BÀI GIẢNG 


nhạo, giơ tay báng vào đầu kẻ có tội, thì bây giờ đáng kinh khiếp là dường nào, như lời thánh 
Phaolô đã dạy: “Lâm phải tay Đức Chúa Trời thật là điêu gớm ghê là dường nào” (Hebr. X, 3l). 


Vậy ở anh em đừng lần lữa rầy mai, chớ dần dà hoãn đại, cái rìu Chúa đã đề sẵn nơi gốc cây, 
chưa biết Người đốn khi nào. Người cho một nhát là xong, hối nhi bất cập. Chớ đối mình rằng, 
đến khi già cả sẽ lo, đến lúc ốm đau sẽ liệt, vì chưng ngày giờ ở trong tay Chúa, chẳng phải ở nơi 
ta. Lại biết mấy kẻ tuy rước được thày cả đến trong giờ ấy, nhưng bởi chăng còn ơn Chúa bề 
trong, thì không ăn năn trở lại được, một ngã lòng mà thôi. Sinh như hà, tử như thị, sống sao chết 
vậy có lạ gì? Chớ gì trong anh em đừng có ai như thế, ắt đến giờ chết ta hết thảy sẽ được bình 
yên mà phó linh hồn trong tay Chúa. Amen. 


CHÚA NHẬT THỨ IV SAU LỄ HIỆN XUỐNG 
Thích nghe lời giảng dạy 
Bài Phúc-âm Lc 5, 1-11 


Lúc đó, Chúa Giêsu ở bên bờ sông Giê-nê-sa-rét và dân chúng chen nhau quanh Người để 
nghe lời Đức Chúa Trời. Người thấy hai chiếc thuyễn đến gân bò, bọn làm nghề đã lên đất giặt 
lưới, Người XUHỐng một trong hai thuyển đó; thuyên này của Simon, và Người bảo ông đẩy ra xa 
bờ một chút, rồi Người ngồi dưới thuyền giảng lên cho dân Chúng. Giảng xong, Người bảo 
Simon “Hãy ra khơi thả lưới đánh cá. ” Si-mon thưa Người rằng: “Thưa Thấy, chúng tôi đã vất 
vả suốt đêm mà chẳng được gì cả. Nhưng theo lời Thây, tôi sẽ thả lưới. ” Thả xong, các ông bắt 
được nhiều cá đến nổi lưới gần bị rách. Lúc đó các ông làm hiệu cho các bạn ở thuyền kia đến 
giúp. Họ đến và đồ cá lớn đầy hai thuyên đến nỗi thuyền gần đắm. 


102 | BÀI GIẢNG 


Thấy thế, Si-mon Phê-rô sắp mình dưới chân Chúa Giêsu mà thưa rằng: “Lạy T hây xin Tì hày 
tránh xa tôi, vì tôi là kẻ tội lỗi.” Ông và các bạn đồng nghiệp rất kinh ngạc về mẻ cá ông vừa bắt 
được; trong số bạn chải, có Gia-cô-bê và Gio-an con Gia-bê-đê-ô. Chúa Giêsu bảo Simon: 
“Đừng sợ, từ nay sẽ làm kẻ chài người. ” Các ông kéo thuyễn vào bờ, bỏ mọi sự để theo Chúa. 


Ở anh em rât yêu dâu! 


Anh em vừa mới nghe bài Phúc-âm trong lễ làm sáng nay, thì anh em thấy rõ khi ấy dân sự 
có lòng thích nghe lời Chúa giảng dạy là thể nào. Đô hội tuôn đến mà nghe, đến nỗi Chúa phải 
xuống ngôi dưới thuyền quay mặt vào bãi mà giảng cho tiện. Giảng rồi Chúa mới bảo chèo 
thuyền ra khơi mà đánh cá. Như vậy thì đã đánh được nhiều cá, đến nỗi lưới gần rách nên phải 
gọi mấy thuyền khác đến kéo hộ. 


Ở anh em, mọi việc Chúa làm khi xưa, thảy đêu nên tích đề dạy ta bây giờ. Trong hai việc 
làm kê nhau, việc nào phải làm sau, việc nào đáng làm trước, vâng lời Chúa mà làm như vậy, thì 
Việc nảo cũng xuôi. 


Nghe giảng rồi đánh cá: Nghe giảng trước; rồi đánh cá sau, vì nghe giảng để nuôi hồn, đánh 
cá để nuôi xác; hồn trọng hơn xác, cho nên lo cho hồn trước, mới lo cho xác sau. Vậy bài Phúc- 
âm này dạy ta phải thích nghe lời giảng dạy và làm việc cho Chúa trước, rồi làm việc cho ta sau, 
thì Chúa sẽ giúp ta làm việc nên. 


lỆ L.Ta phải đi nghe giảng và làm việc Chúa trước. Làm con Chúa phải nghe lời Chúa và 
làm việc Chúa, ấy là lý đương nhiên, mà Chúa cũng dạy như thế: “Ai bởi Đức Chúa Trời thì 
nghe lời Đức Chúa Trời. Qui ex Deo est, verba Dei audit” (Joan, VIIL. 47). Làm con Chúa mà 
không thích nghe lời Chúa, thì sao đáng làm con Chúa, sao mà hiểu ý Chúa? Đứa con kia nói 
rằng: Tôi không thích cha mẹ tôi nói đí gì cùng tôi, thì anh em nghĩ đứa con ấy là thế nào? Át là 
anh em cho một tiếng rằng: ấy là con thất hiếu, ấy là đứa con hư. 


_ Nghe lời Chúa là sự cần cho được sống về phần linh hồn như lời Đức Chúa Giêsu đã phán 
răng: “Người ta sông chăng phải bởi bánh mà thôi, lại bởi lời Đức Chúa Trời phán” (Math, IV, 
4). 


Bởi vậy kẻ chăng thích nghe lời Đức Chúa Trời thì là đấu nó đã hư trong linh hồn, cũng như 
kẻ chăng muôn ăn đí gì nữa, ät là nó ôm đau trong tì vị hay là có bệnh sao đó. 


Vậy lời Đức Chúa Trời phán cùng ta, là khi các Đẳng xem sóc linh hồn ta, giảng dạy ta. Một 
bài giảng là như một mâm dọn ra có nhiều vị: vị thì đỂ sửa tính hư nết xấu ta, vị thì để thúc giục 
ta làm lành lánh dữ, lại có vị để bổ sức thêm cho linh hồn ta, là làm cho ta biết rõ Chúa hơn, 
cùng động lòng mến Chúa, mến Chúa hơn. Vì thế kẻ siêng năng đi nghe giảng, thì thể nào cũng 
nên người ngoan đạo hơn, vả kẻ cứ bỏ bê nghe giảng thì chày kíp nó sẽ ra người khô khan nguội 
lạnh. 


Có khi có kẻ chữa mình rằng: nếu mà cha giảng cho hay, giảng cho hẵn hoi, thì chúng con 
cũng thích nghe. Nhưng bởi cha giảng cứ nói lui nói tới một điều, lý thuyết nghe mênh mông, 
không hiểu sao cả, nên chúng con nghe cũng chán, không còn muốn nghe nữa. Thật nhiều kẻ vịn 
lẽ như thế mà bỏ đi nghe giảng dạy, hay là có nghe đi nữa, cũng không thu thập được chút gì vào 
lòng. Vốn sự giảng giải có kẻ hay, có người đở, có người nói lợi khẩu văn hoa, có kẻ giảng đơn 
sơ chất phác, tuỳ tài Chúa ban cho, tuỳ công mình học tập. Nhưng dù dở, dù kém thê nào mặc 


103 | BÀI GIẢNG 


lòng, cũng có một ít điều bồ ích cho linh hồn. Thí dụ tên đầu bếp ta ngày nào, bữa nào cũng thế, 
mà ta không thê đổi tên đầu bếp khác, thì làm sao? Ta có đành khoanh tay chịu đói hay là gắng 
gượng mà ăn. Ắt là ta cũng găng gượng mà ăn, ăn món này không được thì món khác, không 
ngon thì dở, miễn đỡ bụng thì thôi, lẽ đâu lại đành liều chết đói. Nay việc đi nghe giảng cũng thế, 
dù cha giảng đở mực nào mặc lòng, cũng có điều nhắc lòng ta đến Chúa, đến việc linh hồn. Vậy 
chớ khá khinh mà đề linh hồn mình chết đói. 


Nói đến việc đi nghe giảng, và các việc khác về phần linh hồn, về sự thờ phượng Chúa cũng 
vậy. Ta phải lo về các việc ấy trước đã, như lời Chúa dạy: “Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời 
và các nhân đức cho được vào nước ấy đã.” Quaerite primum regnum Dei et justitiam ejus 
(Matth. VI, 33). 


Chúa là trọng hơn ta, hồn trọng hơn xác, nên ta lo việc hồn trước. Kìa anh em hãy xem các 
Tông đồ vắt vả trót đêm buông chài thả lưới mà chăng bắt được một con cá nào. Song khi nghe 
giảng vừa xong, vâng lệnh Chúa truyền chèo thuyền ra bể, thả lưới xuống, kéo lưới lên, hay đâu 
những cá là cá, cá bé, cá to, nặng hầu rách lưới, phải gọi vời chúng bạn ở các thuyền kia, chèo tới 
kéo hộ. Chúa làm một việc như thế có ý dạy ta cho biết bây giờ cũng vậy, nếu ta vâng lời Chúa 
mà lo việc hồn đã, rồi lo việc xác sau, thì Chúa sẽ phù hộ cho. Như lời Chúa đã phán tỏ: “Bay 
hãy tìm nước thiên đàng đã, rồi các việc khác Cha cả sẽ thêm cho bay” (Matth, VI, 33). 


Thế thì anh em đã biết rằng mọi sự ở trong tay Chúa phân định, sự thịnh sự suy, sự giàu sự 
khó, sự ốm đau, sự lành mạnh cùng sự sống chết đều ở trong tay Chúa. Ta lo việc ta cho lắm mà 
phế trễ việc Chúa, ta lo việc phần xác ân cần hết sức, mà bỏ quên việc linh hồn, nếu Chúa không 
giúp ta, thì công khó ta nào được ích gì? 


Thí dụ sáng lễ cả nay anh em thấy trời năng tốt, kẻ thì vội ra đồng, kẻ thì gấp đi chợ, bọn thì 
đem nhau đi làm muối, lũ thì ra bể đánh cá, không sá gì việc đọc kinh xem lễ. Hỏi anh em, 
những kẻ làm như thế, không nghĩ đến Chúa, Chúa không giúp cho thì làm ruộng, đi buôn, làm 
muối, đánh cá cũng chẳng trông được gì. Thấy nắng vội đi tát nước làm cỏ được gì? Đi buôn đi 
bể, mà Chúa không cho gặp môi hạng, không cho đánh được cá, đi chợ, đi bể được gì? Sáng nay 
thấy nẵng, bỏ lễ vội ra phơi muôi, trưa bắt thình lình Chúa cho một trận mưa rào, thì được gì, 
hoặc ngày mai cùng cả tuần Chúa cứ đề cho trời mưa xuân, thì làm một ngày được gì. Cho dù đi 
làm được việc, có phát tài, mà Chúa để cho trong nhà kế nhau ốm bệnh, tiền thày tiền thuốc tốn 
hao mãi mãi, thì được ích gì? Hoặc Chúa đề cho chết sớm, thì phát tài cũng chả là gì. 


Ở anh em, anh em đã thường thấy như thế, cũng đã từng bị như thế, thì xin ai nấy "hãy suy 
lại. Anh em hay năn ni: trời năng mưa quá, trong một tháng làm muối không được hai tuần; đi bể 
vất vả, nhiều lần thuyền bè vê không; lại ruộng khi thì bị hạn hán, khi thì bị chuột bị sâu. Kẻ lại 
phàn nàn: năng ốm năng đau; uống có từng chục từng trăm chén thuốc; kẻ khác lại rằng: muốn 
có mấy con lợn con gà, lại bị dịch. 


Ở anh em, anh em đừng phàn nàn năn nỉ làm chị, bởi anh em làm ngược, nên Chúa không để 
cho xuôi, không lạ gì. Việc phải lo trước, anh em bỏ lại sau, thì xuôi sao được, người quân tử 
ngoại đạo còn nói: tri sở tiên hậu tắc cận đại hỷ; mà ta không biết phân biệt điều phải làm trước, 
việc phải làm sau, thì giữ đạo sao cho nên được. 


Vậy hãy đốc lòng từ rầy phải ân cần nghe giảng dạy, siêng năng xem lễ đọc kinh nhất là chớ 
liêu mình bỏ xem lễ ngày Chúa nhật lễ trọng mà đi làm việc xác, thì Chúa sẽ phù hộ cho mọi 
việc xong xuôi hai phân hôn xác. Amen. 


104 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT THỨ V SAU LỄ HIỆN XUỐNG 
Đừng giận hờn thù oán nhau 
Bài Phúc-âm Mt 5-24 

Lúc ấy Chúa Giêsu phán với môn đệ: Nếu các con không thánh thiện hơn bọn luật sĩ và Biệt- 
phải, các con sẽ không được vào nước trời.” Các con biết lời răn người xưa rằng: “Cấm sát 
nhân, kẻ sát nhân sẽ bị lên án. ` Nhưng Ta bảo các con: 4i giận ghét anh em mình, sẽ bị lên án. 
Ai măng anh em mình là ngu ngóc, sẽ bị hội-đông công-toạ xứ. Còn ai bảo anh em là người điên, 
sẽ bị lửa hoả-ngục. 

Vậy nếu khi đem lễ vật đến bàn thờ, mà ngươi nhớ ra anh em ngươi có điều bất bình với 
ngươi, ngươi hãy đề lê vật trước bàn thờ, và đi làm hoà với anh em ngươi đã, rồi hãy đên dâng 
lê vật. 


Ở anh em yêu rât dâu! 


Ta hết thảy là môn đệ Chúa Giêsu, con một nhà, tôi một Chúa, tất nhiên có một dây liên lạc 
bó lây nhau, ây là đức thương yêu. Nhưng rủi thay! Nhiêu người xưng mình là giáo hữu, mà cứ 


105 | BÀI GIẢNG 


hằm hằm tích lòng hờn giận thù oán. Ta hãy nghe lời Phúc-âm đọc sáng nay, thì đủ tỏ Chúa ghê 
gøớm cùng oán phạt tội ây là thê nảo. 


Bắt đầu bài Chúa phán rằng: “Nếu bay chẳng nhân đức trọn lành hơn các thày lý luật cùng 
phái Pharisiêu thì bay chăng được vào nước thiên đàng.” Vốn trong đạo cũ, đạo thánh Maisen, 
thì hai hạng người đó người ta lẫy làm nhân đức trọn lành hơn cả. Song Đức Chúa Giêsu biết rõ 
tâm tình chúng, cách ăn nết ở chúng là làm sao nên Người cũng năng quở trách chúng, vì chúng 
chỉ thích làm việc lành bề ngoài và giữ lề luật theo chữ mà thôi, không theo ý, nhất là điều răn 
thứ V. Điều răn ấy cấm giết người, thì chúng hiểu rằng: chỉ cắm giết người mà thôi, còn chí như 
hờn giận nhau, chửi bới cùng nói xỉ nhục cho nhau, thì chúng tha hồ, nói rằng, không tội lỗi gì 
đây. 


Đức Chúa Giêsu muốn chữa lại sự sai lầm ấy, thì trong bài Phúc-âm này Chúa dạy ta cho 
biết điều răn thứ V không những cấm giết người thật phần xác mà thôi, lại cũng cắm những sự 
mở đảng sinh sự giết người về phần linh hồn nữa. Người ta giết nhau tại sao? Không lẽ khi 
không vô cớ mà giết. Sự giết chẳng qua là kết quả bởi một sự khác; sự khác ấy là sự giận hờn. Sự 
giận hờn phát ra bởi trong lòng, nếu không đẹp nó ngay, thì nó sinh đẻ ra nhiều con và sự giết 
người cũng là một đứa con của nó. 


Nay ta hãy xét giận hờn là làm sao, nó sinh ra những con cái nào, ta phải đẹp nó thể nào? 


L L.Giận hờn là làm sao? Giận hờn là khi làm sự gì trái ý, lòng trí sinh xôn xao khó chịu vả 
muốn oán giả. Sự trái ý ấy là bởi người ta phạm đến thân thể mình, phẩm giá mình, của cải mình 
hay là người nhà mình. Thí dụ như người kia đánh tôi hoặc chửi hoặc để trâu ăn lúa ruộng tôi 
hay là đánh đập thăng con tôi, thì tôi xôn xao tức mình muốn trả oán cho người Ấy, vì nó đã 
phạm đến thân thể tôi, phẩm giá tôi, của cải tôi và người nhà tôi, ấy là tôi giận đây. 


Nếu như mình lẫy làm trái ý vì mến Đức Chúa Trời mến linh hồn người ta, bỗng chốc phát 
xung lên, thì đấy không phải là giận, hay là giận mà giận phải. Như khi Đức Chúa Giêsu thấy 
người ta buôn bán thú vật cùng mở hàng đổi tiền đôi bạc trước cửa nhà thờ. Người bèn nổi thịnh 
nộ lên, lấy dây da đánh đuổi nó, thì đấy không phải là giận. Khi cha mẹ bảo con đi nghe dạy, đi 
học, hay đâu thấy nó còn nô đùa ngoài ngõ, liền xung, lấy roi đánh đuôi nó đi nghe dạy, đi học, 
thì đó không phải là giận, hay là có giận, thì là giận phải. Vì thế mà vua thánh David rằng: “Anh 
em giận, mà đừng phạm tội: Irascimini et nolite peccare.” Nghĩa anh em giận khi có lẽ phải: vì 
lòng mến Chúa, vì thương xót linh hồn người ta, thì anh em không có tội. Kẻ giận bởi lòng tốt 
như vậy, thì không hề muốn báo oán cho người ta, không hề muốn cho người ta lâm sự cực. Sự 
giận như thế bởi sự sốt mến Chúa mà ra, bởi sự nhân đức mà có, cho nên thật là sự hoạ hiếm 
lắm, anh em chưa có lòng sốt mến Chúa đến nỗi mà có sự giận tốt lành ấy đâu. 


Sự giận của anh em là bởi nết xấu mà ra, bởi tính yêu riêng mình mà có? Bởi yêu riêng 
mình, thì không muốn cho ai phạm đến thân thể mình, phẩm giá mình, của cải mình cùng những 
kẻ thuộc về mình. Cái gì của mình, thì mình trân trọng lắm, nên hễ ai phạm đến cách nào, thì 
mình không bằng lòng ngay, nghĩa là mình giận ngay. Tính â ấy là một tính rất xấu, là một quỷ 
trong 7 quỷ tướng, ấy là một mối trong 7 mối tội đầu. Cho nên Đức Chúa Trời gớm ghê nó (Eccli 
XXVII 33). Và Đức Chúa Giêsu lên án cho nó rằng: “Ai giận anh em mình, thì phải luận phạt 
nơi toà thâm phán: Qui irascitur fratri suo, Deus erit judicio.” Toà Thẩm phán trong đạo Do-thái 
là toà có 23 quan án để luận án tội sát nhân. Chúa kể tội ấy vốn nặng như tội sát nhân. Thánh 
Phaolô khi kế những tội làm cho ta phải loại ra khỏi nước Đức Chúa Trời, thì Người cũng kể tội 


106 | BÀI GIẢNG 


hờn giận vào đấy nữa. Ấy đã rõ tội hờn giận không phải là tội nhẹ đâu, nó có nhẹ là khi giận qua 
loa, không xôn xao lòng trí lắm, hay là giận năm ba phút vậy, không phải để lâu trong trí trong 
lòng. Nó vốn là trọng vì sao? Vì nó hay sinh ra những con cái ác hại lắm. 


L H.Sự giận hờn sinh nhiều con cái ác hại, không những hại cho kẻ nó giận, lại cũng hại 
cho chính kẻ giận; không những hại linh hôn, lại hại cho xác nữa. 


Trước hết ta hãy xem kẻ giận dữ làm hại cho mình trước khi hại kẻ khác, hại phần hồn đã 
đành, vì đã phạm tội giận hờn, lại liều mình phạm thêm nhiều tội khác như sẽ nói sau. Mà phần 
xác cũng hại lắm, vì khi người ta giận, thì khí huyết xôn xao chuyền động bắt thường, như ta đã 
từng thấy kẻ ấy ra đỏ mặt tía tai, môi run lây bây, hơi thở hì hà. Như vậy không hại xác sao 
được? Có kẻ bởi giận quá mà hoá ra sốt máu bắt tỉnh, có khi cũng chết tươi được. Đã hại xác, có 
khi cũng hại đến tỉnh thần, như thánh Gio-an Kim-khâu rằng: “Sự giận hờn không những hại 
xác, mà làm cho tỉnh thần bớt khoẻ mạnh, cũng kém sức lực, bởi đó làm cho con người hoá ra vô 
dụng.” Không đí gì làm cho trí khôn sắc sảo hoá cùn cằn cho bằng sự giận đữ, vì nó không còn 
giữ thứ tự gì nữa: “Nihil sic mentis aciem hebetat sicut ira, nullum ordinem servans.” Vì thế mà 
Việt-Nam ta có tục ngữ rằng: Mặn hết ngon, giận hết khôn. 


Song kế gì sự hại phần xác, ta hãy xét việc linh hồn là việc trọng hơn, mà sự giận hờn làm 
cho linh hồn phạm không biết mấy là thứ tội. Bởi giận hờn thì sinh ra sự tây rà chửi bới, bỏ vạ 
nói hành, gây nên sự hiềm thù tích oán, toan mưu tìm chước làm cho đỡ giận, vì vậy lại kéo bè 
làm phe làm cánh để kiện cáo nhau, bất quản gì hao tiền tốn của, chăng nệ gì vào cúi ra luồn, 
miễn cho hại được kẻ mình giận, thì mới yên. Đức yêu người đã khinh, thì đức công bình cũng 
không kể; nhân tài đã không sá, có khi liều phạm đến nhân mạng nữa: Đập đánh nhau, có khi 
cũng giết lát nhau nữa. 


Ôi! Sự giận hờn làm cho ta thiệt hại phần hồn phần xác là thể nào! Vậy ta phải chữa tính hay 
giận cho kíp, kẻo không chữa thì tính ây chóng ra mạnh. 


lỆ HI.Ta phải làm thế nào mà đẹp tính xấu ấy? Muốn trị hoả phải dụng thuỷ; biết mình có 
máu sốt, thì phải ép mình làm hoạn đại, đang cơn sốt giận, khoan nói khoan làm đã, nói làm khi 
ấy thường hay sai. Bởi vậy quân tử Sênêca nói: “Bài thuốc đệ nhất chữa bệnh giận hờn là sự 
hoạn đại: Maximum remedium est irae mora.” Khi có thể cũng nên đi lơ cho khỏi, đang cơn giận 
mà còn thấy nhau thì càng thêm xung đột; Esau vốn xung giận Giacob lắm, nó bắt được có lẽ 
giết; nhưng bởi Giacob đi vắng mấy năm, thì Esau nguôi giận. Vì thế thánh Gioan Kim-khâu 
rằng: “Đi cách biệt ít lâu thường làm nguôi cơn giận, Separatio et temporis processus plerumque 
mitigat iram.” 


Khi đã lỡ mà xung giận nhau, thì hãy giữ lời Chúa dạy mà làm hoà cùng nhau cho kíp, dù đã 
đên dâng của lễ trước bàn thờ, thì cũng đê của lê đây mà về làm hoà đã; băng không thì Chúa 
cũng chê bỏ như của lễ Cann. 


Thánh Phaolô bảo ta rằng: “Anh em chớ đề mặt hờn giận, khi còn giận nhau” (Eph. IV, 26). 
Nghĩa là có nhỡ ra mà mât lòng nhau trong lời nói việc làm, thì phải hoà với nhau cho kíp, đừng 
đề ngày nọ sang ngày kia. 


Bấy lời anh em đủ hiểu phải chê gớm tính hay hờn giận. Trong tám mối phúc thật, thì có hai 
môi chỉ vê kẻ biệt hãm dẹp tính hờn giận ở nơi mình và nơi kẻ khác: “AI hiên lành ây là phúc 


107 | BÀI GIẢNG 


thật... Ai làm cho người hoà thuận ấy là phúc thật...” Vậy ta hãy bỏ tính hay giận mà ở cho hiền 
lành, và khi thấy ai giận hờn bất bình cùng nhau, thì đã không nói phô xui xiêm cho chúng giận 
nhau thêm, lại phải liệu thế yên ủi cho chúng hoà với nhau lại. Như vậy ta sẽ được đất nước trên 
trời và được gọi là con Đức Chúa Trời vậy. Amen. 


CHÚA NHẬT THỨ VI SAU LỄ HIỆN XUỐNG 
Chúa không để cho giáo hữu phải đói 
Bài Phúc-âm Mc 8, 1-9 


Ngày kia có đoàn dân đông đảo theo Chúa Giêsu, mà họ không có gì ăn. Người gọi các môn 
đệ và bảo các ông: “Ti hẳy thương dân chúng, vì đã ba ngày họ không rời Tì hày mà họ không có 
gì ăn. Nếu Thầy để họ về nhà lòng không, họ sẽ kiệt sức dọc đường vì có nhiều người từ xa đến. ” 
Các môn đệ thưa rằng: “Giữa chốn hoang địa này, liệu thế nào được bánh cho họ ăn?” Chúa 
hỏi các ông: “Các con có bao nhiêu bánh?” Các ông thưa: “Bẩy tắm.” 


Chúa liền truyền dân chúng ngôi xuống đất. Người cắm bẩy tấm bánh tạ ơn, bẻ ra và trao 
cho các môn đệ để phân phát cho dân chúng. Các ông đã làm cho Chúa truyền. Các môn đệ 
cũng có mấy con cá nhỏ. Chúa Giêsu làm phép cả và truyền đem phân phát. Dân chúng ăn no và 
còn dự, thu được bẩy thúng những miếng thừa. Số người ăn ước chừng bốn ngàn. Rồi Chúa cho 
họ giải tán. 


Ở anh em rât yêu dâu! 


Ta nghe phép lạ thuật trong bài Phúc-âm sáng nay thì ta thấy rõ Chúa không để cho kẻ theo 
Chúa phải đói bao giờ. Đã hai lân Chúa làm phép lạ cho bánh cá hoá ra nhiêu mà nuôi dân sự 
theo Người. Bây giờ biệt mây lân Chúa làm phép lạ thê ây, mà ta không nghĩ đên. Chúa làm 


108 | BÀI GIẢNG 


phép lạ hai lần thê ấy, để cho ta suy tiên vàn phải lo việc Chúa đã, kẻ biết lo làm việc Chúa thì 
Chúa không đê đói khát cùng cực đâu. 


L. L.Tiên vàn phải lo việc Chúa, Chúa sinh ta ở đời, không phải để lo việc ta, một để cho ta 
lo việc Chúa, vâng lệnh Chúa, như lời Thánh kinh răng: “Con hãy kính sợ Chúa và vâng giữ luật 
Chúa, vì ây là mục đích loài người” (Eccli, XI, 13). Trong Phúc-âm Đức Chúa Giêsu cũng đã 
phán tỏ: Bay hãy tìm nước Đức Chúa Trời và các nhân đức trước đã rồi các điều khác Cha cả sẽ 
thêm cho bay (Matth, VI, 33). Trong mọi việc đều phải có trật tự, nghĩa là phải có thứ tự lớp 
lang; việc gì đáng làm trước, phải làm trước, nếu đảo ngược thì việc không xuôi được. Lại trong 
kinh mười điều răn thì đã đạy tỏ trước kính chuộng một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Vậy việc 
phải làm trước và trước hết mọi sự, là phải kính mến Đức Chúa Trời, và những việc gì thuộc về 
Đức Chúa Trời, thì phải lo làm trước. 


Ta phải nghĩ rằng: Mọi việc ta làm, đều phải có Chúa giúp mới làm nên việc như lời Chúa 
Giêsu đã phán răng: “Không có Ta thì bay chẳng làm được gì.” Khi ta bỏ việc Chúa mà chỉ lo 
việc mình, thì ta tỏ mình thiếu đức kính mến đã đành, ta lại chứng tỏ ra thiếu đức tin, đức cậy. Vì 
chưng ta làm như thế thì xem ra như ta không tin Đức Chúa Trời có phép tắc mà lo cho ta, nên ta 
phải lo cho mình mà thôi. Chúa đã phán hứa rằng: Bay hãy tìm nước thiên đàng đã, các việc khác 
Cha cả sẽ liệu cho bay, mà xem ra ta không tin lời ấy, ta không trông cậy Chúa sẽ liệu cho ta. Ta 
thật đáng Chúa quở trách là hèn tin quá lẽ. Modicoe fide1. 


Ta hãy xem dân sự đời ấy có lòng tin cậy Chúa là thể nào, đi theo Chúa từng nghìn, theo lên 
trên rừng núi, xa chốn thị thành, biết rằng trên nơi ấy nhà cửa chăng có, chợ búa cũng không, nên 
đã hắn của ăn nơi ở thảy đều thiếu thốn. Nhưng các người vẫn cậy tin Chúa, mình theo Chúa, 
Chúa không bỏ. Mà hắn thật như thế, Chúa là Đẳng hăng lo cho chín phâm Thiên thần trên trời, 
mà cũng liệu cho mọi loài côn trùng dưới đất, thì có lẽ nào “Người bỏ kẻ thật lòng theo Người, 
làm tôi Người? Người bèn mở lời nhân từ, tỏ tình lân ái mà răng: Thày thương xót dân sự đô hội: 
Misereor super turbam! Đoạn Chúa làm phép lạ cho mấy cái bánh và mấy con cá hoá ra nhiều 
cho mọi người nam, phụ, lão, â âu thảy đều được ăn no còn dư bảy thúng. 


Ở anh em, hằng này Chúa không làm phép lạ thể ấy mà nuôi anh em ru? Chúa không làm thì 
đâu có thóc, có cá cho anh em ăn mãi hết năm này sang năm khác; từ xưa đến nay, từ rầy cho 
đến tận thế, mà không hết đi bao giờ. Ôi! Ta hèn tin không nghĩ đến. 


IL IL.Kẻ thật lòng làm tôi Chúa, Chúa không bỏ, điều ấy ta thấy rõ trong tích thuật trong bài 
Phúc-âm ta nghe đọc sáng nay. Dân sự đô hội theo Chúa hơn bốn nghìn người, Chúa không 
để đói, rầy ta thật lòng giữ đạo Chúa, giữ điều răn Chúa cho trọn, thì Chúa cai quản xem sóc, 
trông nom mọi việc cho ta. Mà hễ Chúa trông nom cho ta, thì ta chẳng thiếu đí gì, như lời 
vua thánh David rằng: “Dominus regit me et nihil mihi dederit: Chúa trông nom cho tôi, thì 
tôi không thiếu đi gì.” 


Vua thánh ấy lại rằng: “Từ tuổi trẻ cho đến lúc già tôi chưa từng thấy kẻ lành phải Chúa bỏ, 
hay là con cháu kẻ ấy phải đi ăn xin” (Ps. XXXVI, 25). Kìa ta xem các thánh Tu-rừng, bỏ thế 
gian lên rừng xanh núi trọc ở đó tu thân, như thánh Phaolô, thánh Antôn, thánh Hilariô, v.v. các 
Đắng ở trên rừng, già quá trăm tuổi mới lìa bỏ rừng xanh mà lên cõi thọ. Song nào có nghe các 
đẳng ấ ấy mang của gì theo mà nuôi mình, hay là phải thiếu ăn mà chết đói bao giờ. Sao ta còn hèn 
như thế? Đức Chúa Giêsu bảo ta xem bày chim bay trên trời, loài hoa cỏ mọc ngoài đồng, không 


109 | BÀI GIẢNG 


cấy cầy gieo vãi, không tích trữ vào kho, không dệt, không thêu mà hằng đủ ăn đủ mặc, lại mặc 
đẹp hơn vóc dệt, gắm thêu, áo câm bào vua Salomon cũng không sánh ví. Vậy ta là loài trọng 
hơn nó, lẽ nào Chúa bỏ ta? Chúa có bỏ ta, chẳng qua vì ta bỏ Chúa, Chúa thấy ta cậy sức mình 
mà lo cho mình quá lẽ, thì nhiều khi Chúa đề cho ta lâm nạn hoặc lo việc không xuôi, đề cho ta 
nghĩ đến Chúa. Ta vất vả làm ăn, trèo non vượt bê, cuốc nguyệt cầy Sương, giâm mưa giải nắng, 
mà phải mất mùa; làm nghề gì thì thất nghiệp, đi buôn lại phải ê hàng. Ta năn nỉ rủi rủi may 
may, song đừng rảng may may rủi rủi, vì chăng qua là Chúa phạt ta cho biết. 


Nếu hoặc đôi khi Chúa để cho ta mắc rủi, mà ta nghĩ mình cũng không mắc phạm luật Chúa 
trong việc gì nặng, ngày Chúa Nhật, ngày lễ trọng giữ trọn luôn, phép công bình cũng không lỗi 
phạm, song việc làm ăn không hê thịnh, trong nhà cửa tật bệnh ôm đau, không hê được điêu gì 
yên ủI. 


Hãn có đôi khi như vậy, như ta thấy trong Sắm truyền, trong hạnh thánh, nó như ông thánh 
Gióp, ông thánh Tôbia, vốn Chúa để cho phải gian nan hầu thêm công phúc. Song về phần ta bây 
giờ, ai dám nghĩ mình là vô tội? Cho nên thấy Chúa đề cho mình phải gian nan cách nào, thì nên 
hồi tâm lại mà xét, có khi bởi mình lỗi nghĩa cùng Chúa cách nào chăng. Vì chưng thường kẻ giữ 
đạo hắn hoi, điều răn Chúa không sai lỗi, nhất là ngày Chúa nhật, ngày lễ trọng không hề bỏ xem 
lễ, không hề làm việc xác; con cái tôi tớ trong nhà biết ân cần xem sóc, răn bảo nó đi nghe dạy, 
đi nhà thờ v.v. một nhà như thế, thì thường Chúa để cho bình vên, làm đủ ăn, đủ mặc, tuy không 
giầu có nhưng chẳng phải thiếu thôn bao giờ. 


Các sự gian nan phần xác, như mắt mùa, bão lụt, dịch tễ, v.v. Khi xưa Đức Chúa Trời quen 
dùng mà phạt dân Giudêu, khi nó bỏ Đức Chúa Trời không giữ ngày lễ lạy, chiều theo gương mù 
người vô đạo mà làm những sự bất công, những điều tội ác. Đời ta bây giờ ta cũng phải nghĩ như 
thế: bởi thiên hạ còn sùng bái bụt thần, chăng nhìn biết Đức Chúa Trời, kẻ đã biết Chúa, lại 
không thờ phượng cho nên, chỉ biết hại nhân ích kỷ, không hay bồ thí làm ơn, vì thế Chúa cũng 
chẳng làm ơn cho, có khi Chúa đã cho, Chúa lại cất. Chúa cất có nhiều cách; có khi Chúa để cho 
mất mùa, có khi Chúa để lâm bệnh hoạn hay là phải tai nạn rủi ro, v.v. Chúa hạ tay xuống thì 
không khó gì. 


Vậy ở anh em, anh em muốn cho các việc phần xác của anh em được thịnh xuôi, muốn cho 
công ăn việc làm càng phát đạt, không phải đói khát nghèo nàn, thì trước hết phải lo việc thờ 
phượng Chúa, lo tìm nước thiên đàng, như lời Chúa đã phán: “Bay hãy lo tìm nước Đức Chúa 
Trời và sự chân chính trước đã, rồi các sự khác Cha cả sẽ thêm cho bay.” Amen. 


110 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT THỨ BẨY SAU LỄ HIỆN XUỐNG 
Cây nào sinh quả nấy 
Bài Phúc-âm Mt 7, 15-21 


Khi ấy Chúa Giêsu bảo các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng bọn tiên-tri giả. Chúng mặc lốt 
chiên lành mà đến với các con, nhưng thực ra chúng là những con sói tham môi. Cứ xem hiệu 
quả ngôn-hạnh, hành vì của chúng, các con sẽ nhận biết chúng. Nào ai hải nho trong bụi gái, 
hay hải vả trong bụi rơi đâu? 


Cũng thế, hễ cây tốt thì sinh quả tốt mà cây xấu thì sinh quả xấu. Vây tốt không sinh quả xấu 
được và cây xáu không sinh quả tốt được. Cây nào không sinh quả tốt sẽ bị chặt và vát vào lửa. 
Vậy cứ xem hiệu-quả của chúng, các con sẽ phân biệt chúng. ” 


Không phải hễ ai nói với Thầy: “Lạy Chúa, lạy Chúa, là đã được vào nước Trời cả đâu. Chỉ 
những ai vâng ý Cha Tháy ở trên trời mới được vào nước Trời. ” 


“Cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu... Cây nào chăng sinh quả tốt, thì sẽ phải 
chặt đi mà ném vào lửa.” 


Ở anh em, ấy là lời Chúa phán, anh em mới nghe đọc trong bài Phúc-âm sáng nay. Ấy là một 
lời đích đáng, ây là một án phân minh, chẵng hề sai được. Cây tốt sinh quả tốt, cây xấu sinh quả 
xấu, ấy là lời đích đáng. Cây nào chăng sinh quả tốt, thì sẽ phải chặt đi mà ném vào lửa, ấy là án 
phân minh. 


Vậy nay ta hãy xét lời ấy, án ấy chỉ nghĩa là sao, có ý dạy ta đí gì. 


111 | BÀI GIẢNG 


lỆ I.Cây tốt sinh quả tốt, cây xâu sinh quả xấu. Ấy là một việc hiển nhiên, không ai phản 
đối, vì chưng cây nảo sinh quả nấy, không lẽ cây lý sinh quả đào, hay là cây cau sinh quả chuối. 
Cây là người, quả là việc; xem quả liền biết cây, xem việc đủ hiểu người. 


Đầu bài Phúc-âm dạy ta phải giữ mình kẻo lâm phải Tiên-tri giả, bề ngoài mặc lốt con chiên, 
mà bề trong thật là muông sói. Cho được phân biệt tiên trị thật, tiên trị giả, thì Chúa thêm thí dụ 
quả với cây. Vậy Chúa có ý dạy ta cho biết giữ mình kẻo bị người ta lừa đối mà hư thân. Tiếng 
tiên tri nói đây không những chỉ kẻ báo trước về sự hậu lai, mà lại chỉ những kẻ dạy đạo này đạo 
khác hay là đi khuyên làm việc nọ, giục bảo làm việc kia. 


Bao nhiêu thứ người ấy đến cùng ta, thảy, đều nói phô chuốt ngót như mật ngọt rót vào tai, 
làm cho nhiều kẻ bởi lòng ngay mà phải lừa dối, ấy là nó mặc lốt con chiên, mà đây lòng muông 
dạ thú, Chúa bảo ta cho biết: muốn phân biệt ai có bụng tốt muốn cầu ích cho ta, ai có lòng xấu 
muốn lừa dối ta, thì hãy xem cách ăn nết ở cùng các việc nó làm, thì đủ hiểu đạo nó đạy ta làm 
sao, việc nó khuyên ta thể nào: A fructibus eorum COgnoscetIs eos. 


Vì chưng thí dụ như cây, không thê cây tốt mà sinh quả xấu, hay là cây xấu mà sinh quả tốt; 
cũng một lẽ ây thây cách ăn nêt ở chúng là người mật nêt hư thân, là kẻ tham dâm lạc lợi, chỉ 
biệt hoặc thê vu dân, chỉ hay hại nhân ích kỷ thì dù nói phô chuôt ngót êm taI, thì cũng đừng xiêu 
tắc dạ. 


Chúa là Đắng thông minh vô cùng, Chúa biết trước ngày sau có nhiều kẻ bởi cầu lợi tham 
danh mà bầy ra đạo này, đạo khác mà làm hư thiên hạ. Mới nghe qua lý thuyết của chúng, thì 
ngờ là phải là hay; song kết cục lại thì thấy rõ chúng chỉ mưu mô tha hồ cho được theo nết xấu, 
hoặc cho được ích kỷ hại nhân. Kìa đời nay phái vô thần, phái cộng sản, lý thuyết của chúng 
nghe qua cũng vui tai, vì vừa ý xác thịt, để tha hồ cho tính hư, được hưởng chung của mình 
không phải khó nhọc mà làm ra, thì ai đâu lại không muốn. Song kẻ khôn ngoan xét cho kỹ đầu 
đuôi, gôc ngọn, xem cho cùng mục đích, hành vị, thì thấy rõ toàn là hoa hư quả xấu, tức nhiên 
liền biết đạo của chúng là làm sao, lý thuyết của chúng là thể nào, cũng như xem quả liền biết 
cây vậy. 


Khi ai đến khuyên anh em làm điều gì, anh em cũng hãy cứ một luật ấy mà xét có đáng nghe 
theo hay không, đừng lạt lòng mà nghe những người béo mép. Hãy xét kẻ â ấy có phải là người 
đạo đức hăn hoi, hay là người vốn quen sinh sự, sự sinh. Thiếu gì kẻ muốn làm hại cho nhau, nên 
muốn kéo bè lập bọn, đến cùng ta, thì chúng biết lựa điều hay truyện phải mà nói, còn mưu độc ý 
gian thì chúng ra sức che dậy. Ấy bề ngoài mặc lốt chiên, mà bề trong thì thật tà muông sói. Hãy 
lo giữ cho khỏi nó người thê Ấy, là kẻ gieo sự bất thuận giữa anh em, làm cho mất sự hợp nhất, là 
sự Đức Chúa Giêsu đã nguyện cùng Đức Chúa Cha ban cho môn đệ Người. Ut unum sint. 


Sau nữa, câu cây tốt sinh quả tốt, cây xấu sinh quả. xấu còn chỉ nghĩa là người tốt làm việc 
tốt, người xấu làm việc xấu; cha mẹ tốt thì sinh con cái tốt, cha mẹ xấu thường sinh con cái xấu. 


lỆ IL.Người tốt thì làm việc tốt: Ta đến xứ nọ, họ kia, thấy người ta hoà thuận yêu nhau, thấy 
nhà thờ người ta đi xem lễ đọc kinh đông, xưng tội rước lễ cũng nhiều, thấy các hội đoàn sằm 
uất, nọ là Nghĩa-binh Thánh Thể, nọ là Nam thanh Công giáo, hội nào hội nây ngày càng phát 
đạt chắn hưng, tức nhiên ta phải đoán rằng xứ này, họ là bồn đạo tốt, vì ta thấy các việc trong xứ 
trong họ là như những quả tốt, cây có tốt mới sinh ra những quả tốt ấy được. 


112 | BÀI GIẢNG 


Song giả như ta đến trong một họ kia, số nhân danh cũng khá đông, nhưng trong nhà thờ ĐIỜ 
đọc kinh xem lễ chỉ có mây ông già bà lão, năm bảy đồng nữ trẻ nam thôi, xưng tội không mấy 
kẻ, rước lễ chẳng mấy người. Lại nghe những là rượu chè, nha phiến, có kẻ lại có vợ mọn vợ hai, 
có giai thì những mê cờ bạc. Quan viên thì những là bâu xé của dân, lại hay kéo bè, làm phe lập 
cách kiện cáo nhau, sinh sự cho nhau, v.v. Anh em xem trong một họ như vậy, anh em nghĩ làm 
sao? Anh em có khen được họ ấy là tốt chăng? Chắc là không, vì thấy quả không tốt, ắt là cây 
cũng chẳng lành. 


I. 24. Cha mẹ tốt sinh con tốt, v.v. Thế thường có tục ngữ rằng: Hồ phụ sinh hồ tử, long nữ hoá 
long nhi. Cha cọp sinh con cọp, mẹ rông đẻ con rồng. Cha hung đữ sinh con hung dữ, mẹ 
hiền lành đẻ con hiền lành, sự thường là như thế. Tuy cũng năng gặp cha mẹ hiền lành mà 
sinh con hung dữ, hoặc cha mẹ hung dữ mà sinh con hiền lành. Nhưng sự thường cha thế nào 
sinh con thể ây, Qualis pater, talis filius. Sự ấy không lạ gì, phần thì bởi việc làm, phần thì 
gương bầy ra trước mặt. Cha mẹ sốt sắng đạo đức, ân cần giữ luật Chúa, biết thương yêu 
người ta, trong nhà ở hoà thuận, con cái biết nghe lời bảo ban, thì lễ nào mà con cái xâu nết 
hư thân được. Đã nhờ được lời giáo huấn, lại thêm gương sáng sẵn trước con người, lẽ nào 
mà không nên tốt. 


Song giả như trong một gia đình, chồng rộng miệng, vợ gIả môm, vợ tô tôm, chồng xóc đĩa, 
vợ đỏng đảnh ăn chơi, chồng rượu chè hút xái, kinh sách không mấy khi đọc, lễ lạy cũng chẳng 
hề xem, xưng tội rước lễ tháng bỏ đã đành, xưng tội rước lễ năm có khi cũng không nghĩ đến. 
Cha mẹ như thế sinh con cái sẽ ra làm sao? Ắt phải đoán rằng cha thê nào, con thê ấy, mẹ làm 
sao, con cũng làm vậy, cây nào quả ấy. “Không thể bởi bụi gốc mà sinh được buồng nho, hay là 
bởi chùm gai mà sinh ra quả vả.” 


lỆ H.Cây nào chăng sinh quả tốt, thì sẽ phải chặt đi mà ném vào lửa. Ấy là án đã định cho 
những thứ cây không sinh quả tốt. Chúa đã sinh ra các loại cây, có thứ để dùng gỗ mà làm nhà 
làm thuyền hay là đề làm việc này việc khác, có thứ đề dùng quả, bao lâu nó còn sinh quả, thì 
không ai chặt đi. Còn chí như nó không còn sinh quả tốt, hoặc nó là thứ không sinh quả, và cũng 
không làm gỗ hay là làm được việc gì khác, thì chặt đi để làm củi thì phải rồi. 


Song loài cây không sinh quả hay là sinh quả xấu tốt hoặc thôi sinh quả, thì sự ấy bởi Chúa 
đã phó cho nó. Nhưng về loài người ta không làm lành lại làm dữ, thì như cây kia không sinh quả 
tốt lại sinh quả xấu, quả độc, làm hại người ta, thì đáng chặt đi mà ném vào lửa, nghĩa là đáng cất 
khỏi đời này mà bỏ vào hoả ngục. 


Ôi! Bao giờ Chúa thi hành án ấy thì khốn cho chúng ta là đường nào! Nó là những phái, 
những môn giảng truyền tà thuyết, mà hoặc thế vu dân, nó là những bọn trục lợi cầu danh mà 
giảo toa từ tụng, nó là những kẻ túng tánh dung thân, chỉ hay làm quây, chẳng biết làm lành, nó 
là những cha mẹ chẳng biết dạy con, lại làm gương mù gương xấu. Bây nhiêu kẻ â ấy là như cây 
sinh quả xấu, quả độc, ta hãy xa lánh nó, kẻo thấy quả nó bề ngoài xem ra tốt, ngờ là quả lành 
nhằm ăn mà khốn. 


Lại ta phải năng nhớ mình là như cây tốt Chúa trồng giữa vườn Hội-thánh, Chúa hằng xuống 
ơn như sương sa đượm nhuẳn, có người vun quén là các Đắng xem sóc phần hồn. Vậy phải sinh 
hoa thơm quả tốt là việc lành phúc đức, để tích vào kho thiên đàng, cho ta được hưởng đời đời 
kiếp kiếp. Amen. 


113 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT THỨ VIII SAU LỄ HIỆN XUỐNG 
Ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa 
Bài Phúc-âm Lec 16, 1-9 


Lúc ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ dụ-ngôn này: “Một nghiệp chủ giầu có thuê một 
người Quản-lý. Anh này đã bị tổ cáo nơi ông là hay phá của. Ông cho gọi anh đến và bảo: Ta 
nghe về anh thế nào ấy? Hãy thanh toán công việc anh quản-trị, vì từ nay anh không thể làm 
quả-lý nhà ta nữa. ” 


Người quản-Ù) nghĩ bụng: “Ông chủ không cho tôi làm quản lý nữa, tôi làm gì được bây 
giờ? Cây cuốc thì không thạo, ăn xin thì xấu hồ... AI Tôi đã nghĩ ra kế phải xoay: nhiều người sẽ 
đón tiếp tôi vào nhà họ, khi tôi bị loại khỏi sở quản-Ïý. 


Anh ta lần lượt gọi những người mắc nợ ông chủ đến. Anh hỏi người thứ nhất: “Anh nợ chủ 
tôi bao nhiêu? Người kia đáp: Trăng thùng dâu. Người quản-lý bảo: Bác cẩm lấy biên lai của 
bác, ngôi ngay xuống và viết lại năm mươi thôi. Người quản-Ìý lại hỏi người khác: Còn anh, nợ 
bao nhiêu? Người này đáp: Trăm hộc lúa. Anh ta bảo họ: Cầm lấy biên lai và viết tám mươi 
thôi. Ông chủ lấy làm ngạc nhiên vì tên quản-lý gian giảo ấy đã biết hành động một cách khôn 
khéo. ” 


Chúa Giêsu kết luận: “Các con cái thế gian xử đối với nhau tỉnh khôn hơn con cái sự sáng 
là con cái Chúa. Phần Thầy, Ti hãy bảo các con: Hãy dùng tiền tài thường là nguyên nhân nhiễu 
điễu gian ác mua lấy bạn hữu để khi các con thiếu thốn, những người bạn ấy sẽ tiếp rước các 
con vào nơi muôn đời. ” 


“Ngươi hãy tính sô cho biệt ngươi đã coi việc cho ta làm sao, vì từ rây ngươi không được coI 
việc ta nữa.” 


Ở anh em, ấy là một câu anh em nghe đọc trong bài Phúc- âm, mà anh em nên chú ý vào 
đây, vì chưng có ngày chúng tôi ai nây cũng sẽ nghe Chúa phán cùng mình như vậy. 


Trong bài Phúc-âm Chúa phán thí dụ vê người phú hộ kia có một người coi việc; nhưng bởi 
người ây phá tán hao hại của ông nhiêu, người ta đôn đên tai ông, thì ông đòi người coI việc ây 


114 | BÀI GIẢNG 


đên mà răng. “Ta nghe thiên hạ kháo láo vê ngươi sao đó, ngươi hãy tính sô coi ngươi đã giúp 
việc ta thê nào, vì từ rây ngươi không còn coi việc cho ta nữa.” 


Ở anh em, người phú hộ ấy là chính Đức Chúa Trời đó chốc, còn ta hết thảy là như kẻ coi 
việc Chúa, các ơn phần hồn phần xác Chúa ban cho ta, là như của Chúa phó trong tay ta coi giữ 
mà dùng cho nên; theo thánh ý Người có ngày ta phải trả lẽ về các của ây. Ấy là những điều ta 
phải suy nghĩ cho chín. 


lỆ IL.Đức Chúa Trời là Đẳng giầu có vô cùng. Thế gian này cùng mọi của đầy rẫy giữa càn 
khôn là của Chúa: Domini est terra et omnis plenitudo eJus. A1 được đi gì, cũng là của Chúa ban, 
Chúa ban cho hay là Chúa cất đi, thì mặc thánh ý Chúa: Dominus dedit, Dominus abstulit (Job, I; 
21). Bao nhiêu vàng, bạc, ngọc, ngà, trân châu, bao nhiêu của quý giá giữa bầu trời, trong lòng 
đất, dưới đáy bê, là của Chúa hết thảy, vì Chúa đã dựng nên. Ai giầu sang bốn bề ai cự phú giữa 
năm châu, thảy cũng là kẻ vay của Chúa, chăng phải là của mình đâu, mình biết dùng cho nên thì 
chớ; không dùng cho nên, ấy là món nợ phải đền, ai càng giầu, càng mắc nợ Chúa, chớ khoe 
mình làm gì. Hãy nghe lời thánh Phaolô quở trách mà răng: “Nếu mày không lĩnh, thì mày chả 
có đí gì, cớ sao mày khoe khoang dường bằng mày không lĩnh vậy” (I Cor, IV, 7). 


Kìa ta xem, ai cự phú bằng ông Gióp, mà Chúa muốn cất đi, thì không mấy hồi. Một đôi khi 
Chúa cất của cải kẻ giâu có, mà ban cho kẻ khó khăn, cho ta được hiểu Chúa là chủ mọi của, 
Chúa muốn ban cho ai thì ban, Chúa muốn ban bao nhiêu, ban cho đến bao lâu thì mặc thánh ý 
Chúa. 


lỆ IL.Ta là kẻ coi việc cho Chúa. Hễ coi việc cho ai, thì phải dùng của theo ý kẻ ấy, không 
nên phung phá, lại cũng không nên hà tiện không dùng mà làm hư việc. Việc Chúa phó cho ta lo, 
là lo việc linh hồn. Linh hồn ta là như một thửa ruộng, khẩu phần của ta, ta phải lo cầy cấy gieo 
vãi, làm cỏ, bỏ phân, để cho hạt giống mọc lên tốt tươi mà sinh hoa, trỗ hạt. Trót linh hồn và xác 
ta, cùng mọi ơn phần hồn phần xác, là của Chúa phó cho mà làm cho sinh lãi, nghĩa là phải dùng 
mà làm sáng danh Chúa, cùng làm ích cho linh hồn, hầu sau được hưởng công phúc trên trời. 


Nếu ta dùng hồn xác cùng tài năng sức lực, của cải ta mà làm ó danh Chúa, cùng làm hại linh 
hôn ta, thì ây là ta phung phá của Chúa, ta là kẻ coI việc thât trung. 


Nếu ta biếng lười, ở nhưng không, việc đữ tuy chắng dám làm, mà việc lành cũng quen bỏ, 
thì ấy cũng là kẻ coi việc thất trung, vì không dùng của mà sinh lãi cho chủ. Tài năng sức lực 
Chúa ban cho làm gì? Không phải ban để bỏ không, một để cho ta dùng mà làm sáng danh Chúa 
cùng làm ích cho linh hồn ta. 


Không những xác hồn, tài năng trí tuệ là của Chúa ban, lại mọi của cải ta có, Ấy cũng là của 
Chúa ban, Chúa phó trong tay ta coi giữ mà làm lãi cho Chúa, nghĩa là dùng của ấy mà làm sáng 
danh Chúa cùng làm ích cho linh hồn mình? Như lời Chúa đã dạy trong bài Phúc-âm ấy răng: 
“Của cải vốn hay sinh địp tội, bay hãy dùng nó mà làm bạn nghĩa thiết bay, đề khi bay lỡ có thất 
vận, thì nó rước bay vào nhà đời đời.” Nghĩa là của cải vốn hay làm cớ cho người ta mất linh 
hồn, đến nỗi Ta đã phán cùng bay rằng: Kẻ giầu có khó trông vào nước thiên đàng; nhưng nếu ai 
biết lợi dụng của cải, là dùng nó mà làm những việc từ thiện, làm việc phúc đức, thì của cải lại 
nên như bạn hữu mà rước lấy mình vào thiên đàng. Có kẻ đã lỡ cơ thất vận trong đàng rỗi, mà 
bởi có lòng từ thiện, quen dùng của cải mà làm việc phúc đức thì đến giờ chết đã được ăn năn trở 


115 | BÀI GIẢNG 


lại. Ấy là của cải đã nên bạn hữu mà rước kẻ ấy vào nhà đời đời. Không lạ gì mà khi vua Nabucô 
đã phạm tội, Đức Chúa Trời toan phạt nặng, thì Tiên tri Daniel khuyên bảo vua rằng: “Xin đức 
vua nghe lời tôi khuyên, là vua hãy làm phúc bố thí mà chuộc lấy tội vua đã phạm, hãy làm việc 
từ thiện, thương giúp kẻ bần nhân, thì có khi Thiên Chúa sá tội cho vua” (Daniel 4, 24). 


Biết dùng của đời như thế, ấy là kẻ biết đàng coi việc Chúa, ấy là tôi trung tín tớ khôn ngoan: 
Fidelis servus et prudens. Ta đã từng nghe nhiêu ông thánh bà thánh ở đời đã lợi dụng sự giâu có 
Chúa ban mà lập công cao đức cả. 


Vậy ở anh em, hãy dùng hôn xác, tải năng, sức lực, của cải mà làm sáng danh Chúa, làm ích 
cho linh hôn ta cùng linh hôn kẻ khác, kẻo có ngày ta phải trả lẽ vê các ơn ây. 


lỆ HI.Có ngày ta phải trả lẽ về các ơn ấy. “Ngươi hãy tính số cho biết, ngươi đã coi việc cho 
ta thê nào, Redde rationem villicationis tuae.” 


Ở anh em, có ngày kia anh em sẽ lìa thế mà đến toà phán xét, sẽ nghe tiếng uy nghi nghiêm 
công thăng Đức Chúa Giêsu phán cùng anh em như thế, thì lời thánh Phaolô đã dạy, ta hết thảy 
sẽ đứng trước toà Đức Chúa Giêsu... Mỗi người trong ta sẽ trả lẽ cùng Đức Chúa Trời về việc 
mình (Rom XIV; 10, 12). Trong thư gửi cho bổn đạo thành Corinthô Người cũng dạy rằng: Ta 
hết thảy cũng phải ra mặt trước toà Đức Chúa Giêsu để cho ai nây được thưa trình mọi việc lành 
dữ mình đã làm” (II Cor V, 10). 


Ấy là ngày đáng lo sợ, ngày không thê thoát được. Bao nhiêu người đã sinh ra ở thế, thì đều 
phải đến giờ kinh khiếp ấy, vì ai ai cũng đều phải chết, chết rồi, liền phải chịu phán xét. Post hoc 
autem judicium. Phán xét ấy là phải khai báo về mọi việc lành dữ ta đã lo, đã nói, đã làm, không 
thể sót một việc lành nhỏ mọn nào mà không nói đến, không có một việc đữ nào ti tiểu mà bỏ 
qua. Một chén nước lã khi cho kẻ khó cũng chẳng mắt công; một lời hư từ đã nói ra, cũng không 
khỏi phạt. Vì Chúa chí công chí minh, không một mảy may tội phúc nào mà thoát khỏi con mắt 
Chúa: giâu giếm với ai thì mặc, chớ không giấu được đí gì cùng Chúa. Thánh Phaolô đã dạy tỏ 
điều ấy rằng: “Chúa thấu suốt mọi sự lòng lo ý tưởng: trước mặt Chúa chẳng có loài nào là loài 
Chúa không thấy: mọi sự đều thó lộ hiển hách trước mặt Người” (Hebr. IV; 12, 13). 


Chúa là quan đoán chí công, Chúa sẽ báo đáp cho mọi người tuỳ việc lành đữ, Chúa chắng 
tây vị thiên tư ai, vua Chúa hay thứ dân, thong dong hay nô lệ, trước mặt Chúa cũng kể là không, 
Chúa chỉ xét tội phúc mà truy báo. Người phú hộ kia không biết dùng của, ăn mặc đỏng đảnh 
xuÊ xoang, yến tiệc cao lương mỹ vị, chết rồi phải ‹ trầm luân nơi hoả ngục. Còn Lazarô khó khăn 
bần khổ, chăng được một miếng bánh đỡ lòng, ngồi trước sân không ai thèm ngó, chỉ có chó lại 
liếm chân. Vậy mà chết lên cõi thọ, hưởng phúc thiên đàng với thánh Abaraham. Kìa ta xem, phú 
quý vinh hoa nào ích gì trước mặt Chúa? Bạc ngàn, vàng khối cũng chăng làm ích gì trước toà 
phán xét, cân thăng bằng của Chúa chỉ có đĩa phúc và đĩa tội. 


Vậy bây giờ phải liệu sao? Phải dùng hồn xác cùng mọi ơn Chúa ban cho theo ý Chúa, dù ơn 
thiêng liêng, dù của phần xác, cũng phải dùng đường bằng mình không phải là chú, mình chỉ là 
kẻ coi việc xuất phát theo ý Chúa mà thôi, nên phải dùng các ơn ây làm sao, cho đến ngày phán 
xét, được nghe tiếng Chúa phán rằng: “Hỡi tớ tốt lành, hỡi tôi trung nghĩa, hãy vào nơi hỷ lạc 
cùng Chúa mày” (Matth, XXV, 29). Amen. 


116 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT THỨ IX SAU LỄ HIỆN XUỐNG 
Đức Chúa Giêsu thương khóc thành Giêrusalem 


Bài Phúc-âm Lc 19, 41-47 


Hôm ấy lúc gần tới Giê-ru-sa-lem, Chúa Giêsu ngắm thành đô và không cẩm nồi giọt lệ. 
Chúa phán: “Ôi! Ít nữa ngày hôm nay, hỡi Giê-ru-sa-lem ngươi hiểu được cần phải có cái gì 
cho được bằng an? Nhưng điều đó còn khuất mắt ngươi? Sẽ có những ngày kẻ thù đào hồ chung 
quanh ngươi, bao vây và quấy rồi ngươi tứ phía. Chúng sẽ lật đồ ngươi xuống cùng với con cải 
ngươi; chúng sẽ chẳng để hòn đá nào chông trên hòn đá nào bởi vì ngươi không biết lợi dụng 
thời giờ Chúa thăm viêng ngươi? ” 


Lúc Chúa Giêsu bước vào đên thờ và thấy người ta lạm dụng nơi thánh để trục lợi. Chúa 
liên đuôi bọn người buôn bán mà răng: “Có lời chép: Nhà Ta là nhà câu nguyện mà các ngươi 
làm nên hang trộm cướp. ` Những ngày sau, hôm nào Chúa cũng giảng dạy trong đền thờ. 


Khi Đức Chúa Giêsu đến gần thành Giêrusalem, Người thấy thành, thì khóc thương nói mà 
than răng: Chớ gì ít nữa là ngày hôm nay mày nhận biệt đã ban cho mày được bình an, nhưng rây 
hãy còn khuât mắt mày (Luc. XIV, 41). 


Ở anh em, ấy mấy lời đầu bài Phúc-âm trong lễ sáng nay. Đức Chúa Giêsu thấy thành 
Giêrusalem, không phải là thấy thành luỹ, thấy đền đài, nhà cửa mà thôi đâu; lại không những 
thấy những sự có hiện tại mà thôi đâu, bèn là Người thấy bởi con mắt sâu sắc vô cùng, thấy đến 
trong tâm trạng người ta, thấy đến các việc quá khứ vị lai ở trong lòng lo, miệng nói, mình làm 
của dân thành Giêrusalem trong thời kỳ â ây, và trong đời tô tiên nó đời trước, cùng con cháu duệ 
miêu nó về sau, thì Người thấy nhãn tiền đường như có trước mặt. Người thấy vậy liền động 
lòng, khôn cầm luy ngọc, vừa thương khóc nó, vừa ước ao cho nó mở con mắt thiêng liêng mà 
nhìn xem những ơn Chúa đã ban cho mình được bình an, khỏi những điều rắc rối trong linh hồn, 
khỏi những cơn biến loạn trong nhà nước. Nhưng khốn thay! Con mắt thiêng liêng ấy còn u ám 
và sẽ u ám lâu đời, nên không thấy được các ơn ấy. Vì thế mà không khỏi được những điều khốn 
nạn ấy, vì thế mà làm cho Trái tim Chúa phải xót xa mà sa nước mắt vì nó. 


Ở anh em, anh em chớ nghĩ rằng: chỉ có dân thành Giêrusalem làm cho Chúa phải khóc mà 
thôi đâu. Chúa khóc than thành Giêrusalem một lân, mà biệt mây lân Chúa than khóc vì anh em. 


117 | BÀI GIẢNG 


Giả như bây giờ Đức Chúa Giêsu đến trong xứ trong họ anh em, đoạn vào trong mỗi gia đình 
anh em, thì Người có thoả lòng chăng, hay là cũng phải sa nước mặt mà thở than như vậy? 


1 L.Trong xã hội, giả như Đức Chúa Giêsu đến trong làng này, trong họ này, trong xứ này, 
mà Người thấy trên hoà dưới thuận, trong lặng ngoài yên, dân sự không than trách quan viên, mà 
quan viên cũng không buồn phiên vì dân sự, thì ắt là Đức Chúa Giêsu không than khóc, lại vui 
mừng cùng anh em. 


Song giả như Chúa thấy đạo hạnh ở đây chăng ra gì, đối với Chúa thì nguội lạnh khô khan, ở 
với nhau thì chắng giữ đức công bình, đức bác ái, ích kỷ hại nhân chẳng xem sao, ÿ đa hiếp quả 
cũng không sợ tội. Kẻ đàn anh chẳng biết thương con em, kẻ giầu có không nghĩ đến người bần 
khô. Kỳ sưu thuế chẳng sợ gì hai chữ phù thu, lo việc công cũng chẳng kiêng câu nhũng lạm. Vì 
thế mà những sinh kiện cáo nhau, làm thiệt hại cho đến bạc trăm bạc nghìn, mà phận mình tốn 
hao không ít, cho nên cứ đề lòng hoài hận tích hiềm năm này sang năm khác, đời này đến đời nọ, 
sinh gương mù gương xấu cho nhau, mất sự bằng an trong xã hội. 


Giả như Đức Chúa Giêsu vào xứ này mà thấy trong xã hội như thế; ắt là Người phải buồn sa 
nước mắt mà than răng: “Chớ gì ít nữa là từ ngày hôm nay bay hãy nghĩ lại mà suy bến những ơn 
Chúa đã ban cho bay: Được vào Hội-thánh Công-giáo, được biết đạo thánh Đức Chúa Trời, được 
làm con Chúa ở đời này và được ăn phần gia tài Chúa dành để cho đời sau trên nước thiên đàng. 
Những ơn ấy chẳng kém đâu, mà bay ăn ở phụ phàng, chẳng ]o cho xứng kẻ làm con Chúa cùng 
con Hội-thánh, liều mất phúc thiên đàng. Giá như các ơn ấy đã ban cho các làng lương dân 
chung quanh đấy, âu là chúng giữ đạo sốt sắng hơn và làm sáng danh Ta hơn.” 


Ở anh em, anh em hãy nghĩ lại coi thử có những điều đáng trách như vậy chăng? Nếu không, 
thì mừng cho anh em và chúc cho xác hội anh em được vậy luôn và càng tốt thêm hơn nữa. 
Nhược bằng thấy trong xứ trong họ có những điều đáng trách như vậy, thì ít nữa là từ ngày hôm 
nay phải cải quá tự tân, hãy nhớ xã-hội ta là xã-hội Hội-thánh, xã-hội Công-giáo, cho nên trong 
mọi việc chung thì phải làm sao cho sáng danh Chúa, thơm danh đạo thánh; không phải là một 
xã hội vô đạo lý, vô cương thường, cho nên những thói thế Ølan quen bấu xé nhau, kiện cáo 
nhau, sinh sự, sự sinh cho nhau, thì phải khử trừ cho khỏi xã-hội Công-giáo. 


IL IITrong gia-đình, nay Đức Chúa Giêsu vào viếng trong gia-đình anh em, Người có nói 
được cũng mỗi gia đình: Pax huic domui bằng an cho nhà này, hay là Người phải than rằng: 
Viae inferi, domus ejus, nhà người này là đường đưa xuống hoả ngục (Prov. VII, 27). Nếu có 
một gia-đình nào Chúa phải than thở như thế, thì ấy là một gia đình làm cho Chúa phải 
thương khóc mà than rằng: “Chớ gì ít nữa là từ ngày hôm nay mày phải suy biết ơn Đức 
Chúa Trời đã ban cho mày được bằng an!” 


Ở anh em, anh em hãy lẫy con mắt thiêng liêng, con mắt lương tâm mà khám xét gia đình 
anh em có điều gì làm phiền Trái Tim Chúa, đến đỗi Chúa phải khóc than chăng? Có phải vì 
chồng không mến thương vợ, không giữ trọn đạo phu thê, thất tình thất tín chăng? Hay không lo 
công ăn việc làm, sa đà theo rượu chè cờ bạc, có khi cũng chơi đến nha phiến nữa chăng? Hoặc 
là vì vợ chăng biết câu tam tòng chẳng biết chữ nữ công, nữ hạnh, làm cho chồng chăng được 
thoả ý vừa lòng, tưởng rằng kiếm người nội- trợ ai hay gặp người khuấy đời, làm cho hư gia bại 
sản. Vì thế mà trong gia đình chẳng yên, sinh mối buồn phiền trong gia-đạo. 


118 | BÀI GIẢNG 


Như thế sao cho khỏi Chúa thương khóc? Có khi lại gặp gia đình làm phiền lòng Chúa bởi 
cha mẹ với con cái không trọn niềm phụ tử. Cha mẹ không xem sóc dạy dỗ con cái cho biết đàng 
giữ đạo Chúa, chỉ lo công việc phần xác mà phế trễ việc linh hồn, làm cho cả cha mẹ liền con cái 
nên như một nhà vô đạo. Con cái bởi thiếu bề giáo dục, nên thói nết cũng bất thiện bất lương. 
Một gia đình có đạo mà ra như thế sao cho khỏi cực lòng Đức Chúa Giêsu, sao cho khỏi làm cho 
Người sa nước mắt? Một gia đình như thế thật là đọn đường đưa xuống hoả-ngục. 


Ở anh em, những gia-đình không biết Chúa, có làm phiền lòng Chúa cũng chẳng lạ gì, mà về 
phân gia đình anh em, là như thành Bêthania xưa, Chúa vào đây mà tìm sự yên ủi, nêu Chúa vào, 
đã không gặp sự yên ủi, lại thây nhiêu nỗi ưu phiên thì làm sao? 


Ta hãy yên ủi Trái Tim Chúa, hãy lọt nước mắt cho Chúa, là hãy khử trừ những đồi phong 
bại tục cho khỏi nơi xã-hội, hãy sửa lại những thói hư nết xấu trong gia đình, trong xã-hội 
thượng hoà hạ mục, trong gia đình phu xướng phụ tuỳ, trong họ trong xứ đâu đấy được an vui, 
trong cửa nhà vợ chồng, con cái thảy thoả mãn. Như vậy là yên ủi Trái Tim Chúa, lại được ơn 
Chúa yên ủi ta, làm cho khi sống được chung vui cùng nhan một xứ một nhà, khi chết lại hợp 
hoà một nơi trên thiên đàng. Amen. 


119 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT THỨ X SAU LỄ HIỆN XUỐNG 


Về tính kiêu ngạo 
Bài Phúc-âm Lc 18, 9-14 


Lúc ấy Chúa Giêsu thuật dụ ngôn này cho một số người tưởng mình thánh-thiện trước mặt 
Chúa và khinh bỉ người khác. 


“Hai người lên đến thờ cầu nguyện: một người Biệt-phái và một người thu thuế. Người Biệt- 
phái đứng ngang nhiên và thâm thĩ cầu nugyện: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Chúa, vì tôi không 
phải như kẻ khác: trộm-CcưỚớp, bắt-công, tà-dâm, và nhất là tôi không nhự người thu thuế kia. Tôi 
giữ chay một tuân lễ hai lẫn, và những lợi tức tôi thu được, tôi đều dâng cúng một phân mười. 
Còn người thu thuế đứng tận đàng xa, không dám ngửa mặt lên trời, y đâm ngực và cầu nguyện: 
Lạy Chúa Trời, xin thương tôi là kẻ bất lương khốn nạn. Chúa Giêsu kết luận: Ta bảo các ngươi, 
khi trở v nhà, người này được nên thánh thiện, người kia không được. ” 


Phàm ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống, và di tự hạ xuống sẽ được tôn lên. 


Ai tâng mình lên, thì sẽ phải hạ xuống: ai hạ mình xuống, thì sẽ được nhắc mình lên (Luc. 
XVII, 14). 


Ở anh em, ấy là câu kết luận trong bài Phúc-âm đọc sáng nay, vì chưng trong bài Phúc-âm 
nhắc lại thí dụ Chúa đã phán về hai người vào đền thờ mà cầu nguyện: Một người thì ÿ mình có 
làm đôi việc lành, như ăn chay, bồ thí, thì ngờ mình là nhân đức mà khi thị kẻ khác. Còn người 
kia biết mình là kẻ tội lỗi, chăng dám đến gần bàn thờ, chỉ đứng xa xa, mắt chẳng dám trông lên, 
tay đấm ngực mà thầm thĩ rằng: Xin Chúa thương xót tôi là đứa tội lỗi. Chúa phán ví dụ ấy đoạn 
thêm vào rằng: Thày phán thật cho chúng con biết: người tội lỗi ấy được khỏi tội về nhà bằng an. 
“Vì kẻ tâng mình lên sẽ phải hạ xuống kẻ hạ mình xuống sẽ được nhắc lên.” 


Ở anh em, Chúa phán ví dụ â Ấy có ý dạy ta cho biết tính kiêu ngạo là một nết xấu TẤt đáng 
ghét và rất hại cho ta là dường nảo, nên ai nấy phải giữ mình cho khỏi nết xấu khốn nạn ấy. 


L I.Tính kiêu ngạo là một nết xấu rất đáng ghét. Chúa cũng ghét, mà người đời cũng chả ai 
yêu được kẻ kiêu ngạo. Trong Kinh thánh dạy răng: “Có sáu điêu Chúa đại ghét, mà điêu thứ 
nhât là con mặt xớn xác kiêu ngạo. “Oculos sublimes” trong pho Kinh thánh gặp nhiêu câu và 


120 | BÀI GIẢNG 


thấy nhiều tích chứng tỏ Đức Chúa Trời hằng ghét tính kiêu ngạo, và quen phạt những kẻ kiêu 
ngạo một cách tỏ tường cho xâu hô, và cho thiên hạ được biệt kẻ kiêu ngạo Đức Chúa Trời ghét 
lắm. 


Tiên-tri Amos nói: Thiên Chúa là Chúa các đạo binh phán rằng: Ta ghê gớm tính kiêu ngạo: 
Detestor superbiam (Amos, VỊ; 8). 


Thánh Phêrô Tông đồ nói Đức Chúa Trời xung khắc với kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho những 
người khiêm nhường (I Petr. V, Š). 


Trong bài Ca vịnh Đức Bà chúc tụng ngượi khen Chúa khi đi viếng bà thánh Isave, thì 
Người cũng nói Đức Chúa Trời cũng ghét kẻ kiêu ngạo mà răng: “Chúa đã phá tan những kẻ có 
lòng kiêu ngạo.” 


Bởi vậy thánh Tôbia trong các lời giối phó cùng con trước giờ lâm chung, thì có lời răn con 
chớ đê cho tính kiêu ngạo nhập vào lòng. 


Biết mấy tích chứng tỏ Đức Chúa Trời hằng gớm ghê, chê ghét những đứa kiêu ngạo: Trước 
hêt bởi đâu trong một nháy mặt Đức Chúa Trời dựng nên hoả ngục mà nhận Luxiphe cùng chúng 
nguy thân xuông đây, chăng qua là vì chúng đã nôi tính kiêu ngạo muôn lên băng Đâng chí-tôn. 


Con cháu ông Noe muốn bia đanh mình lưu lại vạn đời đã hợp nhau xây tháp Babel, thì 
Chúa đã phá công việc chúng thê nào, anh em cũng đã biết. 


Vua Nabucô rất uy quyền bỗng chốc hoá nên như con thú vật ở ngoài đồng, năm cũng đồng 
như thú vật trót 7 năm vì sao, vì đã nôi tính kiêu ngạo, tưởng trong thiên hạ chỉ mình có một. 


Tướng Holophernê đánh đông đẹp bắc, sau hết phải rơi đầu vào bị bà Judit; quan Aman rất 
đắc thế cùng vua, được mọi người sắp mình kính lạy, chỉ tức tối một điều vì thấy ông Mardokêu 
chưa sắp mình lạy mình như thế, quyết sắp mưu hại; song sau hết đã phải vua truyền xử tử treo 
trên trụ cao, là giỗng nó đã săm bêu ông Mardokêu lên đấy. 


Ai kế cho biết những tích Đức Chúa Trời phạt kẻ kiêu ngạo! Những tích ấy đều chứng tỏ 
Đức Chúa Trời hăng ghét kẻ kiêu ngạo. 


Kẻ kiêu ngạo Đức Chúa Trời ghét, mà thiên hạ cũng chăng ai ưa. Thánh kinh rằng: Tính kiêu 
ngạo đáng ghét trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt người ta (Eccli, X, 7). Người ta ghét nó 
cũng không lạ, vì nó chẳng thích ai; lại khinh kẻ khác. Nó chăng thích những kẻ hơn nó, vì nó 
không muôn thua ai, nó thấy a1 bằng nó, nó cũng không chịu được; còn ai thua kém nó, thì nó 
kinh rễ. Vì thế không thể ai ưa đứa kia ngạo được. Bởi đó ông thánh Antôn de Padua nói rằng: 
“Đứa kiêu ngạo hay giầy đạp, khinh mạn dễ duôi, nó giày đạp kẻ kém thua, khinh mạn kẻ bằng 
mình, dễ duôi kẻ hơn mình, Concalcat, contemnit, subsannat: conculcat inferiorem, contemmit 
aequalem, subsannat superIorem.” 


Vì vậy cho nên ai ai cũng ghét người kiêu ngạo, và chăng aI bạn bâu với nó được. 


L H.tính kiêu ngạo lại rất hại cho ta. vốn nết xấu nào cũng hại, nhưng nết xấu kiêu ngạo 
càng hại hơn, vì nó hại đến của châu báu ta, lại hại một cách sâu độc và nó lén vào được trong 
mọi việc, trong mọi nơi. Các nết xâu thường tìm đến người xấu, người hèn, người vô giáo dục, 
và nó cũng tìm nơi tìm chỗ tiện mới đến được. Như tính rượu chè, cờ bạc, trai gái, trộm cướp, 


121 | BÀI GIẢNG 


v.v thì khó mà gặp ở nơi người có giáo-dục, có phần học thức, lại những kẻ theo các nết xấu ấy 
thì quen tìm nơi tìm buôi kín đáo khuât tịch cho được tha hô theo các nệt xâu ây. 


Song tính kiêu ngạo thì khác hắn, nó quen tìm đến người sang, người có tài đức, kẻ có chức 
quyền; mà ai để cho nó nhập vào linh hồn mình được, thì đù có tài có đức như vua David cũng 
đồ; cả chức, lớn quyền như vua Nabucô cũng điêu. Tính kiêu ngạo như tên cướp bê thời danh, nó 
thấy tầu nào đông hàng hoá, thì nó xông lại, tính kiêu ngạo thấy ai có nhiều nhân đức, có nhiều 
của cải, thì nó đến làm cho kẻ ấy nỗi tính khoe khoang cậy mình mà khinh kẻ khác. Kìa như 
người Pharisiêu Chúa phán thí dụ đấy, kề cho là người nhân đức, nhưng bởi tính kiêu ngạo khoe 
khoang ỷ mình khinh chúng, thì bao nhiêu việc lành phúc đức cũng ra như vàng tung xuông bể, 
để hai bàn tay không, lại mang thêm tội kiêu ngạo. 


Tính kiêu ngạo lại sâu độc, vì nơi vật nào có cũng lén vào được: trong đồ dùng, của ăn, áo 
mặc thì tính kiêu ngạo cũng lén vào được, từ trên đỉnh đầu đến dưới bàn chân, nơi nón đội, nơi 
giầy đi, nơi sợi dây lưng, nơi khăn quàng cổ tính kiêu ngạo cũng ẩn vào đấy được. Thậm chí 
những đồ thánh, những đồ đạo, như tràng hạt, ảnh đeo, v.v. thì sự kiêu ngạo cũng lén vào đây 
được, vì thế cho nên nó hại ta rất nhiều. 


Tính kiêu ngạo như con sâu làm rầu nồi canh, hoặc như miếng men làm chua thúng bột, nó 
làm cho hư hỏng các việc lành phúc đức của anh em, ây là điều hại nhất bởi tính kiêu ngạo, 
huống nữa là nó còn làm cho ta lâm nhiều điều khác. Nó làm cho ta nên kẻ Đức Chúa Trời hằng 
xung khắc và chẳng còn muốn ban ơn cho. Nó mở đàng cho ta phạm nhiều tội lỗi, có khi đến nỗi 
mắt đức tin, mất đạo thánh, như Arlô, Tertulianô, Luthêrô, v.v. đã ra lạc đạo, không còn muốn 
vâng phục các Đức Giáo Hoàng, ấy vì sao? Ắt cũng vì kiêu ngạo cứng cổ, lấy mình làm phải, 
chẳng muốn nghe. Bởi đó thánh Augutinô rằng: “Sự kiêu ngạo là thuỷ chung căn cớ mọi tội lỗi, 
vì chưng chẳng những nó là tội, mà lại nêu chăng có tội kiêu ngạo, thì xưa nay chẳng có thể mà 
có tội nào khác được.” Người ta khi đã nhỡ ra mà phạm tội này tội khác, thì còn thể nghe lời 
khuyên lơn mà cải quá tự tân; song chí như người kiêu ngạo, thì khó làm cho nó hiểu biết tội 
mình mà ăn năn. Vì vậy không lạ gì mà thánh Grêgôriô nói rằng: “Sự kiêu ngạo là dấu chắc chỉ 
kẻ sẽ phải sa hoả ngục.” 


Ai nghe như vậy mà còn dám ăn ở kiêu ngạo nữa sao? Đứa trẻ con, tên học trò, kiêu ngạo 
với nhau trong việc trò chơi, trong việc tranh tài đấu trí, thì không hệ cho lắm, vì nhiều khi là 
việc thi hơn nhau một lúc vậy thôi. Song chí như kẻ lớn kiêu ngạo, khinh mạn dễ duôi kẻ đồng 
trang, hay người bậc dưới, và cứng cô chẳng muốn vâng phục Bê-trên, có khi ăn ở ương chướng 
có tình phản phúc, thì ấy là một sự kiêu ngạo rất nguy hiểm, rất đáng sợ. 


Anh em chớ ai liêu mình theo tính kiêu ngạo, hãy nhớ mình là loài hư không, đây tội lỗi, 
chăng có đí gì mà kiêu ngạo. Hãy ở khiêm từ và mêm mại thì được Chúa yêu thương, mọi người 
mên chuộng, hạ mình xuông một chôc ở đời, sẽ được Chúa nhặc lên nơi vĩnh phúc. Amen. 


122 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT THỨ XI SAU LỄ HIỆN XUỐNG 
Một phải giữ tai, hai phải giữ lưỡi 
Bài Phúc-âm Mc 7, 31-37 


Hôm ấy Chúa Giêsu bỏ địa hạt Ty-rô và qua Si-don, đến miễn duyên hải Ga-li-lê-a trong địa 
hạt Thập-tỉnh. Người ta dẫn đến cho Chúa một người câm điếc để xin Chúa đặt tay trên mình y 
để chữa khỏi bệnh. Chúa liễn kéo y ra ngoài đám đông, Chúa thọc ngón tay vào tai, và bôi nước 
bọt vào lưỡi y. Rồi ngửa mặt lên trời, Chúa thở dài và bảo y Ep-phe-ta. Nghĩa là ngươi hãy tự 
mở. Tức khắc tai y được mở, lưỡi y được cởi và nói trơn tru. Chúa Giêsu cám mấy người chứng 
kiến việc đó không được nói với ai. Nhưng Chúa càng cấm, họ càng phao đôn. Và đây lòng thán- 
phục, họ nói: “Người làm nên mọi sự, Người cho kẻ điếc được nghe, kẻ câm được nói. ” 


Ở anh em rât yêu dâu! 


Các phép lạ Chúa làm, các thánh sử đã thuật lại trong bài Phúc-âm, anh em đọc hoặc nghe, 
thì anh em thấy rõ Chúa chữa nhiều cách nhiều thế: Có khi Chúa phán một lời thì xong, kẻ liệt 
bèn khỏi bệnh liền; có khi thì Chúa xức bùn, rồi bảo đi rửa, liền sáng mắt, v.v. Chúa làm như thế, 
không phải vì Chúa cần có bùn có nước mà làm phép lạ ấy đâu. Song Chúa làm cách thế như 
vậy, có ý nhiệm để dạy ta về sau. Thí-dụ như phép lạ Chúa chữa người điếc và câm, anh em nghe 
trong bài Phúc-âm sáng nay, thì anh em thấy Chúa chữa cách nào. Chúa đưa nó ra khỏi đoàn dân 
và đem riêng vào nơi tịch mạc, xỏ ngón tay vào tai nó, xức nước bọt vào lưỡi nó, ngửa mặt lên 
trời than thở rồi phán rằng: Hãy mở ra. Tức thì nó liền nghe được, nói được như kẻ khác. 


Ở anh em, cớ sao Chúa làm lâu dài như thế? Chúa phán một lời cho nó lành đã không được 
sao? Được lãm, nhưng Chúa làm như thê có ý dạy ta cho biệt bệnh điệc, bệnh câm thiêng liêng 
thì nguy hiêm lăm, phải dùng nhiêu cách, nhiêu thê mới chữa được. 


L Điếc thiêng liêng là làm Sao. Điếc thiêng liêng là không muốn nghe tiếng Chúa phán 
trên dạy bảo, không nghe lời chúng bạn khuyên lơn, cứ khăng khăng một bề, chấp r mê một thế, 
ban đầu còn lây lẽ nọ cớ kia mà chữa mình cho khỏi lỗi, đến sau thì biết mình có lỗi cũng chẳng 
ăn năn, lại muốn đồ tội cho kẻ khác, rằng tại người kia kẻ nọ, nên mình mới sai lầm, nên dẫu đã 
sai lầm cũng không chịu nghe là mình có tội. Ấy là điếc thiêng liêng. 


Sự điếc thiêng liêng làm vậy phát ra bởi tính kiêu ngạo hay là bởi kém đức cậy, hoặc bởi đã 
sa đà theo tính xác thịt, nên sau hêt thì ngã lòng không muôn nghe ai khuyên bảo. 


123 | BÀI GIẢNG 


Người kiêu ngạo quen lấy ý ý riêng mình làm phải, chăng muốn nghe theo ý ai; khi đã hiểu ý 
mình sai, thì lại không muôn bỏ mà nghe theo ý kẻ khác, vì sợ xâu hồ, cho nên lại cứ chấp mê. 
Bởi vậy thánh Grêgôriô dạy rằng: Khi ai đã để cho tính kiêu ngạo trị được lòng trí mình, thì 
trước hết lâm phải tai hại này, là đóng con mắt trí khôn, không xét đoán việc theo lẽ phải. Việc 
phải kẻ khác làm thì không thích, việc quấy mình làm thì cho là phải. Vì thế mà không muốn 
nghe ai, hoá ra có tai mà như điếc. 


Có kẻ mắc bệnh điếc ây bởi ngã lòng, suy mình đã sa đà phạm tội, đã nhiều lần phạm sự 
thánh, thì không trông cậy Chúa tha tội cho, nên hề nghe ai nói đên sự ăn năn tội, xưng tội, thì 
giả điệc làm ngơ. 


Ở anh em hãy nhớ Chúa là Cha rất nhân lành, chẳng từ bỏ con hoang đàng hay phung phá, 
hễ nó trở lại ă ăn năn, thì Người ã ăm vào lòng, chẳng chấp tiền khiên, Chúa chăng muốn cho kẻ có 
tội phải hư mất, một muốn cho nó được rỗi linh hồn. 


Muốn cho lành bệnh điếc ấy thì phải làm sao? Phải theo Chúa ra nơi tịch mạc, hãy đề cho 
Chúa xỏ ngón tay, hãy ngửa mặt lên trời cùng Chúa mà thầm thĩ, hãy nghe tiếng Chúa phán rằng: 
Hãy mở tai ra. Ở anh em ấy là cách thế Chúa đã làm mà chữa bệnh điếc người ta, thì rầy cũng 
phải dùng cách ấy mà chữa bệnh điếc thiêng liêng. 


Trước hết kẻ ấy phải lui ra nơi vắng vẻ, là hãy ở nơi thanh vắng, hãy cắm phòng năm ba 
ngày, cho được nghe tiếng Chúa phán bảo trong linh hồn. Ơn Chúa đã xuông trong linh hồn như 
ngón tay Chúa ngoáy vào tai, cất cả sự ngăn trở, cho linh hồn được nghe rõ tiếng Chúa. 


Trong khi hồi tâm lại làm vậy thì trí lại nhắc lên cùng Chúa mà cầu nguyện thở than, biết 
đấm ngực trách mình là kẻ có tội, biết Chúa là quan xét chí công, mà cũng là Cha chí từ, cho nên 
chẳng còn sờn lòng rủn chí, một đem lòng trông cậy Chúa mà than rằng: Lạy Chúa, xin Chúa hãy 
phán dạy, này tôi tá Chúa sẵn lòng nghe. 


Vậy ở anh em, trong anh em, nếu có ai còn điếc thiêng liêng như thé, thì rầy thôi điếc. Hãy 
nghe lời vua David bảo anh em rằng: Nếu hôm nay anh em nghe tiếng Chúa, thì đừng còn cứng 
lòng. Tiếng Chúa phán cùng anh em khi nào? Tiếng Chúa phán cùng anh em bây giờ. Chúa dùng 
miệng các đẳng xem sóc dạy dỗ anh em mà phán cùng anh em, khi thì Người phán trong toà giải 
tội, khi thì Người phán trên toà giảng. Anh em đừng nghĩ cha nào lên toà giảng, cha nào ngồi toà 
giải tội, một suy răng Đức Chúa Giêsu dùng miệng lưỡi cha ấy mà răn bảo anh em, như vậy thì 
anh em không dám nghênh tai giả điếc. 


lỆ I.Câm thiêng liêng là thế nào. Câm ấy là không mở miệng ra tiếng, có miệng có lưỡi như 
kẻ khác, nhưng không phát ra được câu gì. Sự câm thiêng liên cũng thế: có miệng lưỡi mà hoá ra 
vô dụng, chăng biết dâng lời cầu nguyện cùng Chúa, chẳng biết đọc kinh thờ Chúa, ấy là một thứ 
câm thiêng liêng. Tội lỗi mê mê trong mình mà chẳng muốn đi xưng cho khỏi, hay là xưng tội 
này mà giấu tội khác, làm hư phép Giải tội, ấy cũng là một thứ câm thiêng liêng rất hại. 


Kẻ có việc bốn phận cùng có trách nhiệm phải bảo ban, sửa vẽ cho con cái tôi tớ mà làm 
thính ăng lặng, khi thấy nó có tội lỗi, thì đó cũng là một thứ câm thiêng liêng hại cho mình, lại 
hại cho cả gia đình mình nữa. 


_ Kẻ làm bề trên, kẻ làm thày, kẻ có chức vụ trong xã hội, phải răn bảo kẻ bề dưới, nếu vì vị 
nê hay là biêng lười làm thĩnh ăng lặng, ây cũng là một thứ câm thiêng liêng nguy cho xã hội. 


124 | BÀI GIẢNG 


Bệnh câm thiêng liêng cũng như bệnh điếc linh hồn, cũng là một chứng bệnh khó chữa, cũng 
phải dùng những phương dược như đã nói trước này: là phải hồi tâm và suy nghĩ cho thâm trầm, 
phải vui lòng chịu lấy nước bọt bởi miệng Đức Chúa Giêsu xức vào lưỡi mình, thì mình mới mở 
miệng lưỡi ra được, nghĩa là phải sẵn lòng chịu lấy lời các đẳng thay mặt Chúa răn bảo khuyên 
lơn. Thường bệnh câm, bệnh điếc vẫn theo nhau: không biết nói bởi tại không hay nghe; câm 
điếc thiêng liêng cũng thế. Những TReười trễ nải chăng muốn đọc kinh cầu nguyện, không đi 
xưng tội chịu lễ, chẳng hay dạy dỗ răn đe con cái, tôi tớ cùng những kẻ thuộc về mình, thì 
thường bởi biếng lười nghe giảng, lấy lẽ rằng cha giảng không hay, cứ nói lai rai lân quần, nghe 
chán tai lắm. Đã hay răng các Đẳng giảng lời Chúa chăng phải là khoa ngôn ngữ cả đâu; nhưng 
dù giảng đơn sơ chất phác hay là giảng đở mấy mặc lòng, cũng có điều hữu ích, cũng có câu ám 
hợp cho mình. Vậy chớ khi thị việc nghe giảng, kẻo linh hồn phải ra câm; hãy nhớ lời Chúa đã 
phán với các Đắng ấy rằng: Ai nghe bay, â ấy là nghe Ta; ai khinh bay ấy là khinh Ta. Hãy nhớ lại 
khi ta chịu phép Rửa tội, thày cả đã lấy nước bọt miệng mình mà xác tai cùng mũi ta, thì ấy là 
Hội-thánh có ý dạy ta phải vui tai nghe lời bởi miệng các thày cả giảng dạy và tuân theo một 
cách dễ dàng khoái lạc như ngửi mùi thơm vậy, vì thế cho nên khi thày cả xức nước bọt nơi tai, 
thì cũng đọc một lời như... Eppheta quod est adaperire, lại thêm: In odorem suavItafIs. 


Ấy phép lạ Chúa làm giữa người điếc và câm thì có ý dạy ta như vậy. Trong anh em nếu có 
ai điếc và câm về phần hồn như vậy, thì hãy xin Chúa chữa cho. Muốn Chúa chữa cho lành đã, 
thì hãy dùng các phương dược đã chỉ. Như thế thì sẽ được mở miệng lưỡi mà ngượi khen danh 
Chúa cùng sẽ được nghe ca nhạc chúc tụng khong khen Chúa đời đời chẳng cùng. Amen. 


125 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT THỨ XII SAU LỄ HIỆN XUỐNG 


Phúc cho kẻ có đạo 
Bài Phúc-âm Lc 10, 23-37 


Khi ấy Chúa Giêsu phán với các môn đệ: “Phúc cho những mắt được xem việc các con thấy 
bây giờ! Vì Thày bảo các con nhiêu tiên-trỉ và vua chúa ước ao xem việc các con xem mà chẳng 
được, ước ao nghe điểu các con nghe mà chẳng được. ” Chợt có nhà luật-sĩ đứng lên hỏi Chúa 
Giêsu: “Thưa Tỉ hây tôi phải làm gì cho được sông đời đời?” Chúa hỏi lại: “Trong luật chép thể 
nào? Ông đọc thấy điều gì trong äãó?” Người ấy thưa. “Ngươi hãy kính mến Thiên Chúa ngươi 
hết lòng, hết linh hôn, hết sức, hết tỉnh thân ngươi và yêu thương người thân cận ngươi như 
chính mình ngươi. ” Chúa Giêsu đáp: “Ông hãy thực hành điều đó, ông sẽ được sống. ” Nhưng 
luật-sĩ muốn bào chữa cho mình, nên đã thưa Chúa Giêsu: “Nhưng ai là người thân cận của 
tôi?” 


Chúa Giêsu phán tiếp: “Một người từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô bị sa vào tay kẻ cướp. 
Chúng bóc lội, đập đánh rồi bỏ người đó nửa sống nửa chết mà đi. Báy giờ có một vị Tư-tế cũng 
xuống qua đường ấy. Nhưng trông thấy nạn nhân, vị đó cứ đi qua, cũng có thây Tu-sĩ bất thân 
đến nơi này, trông thấy người đó, thây cũng đi. Nhưng có người xứ Sa-ma-ri-a đi đường đến gân 
người đó, thoạt trông thấy, liên động lòng thương. Người này lại gần, đồ dâu và rượu vào vết 
thương, băng bó lại, rôi ông vực nạn nhân lên lưng lừa, đưa vào hàng quản và săn sóc nạn 
nhân. Hôm sau, ông lấy hai đồng bạc trao cho chủ quán mà rằng: “Xin ông săn sóc người đó, 
phí tốn bao nhiêu nữa, khi về tôi sẽ hoàn lại ông. ” 


Chúa Giêsu hỏi luật-sĩ ông nghĩ: “Trong ba người, ai là thân cận của người bị sao vào fay 
kẻ cướp?” Ông kia đáp: “Người đã thương nạn nhân. ” Chúa Giêsu kết luận: (ng hãy về cũng 
làm như thế ” 


Phúc cho con mắt được xem thấy những sự bay thấy (Luc. X, 23). 


Ở anh em, ấy là mấy lời đầu đoạn Phúc-âm đọc sáng nay trong buổi lễ? Chúa mừng cho môn 
đệ đã được xem thây những sự xưa nay các Tiên tri, các vua chúa ước ao xem thây, mà không 
được. Chúa lại mừng cho những kẻ được mắt thây tai nghe những sự như các môn đệ Chúa đã 
nghe thây. 


Ở anh em, những kẻ ấy là ai? Là chúng tôi đây hết thảy: Chúng tôi đã được nghe được thấy 
cùng một sự như các thánh Tông đồ: Được nghe đạo thánh Đức Chúa Trời, được thấy những sự 
mẫu nhiệm trong đạo, không những thấy mà thôi, lại được hưởng nhờ nữa, cho nên chúng tôi là 
kẻ có phúc thật. 


126 | BÀI GIẢNG 


L L.Chúng tôi có phúc vì đã được nghe đạo thánh Chúa. Dù chúng tôi đã học thiên kinh vạn 
quyền, đã nghe những lẽ quảng bác uyên thâm, mà chưa nghe đến đạo thánh Đức Chúa Trời, thì 
cũng là vô phúc mà chớ. Vì chưng các khoa học phần đời chỉ dạy cho chúng tôi biết về những 
vật thụ sinh. Mà không chỉ cho chúng tôi biết Đắng tạo-sinh. Có kẻ trót cả đời những nấu sử xôi 
kinh, nghe đàm luận về những vấn đề thông thiên, đạt địa, mà thiên đàng địa ngục không nghe 
nói tới nơi. Có kẻ thông thạo luật lệ án từ, biết phân xử tội nọ án kia sao cho đúng luật; nhưng 
không nghĩ đến câu: Hoạch tội vu thiên vô sở đảo. Song kẻ học biết đạo thánh, thì rõ biết chăng 
có tội nào mà thoát khỏi án Đắng chí nghĩa, chí công, chắng có việc phúc đức nào mà không báo 
đáp. Khoa học phần đời thì dạy ta cho biết những sự vật chất, những điều hiện tại; chí như những 
sự thiêng liêng, khi nhăm mất rồi, thì làm sao, không nói đến. Song hắn thật đó là một khoa học 
TẤt cần thiết, chỉ có đạo thánh Chúa dạy cho ta mà thôi. Vì thế mà thánh Phao-lô rằng: Thày 
chẳng mừng vì Thày đã biết đi gì, chỉ mừng vì đã biết Đức Chúa Giêsu Ky-tô và biết Người đã 
chịu đóng đanh trên cây Thánh giá vì tội chúng tôi. 


Vì vậy cho nên kẻ đã nghe biết đạo thánh Đức Chúa Trời, thì là kẻ có phúc thật. 


Sách Gương phúc dạy rằng: Tính tự nhiên mọi người ai cũng muốn nên thông minh, song 
thông minh mà không kính sợ Thiên Chúa, thì nào được ích gì. Song cho được lòng kính sợ 
Thiên Chúa, thì cần phải biết Thiên Chúa. Mà chỉ có một Công giáo dạy ta cho biết Chúa cùng 
biết nghĩa vụ ta phải giữ đối với Thiên Chúa mà thôi. Vì vậy cho nên phúc cho kẻ biết đạo thánh 
Đức Chúa Trời, phúc cho kẻ nghe nói đến về những sự chân thật trong đạo. 


Song ở anh em, hãy nhớ lời thánh Phaolô Tông đồ dạy rằng: Chẳng phải kẻ nghe luật mà 
được nên thánh đâu, có một kẻ làm theo như lề luật thì mới được nên thánh mà chớ (Rom. II; 
13). Thánh Giacôbê cũng nói một ý như vậy mà rằng: Anh em hãy làm theo như lời, không phải 
là nghe mà thôi (Jac. 1, 22). 


-_ Vậy kẻ nghe biết sự đạo mà không theo đạo, hay là theo đạo mà không giữ đạo, thì cũng 
chăng phúc lộc gì, chỉ thêm buộc tội cho mình mà chớ. 


Ở anh em, nếu anh em vào hạng những người ấy, thì rủi cho anh em là dường nào, vì chưng 
hạt giống là Đức Chúa Trời gieo vào lòng anh em như gieo giữa đường đi, hoặc gieo trên đá sỏi 
hay là gieo vào bụi gai mà chớ. Ta đã được phúc nghe biết đạo thánh, thì hãy làm phúc ấy nên 
trọn, nghĩa là phải giữ cho trọn đạo; thì mới có phúc thật. 


IL II.Chúng tôi có phúc vì được thấy những sự mầu nhiệm, những lễ phép trong đạo. Người 
đời khi xem được những nơi thắng cảnh, những cuộc gì vui, thì lấy làm hân hạnh, cho nên đã 
đành hao của tốn tiền mà đi du lịch. Nghe nơi nào có sự gì lạ, có cuộc vui hay, thì cũng ao 
ước đi cho được mà xem; khi đã xem được, thì kể mình đã được một điều hân hạnh, và khi 
có địp diễn lại cho các kẻ khác nghe, thì lấy làm thích chí. 


Song ở anh em, những sự vui thú thể ấy có bổ ích cho linh hồn chăng? Nếu một vui xem, 
đẹp mắt, khai hoá tinh thần, mà cũng bồ ích cho linh hồn, thì ây là một cuộc xem có phúc. Thí dụ 
anh em muốn đi Lộ-đức để xem chính nơi Đức Bà hiện ra mà xem đền thờ rất đẹp đã làm mà 
dâng kính Đức Bà chăng hề mắc tội tổ-tông. Nếu anh em đi xem bởi tính tọc mạch muốn xem 
cho biết sự gì lạ mà thôi, cũng không có ích gì. Nhưng nếu cũng một khi ấy có đi kính viễng nơi 
Đức Mẹ đã hiện ra mà xin ơn này ơn khác, thì sự được xem thấy Lộ-đức mới kế là có phúc. 


127 | BÀI GIẢNG 


Cũng một lẽ ấy khi Chúa răng: Phúc cho con mắt được xem thấy, thì Chúa có ý nói về những 
kẻ xem thấy mà có lòng tin, xem mà được nhờ phần ích trong linh hồn. Chúa xuống thế ra đời, 
Chúa chịu nạn chịu chết, cả sự Chúa sống lại, thì cũng có nhiều người trong dân Do-thái đã thấy. 
Song sự thấy ấy có làm cho chúng được phúc cả chăng? Chắc rằng những kẻ thấy Chúa đã sống 
lại, rồi đã lấy tiền nơi những thày cả Do-thái cho được phao đôn ra rằng đang khi mình ngủ thì 
môn-đệ ông Giêsu đến lấy trộm xác Người đi, chốc ấy thấy sự Chúa sống lại cũng chẳng có phúc 
øì, lại thêm buộc tội cho mình mà chớ. 


Ở anh em, phúc cho con mắt ta đã được xem thấy những sự các thánh Tông-đồ đã thấy, là đã 
thấy một Chúa Ba Ngôi, thấy Ngôi thứ Hai ra đời mà chuộc tội cho thiên hạ, thấy Đức Bà Maria 
đồng trinh sạch sẽ làm Mẹ Đức Chúa Giêsu, cùng làm Mẹ thiêng liêng ta, thấy loài người có linh 
hồn là tính thiêng liêng chẳng hề chết được, cho nên cũng thấy phần thướng và phần phạt Chúa 
dành cho loài người đời sau trên thiên đàng và hoả-ngục, v.v. Tuy rây ta chưa được thấy nhãn 
tiền, chỉ thấy trong tấm kính Đức tin mà thôi, như lời thánh Phaolô đã dạy: Videmus nunc per 
speculum 1n aenIgmafte, tunc autem facIe ad faciem (Cor, XIII, 12). 


Song ta cũng tin chắc chắn vững vàng, chăng khác thê như thấy thật vậy. Cũng như khi thấy 
mặt ta trong tâm kính, thì có lẽ nào ta hô nghi không có ta. 


Sự xem thấy đã làm cho nên phúc lộc, vì làm cho cách ăn ở ta theo mẹo mực đức tin, nên 
người có đức hạnh, biết kính sợ Chúa ái nhân, biết làm lành lánh dữ, biết gớm ghê những điều tội 
ác và ái mộ cùng ra sức hãm mình chịu khó cho ngày sau khỏi sa hoả-ngục và được phúc thiên 
đàng. Ôi! Nào có đí gì được phúc hơn chăng? 


Ôi! Biết bao người ở chung quanh ta được phúc ấy, mà họ cũng nhửng nhưng vô sự, dường 
như chẳng can hệ gì! Phần anh em đã rõ sự biết; sự nghe, sự thấy ây thật là can hệ là dường nào! 
Dù ta được xem thấy mọi sự tốt đẹp thế gian, được xem vào máy thiên văn mà trông thấy các 
ngôi tinh tú luân chuyên, mà ta chẳng được xem vào tắm kính Đức tin, cho được thấy những sự 
như các thánh Tông đồ thấy xưa, thì sự cùng ta cũng là vô phúc đời đời. 


Vậy ta hãy cám ơn Đức Chúa Trời đã thương ta dường ấy và hãy ra sức ăn ở theo mẹo mực 
đức tin. Lời nói, việc làm, nết ở cùng những sự lòng lo trí tưởng, hễ có điều gì chăng hợp lẽ đức 
tin, thì chớ hề dám nói, làm hay là tưởng lo bao giờ. Như vậy là phúc thật, phúc đời này và đời 
sau vô cùng. Amen. 


128 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT THỨ XIII SAU LỄ HIỆN XUỐNG 
Đức Chúa Giêsu chữa người tật 
Bài Phúc-âm Le, 17, 11-19 


Hồi đó Chúa Giêsu đi Giê-ru-sa-lem. Chúa đã qua miễn cương giới Sa-ma-ri-a và Ga-li-lê- 
a. Vừa vào một thành kia, Chúa gặp mười người phong củi. Họ đứng đăng xa và cất tiếng kêu: 
“Lạy Tháy Giêsu xin thương chúng tôi!” 


Thấy thế Chúa phán bảo họ: “Các ngươi hãy đi trình các tư-tế ” Đang khi họ đi họ được 
khỏi. 


Một người trong bọn họ thấy mình khỏi, đã trở lại, lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời và 
sắp mặt xuống đất, dưới chân Chúa Giêsu để cám ơn Người. Đó là một người xứ Sa-ma-ri-d. 


Chúa Giêsu liễn hỏi người ấy rằng: “Mười người đã chẳng được khỏi cả sao? Còn chín 
người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại tạ ơn Đức Chúa Tì rời thôi sao?” Rồi 
Người phán bảo kẻ ấy: “Hãy đứng dậy mà về, đức tin của ngươi đã chữa ngươi. ” 


Ở anh em rât yêu dâu! 


Bài Phúc-âm anh em vừa mới nghe, thì nhắc lại cho ta nhớ phép lạ Đức Chúa Giêsu đã làm 
mà chữa người tật phong được lành đã. Song ta nên chiêm nghiệm về cách thức mầu nhiệm Đức 
Chúa Giêsu đã dùng mà chữa mười người ấy. Chúa vừa nghe lời chúng kêu xin thương xót đến 
mình thì Chúa liền phán rằng: Bay hãy đi tó mình cho các thày cả, và khi chúng đi làm như vậy, 
thì đã được sạch tật phong, ây là cách thức Chúa làm mà chữa mười người ây. Sao Chúa không 
phán một lời, hoặc giơ tay phép tắc đá đến xác chúng nó mà chữa liền, cần gì bảo chúng nó đi tỏ 
mình cho các thày cả? Nào các thày cả ấy có phép tắc gì mà chữa chúng được chăng? Nhất là về 
phần các thầy cả Do-thái khi ấy là kẻ thù nghịch cùng Đức Chúa Giêsu, lẽ nào Chúa ban cho 
được làm phép lạ? Ở anh em, hãy nhớ lại lời Thầy đã nói nhiều phen: Chúa khôn ngoan thượng 
trí vô cùng, Chúa làm phép lạ, không phải vì phép lạ mà thôi, nghĩa là không phải để ban ơn cho 
như ý người ta kêu xin khi ấy mà thôi, lại có ý chỉ những việc mầu nhiệm Chúa sẽ làm ngày sau 
trong đạo thánh Chúa. 


Cho được hiểu ý mầu nhiệm phép lạ này, thì phải hiểu tật phong phần xác chỉ đí gì? Đi tỏ 
mình cho các thày cả nghĩa là làm sao? 


IL LTật phong phần xác chỉ đi gì? Tật phong phần xác chỉ tội lỗi, nhất là tội trọng. Ví như 
tật phong bởi máu xấu máu hư mà phát ra, mà khi nó đã phát ra, thì làm cho thân xác ngứa 
ngáy khó chịu, da thịt ra bằm tím bì bợm, dù một người xưa là lịch trai đẹp gái, thì cũng ra 
mặt mày kỳ dị khó xem. Thêm thay bân thỉu hôi hám, lại chóng lán ra cả mình và lây ra kẻ 
khác. Đến khi chết lại phải chôn riêng một nơi, có dấu chỉ cho thiên hạ biết, kẻo ai lại gần 
những mô mả ấy mà lây tật khốn nạn ấy chăng. 


Nay tội đối với linh hồn cũng thế. Tội phát ra trong linh hồn cũng bởi tính hư xác thịt, máu 
Adong lưu truyền. Bởi tội Adong, thì loài người đã ra hư hốt, tình tư dục nỗi lên, làm cho loài 
người hay xu hướng về sự tội, đến nỗi thánh Phaolô là một Đắng đã lên trọn lành, đã đáng Chúa 
cho lên tầng trời thứ ba được nghe xem những sự vui vẻ trên thiên đàng, mà cũng còn than van 


129 | BÀI GIẢNG 


về tính hư xác thịt mình răng: Cái điều tôt tôi muôn, thì xác thịt tôi không muôn; còn điêu xâu tôi 
vân không muôn, xác thịt tôi lại xui tôi làm. 


Ở anh em, tình tư dục ấy là máu hư máu xấu sinh ra các giống tội lỗi trong mình người ta, ai 
biệt hãm câm tình tư dục thì chớ; băng ai tha hô theo nó, linh hôn sẽ phải ra bệnh phong ây là tội 
lỗi. 


I. 25. Bệnh phong khi đã phát ra, thì thân xác phải nhức nhối ngứa ngáy; tội lỗi nhất là tội trọng 
khi đã phát ra trong linh hỗn, thì nó làm cho mắt sự bằng an, lương tâm phải cắn rứt, dù kẻ 
có tội đã ra chai lỳ hư hốt, xem ra chăng còn biết sợ tội, nhưng lương tâm nó chẳng khỏi áy 
náy âu lo, nhất là khi nghĩ. đến sự chết. Vì vậy cho nên Kinh thánh nói về kẻ có tội mà rằng: 
Kẻ dữ nói rằng bằng an, bằng an, song nó chăng được bằng an bao giờ. 

2. 26. Bệnh phong làm cho da thịt ra xấu xa bì bợm, lại nực mùi hôi hám thối tha, ai cũng ghê 
gớm chẳng dám lại gần. Tội lỗi làm cho linh hồn ra xâu xa gớm ghiếc trước mặt Chúa và các 
thánh Thiên thần. Ở anh em, nếu anh em được ơn Chúa mà hiểu biết tội là giống gớm ghê thê 
nào, ắt là anh em không thể chịu được sự tội ở trong mình. Anh em mang một con chó chết 
theo mình anh em có chịu được mùi hôi hám thối tha nó chăng. Mà sự tội thì thối tha hôi 
hám hơn bội phần. Bà thánh Catharina vừa nghe đến sự tội mà thôi, thì đủ mà kinh khiếp đến 
nỗi ngã xuống đất bát tỉnh. Sao ta để tội trong mình mà những vô tư? Vì ta chưa suy cho thấu 
nó gớm ghê là thể nào? Ở anh em, nó gớm ghê kỳ đị lắm, phong hủi cũng chưa gớm ghê 
bằng nó. 

3. 27. Nó đã gớm ghê, lại cũng hay lây như tật phong vậy. Ai ở chung một nhà hay là năng tới 
lui gần kẻ có tật phong, thì chầy kíp cũng phải lây tật phong; ai ở cùng người tội lỗi, năng tới 
lui cùng nó thì chầy kíp cũng lây phải gương xấu nó mà hư. Như lời Kinh thánh rằng: Con ở 

cùng người xấu thì con cũng sẽ hư: Cum perverso perveteris, cũng như Việt-Nam ta quen nói 
gần mực thì đen, gần đèn thì sáng vậy, vì thế cho nên xưa nay cha mẹ đạo đức hay xấu nết 
khô khan, thì con cái cũng đi một lối như cha mẹ. Trong một xứ, một họ những người rượu 
chè, cờ bạc, nha phiến hoặc rối vợ rối chồng, mà không a1 ngăn đe sửa phạt gì, thì bệnh xấu 
ấy cũng chóng lây cho kẻ khác cũng như bệnh phong vậy. 

4. 28. Sau hết kẻ mắc bệnh phong, khi chết rồi, thì phải chôn một nơi cách biệt, giồng gai giồng 
bốm, rào giậu lại, kẻo ai vào đây mà lây nữa chăng; kẻ mắc tội trọng mà không kịp ăn năn 
trở lại trước khi chết, chết rồi thì linh hồn phải chôn xuống hoả ngục, chăng phải là gai góc 
rào giậu, bèn là muôn vàn giống hình khổ bao phủ tư bề và quỷ ma hằng canh giữ. 


Ấy nào đi gì khốn nạn cho bằng? 


Vậy ở anh em hãy bắt chước mười người tật phong ấy, mà xin Chúa thương xót, cứu mình 
cho khỏi tội lỗi. 


IL  II.Hãy đi tỏ mình cho thày cả. Trong đạo Do-thái hễ ai mắc tật phong, thì phải loại ra 
khỏi làng, ở biệt riêng một nơi đã định cho; đến sau may nhờ ơn Chúa cho lành đã, thì phải 
ra mặt cùng các thày cả mà dâng của lễ tạ ơn Chúa và xin các thày cả cho tờ vi bằng làm 
chứng mình đã lành hắn. Bấy giờ mới được vào ở trong làng và được thông công với người 
ta như các kẻ khác. Nay Đức Chúa Giêsu bảo mười người tật phong ấy đi tỏ mình cho các 
thày cả cũng có ý cho chúng ta vâng giữ luật chung ấy. Song khi Người bảo rằng: Bay hãy đi 
tỏ mình cho các thảy cả, thì chúng còn mang bệnh, bởi lời Chúa phán và chúng vâng mà đi, 


130 | BÀI GIẢNG 


thì chúng được lành đã và khi tới nơi các thày cả, thì chúng được lành hắn, nên các thày cả 
đã ban được băng chứng cho chúng. 


Nhưng trong phép lạ này, lời Chúa phán bay hãy đi tỏ mình cho các thày cả, thì Chúa lại có 
ý nhiệm dạy ta cho biết: Nếu ai muốn sạch tật phong linh hồn là tội lỗi, thì hãy đến toà cáo giải 
mà tỏ mình cho các thày cả, nghĩa là hãy lấy lòng ã ăn năn đau đớn mà, đi xưng tội cùng thày cả, 
mà rằng: Bay tha tội cho ai, thì trên trời cũng tha cho kẻ ấy: bay buộc câm ai, thì trên trời buộc 
cầm kẻ ấy (Joan, XX, 23). 


Song cho các thày cả được biết tội mà tha, thì cần ta phải thú tội ra cùng người. Hãy tỏ mình 
cho thảy cả, hãy tỏ trót cả mình, từ trên đỉnh đâu cho đên dưới bàn chân dù những nơi kín đáo 
cũng đêu tỏ hệt, nghĩa là dù những tội rât kín nhiệm, thì cũng không nên giâu cùng thày cả. 


Người mắc tội cũng như người mắc bệnh, kẻ mắc bệnh mà muốn lành bệnh, thì chẳng hồ 
ngươi tỏ nơi có bệnh cho thày thuốc biết, dù là nơi xấu hồ cũng chẳng nề. Nếu kẻ liệt nào đại dột 
hồ ngươi không muốn tỏ bệnh cho thày thuốc hay, thì không trông lành bệnh; mà nếu là bệnh 
nặng, thì phải chết chẳng sai. Bệnh linh hồn là tội lỗi cũng thế: Nếu là tội trọng, mà giấu đi, 
chăng dám xưng, thì không khỏi tội, lại phạm sự thánh là tội rất nặng, ây là phải chết mất linh 
hồn, sa hoả ngục đời đời kiếp kiếp. 


Ở anh em, anh em có tật phong trong linh hồn chăng? Ai mà không có! Kẻ nặng người nhẹ, 
ai cũng có mắc. Vậy thì hãy đi tỏ mình cho thày cả, nghĩa là hãy ân cần đi xưng tội, thì anh em 
được sạch sẽ trong linh hồn; như vậy thì sẽ được bình yên vui vẻ trong linh hồn nhất là trong giờ 
lâm chung, sẽ được an hàn mà phó mình trong tay Chúa. Amen. 


131 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT THỨ XIV SAU LỄ HIỆN XUỐNG 
Chẳng ai được làm tôi hai Chúa 
Bài Phúc-âm Mt 6, 24-33 


Khi áy Chúa Giêsu phán với các môn đệ răng: “Không ai có thê làm tôi hai chủ, vì nêu ghét 
chủ này sẽ mến chủ kia; nếu trọng chủ này sẽ khinh chủ kia, các con không thể làm tôi Đức 
Chua Trời và thân tài được. 


Vì vậy, Thây bảo các con: đừng quá lo về việc ăn uống nuôi mình, về áo mặc che thân. Mạng 
sông không hơn của ăn và thân xác không hơn áo mặc hay sao. 


Hãy xem chim trời không gieo gặt, không tích trữ gì trong kho lẫm, thế mà Cha các con ở 
trên trời đã nuôi chúng. Các con không quỷ trọng hơn loài chỉm sao? Ai trong các con bởi lo 
nghĩ mà kéo dài đời sông mình thêm được gang tay nữa? 


Còn về áo mặc, các con lo lắng làm '.gÌ2 Hãy coi những bông huệ ngoài động, chúng mọc lên 
không lam lù, không xe dệt. Nhưng Tì hây bảo các con: Vua Sa-lô-môn, với tất cả long bào lộng 
lẫy, cũng còn thua một bồng huệ. Nếu cỏ ngoài đồng nay còn mai bị ném vào lò, mà Thiên Chúa 
còn may mặc cho như thế; huống chỉ các con, hỡi những người ít lòng tin, Chúa lại không lo cho 
sao? 


Vậy các con đừng lo mà nói răng: chúng tôi sẽ ăn gì? May mặc gì? Người ngoại giáo lo 
lắng những chuyện ấy; Cha các con trên trời biết các con cân những cái đó. Trước hết, các con 
hãy tìm nước Đức Chúa Trời và sự thánh thiện của người; còn những cái khác sẽ thêm cho các 


” 


con. 
Chăng ai được làm tôi hai Chúa (Math. VII, 24). 


Ở anh em, ây là lời rât đơn sơ, mà cũng là lời rât chân thật, Chúa đã răn bảo các môn đệ 
mình xưa, mà rây Chúa cũng dặn bảo ta lại, cho nên Hội-thánh muôn đọc lại bài Phúc-âm ây cho 
anh em nghe sáng mai nay. 


Chăng ai được làm tôi hai Chúa, khi hai Chúa ấy tương khắc nhau, vì nó ghét Chúa này mà 
yêu Chúa nọ, sẽ mộ Chúa này mà khinh dễ Chúa kia. Người ta có hai lá phối để thở ra hít vào, 
song chỉ có một quả tim mà thôi, ấy là chỉ tắm lòng người ta có một, không thê một lượt mà yêu 
chuộng hai nhân vật tương khắc: Không thê yêu mến Chúa và ma quỷ cũng như không thể ái mộ 
đàng nhân đức và sự tội lỗi một lượt. Lẽ đương nhiên là như thế, mà thiên hạ cũng đồng nghĩ 
như thế, cho nên khi thấy ai đều tỏ tình thân ái với cả hai nhà vốn nghịch nhau, thì không ai tin 
được người ấy trung thành với nhà nào. 


Ở anh em, anh em có vào hạng người làm tôi hai chúa chăng? Âu là anh em nghĩ rằng hạng 
người ấy là hạng người đê tiện, hạng người thất trung, không thê ta vào hạng người ấy được. 


song kỳ thật thì làm sao? Vốn ai ai cũng khinh bỉ hạng người thê ấy; những hạng người ấy 
nhiều lắm. Hạng người ấy có nhiều thứ. Nhưng nay Đức Chúa Giêsu có ý nói riêng vê thứ người 
vừa làm tôi Đức Chúa Trời vừa làm tôi của cải một lượt. Vì chưng kẻ để lòng dính bén của cải, 
thì không thê dâng trót lòng mà làm tôi Đức Chúa Trời được. 


132 | BÀI GIẢNG 


L  LBay không có thể làm tôi Đức Chúa Trời và của cải. Khi Chúa đã phán trồng rằng: 
Chẳng ai được làm tôi hai Chúa, và Người đã giải lý đoạn, thì Người phán riêng rằng: Bay 
chẳng có thể làm tôi Đức Chúa Trời và của cải? Vì Chúa thấy của cải ngăn trở người ta làm 
tôi Chúa lắm. Kẻ chưa vào làm tôi Chúa, thì của cải ngăn trở không cho vào, kẻ đã vào rồi 
thì nó đánh đồ cho phải loại ra. Kìa anh em hãy nhớ: Có tên trai kia vốn có lòng đạo đức, đến 
hỏi Đức Chúa Giêsu phải làm đí gì cho được sông đời đời. Chúa bảo phải giữ mọi điều răn 
cho trọn, nó thưa rằng xưa nay nó đã giữ trọn rồi. 


Chúa muốn dạy đàng nhân đức cho nó, muốn cho nó làm tôi Chúa cách trọn lành hơn thì 
phán cùng nó rằng: Nếu mày muốn nên trọn lành, thì hãy về bán hết của cải của mày có mà bố 
thí cho kẻ khó khăn, rồi đến theo Ta (Matth. XIX, 21). Tên trai ây nghe bảo làm vậy, thì xạu mặt 
Ta VỀ. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đệ mình rằng: Kẻ giầu có khó vào nước thiên đàng là 
thể nào. Ấy anh em xem của cải ngăn trở người ta làm tôi Chúa là thể nào! 


Kẻ đã vào làm tôi Chúa, thì của cải đánh đồ cho phải loại ra, anh em hãy nhớ tích Ciuđa đủ 
khiếp rồi! Bởi đâu Giuđa ra bội nghịch cùng Chúa mình, mắt chức làm Tông đồ, lại mất linh hồn 
đời đời kiếp kiếp? Chăng qua cũng chỉ vì tham 30 đồng bạc. Song thương hại thay! Bạc â ấy cũng 
đã vất vả ra khỏi tay, chưa dùng được, mà đã thắt cô đồ ruột chết khốn nạn! 


Vì vậy không thê làm tôi Đức Chúa Trời và của cải một lượt được. 


Và Đức Chúa Trời là Đắng thiêng liêng, tốt lành vô cùng, là Cha chúng tôi ở trên trời, hằng 
muốn cho chúng tôi ước ao những sự trên trời. Còn của cải là giống vật chất nặng nề, hay kéo 
lòng người ta sa chìm theo nó mà quên những của châu báu Chúa sắm để cho ta trên trời. Vì thế 
hễ làm tôi của cải thì tất nhiên phải xa cách Đức Chúa Trời; mà muốn làm tôi Đức Chúa Trời cho 
trọn thì phải khinh chê của cải. 


Muốn làm tôi Đức Chúa Trời, thì phải để lòng trí về Đức Chúa Trời, phải đem cả tâm trí xu 
hướng về Đức Chúa Trời; mà chẳng có điều gì làm cho tâm thần người ta xao lãng cho bằng của 
cải. Xưa quân tử Socrate đi du học tha phương, cha mẹ bà con cho tiền bạc đem để tiêu dùng. 
Socrate bỏ tiền bạc ấy vào trong một cái đẫy, khi xuống tàu quá giang cũng vẫn giữ đây bạc ấ ây 
theo mình, không dám để trong đương trong gói, vì sợ chúng gian ăn cấp đi chăng. Socrate thấy 
mình cứ để trí về đây. bạc, thì bữa kia lấy làm nghĩ ngợi quá, đang khi đứng trên cầu tàu xem 
xuống nước, mà suy bê cả mênh mông, mòi cao sóng lượn, bỗng chốc lại nhớ đến đây bạc không 
thể quên. Bấy giờ Socrate nghĩ trong mình rằng: Tôi đã xuất thân đi du học; quyết đề trí nấu sử 
xôi kinh học cho thành tài. Nếu tôi để đẫy bạc này theo mình, thì tôi những chia lòng chia trí như 
vậy mãi, học hành gì được. Thôi, đã xuất thân đi học, thi để lòng đề trí mà học. Ở đẫy bạc kia, 
mày theo tao làm gì mà tao phải để trí làm tôi mày mãi. Thôi, mày hãy lìa khỏi tao cho TỒi. 
Socrate thầm thĩ mấy lời đoạn, liền vất đẫy bạc xuống biên. 


Ấy là xem người quân tử ngoại đạo biết người nghĩ rằng tiền của với việc học hành không 
thể ở với nhau được; ai muốn lo học thì phải khinh chê của cải. Bởi quân tử ấy mê học, thì đành 
vất đẫy bạc cho khỏi mình. Ta muốn làm tôi Chúa, mà cũng làm tôi của cải nữa, thì không thẹn 
sao? Chúa Kitô với bụt Bêliat nào có thông đồng với nhau được đâu? Quae conventio Christi 
cum Beliat2 (H Cor, VI, 14). 


L. H.Của cải ngăn trở sự làm tôi Chúa là thể nào. Đức Chúa Giêsu là Đắng thông minh vô 
cùng, thâu suôt lòng người ta, Người biệt răng sự đê lòng dính bén của cải thì thật sự là làm nô lệ 


133 | BÀI GIẢNG 


của cải một cách đê tiện, không thê để lòng làm tôi Chúa được. Vì chưng kẻ mê của cải muốn 
tìm giầu, thì tìm đủ mọi phương thế, đù phải dù trái cho được của, đức công bình chẳng đoái, đức 
bác ái cũng, chăng xem sao, dù ở bậc nào cũng không nghĩ đến thê thống mình, lấy đồng tiền trự 
bạc hơn phẩm giá mình, mà không biết thẹn, vì ra như bạc vàng đã làm quáng con mắt. Vì vậy 
có văn-nhân kia chép rằng: Gớm ghê thay! Lòng mê say vàng bạc, nào gì bạc ác mà nó chẳng 
kéo nhau theo? Đã mê tiền tài, thì nên như loài nô lệ, tiền tài cai trị, khác thê là Nữ Vương. Ấy 
một văn nhân ngoại đạo còn nói như thế, thì ta còn để lòng dính bén nữa sao? 


Chúa muốn dạy ta đừng để lòng lo về của cải quá lẽ, thì dạy ta phải xem các con chim bay 
trên trời, loài cây cỏ mọc ngoài đồng, nó không cầy cấy gieo vãi, nó không tích trữ vào lẫm vào 
kho, mà nó chẳng chết đói bao giờ, vì Cha cả trên trời phải lo cho nó no lòng ấm cật. Loài hoa cỏ 
ngoài đồng không thêu không dệt, mà Cha cả cho nó mặc đẹp quá chừng, dù cầm bào vua 
Salomon cũng không ví. 


Ấy loài vô tri, vô giác, kém thua ta bội phần mà Chúa còn lo cho nó, thì huống nữa là ta. Ta 
tin có Chúa trông nom bảo tồn mọi loài mọi vật, sao ta ở như kẻ chắng có đức tin? Đã đáng cho 
Chúa quở trách ta hèn tin quá lẽ. Dân vô đạo không biết có Chúa lo cho, nên nó tận tâm tận lực 
lo tìm kiếm của cải thì không lạ gì. Ta làm tôi Chúa mà còn để trí làm tôi của cải thì sao cho 
hợp? 


Anh em làm tôi Chúa, mà ngày Chúa nhật, ngày lễ trọng anh em ham công việc làm, đến nỗi 
lễ không xem, việc xác làm cũng không ngại, thì còn đí gì là làm tôi Chúa? Ai làm như thế 
không phải là làm tôi hai Chúa đó sao? Không phải là làm tôi Đức Chúa Trời và của cải một lượt 
đó sao? Hay bởi Đức Chúa Trời là Đắng thiêng liêng anh em không thấy, thì anh em làm tôi 
Người qua loa vậy thôi, xem một buổi lễ, thì kế là xong, khi cha làm có lâu một chút thì đã sốt 
ruột, muốn ra về đề đi làm ăn cho sớm, cả ngày vất vả từ sáng đến tôi, cũng không phàn nàn năn 
nỉ. Anh em hãy xét lấy đó, anh em làm tôi ai nhiều hơn? Ôi! Anh em hèn tin quá lẽ, không lạ gì 
mà anh em cứ cực mãi. Làm tôi của cải cho lắm, của cải cũng chăng thương anh em, có theo anh 
em một lúc, rồi nó lại theo kẻ khác. Còn chí như anh em thật lòng làm tôi Chúa, thì Chúa hằng lo 
cho anh em hồn xác phủ phê, sống được an cư lạc nghiệp, chết được về thiên quốc, được hăng 
sống hằng trị cùng Đức Chúa Trời đời đời chăng cùng. Amen. 


CHÚA NHẬT THỨ XV SAU LỄ HIỆN XUỐNG 


Đức Chúa Giêsu làm cho một trai sống lại 


134 | BÀI GIẢNG 


Bài Phúc-âm Le 7, II-16 


Lúc ây Chúa Giêsu đên một tỉnh tên là Na-im, cả các môn đệ và đông dân chúng cùng đi. 
Đến gán nứa thành Người gặp đám xác cậu trai con bà goá, có nhiễu người trong thành đi đưa 
đảm với bà. 


Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà: “Bà đừng khóc nữa. ” Chúa lại gần động 
vào quan tài, đô-tu) đứng lại, Chúa phán: “Hỡi người thiếu niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi 
dậy.” Người chết liền nhồm dậy và nói ngay, Chúa Giêsu trao trả thiếu niên cho mẹ cậu. Mọi 
người đêu kinh sợ, ngợi khen Đức Chúa Giêsu rằng: “Đáng Tiên-tri cả đã xuất hiện giữa chúng 
ta. Và Đức Chúa Trời đã thăm viễng dân Người. ” 


Ở anh em rât yêu dâu! 


Trong Phúc-âm khi thì nhắc lại lời Chúa dạy, khi thì thuật lại việc Chúa làm; song anh em 
hãy nhớ rằng: Dù lời Chúa phán, dù việc Chúa làm, cũng đều nên bài dạy thay thảy. Bài Phúc- 
âm tuần trước Chúa dạy ta đừng làm tôi hai Chúa, đừng làm tôi Đức Chúa Trời và của cải một 
lượt, vì không có thê được. Hội-thánh muốn cho ta vâng lời Đức Chúa Trời và khinh chê của thế 
phù vân, cho được xong thân mà làm tôi Chúa, thì sáng mai nay Hội-thánh cho ta nghe bài Phúc- 
âm thuật lại một trai còn xuân, con một của một bà goá, đã phải lìa trần, người ta đang khiêng đi 
mai táng. Ấy là đời của cải đối với con người, trai ây đã làm tôi của cải, thì của cải có cứu được 
trai ây khỏi chết chăng? Sự chết có vị nê nhà bả goá con một chăng? Thật không, sự chết không 
vị tiền của, chẳng nề bà goá chỉ có một đứa con. Cả đời làm tôi của cải, đến ĐIỜ chết của cải cũng 
bỏ ta, chỉ có Chúa là Đẳng chẳng hề bỏ kẻ cậy trông, như ta thấy trong bài Phúc-âm vừa mới 
nghe đọc. 


Vậy bài Phúc-âm ấy dạy ta đí gì? Dạy ta cho biết cuộc thế là phù vân, sống đời là tạm gửi, ta 
chỉ phải trông phúc thường sinh Chúa ban cho mà thôi. 


I  I.Cuộc thế là phù vân. Có lời Kinh thánh rằng: Mọi sự đều qua như con sóng (Sap. V. 9). 
Nơi khác lại rằng: Thì giờ chúng tôi là con bóng đi qua (Sap. II, 5). Thế gian cũng có câu ví 
rằng: Người đời khác thể là hoa, sáng vừa mới nở chiều ra lại tàn. Điều ấy chăng cần phải 
nói nhiều lời, con mắt ta thường thấy, lỗ tai ta thường nghe. Không đi gì ta năng thấy năng 
nghe cho bằng sự chết: Khi thì thấy kẻ liệt đang hấp hối, khi thì thấy kẻ chết nằm lạnh tanh, 
khi gặp kẻ đi mua săng mang về, khi thì thấy đám ma đang đưa ra nghĩa địa, khi thì gặp kẻ 
mặc áo tang khăn chế còn mới tỉnh anh, khi thì thấy thày cả làm lễ mồ cho kẻ đã qua đời. 
Bấy nhiêu điều ấy không bảo cho biết cuộc đời chóng xế, sự thế là phù vân sao? 


Biết mấy lần ta nghe tin ông nọ đã qua đời, bà kia đã chết, tên nọ đi tắm phải chết đuối, đứa 
kia ở ngoài đường bị sét đánh chết tươi, v.v. Những tin ấy không bảo cho ta biết cuộc thế là phù 
vân sao? Biết mây lần bất thình lình ta nghe chuông nhà thờ đánh cung thảm bảo cho ta biết có 
kẻ mới qua đời; ta nghe tiếng chuông liền hỏi nhau ai chết vậy? Nhân sao ta không bảo mình 
rằng: Hôm nay phiên người này, nay mai cũng đến phiên tôi. Dù tôi còn xuân, tôi cũng đừng ỷ 
mình còn khoẻ, đừng nghĩ mình còn sống lâu, vì sự chết không nê ai, không vị tuổi nào, cho dù 
Chúa đề tôi sống tới trăm tuôi thì trăm tuôi ấy cũng như một giấc chiêm bao vì sự thế là phù vân, 
ai ai cũng đã từng biết. 


135 | BÀI GIẢNG 


Cuộc thế phù vân, thì mọi sự thế cũng chóng tan như mây khói: vinh hoa phú quý cũng 
chẳng khác thê như một bàn CỜ, sắp ra có xe, pháo, mã, có tướng, sĩ, tượng, có mẫy con tốt sắp 
hàng đứng trước như một đội tiền binh, để cho cuộc chiến chinh càng thêm nghi vệ. 


Song ngồi một chốc mãn sòng cờ rồi thì làm sao? Bao nhiêu binh Sĩ, ngựa voi, xe pháo, 
tướng tá gì cũng vào một oi với nhau hết. Ở anh em, cuộc đời là như thế, rầy phân ra có sang hèn 
giâu khó, nhưng khi chết rồi, xác cũng đồng một số như nhau, cũng đều ra tro ra mạt mà đợi cho 
đến tận thế. Ấy cuộc đời phần xác gọi là phù vân như thế. 


IL II.Sống đời là tạm gửi. Vì cuộc thế là phù vân, thì ta sống đời cũng là tạm gửi. Chúa sinh 
ta ở đời ây là gửi ta ở đời một lúc, cho đên khi Chúa đòi ta về kiệp đời đời, như lời Kinh 
thánh răng: Người đời sẽ vê nhà đời đời của mình (Eccle. XI, 5). 


Vậy dù gửi mấy mươi năm cũng là gửi; vì thế kẻ sống ở đời là như khách bộ hành, ngày nào 
cũng cứ đi cho đến khi tới nơi. Bao giờ tới nơi thì ta không biết được, quyền sinh tử ở tại trong 
tay Chúa; có kẻ Chúa gửi ở thế bảy tám mươi, có khi hơn một trăm, nhưng có kẻ Chúa gửi một 
năm, năm bảy tháng, hoặc đôi ba ngày hay là một ít giờ mà thôi, thì mặc thánh ý Chúa. 


Song Chúa gửi ta ở thế bao lâu, thì cũng không phải là như gửi một vật khối nhiên, gửi cất 
nằm một nơi đó đâu; bèn là gửi ta ở thế cho được đọn mình mà qua kiếp đời sau. Chúa gửi ta ở 
đời mà chịu khó làm việc, cho được đền tội lập công, hầu sau đáng lĩnh phần thưởng đời đời. 
Chúa gửi ta ở đời như sai ta làm việc trong vườn nho Chúa, không phải để ta sống ở đời như kẻ 
phong lưu cả ngày, Chúa gửi ta ở đời như chủ nhà sai đầy tớ đi buôn, ai nấy phải tuỳ theo vốn 
Chúa xuất phát mà sinh lãi cho Chúa. Kẻ lĩnh 5 đồng vốn, thì phải sao cho sinh 5 đồng lời; kẻ 
lĩnh vốn 2 đồng, thì cũng phải làm cho sinh 2 đồng lãi. 


Ây Chúa gửi ta ở đời là như thế, cho nên ta ở thế không phải là ở đời ở kiếp gì đây. Vì thế 
thánh Phêrô Tông đô bảo răng: Anh em ở đời như người tạm ngụ, như khách bộ hành; Thày xin 
nài anh em phải kiêng lánh những điêu xác thịt ước mơ (I Petr. II, 11). 


Trong kinh lạy Nữ vương ta xưng mình ở đời như chốn khách đày mà xin Đức Mẹ ban cho 
chúng tôi đến sau khỏi đày được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Vậy kẻ ở chốn 
khách đày thì biết mình ở chỗ tạm gửi, chỉ mong cho chóng về quê, không lo gì tậu ruộng, xây 
nhà cửa ở đấy, vì sau này bán lại không ai mua, bởi chưng ai ở đấy cũng là tạm đày như mình. 
Kẻ đi đày thì chỉ có thể sắm của gì mình đem về quê được. 


Ở anh em, của cải, phúc lộc ở đời, thế gian gọi là vinh hoa phú quý, thì ta không đem về quê 
thiên đàng được đâu. Ta sông tạm ở đời nhât đán phù vân, mà ta chỉ tìm vinh hoa phú quý, mà 
không tích đức lập công, thì dại dột là dường nào. 


1 IH.Quê thật ta là nước thiên đàng. Đã biết rằng sống ở đời là tạm gửi, ở thế là như đi đày, 
thì tức nhiên phải tin nay mai có buổi cũng về quê, sách nhà Nho nói: sinh ký tử quy. Quê ta phải 
về là nước thiên đàng, đó là nơi Chúa săm để cho ta, như cha mẹ để dành phần gia tài cho con 
cái. Tên tù phạm kia mang gông mang xiềng ở chốn lưu đày, thích vui cờ bạc, rượu chè, trai gái 
cùng chúng bạn tù, không muốn về quê cùng cha mẹ anh em bà con, thì anh em nghĩ nó hư hốt 
mê muội là dường nào! 


136 | BÀI GIẢNG 


Ta là con Chúa, con Đức Mẹ, anh chị em ta là các thiên thần cùng các thánh nam nữ ở trên 
trời là quê thật ta; các đẳng ấy đang trông đời ta ở đấy. Sự chết là cửa ta phải qua cho được về 
đây; song phải chết lành mới đến đấy được. Rủi mà chết đữ, thì cũng phải về, song chẳng về quê 
thiên đàng, một phải về chốn trầm luân hoả ngục. 


Bao lâu Chúa cho ta sống ở đời, ấy là những thì giờ rất quý Chúa ban cho ta dùng để dọn 
mình mà chết lành. Cuộc đời càng chóng qua, thì ta càng phải dùng cho gấp, phải dùng cho hết 
sức, dùng kẻo không kịp. Ta gửi mình giữa chốn phàm gian, cho được gửi của về thiên đàng. 
Của cải bạc vàng thế gian không phải là của gửi về thiên đàng được. Người bên lương muôn gửi 
giấy tiền bạc vàng về đời sau cho vong nhân, thì họ đốt các giây ấy đi. Việc họ làm tuy vô nghĩa, 
nhưng cũng là điều dạy ta cho biết: Ta muốn gửi bạc tiền về thiên đàng cho ta nhờ đời sau, thì 
hãy thiêu huỷ nó, nghĩa là ta đừng dùng nó cho ta, một dùng mà bố thí cho kẻ khác, ấy là như 
thiêu huỷ cho ta, mà ta chăng mất đồng nào, lại sẽ được lãi bằng trăm bằng nghìn. 


__ Ở anh em, cuộc đời là như thế, dùng đời là như thể; phàm ở thế gian mà biết dùng đời, thì 
sông ở đời hăng được an tâm và hăng được dùng mọi phương mọi địp cho được nhớ đên đời sau, 
cho được tích đức lập công, cho được hãm mình đên tội. 


Sống như thế là kẻ biết sống mà chết, là kẻ biết dọn mình chết cho được sống đời đời mà 
chớ. Amen. 


CHÚA NHẬT THỨ XVI SAU LỄ HIỆN XUỐNG 
Bởi ghen ghét, thì hay dòm xét chê bai 


137 | BÀI GIẢNG 


Bài Phúc-âm Lc 14, I-II 


Hôm đó, ngày Sa-ba lễ nghỉ của người Do-thải. Chúa Giêsu vào nhà một người thủ-lĩnh 
Biệt-phái để dùng bữa. Bọn Biệt-phái để ý xem xét Chúa. Trước mặt Chúa có một người thuỷ- 
thũng. Chúa Giêsu hỏi các nhà luật sĩ và Biệt-phái rằng: “Ngày lễ nghỉ có được phép chữa bệnh 
không?” Họ làm thỉnh. Báy giờ Chúa câm lấy tay người thuỷ thũng, chữa khỏi và cho nó vẻ. Rôi 
Chúa nói với khách tiệc: “Giả sử người nào trong các ông có con bò hay con lừa ngã xuống 
giếng, người đó chẳng kéo nó lên ngay, dâu là ngày lễ nghỉ sao?” Họ không đáp lại lời gì. 


Quan sát thấy người ta chọn cho mình những chỗ nhất trong bàn tiệc. Chúa đã kề cho khách 
tiệc dụ ngôn sau đây: “Khi người được mời dự tiệc cưới đừng ngôi vào cỗ nhất, e có người danh 
giá hơn ngươi cũng được mời, mà chủ nhân sẽ bảo ngươi nhường chỗ cho người ấy, bấy giờ 
ngươi sẽ phải xáu hồ trụt xuỐng chỗ chót. Trái lại khi người ta mời ngươi, ngươi hãy ngôi vào 
chỗ chót, đề người chủ sẽ đến mời ngươi: “Xin mời ông ngôi lên trên. ` ' Bấy giờ ngươi sẽ được 
hân hạnh trước các bạn đông tiệc. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được 
tôn lên. ” 


Ở anh em rât yêu dâu! 


Bài Phúc-âm anh em vừa mới nghe đọc, thì đủ tỏ cho anh em biết phái Pharisiêu tích lòng 
ghen ghét Đức Chúa Giêsu là thể nào. Bởi lòng ghen ghét thì chúng tìm dịp cho được dòm xét 
hạch sách Đức Chúa Giêsu: một người mời đến dùng bữa, mà nhiều người thừa địp â ây cũng đến 
cho được dòm xét Đức Chúa Giêsu, Chúa thấu suốt tâm tình, Chúa biết rõ chúng chăng có lòng 
ngay mà mời Người đến; nhưng Người lại muốn đùng mọi địp cho được dạy đàng chân thật cho 
thiên hạ và răn bảo cho ai nấy được biết đàng kính trọng nhau. Như trong dịp này thì Người dạy 
cho dân Do-thái được hiểu giữ ngày lễ cả lễ trọng là làm sao. Nó đem trâu đem bò đi uông nước 
ngày lễ cả, hay là khi bò lừa của nó sa xuống hầm hồ ngày lễ cả, nó giúp nhau mà kéo bò lừa lên, 
thì nó không kể làm việc xác ngày lễ cả. Mà khi Chúa phán một lời cho được chữa người ta khỏi 
bệnh, hoặc Người làm phép lạ nào khác trong ngày lễ cả, thì nó nói Người không giữ ngày lễ cả. 
Khi ai mời chúng đi ăn cô ăn tiệc, thì chúng thích ăn trên ngồi trước, lấy mình làm trọng, chăng 
nghĩ đến ai, song rủi có khi cũng phải ngôi lùi xuống, để nhường chỗ cho kẻ khác trọng hơn. Đức 
Chúa Giêsu chăng nệ đến dự bữa cơm này, cho được lấy sự thấy trước mắt mà bảo cho ai nấy 
được biết trong các dịp thê ấy phải cư xử làm sao cho hợp thời thế; phải giữ ngày lễ cả làm sao 
cho trúng cách. 


Ấy Đức Chúa Giêsu thật là Thày thiên hạ, hằng tìm cách mà dạy dỗ cho ai nấy được biết 
đàng ngay nẻo chính. Song phái Pharisiêu vì kiêu ngạo; lại sinh nghen tương, như người đau mắt 
không ưa sự sáng, cho nên chúng hay dòm hành hạch sách Đức Chúa Giêsu. 


lỆ IL.Tính ghen ghét là một tính rất xấu xa. Ghen ghét là đí gì? Thánh Basiliô rằng: Ghen 
ghét là buồn phiền khi thấy kẻ khác được may mắn. Thánh Bonaventura rằng: Ghen ghét là lấy 
làm đau đớn khó chịu khi thấy kẻ khác được phúc hạnh. Quân tử Cicêrô rằng: Ghen ghét là buồn 
phiền vì kẻ khác được sự may mà không hại đến mình. Ta suy lời các thánh và lời quân tử tả cái 
nết ghen ghét ra như vậy, đủ hiểu nó xấu xa là thể nào. Thánh Phaolô dạy phải vui cùng kẻ vui, 
buồn với kẻ buồn; mà đứa ghen ghét thì làm ngược: nó buồn khi thấy người ta được sự vui, nó 
vui khi thấy người ta lâm sự buồn, chẳng khác thê như sự vui mừng, sự may mắn, sự thịnh lợi kẻ 
khác sinh sự rủi ro thiệt hại cho mình vậy. Ấy thật là một tính trái đức thương yêu và nghịch 
cùng lẽ phải mọi đàng. 


138 | BÀI GIẢNG 


Đức thương yêu dạy yêu người như mình vậy, tức nhiên khi thấy người ta được sự may thì 
cũng kê như mình được sự may vậy; cho nên lẽ thì mình phải vui với người ta như vui cho mình 
vậy. 


Tính ghen ghét rất là trái nghịch cùng lẽ phải, vì việc nó làm không có lý sự căn cước gì sốt. 
Người ta được may được thịnh, nào có hại gì đến nó, mà nó ghen. Nó ghen người ta như thế, có 
thêm cho nó được một ích lợi gì, hay là một chút sung sướng gì chăng? Kẻ kiêu ngạo cầu danh, 
kẻ đắm mê tửu sắc còn được chút ích lợi, chút sướng vui giả trá, chí như kẻ ghen ghét thì chỉ làm 
cực cho trí khôn mình mà thôi, không ích lợi gì, không sung sướng gì. Vậy đề mình theo tính ấy, 
thì trái lẽ mọi đàng. 


Tính ghen ghét là một tính rất xấu xa, vì tổ nó là ma quỷ, mẹ nó là sự kiêu sự ngạo, con cái 
nó là muôn vàn giống tội lỗi. 


Thánh kinh rằng: Bởi sự ma quỷ ghen mà sự chết vào trong thế gian (Sap. II, 24). Vậy kẻ 
ghen ghét trước hệt là ma quỷ, nó ghen ghét Đức Chúa Trời, vì thây Đức Chúa Trời cao sang uy 
trọng, nó muôn cho băng mà không được. Rôi nó lại ghen loài người, cho nên nó cám đô Tô tông 
ta phạm tội, ây làm cho sự chêt vào trong thê gian. Vì thê cho nên nói răng tô sự ghen ghét là ma 
quỷ. 

Mẹ sự ghen ghét là tính kiêu ngạo; bởi sự kiêu ngạo thì mọi sự may, mọi sự tốt muốn quy về 
cho mình hết, không muốn cho ai có, hễ thấy ai có thì ghen. Thánh Augustino rằng: Tính ghen 
ghét là con tính kiêu ngạo; mà con mẹ này không biết son sẻ, nó vừa có, liền đẻ con ngay. 


Mà đứa con ghen ghét vừa sinh ra, thì nó cũng chóng sinh con, ấy là sinh ra nhiều tội lỗi. 


lỆ I.Tính ghen ghét mở đàng sinh nhiều tội lỗi. Ta hãy xem sự dân Do-thái, nhất là phái 
Pharisiêu và hàng kẻ cả bởi lòng ghen ghét Đức Chúa Giêsu, thì đã đi cho đến nước nào. Ban 
đầu thì không ưa, đã không ưa Người thì các việc Người làm cũng không ưa, dù việc lành cũng 
không kể cho là việc trái, hoặc cắt nghĩa về đàng trái. Người làm phép lạ ngày lễ cả, thì nói 
Người lỗi luật đạo, vì làm việc xác ngày lễ cả, hoặc nói Người lấy phép quỷ mà trừ quỷ. Bởi 
không ưa, lại đi dòm hành hạch sách cùng tìm cách thế cho được bắt lỗi, hoặc để cáo gian, như 
có lần chúng hỏi có phải nộp thuế cho vua Rôma chăng. Song không thể nào chúng lập mưu làm 
tội cho Người được; dù vậy nó cũng quyết giết Người cho được thoả lòng ghen ghét, Sciebat 
enim quod per 1nvidiam tradidissent eum (Math. XXVI, 18). 


Khi người ta tích lòng ghen ghét thì ra như tối mắt, không thấy gì nữa: không thấy sự tốt nơi 
kẻ khác, không thây lòng độc ác nơi mình. Vì thê cho nên tiêng Latinh ghen ghét gọi là: Invidere 
nghĩa là không thây. 


Ta lại hãy xem tích anh em ông Giuse trong đạo cũ, bởi lòng ghen ghét em là Giuse, thì đã 
kiến ta thấy những sự gì: Trước khi không ưa, nói năng không hoà nhã, sau thì đem bán cho lái 
buôn, mà dối cùng cha giả rằng: Muông dữ bắt em Giuse mà ăn thịt rồi. Cha già mất con than 
van khóc lóc, hằng ngày sầu não, mất ngủ bỏ ăn; nhưng chúng cũng cứ cứng lòng, xem ra như 
không thấy gì hết. 


Song khi ta xem: dù sự anh em ông Giuse ghen ghét em, dù sự dân Do-thái ghen ghét Đức 
Chúa Giêsu, thì kẻ ghen ghét cũng chăng được ích gì, chỉ phạm tội rât trọng và làm dịp cho kẻ 
mình ghen ghét càng nên vinh hiên hơn mà chớ. 


139 | BÀI GIẢNG 


Đời ta bây giờ ta cũng từng thấy sự ghen ghét gây ra muôn tai nghìn vạ trong gia đình, trong 
nhà nước thể nào, vợ chồng dẫy bỏ nhau nhiều lần cũng vì ghen ghét, sinh tình nghỉ nan ngờ vực 
cho nhau. 


Trong làng trong họ làm phe kéo cánh kiện cáo nhau, năm này sang năm khác, đời nọ đên 
đời kia, hao tiên tôn của, đem đô nhà đô quán nơi cửa quan, giai do cũng vì ghen ghét nhau: Kẻ 
thì ghen chức quyên, người thì nghen của cải, hoặc ghen điêu kia sự nọ. 


Trong một nước, các nhà chức trách muốn đánh đồ nhau hay là nước nọ khiêu chiến nước 
kia, kìa như Trung — Nhật, kìa như Đức — Anh sinh cuộc chiến tranh vì cớ nào? Chẳng qua cũng 
vì tranh nhau chút quyền lợi, muốn cho mình thống trị bao la mà không cho người ta thăng lợi; 
chỉ biết ích kỷ, chẳng nghĩ đến ái nhân, mới gây ra cuộc đồ máu gớm ghê như thế. 


Thật đáng nói như lời thánh Augustinô: Tính ghen ghét xấu hơn mọi nết xấu và độc hơn các 
ôn dịch: Invidia omni vifIo peJor est et omnI peste deterior. 


Vậy ở anh em, ta là môn-đệ Đức Chúa Giêsu, phải lấy đức kính Chúa ái nhân làm gốc bổn 
đạo thánh, ở đâu có kính Chúa ái nhân, thì ở đây có Đức Chúa Trời. Trái lại ở đâu ghen ghét 
nhau, thì ở đấy là nước ma quỷ. Ta hãy bài trừ ma quỷ mà lập nước Đức Chúa Trời giữa ta là 
đừng ghen ghét nhau, đừng phân bì nhau. Thấy kẻ khác được sự may, gặp điều phúc, thì ta hãy 
vui mừng như thể mình được vậy. Như thế mới gọi là yêu người như vậy, mới trọn lời thánh 
Phaolô vui cùng kẻ vui, khóc cùng kẻ khóc, thì ngày sau sẽ được cùng nhau vui vẻ trên trời. 
Amen. 


CHÚA NHẬT THỨ XVII SAU LỄ HIỆN XUỐNG 
Đức kính Chúa ái nhân 
Bài Phúc-âm Mt 22, 34-46 


Hôm ấy bọn Biệt-phái tụ lại quanh Chúa Giêsu. Một người trong bọn là nhà luật-sĩ, hỏi thứ 
Chúa răng: “Thưa Tháy, trong luật điểu răn nào trọng nhát?” Chúa Giêsu đáp: “Hãy kính mền 


140 | BÀI GIẢNG 


Chưa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hỗn, hết trí khôn ngươi đó là điểu răn trọng nhất và 
trước nhát. 


Điêu răn thứ hai giống điều răn thứ nhất: hãy yêu người thân cận như chính mình. Tất cả 
luật và lời Tiên-tri gôm trong hai điêu đó. ” 


Ti hấy bọn Biệt-phái tụ-hội đông, Chúa Giêsu lợi dụng thời cơ hỏi họ rằng: “Các ông nghĩ 
thế nào về Đẳng Ky-tô, Người là con cháu ai?” Họ thưa rằng: “Con cháu Đa-vit: Chúa vặn họ: 
Vậy sao vua Đa-vít được Thánh-thần linh ứng lại gọi Đắng Ky-tô là Chúa, mà rằng: Chúa đã 
phán với Chúa tôi: Con hãy ngự bên hữu Cha cho đến khi Cha đặt kẻ thù nghịch con dưới chân 
con. Vậy nếu Vua Đa-vít gọi Người là Chúa, thì Người là con vua thế nào được?” 


Không ai thưa lại với Chúa Giêsu được lời nào; và từ hôm đó không ai dám hỏi Chúa điều 
gì nữa. 


Xin hỏi Thày: trong lề luật điều răn nào là trọng nhất? (Math. XXII. 36). 


Ở anh em, ấy là một vấn đề rất quan trọng, mà ít kẻ nghĩ đến nơi. Một thầy thông thái về 
khoa luật đạo đên hỏi điêu ây cùng Đức Chúa Giêsu. 


Trong bài Phúc-âm Chúa nhật tuần trước anh em đã thấy phái Pharisiêu kéo nhau đến cùng 
Đức Chúa Giêsu chẳng phải cho được nghe lời Người dạy bảo, một có ý thử Người. Vậy chúng 
xui một người thông luật hỏi thử Đức Chúa Giêsu rằng: Kính Thày, trong lề luật điều răn nào 
trọng nhất? Tuy dù Chúa rõ biết chúng không có ý lành mà hỏi điều ấy; nhưng Chúa biết câu hỏi 
ấy là một vấn đề rất quan trọng, xưa nay những thầy thông lý luật trong đạo Maisen cũng bản 
đến, song chưa có ai nói cho trúng. Trong luật đạo có tất cả 613 điều; kẻ thì nói điều răn buộc 
giữ ngày thứ bảy là trọng nhất, kẻ khác nói điều răn dạy về việc tế tự là trọng nhất, có kẻ lại nói 
điều răn dạy phải chịu phép cắt bì là trọng nhất. 


Đức Chúa Giêsu là Thầy sự chân thật muốn dùng địp này mà luận phi điều hiểu sai, thì dạy 
cho ai nây được rõ điêu răn nào là trọng nhất. 


Vậy Người phán ngay chẳng chút nghĩ ngợi mà rằng: Bay hãy kính mến Thiên Chúa là Chúa 
bay cho hết lòng, hết trí khôn cùng linh hồn bay. Ấy là điều răn rất trọng cùng là điều răn thứ 
nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giông. điều răn trước; là hãy yêu người như mình vậy. Mọi điều 
lề luật dạy, mọi lời các Tiên tri bảo, điều quy lại trong hai điều răn ây. 


Ôi! Ấy là một lời giải quyết rất khôn ngoan chắc chắn, không ai phản đối được. Chúng 
Pharisiêu nghe liền ắ ng lặng, không đáp lại lời nào về vấn đề á ầy. Thầy kia hỏi có một điều, mà 
Người đáp lại về hai, vì điều thứ hai cũng trọng như điều thứ nhất mà ít kẻ biết. Cho nên dù thày 
ấy không hỏi, luôn tiện Người cũng bầy tỏ. 


Vậy luôn tiện anh em cũng nhớ lại hai điêu răn tương đôi ây, là kính Chúa, ái nhân, ây là hai 
điêu răn rât trọng rât cân, mọi lê luật điêu quy lại hai điêu răn ây hệt. 


L I.Kính Chúa, ái nhân hai điều mà như một. Ây là lời Đức Chúa Giêsu đã dạy, ta không 
thể hồ nghỉ; mà Chúa dạy như vậy thật là chí lý. Giống như một, tất nhiên điều răn kính Chúa 
trọng thì điều răn ái nhân cũng trọng. Cần phải mến Chúa hết sức, thì cũng phải yêu người hết 
lòng, như vậy thì mới kể cho điều răn thứ hai giống như điều răn thứ nhất. 


141 | BÀI GIẢNG 


Chúa là Đắng cao trọng vô cùng, tốt lành vô lượng, làm ơn cho ta vô ngần, thì tiên vàn ta 
phải kính mến Người đã đành. Lại ta phải kính mến Người cho hết lòng hết sức, nghĩa là lòng ta 
có thể mến Người được bao nhiêu, sức ta có thê làm được việc øì, chịu được sự khó gì vì lòng 
kính mến Chúa, thì ta phải tận tâm tận lực, ây là lẽ đương nhiên. Vì chưng trời che, đất chở, khí 
thở, sáng soi cùng muôn loài vật khắp cả hoàn cầu Chúa sinh ra cho nhân loại hưởng dùng, thì 
bảo ai nấy phải hết lòng hết sức kính mến Đức Chúa Trời, để đền ơn trả nghĩa Chúa. 


Không kế những ơn theo ơn sinh thành, ơn bảo tồn dưỡng dục, thì ai kế cho xiết những ơn 
theo ơn cứu chuộc. Có ai thương ta bằng Đức Chúa Cha đã thương ta mà phó Con một mình 
xuống thế vì ta? Nào ai thương ta bằng Đức Chúa Con, bởi thương ta, đã đành xuống thế, mặc 
lấy tính loài người, chịu muôn vàn sự thương khó, sau hết thì chịu nạn, chịu đóng đanh, chịu chết 
cách nhuốc hồ trên cây Thánh Giá vì tội chúng tôi. Nào ai thương ta bằng Đức Chúa Thánh Thần 
hằng xuống ơn giúp sức cho ta được thắng lướt kẻ thù linh hồn, để cho ta được nên thánh. 


Vì những lẽ ấy buộc ta phải kính mến Đức Chúa Trời hết lòng hết sức, hết linh hồn, hết trí 
khôn ta, ta hãy dùng hêt mọi tài năng trong linh hôn, mọi sức lực trong thân xác mà thi hành đức 
kính mến. 


Đức ây là đức trọng, vì trực tiếp đến Chúa, là đức rất cần, vì dù ta được làm phép lạ, được 
nói tiêng lạ, được tử vì đạo, mà ta không có lòng mên Chúa, thì mọi sự thảy là vô ích. 


Mến Chúa là điều trọng, là điều cần thì đã rồi, sao yêu người cũng như vậy? Ta muốn biết vì 
sao đức yêu người trọng vậy, thì hãy xem Đức Chúa Trời quý trọng người ta là thế nào? Chúa 
dựng nên ta giống hình ảnh Chúa; người ta phạm tội thì Chúa không phạt ngay xuống hoả ngục 
như các thiên thần; song Chúa hứa sẽ chuộc tội cho. Cho được chuộc tội loài người, thì Chúa phó 
Con một rất yêu dấu xuống thế chịu nạn chịu chết, để cứu chuộc cho người ta. 


Chính Đức Chúa Trời đã dạy tỏ cho ta biết yêu người cũng bằng mến Chúa mà răng: Hễ bao 
giờ bay làm ơn làm phúc cho một người khó hèn, ây là bay đã làm phúc cho Ta. Bay cho kẻ đói 
ăn, cho kẻ trần mặc, cho kẻ lạc loài đỗ nhờ, hay viêng thăm kẻ liệt lào, kẻ phải cầm tù v.v. thì ấy 
là bay cho Ta ăn, bay cho Ta mặc, bay cho Ta đỗ nhờ, bay viếng thăm Ta v.v. 


Ta xét lời Chúa phán dạy như thế, và cách Chúa đối đãi với loài người làm vậy, thì không lạ 
gì mà Chúa phán: Điêu răn thứ hai cũng giông điều răn trước, là yêu người như mình vậy. 


L II.Mọi lề luật đều quy lại hai điều răn ấy. Thánh Grêgôriô cả rằng: Điều gì đã truyền dậy 
ra, thì gốc cũng bởi điều răn kính Chúa ái nhân, cũng như vậy, cây tuy có nhiều ngành, nhưng 
cùng chung một cội rễ. Nhân đức tuy có nhiều, song cùng bởi một đức kính Chúa ái nhân mà ra. 
Ví như cái thang ta bác mà trèo lên cây, tuy có nhiều bậc, nhưng cùng đấu vào hai thanh thang và 
kẻ trẻo thang hai tay phải cầm lấy hai thanh mới vững. Nay trong đạo thánh Chúa có 10 điều rắn, 
song quy lại hai điều là kính Chúa ái nhân. Hai điều răn ấy càng giữ trọn hai, đức â ấy càng bén rễ 
sâu, thì các điều răn khác, các nhân đức khác cũng giữ trọn. Điều răn thứ Nhất dạy thờ phượng 
Chúa, điều răn thứ Hai cắm kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ, điều răn thứ Ba dạy giữ ngày Chúa 
nhật, người kia sốt sắng thờ phượng Chúa siêng năng đọc kinh xem lễ không những giữ ngày 
Chúa nhật mà lại ngày thường nữa; chẳng hề dám kêu tên Chúa vô cớ, chẳng hề dám làm việc 
ngày Chúa nhật v.v. Vì sao? Vì người ây có lòng mến Chúa. Còn chí như người nọ không hề 
thấy trong nhà thờ, mà sáng sớm Chúa nhật nào cũng thấy ngoài ruộng. Vì sao? Vì nó không có 
đức mến Chúa. 


142 | BÀI GIẢNG 


Người ta không biết thảo kính cha mẹ, hay giận hờn, ghen ghét, chửi bới, nói hành bỏ vạ, 
trộm cướp của nhau, hoang dâm tục tu làm cho mình sa hoả ngục, kẻ khác cũng mất linh hồn vì 
mình, tắt một lời từ điều răn thứ bốn cho đến điều răn thứ mười đều lỗi hết. Ấy tại sao? Tại 
không có đức yêu người. Bởi không yêu người như mình, nên mới giận hờn ghen ghét người ta. 
Bởi không yêu, nên mới... 


Ấy đã rõ mọi lề luật điều quy về điều răn kính Chúa ái nhân. Chúa và các thánh cũng đều 
dạy như vậy. Lại ta cũng phải nhớ rằng: Mọi nhân đức đều bởi đức kính Chúa yêu người mà ra, 
thì đức yêu người cũng bởi đức mến Chúa mà ra. Nếu yêu người mà chẳng phải bởi mến Chúa, 
thì yêu người thể ấy không phải là đức, có khi còn là tội nữa. 


Vậy ta phải năng giục lòng mến Chúa, năng kêu xin Chúa ban cho đức kính mến, năng giục 
lòng mình làm việc vì lòng mên Chúa, vui lòng chịu sự khó mình gặp vì lòng mên Chúa. 


Lại phải năng nhớ con người ta là hình ảnh Chúa, cho nên hãy yêu người như mình; mình 
muốn cho người ta làm điều gì cho mình, mình hãy làm cho kẻ khác; sự gì mình chẳng muốn cho 
kẻ khác làm, thì mình chớ làm cho aI. Ấy là mẹo mực đức yêu người; ây là hai đức cả, hai điều 
răn trọng, ta hãy giữ trọn đừng sai. Amen. 


CHÚA NHẬT THỨ XVIII SAU LỄ HIỆN XUỐNG 
Tội lỗi là căn cứ sự tai nạn 
Bài Phúc-âm Mt 9, 1-8 

Hôm ấy, Chúa Giêsu xuống thuyên sang qua hô, trở lại thành Ca-pha-na-um, Chúa đã chọn 
làm trung tâm điêm cuộc hành đạo của Người. Và người ta khiêng đên gán Chúa mội người bâf- 
toại năm trên chống. Chúa Giêsu thấy họ có lòng tin thì bảo người bát-toại: “Hãy vững tâm con 
q, tội lôi con đã được tha. ” 


143 | BÀI GIẢNG 


Lúc ấy máy luật-sĩ nghĩ bụng: “Ông này nói phạm. ” Chúa Giêsu thấy ý tưởng của họ, liễn 
bảo họ răng: “Sao lại có những tư tưởng ngang trái trong lòng các ngươi? Nói rằng: tội con 
được tha, hay nói rằng: đứng dậy mà bước đi, đàng nào dễ hơn? Nhưng để các người biết Con 
Người có quyền tha tội ở dưới đất, Chúa quay lại nói với người bắt-toại: “Ngươi hãy đứng dậy 
vác chỗng mà về.” Người ấy đứng dậy và trở về nhà. Tì háy thế, dân chúng sợ hãi và ngượi khen 
Đức Chúa Trời đã ban cho loài người được quyên thể ấy. 


Ở anh em rât yêu dâu! 


Đã nhiều lần nói cho anh em hay lời Chúa phán, mọi việc Chúa làm đã chép ra trong sách 
Phúc-âm, thì đều là dạy ta cho biết suy nghĩ đến cuộc đời mà lo đến việc linh hồn. Như trong bài 
Phúc-âm anh em nghe đọc sáng nay, thuật truyện người ta khiêng đến một người bất toại, xin 
Đức Chúa Giêsu chữa cho lành. Người chưa chữa nó, thì phán cùng nó rằng: Ở con, con hãy tin 
cậy, nay Ta tha tội cho con. 


Ta xét: Người ta khiêng nó đến xin Người chữa bệnh, có xin Người tha tội đâu, mà Người 
phán rằng: Tha tội cho con. Vậy cớ sao Chúa phán làm vậy? Chúa phán làm vậy, Chúa làm như 
thế có ý dạy ta hai điều này: 1) Là phải lo chữa bệnh linh hồn hơn lo chữa bệnh phần xác. 2) Là 
tai nạn phần xác nhiều lần là vì tội lỗi trong linh hồn. 


1. L.Ta phải lo sợ về bệnh hoạn linh hồn hơn. Chúa sinh con người có hai phần, là linh hồn 
và xác. Tuy xác Chúa dựng nên trước, nhưng Chúa dựng bởi bùn đất, hồn Chúa ban cho sau, 
nhưng bởi hơi Chúa thở vào mà ban cho linh hồn, và linh hồn giống hình ảnh Chúa. Cho nên đã 
rõ linh hồn là trọng hơn xác bội phần, vì vậy phải lo về linh hồn trước và phải lo hơn là lo cho 
xác thì mới phải. Cũng như ta có một đứa con, một tên đây tớ, cả hai đều ốm đau, tức nhiên ta 
phải lo tìm thầy thuốc cho đứa con trước, rồi mới lo cho đây tớ sau. 


Vì tội Tổ tông truyền, mà linh hồn và xác ta đều phải mang cơn giận Chúa phạt, cũng như 
cha mẹ phong, thì đã truyền bệnh phong lại cho con cháu. Phong. phần xác là gian truân tai nạn, 
bệnh hoạn tật nguyền; phong phần hồn là tội lỗi cùng tính xâu nết hư. Bệnh hoạn phần xác làm 
cho xác ra gầy mòn kém sức, da thịt chẳng. còn tốt tươi như khi lành mạnh, nếu bệnh ra nặng thì 
cũng có lẽ làm cho xác chết. Vì thế khi thấy mình hay người nhà mình, hoặc bà con thân thích 
mình lâm bệnh, mình hết sức lo lắng tìm thày chạy thuốc, hay là làm cách nào cho được lành đã 
thì phải rồi. Mà bệnh linh hồn là tội lỗi cùng tính hư cũng thế, nó làm cho linh hồn ra yếu liệt và 
trở nên xấu xa trước mặt Đức Chúa Trời, và nếu là tội nặng thì nó làm cho linh hồn phải chết, 
nghĩa là phải mất ơn nghĩa Chúa và phải sa hoả ngục khốn nạn đời đời. 


Song thương hại thay! Nhiều kẻ chỉ biết lo cho thân xác được yên lành mạnh khoẻ, vừa thấy 
ốm đau, đã lo tìm thày chạy thuốc, dù tốn hao đến đỗi cầm nhà bán ruộng cũng chẳng sá màng, 
vì câu mạng sống đống vàng ai ai cũng đều công nhận. Song linh hồn đau ốm đã lâu ngày, có khi 
đã chết nằm đây đợi giờ chôn, nghĩa là đang mắc tội trọng đợi giờ Chúa lên án phạt, mà cứ 
nhửng nhưng vô sự. 


Ôi! Có bệnh nào xấu xa nguy hiểm cho bằng bệnh linh hồn? Bệnh phần xác tuy cực thật, 
song nó không phải xấu, lại ta biết dùng thì nó nên sự lành cho ta, như lời thánh Bênađô rằng: 
Bệnh hoạn phần xác là tốt, vì nó làm cho ta được lành mạnh về phần linh hồn: Bona est 
infiirmitas carnis, quia perducit hominem ad sanitatem animae. Thánh Grêgoriô Naziansênô răng: 


144 | BÀI GIẢNG 


Tôi phải cơn bệnh làm khô song tôi vui, vì bệnh rửa tôi cho sạch tội và làm cho tôi nên người 
chịu đau đớn như Chúa: Morbo me a peccatis et similem reddit Domino virum dolorum. 


Ấy bệnh hoạn phần xác vốn không phải là xấu, và kẻ có lòng đạo thì biết dùng bệnh hoạn mà 
lập công bô ích cho linh hôn là thê nào. 


Nhưng bệnh hoạn linh hồn là tội lỗi cùng tính hư, thì vốn nó là giống. rất xấu xa nguy hiểm 
mà nó càng nhiễm lại càng nguy, vì vậy chẳng nên để nó lâu trong linh hồn kẻo nó thâm nhiễm 
ra, mà linh hồn phải khốn. Ông Cassiodôrô răng: Mọi giống tội lỗi là bệnh tật linh hồn, bệnh tật 
ấy càng thêm lên, thì sức khoẻ linh hồn càng tiêu diệt. 


Thánh Gioan Kim-khẩu rằng: Tội lỗi là một bệnh bắt toại rất nặng. Vì chưng nó làm cho linh 
hôn không còn hành động được gì. 


Song khốn thay! Ít người nghĩ đến! Đứa bất toại nọ, có kẻ thương khiêng đến xin Đức Chúa 
Giêsu chữa cho; mà biết mấy người phải bệnh bắt toại về phần linh hồn, mà không ai đến! Chính 
kẻ mắc bệnh cũng nằm nhửng nhưng vô sự, huống nữa là ai! Ôi! Ta hèn tin là đường nào! 


Ta nên lo cho phần xác chốc, vì có xác mới có linh hồn, cho nên khi xác ốm đau, phải kíp lo 
điều trị. Song linh hồn ta chớ khinh phiêu, vì linh hồn hằng sông đời đời trọng hơn xác, nên càng 
phải lo cho linh hồn hơn, khi linh hồn mắc bệnh tội lỗi nhất là bệnh nặng, thì phải cấp cứu ngay, 
phải tìm đến thầy thuốc thiêng liêng là các thày cả, hãy khai bệnh ra cho ngay thật, thì người sẽ 
chữa cho lành đã. Chớ liều mình ở lâu trong sự tội, kẻo sự tội lại sinh nên nhiều tai nạn khác, hại 
cả hồn liền xác. 


L H.Tội lỗi là căn cứ sinh sự tai ương. 


Vì làm sao trước khi Đức Chúa Giêsu chữa người bất toại thì Người tha tội cho nó? Người 
làm như thế cho ta được hiểu tội lỗi là căn cớ sinh sự tai hại; muốn chữa bệnh phải trừ căn, muốn 
khỏi nạn tai phải lánh xa tội lỗi. 


Đã hay rằng: Đối với riêng từng người, thì nhiều lần bệnh hoạn tai nạn không phải vì tội lỗi 
gì người ây, như thánh Gióp, thánh Tôbia lâm bệnh hoạn tai nạn; thì không phải vì tội gì hai 
đẳng ấy, một muốn thêm công thêm đức cho hai đắng ấy mà thôi. 


Lân kia Đức Chúa Giêsu đi cùng các môn đệ, gặp người tôi mặt từ thuở bình sinh ngôi bên 
đường ăn xin, môn đệ hỏi Chúa bởi tội nó hay tội cha mẹ nó, mà nó ra mù loà làm vậy, Chúa đáp 
lại răng: Không phải bởi tội nó, cũng chăng phải bởi tội cha mẹ nó, một vì cho sáng danh Chúa 
thôi. 


Xét riêng về từng người thì như vậy, có khi bởi tội mình mà Chúa đề cho mình mắc tật 
nguyễn tai nạn, mà nhiều khi không phải bởi tội mình, một bởi ý Chúa muốn cho mình chịu vậy 
thôi. 


Song luận theo sự chung, thì ta nói rằng. Bệnh hoạn tai ương ở trong đời là bởi tội lỗi mà ra, 
ta ở đời hằng lâm phải bệnh hoạn, tật nguyên, ôn thần, dịch khí, giặc giã hay là những sự tai 
ương khác, thì đều bởi tội Tổ tông cùng tội lỗi cả loài người ta mà ra. Loài người càng phạm tội, 
thì Đức Chúa Trời càng để cho mắc những tai ương thê ấy. Vả tội lây vạ tàn, có khi trong xã hội 
không phải là mọi người có tội hết, song Chúa để cho mọi người trong xã hội đều chịu chung 


145 | BÀI GIẢNG 


hết. Kìa lụt hồng thuỷ làm cho cả loài người chết đuối; lửa trên trời làm cho cả thành Sodoma 
chết thiêu, thì chắc rằng trong số ấy vốn trẻ con không có tội gì. 


Vậy ở anh em, tội lỗi là giống xấu xa độc ác là dường nảo, nó gây nên trăm ương ngàn hoạ, 
làm cho thiên hạ phải điêu tàn. Kìa đại chiến ngày nay, gây nên biết là mấy độc ác! Biết bao 
nhiêu đàn bà con trẻ đã phải chết oan! Ai đã gây nên thể ây? Làng nói tại nọ, họ nói tại kia; 
nhưng ta nói cho đích thật, là tại tội lỗi người ta gây ra thể ấy. 


Nay nói riêng về bệnh hoạn; ôn thần dịch khí là nơi Đức Chúa Trời quen dùng mà đánh ta 
hơn. Như lời thánh Basiliô rằng: Nhiều lần Chúa dùng bệnh hoạn là như roi mà đánh tội ta: 
Morbi veluti quaedam peccatorum flagella sunt. Ta cũng đã năng nghe, năng thấy Chúa để cho 
nơi nọ chỗ kia phải ôn thần dịch khí chết hại nhiều người, thì hãy nghĩ lại đó cũng là tội lỗi, 
không phải là kẻ bị bệnh là kẻ có tội, song là vì tội lây vạ tàn, vì tội kẻ này mà lan ra người khác. 

Vậy ta muốn cho khỏi bệnh hoạn tai nạn, ta hãy lánh xa sự tội; khi ta đã lánh xa sự tội và 
quyết làm tôi Chúa, giữ đạo Chúa hẳn hoi, mà Chúa để cho ta lâm bệnh hoạn hay gặp phải tai 
ương, ta cứ vui lòng chịu lấy mà đền vì tội, vì chưng tội ta có nhiều, đã đáng Chúa phạt hơn nữa, 
Chúa đề cho chịu chừng này chưa phải là bao. 


Nếu ta biết giữ như vậy mà chịu lấy mọi cơn bệnh hoạn, mọi nỗi gian nan, như chén giấm 
chua mật đắng ta vui lòng nếm cùng Đức Chúa Giêsu, thì ngày sau sẽ được hưởng phúc cùng 
Người đời đời kiếp kiếp. Amen. 


CHÚA NHẬT THỨ XIX SAU LỄ HIỆN XUỐNG 
Ơn Chúa gọi vào Hội-thánh 


Bài Phúc-âm Mt 22, 1-14 


Khi ấy Chúa Giêsu nói với các trưởng-tế và Biệt-phái mấy dụ ngôn nây: “Nước trời giống 
như vua kia mở tiệc cưới con mình, Vua sai bộ hạ đi rước khách đề mời đến dự tiệc; nhưng họ 
không đến. Vua lại sai bộ hạ khác mà nhắn: “Hãy nói với những người được mời rằng, tiệc đã 
dọn xong, trâu bò, gà vịt đã giết cả, mọi sự đều sẵn sàng, mời các ngày tới dự?” Nhưng họ 
không coi sao, mỗi người bận một việc: kẻ đi làm ruộng, người đi buôn, còn những người khác 
bắt đây tớ nhà vua, xỉ nhục và giết đi. 


146 | BÀI GIẢNG 


Vua thịnh nộ, sai quân đi dẹp bọn sảf-nhân đó và đốt thành trì của chúng rồi vua phán với 
bộ hạ rằng: “Tiệc cưới đã sẵn sàng, nhưng các kẻ đã được mời không xứng đáng dự. Vậy các 
ngươi hãy ra các ngã tư, hễ gặp ai sẽ mời cả vào dự tiệc.” Bộ hạ ra đường tập họp tất cả mọi 
người họ gặp bất luận tốt xấu, cho nên phòng cưới đây khách dự tiệc. 


Lúc vua ngự vào xem những người ăn tiệc, có một người không mặc áo cưới, vua liễn phản 
bảo y: “Người kia, ngươi vào đây sao không mặc áo cưới?” Nhưng người đó nín lặng. Lúc đó 
vua truyền cho các tên hẳu rằng: “Hãy trói chân tay nó lại và đem ra ngoài nơi tối tăm; ở đó sẽ 
khóc lóc và nghiễn răng. Tượng trưng sự thất vọng của kẻ bị đoa phạt muôn đời. ” 


Vì người được gọi thì nhiều, mà được chọn thì Ít. 
Ở anh em rất yêu dấu! 


Chúa khôn ngoan, thông minh vô cùng đã xuống thế ra đời mà chuộc tội ta cùng dạy dỗ ta về 
đàng rỗi linh hồn; Chúa dùng mọi cách mà dạy ta: khi thì Người nói ngay, chính điều Người 
muốn dạy, khi thì Người phán thí dụ việc này mà chỉ về việc khác. Các thí dụ Người phán thì rất 
xứng hợp mỗi điều, như thí dụ anh em vừa nghe trong bài Phúc-âm sáng nay, ai có ý xét, thì liền 
hiểu Người có ý dạy ta về ơn kêu gọi vào Hội-thánh. Lòng Chúa đối với người ta, người ta đối 
với Chúa thể nào trong ơn ấy, thì bảy tỏ trong thí dụ này: 


Nước thiên đàng giống như vua kia làm lễ cưới cho hoàng-thái-tử và đã mời người ta đến dự 
tiệc. Khi đến ngày, vua truyền cho bộc-lệ đi bảo cho người ta hay, song họ không muôn đến. Vua 
lại sai bọn khác đi mời mà răng: Cuộc tiệc cỗ bàn đọn sẵn rồi, trâu bò đã giết lỡ rồi, xin hãy đến 
dự tiệc cưới. Song chúng chẳng xem sao, kẻ thì ra đồng, người thì đi ra chợ, theo công ăn việc 
làm. Có kẻ lại bắt bộc-lệ nhà vua mà làm xỉ nhục rồi giết đi. Vua nghe vậy, liền nổi thịnh nộ, 
truyền cơ binh đi huỷ tuyệt lũ sát nhân ấy và đốt phá thành trì của nó. 


Bấy giờ vua truyền cho bộc-lộ rằng: Lễ cưới trầm đã dọn sẵn rồi, Song kẻ đã được mời thì 
không đáng. Bay hãy đi ra trong các đường lỗi, hễ gặp ai, bay cũng gọi vào dự tiệc. Các bộc-lộ 
vâng lệnh đi, hễ gặp ai bất luận tốt xấu, đều mời vào hết, cho nên cỗ làm đều đầy chật kẻ ngồi. 
Bấy giờ vua ngự ra xem, thì thấy một người ngồi ăn mà không mặc áo cưới. Vua liền phán quở; 
nó cứng miệng làm thỉnh, vua truyền trói chân tay mà bỏ ra ngoài, ở đó nó hằng khóc lóc nghiễn 
răng. 


Ở anh em, ấy là thí dụ Chúa đã phán, ta xem công việc đã xây ra từ khi đạo Chúa giảng 
truyền cho đên bây giờ, thì thây mọi điêu ám hợp với thí dụ ây cách lạ lùng, dù cách Chúa đôi 
với thiên hạ, dù cách thiên hạ đôi với Chúa. 


lỆ I.Chúa đối với thiên hạ trong ơn kêu gọi tòng giáo. Đức Chúa Trời là vua cả trời đất cho 
Con một mình là ngôi thứ Hai xuống thế kết hợp cùng tính loài người ta, ấy là như vua kia làm lễ 
cưới cho hoàng-thái-tử. Chúa muốn cho mọi người đều nhận biết Ngôi thứ Hai xuống thế làm 
người, đã truyền giáo, đã lập Hội-thánh cho mọi người vào đấy thì đều được hỷ hoan khoái lạc, 
ấy là Chúa mời người ta vào ăn lễ cưới. 
Kẻ Chúa mời trước hết là dân Do-thái, Chúa đã dùng các thánh Tiên-tri đời này qua đời khác 
mà truyền bảo cho chúng biết trước sự mầu nhiệm Ngôi thứ Hai ra đời, chẳng những cho biết 


chính việc, lại cũng cho biết chính nơi, chính buổi Chúa Cứu thế ra đời nữa. Ấy là đã mời dân 
Do-thái đi ăn lễ cưới Ngôi thứ Hai ra đời. 


147 | BÀI GIẢNG 


Khi đến ngày Ngôi thứ Hai ra đời, Chúa dùng Thiên thần truyền bảo, dùng kẻ chăn chiên 
mách lại, dùng dịp ba vua đến thành Giêrusalem mà nhắc lại cho chúng biết Chúa Cứu thế đã ra 
đời. Ấy là như vua sai bộc-lệ đi báo cho chúng biết ngày mừng lễ cưới đã đến. Song vì chúng 
không muốn đến, thì vua lại sai bọn khác đi mời. Ấy chỉ nghĩa là Đức Chúa Giêsu còn sai ông 
thánh Gioan Baotixita và các thánh Tông đồ giảng khuyên dân Do-thái nhận biết Đức Chúa 
Giêsu; nhưng cũng vô ích. 


Sau hết Đức Chúa Trời bỏ dân Do-thái mà ban phép. truyền đạo cho các dân ngoại, ấy là vua 
thấy những kẻ mời trước ăn ở phụ phàng, nên vua truyền ra ngoài đường, gặp ai bất luận cũng 
gọi vào hết. 


Ấy Đức Chúa Trời làm lễ cưới cho Ngôi thứ Hai và mời thiên hạ vào dự tiệc thì như thế. 
Chúa muốn cho mọi người được rỗi hết và muốn cho ai nấy nhìn biết sự thật như lời thánh 
Phaolô đã dạy (1 Tim. II, 4). Song Chúa có ý thương gọi dân Do-thái trước, vì nó là dân riêng 
Đức Chúa Trời đã chọn, để giữ lây đạo thật tô phụ lưu truyền, lại để Chúa chọn Đắng Cứu thế 
trong nòi giống nó. Nhưng khốn thay! Bởi nó vô ơn bạc nghĩa, nên Chúa đã bỏ và chọn dân 
ngoại. Như lời thánh Phaolô rằng: Tội dân Do-thái làm giầu cho thế gian, chúng phải suy tàn, các 
dân được nên giầu có: Delictum Judaeorum divifiae sunt mundi, et diminutio eorum, divitiae 
gentium (Rom. XI, 12). 


Ta suy thí dụ Chúa phán đó, ta đủ hiểu lòng Chúa thương ta là dường nào. Chúa là vua cả 
trời đất, ta là một đứa dân mạt, lại đầy rẫy tội lỗi xấu xa, mà Chúa mời ta đến ăn tiệc lễ cưới 
hoàng-thái-tử cực trọng cực sang là Ngôi thứ Hai, thì nào đí gì vinh hạnh cho ta hơn nữa chăng? 
Có vua nào thương ta đến đỗi ấy chăng? Song ta đối lại với Chúa làm sao, hãy xem. 


lỆ H.Lòng người ta đối với ơn kêu gọi. Trước hết ta hãy xem nơi dân Do-thái. Chúa dùng 
các thánh Tiên-tr1, các thánh Tông-đồ mà mời nó vảo ăn lễ cưới Con một mình, là vào chịu đạo 
Ngôi Hai giảng truyền. Song chúng làm sao? Chúng khinh phiêu, chúng chỉ lo việc ăn làm, kẻ 
chăn chiên đi thờ Chúa, ba vua đi lạy Chúa thì mặc, chúng cứ ở ngoài đồng làm ruộng, cứ đem 
loài vật đi bán, đem tiền bạc đi đồi, đề sinh lời lãi, dù ngồi trước cửa nhà thờ cũng chăng kiêng. 
Vì tham lam cuộc đời như thế nên chẳng kể gì tiếng Chúa kêu mời. 


Kẻ nhửng nhưng như vậy còn khá; còn có kẻ bắt các bộc-lệ nhà vua mà làm xỉ nhục rồi giết 
đi. Ta thây các điêu ây cả nơi dân Do-thái cùng các dân ngoại. Chúa sai các Đâng đi giảng đạo 
chúng được nhờ, chúng không nghe lại băt bớ, giam câm, làm xỉ nhục cho các Đâng ây, sau hêt 
thì giết đi. 


Chúa tuy nhân từ vô cùng, song khi người ta khinh mạn ơn Chúa quá lắm, thì Chúa cũng 
trừng trị. Dân nọ vua sai bộc-lệ đi mời ăn cưới, khinh mạn không đến đã đành, lại bắt bộc-lệ nhà 
vua mà giết. Vua nồi thịnh nộ truyền binh sĩ đi huỷ diệt quân sát nhân ấy và đốt phá thành nó. Ta 
đã thấy Đức Chúa Trời cũng xử thể ấy vuối dân Do-thái, là để cho ông Titô đem binh sĩ đến trị 
dân ấy và đốt phá thành Giêrusalem là thể nào. 


Đức Chúa Trời bỏ dân Do-thái, vì nó chưa đáng vào trong Hội-thánh, thì Chúa truyền cho 
các Tông-đồ và các đẳng nối vị sau đi khắp thế giới gọi hết mọi người bất luận sang hèn, giầu có, 
bất câu mọi rợ, văn minh, lại dù người lương thiện hay hư thân, thì cũng gọi vào Hội-thánh hết, 
may nhờ ơn Chúa mà nó trở lại ăn năn thì cũng rỗi linh hồn được. Vì ơn Chúa kêu gọi như thế 


148 | BÀI GIẢNG 


nên Hội-thánh Chúa đã được đông đắn sum vầy. Ấy là như vua kia sai bộc-lệ đi khắp đường 
khắp ngõ hề gặp ai bât luận xâu tôt cũng đưa vào dự tiệc hêt, cho nên các mâm bàn đêu đây chật. 


Vậy ta hãy cảm tạ ơn Chúa đã gọi ta vào Hội-thánh, biết mấy kẻ xứng đáng hơn ta, mà Chúa 
không gọi, ta được Chúa gọi, chắng phải bởi công ơn gì ta. Vì vậy ta hãy ở cho xứng ơn Chúa 
gọi, kẻo ta lâm một sỐ phận như tên kia nói trong thí dụ Ấy: Nó vào ăn cưới mà không mặc áo 
cưới, nghĩa là vào chịu đạo, mà không ăn ở xứng kẻ có đạo, vào Hội-thánh mà không ăn ở cho 
xứng kẻ làm con Hội-thánh. Như thế thì sẽ phải loại ra khỏi nước thiên đàng mà vào chốn hoả 
ngục, phải chịu hình khổ, khốn nạn, khóc lóc, nghiền răng cả đời. Khi sống có tiếng là có đạo, có 
chịu phép Rửa tội, có vào nhà thờ, có đồng ngồi một nơi một ghế như kẻ khác; song trong linh 
hỗn thì khác xa con nhà có đạo, ấy là vào ăn cưới mà không mặc áo cưới, không có áo ơn nghĩa 
thánh, nên đến giờ chết phải loại ra khỏi nước thiên đàng. 


Xin chớ aI trong anh em vảo trong sô kẻ khôn nạn ây, một phải vào sô kẻ ăn cưới vui vẻ 
trong Hôi-thánh, là kẻ giữ đạo Chúa sôt săng, siêng năng chịu lễ, như ăn tiệc con chiên Thiên 
Chúa, thì ngày sau sẽ dự tiệc vui vẻ đời đời thiên đàng. Amen. 


CHÚA NHẬT THỨ XX SAU LỄ HIỆN XUỐNG 


Đức Chúa Giêsu chữa bệnh cho con một quan kia 
Bài Phúc-âm Joa 46-35 


Hôm ấy một viên thị-vệ có người con đau ở Car-pha-na-um, nghe tin Chúa Giêsu từ Giu-đê- 

a, ông đến gặp Chúa và xin Người xuống chữa con ông đang hấp hồi chết. Chúa Giêsu đáp lại 

tái Ông: “Nếu chẳng được thấy những phép lạ và những việc phi thường thì các ngươi không 

_ Viên thị-vệ thưa Chúa răng: “Thưa Tì hày, xin Thây xuống trước khi con tôi chết.” Chúa 
E nói với ông: “Ông cứ về con ông sống đấy. ” 


Người ấy tin lời Chúa Giêsu và lên đường về. Đang khi ông trở về thì gặp đầy tớ ông đến 
đem tin cho ông rằng: “Con ông khỏi ốm. Và khi Ông hỏi cho biết cậu đã khá lại giờ nào, họ 
thưa ông: “Hôm qua hôi bảy giờ cậu đã khỏi sốt.” Người cha đó đã nhận rằng: đúng vào giờ 
Chúa Giêsu nói với ông: “Con ông sống. ” Ông và cả gia-đình ông đã tin Chúa. 


149 | BÀI GIẢNG 


Ở anh em rât yêu dâu! 


Trong bài Phúc-âm anh em vừa mới nghe, thì thuật truyện một quan kia có cậu con đang ốm 
nặng phải chết, đến xin cùng Đức Chúa Giêsu chữa nó. Đức Chúa Giêsu bảo quan ấy về mà 
răng: Con nhà quan được sông không chết đâu. Quan ấy tin lời Chúa phán, liền ra về; dọc đàng 
gặp người nhà đem tin cho hay cậu âm sông khoẻ. Hỏi ra, thì cậu âm được lành mạnh ngay chính 
hồi Đức Chúa Giêsu phán rằng: Con nhà quan được sống không chết đâu. Bởi đấy quan cùng cả 
nhà đều tin Đức Chúa Giêsu. 


Anh em nghe tích truyện này thì có cảm tưởng làm sao về quan ấy? Thế thì ta nên nghĩ về 
quan ây ba điêu này: 1) Quan ây có lòng lo cho con cái là thê nào; 2) Quan ây tuy có Đức tin mà 
chưa mạnh; 3) Đức Chúa Giêsu làm cho quan ây được mạnh tin mà chịu đạo cùng cả nhà. 


lỆ IL.Quan ấy có lòng lo lắng cho con cái. Sự cha mẹ phải lo cho con cái là lý đương nhiên 
cho mọi loài, hễ có con, thì biết thương yêu lo lắng cho con, kìÌa ta xem con thú vật, con trâu, con 
bỏ, con gà, con vịt hay là thú vật nào cũng vậy, dù dữ như hùm sấu, cọp, beo nó cũng biết 
thương yêu lo lắng cho con nó, cho đến khi con nó đã biết tự lo cho mình được, thì Đắng Tạo 
hoá mới cất sự thương yêu ấy đi. 


Song đối với loài người thì khác, tình cha mẹ yêu thương con cái còn có mãi, vì con cái còn 
phải nhờ cậy cha mẹ mãi, không cần phải nhờ cậy về phần xác, thì ít nữa phải nhờ cậy về phần 
linh hồn, không nhờ cách này thì nhờ cách khác. Con cái nào mà dám nghĩ rằng mình chăng phải 
nhờ cha mẹ, thì ây là dẫu tỏ một đứa con hư; mà cha mẹ nào nghĩ rằng không buộc phải lo cho 
con cái mãi mãi, thì ấy là cha mẹ chẳng biết nghĩa vụ mình. 


Thương hại thay! Đời nay trong nhiều gia đình nền luân lý suy đồi, cũng vì đã quên niềm 
phụ mẫu, con cái trở nên bât hiệu bât nhân, đây cũng là ác tai ác báo: chăng biệt lo cho con cái 
thì con cái cũng chăng biệt lo lăng cho cha mẹ. 


Có kẻ thì chỉ biết lo cho con cái về phần xác; còn phần linh hồn chẵng nghĩ gì đến. Con cái 
ốm đau thì biết tìm thày chạy thuốc cho nó lành đã. Song con cái mắc phải bệnh linh hồn, là mắc 
tính hư cùng đi đàng tội lỗi, có khi đã chết trong đồng tội, mà cha mẹ cũng chẳng xem sao. 


Ôi! Những cha mẹ ấy nên sợ lời Chúa đã phán rằng: Ta sẽ đòi máu nó bởi tay bay, nghĩa là 
nêu nó vì bay mà phải mât linh hôn, thì ta sẽ bắt linh hôn bay chịu phạt vì nó. 


Ta hãy xem quan ấy, thấy con lâm bệnh, thì không phải sai ai đi rước thày cho con, bèn là 
chính mình thân hành đi. Rước ai? Rước Đức Chúa Giêsu là thày thuốc cả phần linh hồn, cả 
phần xác. Mà bởi rước một lương y dường ấy, dù lương y không vào tới nhà, thì con cũng đã 
được lành đã phần xác, và cả nhà đã được khoẻ mạnh phần linh hồn, là đã được đức tin mạnh mẽ 
cùng chịu lấy đạo thánh Người. 


Ấy ta xem, một người gia trưởng biết lo cho con cái, thì làm ích cho cả gia đình là thể nào. 
Bởi quan ấy có lòng tốt, thì Đức Chúa Giêsu đã thương mà làm cho đức tin yếu đuối của quan ấy 
được nên mạnh mẽ. 


lễ IL.Đức tin quan ấy trước yếu sau mạnh. Khi quan ấy đến xin Đức Chúa Giêsu chữa con 


mình, thì thưa một câu đủ tỏ đức tin còn khuyết điểm lắm. Quan ấy thưa rằng: Trình ông xin ông 
hãy đến trước khi con tôi chết. Quan nói như vậy với mấy ông lang, vì mấy ông lang, dù cao tài 


150 | BÀI GIẢNG 


tốt thuốc mấy mặc lòng, cũng chỉ chữa được khi còn sống thôi; hễ đã tắt hơi không tài gì cứu 
được nữa. Vì thế phải đến kịp trước khi kẻ liệt tắt hơi. Nay quan này cũng xin Đức Chúa Giêsu 
như thế, dường băng nếu Chúa đến mà nó đã tắt hơi rồi, thì Chúa không thể chữa được nữa. Ôi! 
Đức tin còn hèn yếu là dường nào! Bệnh cửu tử nhất sinh, Chúa phán một lời liền đã ngay, ắt là 
người bệnh đã chết, Chúa phán một lời cũng làm cho sống lại được. Mà hắn thật như vậy Chúa 
đã làm cho thánh Lazarô chết ba ngày, với con trai bà goá kia người ta đã khiêng đi chôn và con 
gái ông Giairô vừa mới tắt hơi đều được sống lại. Nay trai này có chết đi, thì Chúa không làm 
cho sông lại được sao? Vậy tuy quan có lòng tin nhưng tin chưa đủ. 


Vả quan ây xin Đức Chúa Giêsu đên nhà mà làm cho con mình được đã, ây cũng là dâu kém 
đức tin: Nêu Chúa có phép mà chữa đã, thì cân gì phải có mặt đây mới chữa được? 


Vì vậy quan ấy đã đáng cho Đức Chúa Giêsu quở trách: Nếu bay chắng thấy phép lạ, thì bay 
chẳng tin. Lại bay thấy phép lạ này, bay không nghĩ đến phép lạ khác. Xem ra như Người quở 
quan ấy cần gì xin Người đến nhà cho được chữa, dù ở đây Thày cũng chữa được. Bởi đó Người 
quở trách vừa dứt lời, liền phán rằng: Nhà quan hãy VỀ, con sông không. chết đâu. Chúa phán bề 
ngoài, mà bề trong Chúa cũng thêm Đức tin cho quan ấy, cho nên quan ấy liền tin lời Chúa phán 
mà ra về ngay, không nài xin Chúa đến nhà mình nữa. 


Ta hãy soi gương quan ấy mà giục lòng tin cậy Chúa, thấy mình còn kém đức tin, thì hãy bắt 
chước các thánh Tông đô mà nguyện xin cùng Chúa răng: Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng 
tôi: Adauge nobis fidem. 


lễ HI.Đức tin quan ấy đã làm ích cho cả nhà. Một gia trưởng có lòng sốt săng đạo đức, biết 
đàng lo cho con cái tôi tớ, thì Đức Chúa Trời quen ban ơn xuống phúc cho cả nhà ấy, kìa ta xem 
trong tích truyện quan này, Đức Chúa Giêsu đã sẵn lòng nhậm lời quan xin mà ban cho con quan 
ấy được lành đã, lại ban cho cả nhà được đức tin. Cả nhà, tức là cả vợ con tôi tớ trong nhà đều 
được đức tin giọi vào lòng mà nhận biết Đức Chúa Giêsu là Chúa Cứu thế, là con Đức Chúa Trời 
thật. 


Một gia trưởng có lòng đạo, biết lo cho con cái tôi tớ, thì làm ích cho gia đình nhiều cách: 


1. 1. Con cái tôi tớ hồn xác đều được phận nhờ: xác no lòng ấm cật, khi bệnh hoạn có thuốc 
thang; hồn được răn dạy bảo ban, cho nên ai nấy cũng biết đàng giữ đạo. 

2.2. Một gia trưởng sốt săng đạo đức, thì làm cho Chúa thương cách riêng mà ban ơn xuống 
phúc cho cả nhà. 

3. 3. Một gia trưởng có lòng sốt sắng đạo đức, thì lại nên gương sáng cho cả gia đình. Vợ con, 
tôi tớ thấy gia trưởng ân cần giữ đạo, siêng năng công việc làm ăn, thì ai đám nguội lạnh khô 
khan hay là ăn chơi lười biếng. Người gia trưởng đã có lời dạy bảo răn đe, lại thêm gương 
sáng, thì ai trong con cái tôi tớ dám cờ bạc, rượu chè, nha phiến V.V. 


Vậy ở anh em! Ta con nhà Công-giáo, một gia đình ta là một gia đình Công-giáo, cho nên 
phải theo mẫu gương như Thánh- gia xưa. Kẻ làm gia trưởng chẳng những phải lo phần xác cả 
gia-đình, lại phải lo cho phần hồn mỗi người trong nhà dường bằng Chúa đã ký thác cho mình. 
Hãy nhớ câu tội gia quy trưởng, nếu bởi mình mà có người trong gia đình mắc điều tội lỗi, thì 
đến toà phán xét mình chẳng xong thân trước mặt Chúa. Hãy ở làm sao cho mình cùng cả nhà 


151 | BÀI GIẢNG 


mình đáng kể là kẻ có lòng tin kính Chúa thì ngày sau cả gia đình lại được hợp cùng nhau trên 
thiên đàng. Amen. 


CHÚA NHẬT THỨ XXI SAU LỄ HIỆN XUỐNG 
Phải tha sự lỗi cho nhau 


Bài Phúc-âm Mt 18, 23-35 


Khi ấy Chúa Giêsu nói với môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như vua kia, muốn tính số 
với các đây tớ mình. Lúc bắt đâu tính, họ đem vào chẩu vua một người mắc nợ mười ngàn khối 
bạc. Bởi y không lấy gì mà trả được nên vua truyền bản y, vợ con và tất cả gia tài để trả nợ. Tên 
đây tớ khôn nạn sụp xuống van lơn rằng: Xin Bệ hạ thứ cho thân ít lâu, thần sẽ xin trả hết cho 
Bệ hạ. Vua động lòng thương cho y về và tha cả nợ cho nữa. 


Nhưng tên đây tớ vừa ra, liền gặp đây tớ bạn: tên này nợ y một trăm động. Y túm lấy nó, vừa 
bóp cô vừa nói: Trả nợ đi! Bấy giờ bạn y sụp XHỐNG xin rằng: Anh thư cho tôi ít lâu, tôi sẽ trả 
hết cho anh. Nhưng y không nghe lại bỏ tù người ấy cho đến khi trả nợ xong. 


152 | BÀI GIẢNG 


Thấy công việc, các bạn đông nghiệp của y buôn lắm, đến thuật lại đầu đuôi với chủ. Lúc đó 
vua cho triệu y đến và mắng rằng: Thằng đây tớ ác chưa! Ta đã tha nợ cho ngươi, vì ngươi đã 
Xi" f4; Sao ngươi chẳng thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Rồi vua nồi giận, trao y cho 
lính hành hình cho đến lúc y trả hết nợ. 


Chúa Giêsu kết luận: Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình 
thì Cha Tháy ở trên trời cũng sẽ xử với các con như vậy. ” 


Nếu mỗi người trong chúng con biết tha sự lỗi cho anh em thật trong lòng, thì Cha cả trên 
trời cũng tha sự lỗi cho chúng con như vậy (Math. XVIHIL, 35). 


Ở anh em, ấy là lời kết trong thí dụ Đức Chúa Giêsu đã phán mà anh em đã nghe trong bài 
Phúc-âm sáng nay, Chúa phán thí dụ về vua kia tính số cùng thần hạ mình. Trong các kẻ hạ thần 
có kẻ mắc nợ nhà vua đến một vạn lạng bạc; song bởi nó không có gì mà trả, vua liền truyền cho 
nó phải bán vợ con cùng gia tài hết tháy mà trả. Bấy giờ nó sắp mình xuống lạy lục, xin vua 
thương hoãn cho một lúc, sau sẽ liệu giả hết. Vua động lòng thương, thì cho nó vê, lại cũng tha 
nợ cho nó. Nó vừa đi ra, liền øặp một người anh em bạn, mặc nợ nó chỉ có một trăm đồng bạc 
nhỏ, nó bèn chẹt họng mà rằng: Mày trả nợ cho tao. Tên kia sắp mình xuống lạy, xin hoãn cho Ít 
lâu, sẽ liệu trả hết. Song nó chắng nghe, một bắt tên kia đem giam cho đến khi trả hết nợ. 


Chúng bạn thấy nó làm ác nghiệt thể á Ấy, thì lấy làm buồn và vào tâu vua tự sự. Vua bèn hạ 
lệnh đòi tên ấy đến và quở mắng rằng: Ở thằng quái kia, tao đã tha cho mày, vì mày đã xin tao; 
thế thì mày cũng phải hết nợ thương anh em mày như vậy mới phải, sao mày chẳng biết thương 
đến anh em mày. Đoạn vua nổi cơn thịnh nộ phó nó cho lý hình khảo lược cho đến khi trả hết nợ. 


Chúa phán thí dụ ấy đoạn kết rằng: Ấy Cha cả trên trời cũng xử với bay như vậy. 


Ở anh em, Chúa xuống thế làm người chuộc tội thiên hạ cùng dạy đàng rỗi cho người ta, vì 
một lòng thương ta, cho nên Chúa hăng lấy lời nói việc làm để dạy ta theo gương Chúa mà yêu 
nhau như vậy. Vì chưng Chúa đã biết mọi sự tai hại phần hồn phần xác xảy ra ở đời này đều bởi 
thiếu đức yêu người. Kìa anh em xem bên Âu châu hiện nay giết lát làm hư hại nhau trên đất, 
dưới bề, kế không cùng, thì bởi đâu mà gây nên thế chẳng qua là vì thiếu đức thương yêu. 


Cho được trọn đức thương yêu, thì phải giữ nhiều điều; song trong thí dụ này Chúa có ý dạy 
riêng về sự tha lỗi cho nhau. 


Vì làm sao mà ta phải tha sự lỗi cho nhau, ta phải tha cho nhau thê nào? 
lỆ I.Vì sao mà ta phải tha sự lỗi cho nhau. 


Ta phải tha sự lỗi cho nhau, vì Đức Chúa Giêsu đã dạy, mà nếu ta không tha cho nhau, thì 
Đức Chúa Trời chăng tha sự lỗi cho ta, vì Đức Chúa Trời hăng làm gương. 


lỆ HI.Chăng có nhân đức nào Đức Chúa Giêsu năng nhắc đi nhắc lại cùng môn đệ mình cho 
bằng đức thương yêu. Mà đức thương yêu Đức Chúa Giêsu truyền đáng gọi là đức bác ái thật, vì 
đức ấy mở rộng đến hết mọi người, dù kẻ nghịch thù ta, kẻ báo hại ta, ta cũng phải thương hết. 
Như lời Người đã phán đỉnh ninh rằng: Bay hãy thương yêu kẻ nghịch thù cùng bay và hãy làm 
ơn cho kẻ bắt bớ bay (Math. V, 44). 


153 | BÀI GIẢNG 


Bởi đức bác ái dường Ấy, thì phải tha sự lỗi cho nhau; phải làm hoà lại cùng nhau, thì mới 
nên đên nhà thờ dâng của lễ cho Chúa. 


Chúa muốn cho ta hằng ghi tạc và thực hành điều ấy, cho nên trong kinh Lạy Cha, là kinh ta 
đọc thường ngày, Chúa đã đặt vào những lời này: Và tha nợ chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ 
có nợ chúng tôi; nghĩa là xin Chúa tha sự lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha sự lỗi cho kẻ 
khác. Lời nguyện ấy hợp cùng lời Chúa phán trong thí dụ anh em nghe đọc sáng nay. Nếu bay 
thật lòng tha cho mỗi người trong anh em bay, thì Cha cả trên trời cũng tha cho bay như vậy. Nơi 
khác Chúa cũng phán tỏ tường rằng: Khi bay vào cầu nguyện, nếu bay có điều gì không bằng 
lòng với ai, thì bay hãy tha cho kẻ ấy, để Cha cả trên trời cũng tha tội cho bay, nếu bay chăng tha 
lỗi cho kẻ khác, thì cha cả trên trời cũng chăng tha tội cho bay (Marc. XI, 25-26). 


Ta hãy so sánh hai đàng. Tọi kẻ khác làm mắt lòng ta, và tội ta làm mất lòng Chúa, thì khác 
xa nhau là thể nào, cho dù kẻ làm mắt lòng ta là đứa rất hèn, mà ta là bậc rất sang, thì cả hai cũng 
đồng nhân loại thôi, cho nên sự lỗi dù nặng mấy cũng có ngần. Mà sự lỗi ta phạm mất lòng 
Chúa, thì vô số; lại nặng nề vô cùng. Vả một điều rất hệ, là ta không tha lỗi cho kẻ khác, miễn là 
Chúa tha, thì kẻ ấy chăng can gì; mà nếu Chúa không tha cho ta, thì thật là điều nguy cho ta là 
dường nào? 


Vậy ta còn tiếc gì mà không tha sự lỗi cho kẻ khác. Kìa ta xem gương Đức Chúa Trời nhịn 
sự lỗi thiên hạ là thê nào: Thiên hạ đâu đấy hằng phạm tội mắt lòng Chúa nhiều cách nhiều thể, 
song Chúa còn nhịn và hằng cứ làm ơn làm phúc cho người ta. Ta hãy xem gương Đức Chúa 
Giêsu, khi dân Samaritanô chăng muốn cho Người vào thành, các môn đệ lấy làm xỉ nhục, muốn 
khiến lửa bởi trời xuống đốt thành báo oán. Song Chúa quở nặng lời mà răng: Bay không biết 
bay là con ai. Khi Người còn hoi hóp trên Thánh-giá, xem ra như Người quên hết mọi sự cực 
quân dữ làm cho mình, mà cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha rằng: Xin Cha tha cho chúng, vì 
chúng lầm chẳng biết. 


Ta là con Đức Chúa Trời, là môn đệ Đức Chúa Giêsu, mà chỉ muốn chấp nhất sự lỗi kẻ khác, 
không muôn tha sự lỗi cho kẻ mât lòng ta, thì làm sao? 


IỆ I.Ta phải tha sự lỗi cho kẻ khác thê nào? Ta phải tha cho thật lòng, phải tha cho hết, phải 
tha cho mãi. 

IL IV.Chúa đã phán rõ ràng rằng: Nếu bay không tha cho thật lòng: Si non remiseritis... de 
cordibus vestris, không nên tích hiềm gì trong lòng chút nào; hãy ở cùng kẻ ấy như 
không có gì mắt lòng bao giờ. Nếu có thể cũng nên tỏ tình thân thiện hơn trước, để cho 
kẻ ấy càng rõ ta đã quên hết các sự Ấy. rồi. Ôi! Biết mấy kẻ ngoài miệng nói rằng: Tôi tha 
rồi, tôi không giận hờn gì nữa, Song bề trong cũng cứ tích hiềm, không muốn Đặp người 
ấy, khi nghe người ấy lâm sự gì rủi, thì trong bụng mừng thầm ít nhiều. Ấy là dâu chưa 
phải tha thật trong lòng. 

II 29. Phải tha cho hết. Đừng nói rằng, điều nọ thì tôi làm thỉnh cho được; còn điều kia tôi 
không thê tha. Sao không thê tha? Điều nọ tha được, điều kia sao lại không? Hoặc vì nó 
nặng lắm chăng? Càng nặng thì càng phải tha cho chóng, vì càng để lâu càng thêm nặng 
lòng, lại thêm tối trí. Vậy hãy tha cho hết, hãy quên hết, hãy nói cùng kẻ ấy rằng: Omme 
debitum dimIsi tIb1... 

HI. 30. Phải tha mãi mãi, không phải tha một hai lần mà thôi. Giả như ta tha rồi, mà sau 
người ấy còn mất lòng ta lại, ta cũng còn tha nữa. 


154 | BÀI GIẢNG 


Đức Chúa Giêsu đã dạy tỏ điều ấy khi thánh Phêrô hỏi Người rằng: Lạy Cha, khi ai làm mất 
lòng con, thì con phải tha cho kẻ ấy mấy lần? Có phải tha cho đến 7 lần chăng? Đức Chúa Giêsu 
rằng: Thày không bảo phải tha cho đến 7 lần, bèn là phải tha cho đến 70 lần 7, nghĩa là phải tha 
luôn luôn không hạn mắy lần. 


Ấy Đức Chúa Giêsu đã dậy ta phải tha lỗi cho kẻ khác, lại làm thí dụ cho ta được hiểu rõ 
Đức Chúa Trời buộc ta điều ấy và hứa nếu ta biết tha lỗi cho kẻ khác, thì Người cũng tha tội cho 
ta. Lỗi kẻ khác phạm đến ta như nợ chục nợ trăm thôi, mà tội ta phạm đến Chúa, thì là như nợ ức 
nợ vạn, ta tiếc gì mà không tha lỗi cho kẻ khác, để Đức Chúa Trời tha tội cho ta? 


Vậy thôi, đừng xế lòng tích giận ai? Dù ai đã mất lòng ta cách nào, thì ta cũng hãy tha cho 
hêt. Như vậy ta mới nên xứng kẻ làm con Cha cả trên trời vậy. Amen. 


CHÚA NHẬT THỨ XXII SAU LỄ HIỆN XUỐNG 
Giữ trọn nghĩa-vụ đối với hết mọi bậc 
Bài Phúc-âm Mt 22, 15-21 


Hôm đó mấy ông Biệt-phái họp bàn tìm kế bắt lỗi Chúa Giêsu trong lời nói. Họ uỷ mấy môn 
đệ của mình, cùng với mấy đảng viên Hê-rô-đê, đến thưa Chúa rằng: “Thưa Thây, chúng tôi biết 
Thây chân thật, cứ lẽ công chính mà giảng đường nẻo dẫn tới Đức Chúa Trời, Thày không tư-vị 
ai, vì Thây không nhìn xem ngoài mặt người đời. Vậy Thây cho chúng tôi biết ý kiến: có nên nộp 
thuế cho Xê-sar hay không? 


Biết bụng họ gian ác, Chúa Giêsu trả lời: “Giả hình thay, các ngươi định đánh lừa ta phải 
không? Hãy đem cho ta xem đồng tiên dùng đê nộp thuê. Họ đem cho Chúa một đồng La-mã. 
Chúa bảo họ: “Vậy của Xê-sar hãy trả cho Xê-sar, của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa 
Trời. ” 


Sự gì thuộc về vua hãy trả cho vua; sự gì thuộc về Chúa, hãy trả cho Chúa (Math, XII, 21). 


155 | BÀI GIẢNG 


Ở anh em, ấy là một câu văn tắt, mà thật là đại cương gồm cả nền luân lý, phái Pharisiêu bởi 
lòng xấu muốn thử Đức Chúa Giêsu và muốn kiếm dịp mà bắt lỗi Người. Song Chúa là Thày dạy 
thông minh, không ai dối được. Chúa thừa dịp chúng hỏi mà dạy chúng nhiều điều, không 
những điều chúng hỏi, lại dạy thêm chúng nhiều điều chúng cần phải biết mà chúng không hỏi. 


Vậy mà chúng hỏi rằng: Có nên nộp thuế cho vua chăng? Chúa hiểu chúng có ý sâu hiểm mà 
hỏi câu ấy: Vì chưng nếu Người trả lời hắn rằng: Phải nộp, thì chúng sẽ bắt tội Người không có 
lòng tôn kính Thiên Chúa và dân riêng Thiên Chúa, là dân Do-thái. Vốn phái Pharisiêu và nhiều 
người trong dân Do-thái về bè ái-quốc thì nghĩ rằng: dân Do-thái là dân riêng Đức Chúa Trời, chỉ 
phải nọp của công đức cho Đức Chúa Trời thôi, không phải nộp sưu thuế phần đời. 


Nếu Người theo bè ấ Ấy, mà nói rằng: Chăng phải nộp thuế cho vua, thì chúng sẽ cáo Người 
xui dân làm loạn. Chúa thấu rõ chước độc nó, thì quở nó rằng: Hỡi loài giả hình, chúng ngươi 
thử ta làm gì? Hãy đưa đồng tiền nộp thuế cho ta xem. Chúng chưa hiểu ý gì, nhưng cũng đưa 
đồng tiền cho Người xem, Người liền chỉ dấu hiệu giữa đồng tiền mà hỏi chúng rằng: Hình ảnh 
này, chữ hiệu này là của ai? Chúng thưa rằng: Là của vua. Tức thì Người phán rằng: Điều gì 
thuộc về vua, thì trả cho vua; điều gì thuộc về Đức Chúa Trời, thì hãy trả cho Đức Chúa Trời. 


IL LĐiều gì thuộc về vua thì hãy trả cho vua. Phàm làm người sinh ở thế, thì đều có việc 
đời, việc đạo, cả hai cũng phải giữ cho hoàn toàn nghĩa vụ. Trong việc đời trên đối với vua 
quan cùng những kẻ có phần cai trị, cho nước thịnh dân an. Dưới thì đối với dân sự con em, 
ở làm sao cho thường hoà hạ mục. 


Vậy dưới đối với trên. Thánh Phêrô rằng: Chẳng có quyền phép nào mà chẳng phải Chúa 
ban cho (Rom, XIH, L). Bởi đó khi ta vâng phục vua quan cùng những kẻ có quyền cai dân trị 
nước, thì ây là ta vâng phép Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu dạy: Điều gì thuộc về vua chúa, thì 
trả cho vua chúa, ấy là có ý dạy ta nghĩa vụ với vua quan, cùng những kẻ có chức tước phần đời. 


Trong bức thư gửi cho bổn đạo thành Roma xưa thánh Phaolô đã cắt nghĩa rõ ràng về nghĩa 
vụ ấy. Người gọi vua quan là Tá-sứ Đức Chúa Trời: Ministri Dei sunt. Ta phải vâng phục, chẳng 
phải vì sợ pháp hình mà thôi, lại vì lương tâm nữa; cho nên dù giấu giếm mà thoát khỏi pháp 
hình, nhưng không khỏi tội đâu. Non solum propfer iram, sed etiam propter conscientiam (Rom. 
XI, 5). 


Thánh Phaolô lại dạy ta phải giữ trọn nghĩa vụ đối với mỗi đắng bậc theo mỗi việc mà rằng: 
Nghĩa vụ là như nợ, hê mặc ai đí gì, thì phải lo mà trả: mặc sưu thuê, thì phải nộp sưu thuê, ai 
đáng kính sợ, thì phải kính sợ, ai đáng tôn trọng, thì phải tôn trọng (Rom. XIH, 7). 


Ấy Đức Chúa Trời đã định liệu cho loài người ở với nhau cho có tôn ti đẳng cấp như vậy, để 
giúp nhau trong mọi việc xác hôn. Cho nên hê ai cự lại cùng kẻ có chức quyên, thì ây là cưỡng 
phép Đức Chúa Trời đã ân định: Qui resistit potestatI, Dei ordinatlom resistit (Rom. XII, 2). 


Chúa Cứu thế ra đời có ý sửa lại những điều hư tệ, cho ai nấy tuân cứ luật phép Chúa đã an 
bài mà giữ với nhau cho toàn nghĩa vụ, thì có lẽ nào người dạy điều gì phạm đến quyền lời vua 
quan đâu. Chúng Pharisiêu nghe lời chân chính Đức Chúa Giêsu phán dạy thì ngậm miệng làm 
thinh, không thể nói được lời gì phản đối. 


Song ta phải biệt răng, trong các nghĩa vụ đêu phải có sự tương đôi cùng nhau: Con cái có 
nghĩa vụ đôi với cha mẹ, tức nhiên cha mẹ cũng có nghĩa vụ đôi với con cái. Cũng một lẽ ây dân 


156 | BÀI GIẢNG 


sự có nghĩa vụ đôi với vua quan, con em có nghĩa vụ đôi với huynh trưởng, tức nhiên vua quan 
cũng có nghĩa vụ đôi với dân sự, huynh trưởng đôi với con em. 


Vậy trên đối với dưới càng có trách nhiệm trọng hơn, cho nên nghĩa vụ càng nhặt hơn. Bởi 
đó dù kẻ làm lớn coi dân trong một họ một làng mà thôi, nếu không ăn ở cho xứng phẩm vị, 
không giữ cho trọn việc bậc mình, thì trước mặt Chúa chăng xong mình đâu. Tranh nhau cho 
được làm ông này ông nọ trong làng trong họ, có khi phải hao tiền tốn bạc cho được chức ấy. 
Song khi được rồi, không lo gì đến nghĩa vụ cho con em được nhờ, gương sáng đã không, gương 
mù lại bêu ra trước mặt, nọ là rượu chè, nha phiến, nọ là nhũng lạm của chung, ức hiếp dân tình, 
phân phiền công sự. Tiếng làm ôm trùm ông trưởng, mà đạo hạnh khô khan không mấy khi xưng 
tội chịu lễ. Như thế có giữ trọn nghĩa vụ kẻ làm lớn trong xã hội chăng? Bởi đâu vậy? Chăng qua 
là vì người ta quên nghĩa vụ mình phải có đối với Chúa. 


Vì vậy sau câu: Sự gì thuộc vê vua thì trả cho vua, Đức Chúa Giêsu bẻn tiệp thêm răng: 


1. V,Sự gì thuộc về Đức Chúa Trời, thì phải trả cho Đức Chúa Trời. Người đời ở với nhau 
phải biết nghĩa vụ đối với nhau là sự phải; nhưng đừng quên nghĩa vụ mình phải có đối với Đức 
Chúa Trời. Nợ vua phải trả cho vua, cư vương thổ vi vương dân, làm tôi vua, trả nợ nước, dùng 
đồng tiền có dấu hiệu vua, đạo vua tôi cũng là nợ đời phải trả. Song nợ Đức Chúa Trời há quên 
được ru? Nào là nợ sinh thành, nợ cứu chuộc, nợ bảo tồn cả hồn liền xác. Ơn trên hằng ngày đồ 
xuống hai phần đều được phủ phê, ấy là những món nợ ta hằng phải nhớ mà lo trả. Chúng 
Pharisiêu chỉ lo giữ việc bề ngoài mà không hỏi đến chính việc phải lo; Chúa thừa địp đó mà 
nhắc lại cho ai nây được nhớ nợ Đức Chúa Trời ta phải lo trả. Vì ba mối nợ: sinh thành, cứu 
chuộc, bảo tôn, thì cả hồn xác ta là cả một khối nợ của Chúa, ta chẳng có đí gì là của ta; tam tư, 
thất tình, ngũ quan, tứ chỉ thảy đều là của Chúa, phải trả cho Chúa hết. 


Trả cho Chúa làm sao? Trả cho Chúa là dùng hồn xác cùng mọi tải năng, trí tuệ, tâm tình, 
sức lực để nhận biết Chúa, mến yêu Chúa, làm tôi Chúa, thờ phượng Chúa. Ta làm các việc ấy 
cũng chẳng thêm vinh dự gì cho Chúa, vì Chúa là Đắng thanh nhàn, tự tại, vinh phúc vô cùng; 
song ta làm để trả nợ Chúa vì mắc ơn Chúa. Đang khi ta trả nợ Chúa như vậy, thì ta lại được lập 
công phúc cho ta. 


Ôi! Nào có cách trả nợ nào hữu ích như vậy chăng. Giả như vua quan phần đời bảo ta rằng: 
Anh em hãy nộp sưu thuế đi, ai nộp sưu thuế, thì cả năm xác lành mạnh, chẳng phải ốm đau, 
ruộng nương sẽ được thuận trời, không hề thất vụ. Bằng không nộp sưu thuế, thì ốm đau đến chết 
công ăn việc làm đều thất bại. Như thế anh em nghĩ làm sao? Âu là ai nấy cũng lo chạy cho đủ 
sưu thuê. 


Nay ta nộp thuế cho Đức Chúa Trời, trả nợ cho Đức Chúa Trời cũng vậy. Chúa chẳng nhờ gì 
đây, chỉ có ta được nhờ thôi, ta nhờ đó mà đền tội lập công để dành cho mình được hưởng đời 
sau. Trả nợ như vậy không phải là hạnh phúc lắm sao? Mà không trả nợ này thì nguy hiểm là 
dường nào! 


Vậy ta hãy dùng xác hồn cùng tài năng của cải mà thờ phượng Chúa, làm tôi Chúa cùng làm 
việc lành phúc đức đê tỏ lòng mên Chúa, ây là trả nợ Chúa mà làm ích cho ta đời này và đời sau 
vô cùng. Amen. 


157 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT THỨ XXIII SAU LỄ HIỆN XUỐNG 


Đức tin có sức mạnh là thể nào 
Bài Phúc-âm Mt9, 16-28 


Đang khi Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng, có một ông trưởng Hội-đông đến gần, 
lạy Chúa mà răng: “Thưa Thày, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Thày đên đặt tay trên nó, 
nó sẽ sông lại. ” Chúa Giêsu đứng dậy đi theo ông cùng các môn đệ của Chúa. 


Chợt có người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm, lẻn đến đằng sau và động vào tua áo 
khoác của Chúa. Vì mụ nghĩ bụng: “Tôi chỉ động vào áo Người là được khỏi.” Lúc đó Chúa 
Giêsu quay lại thấy mụ, Chúa phán: “Hãy vững tâm con q, lòng tin của con đã chữa con.” 
Người đàn bà khỏi ngay lúc đó. 


Chúa Giêsu đến nhà ông trưởng Hội đường, thấy bọn thổi kèn và đông người nhốn nháo, 
Chúa bảo: “Các người lui cả ra, vì con bé không chết, nó ngủ đó. ” Họ chế nhạo Chúa. Lúc đã 
đẹp họ ra ngoài. Chúa bước vào, cẩm lấy tay con bé và nó đứng dậy. Tìn phép lại này đôn ra 
khắp cả vùng. 


Ở anh em rât yêu dâu! 


158 | BÀI GIẢNG 


Trong bài Phúc-âm anh em vừa nghe đọc, đã thuật hai phép lạ Chúa làm, một là Chúa làm 
cho bà kia mặc bệnh lậu huyêt bât trị liên được lành đã; hai là Chúa làm con gái của quan kia 
mới chêt được sông lại. 


Anh em nghe sự tích hai phép lạ ấy, thì phải nghĩ răng Chúa làm hai phép lạ cũng vì Đức tin; 
song có khác nhau. Bà vợ được lành đã vì đức tin của bà, gái kia được sống lại vì đức tin của 
cha. Vì vậy hai phép lạ ấy dậy cho ta biết đức tin có sức thần hiệu là thế nào, đức tin làm ích cho 
kẻ có đức tin, lại làm ích được cho kẻ khác. 


1; IL.Đức tin có sức thần hiệu là thế nào. Ta xem trong hai phép lạ mới kế trong Phúc-âm, thì 
rõ đức tin có sức thần hiệu là thế nào, đức tin đã làm cho bệnh bắt trị được lành đã ngay, làm cho 
kẻ chết được sống lại liền. Hắn như lời Đức Chúa Giêsu đã phán cùng bà thánh Martha: Kẻ có 
lòng tin ta, dù đã chết cũng sẽ được sống lại, và kẻ đang sống sẽ chẳng chết đời đời (Joan. XI, 

25, 26). Khi bà thánh ây thưa Đức Chúa Giêsu rằng Lazarô chết đã bốn ngày rồi, đã thối rồi, xem 
ra bà ấy còn nghi nan phép Chúa, thì Đức Chúa Giêsu phán quở rằng: Ta đã bảo mày rồi, nếu 
mày có lòng tin, thì mày sẽ thấy sự uy nghi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu cũng phán tỏ cùng 
các thánh Tông-đồ rằng: Nếu bay có đức tin bằng hạt cải mà thôi, thì bay có thể khiến núi này ra 
ngoài biển, ắt nó cũng vâng lời bay mà ra ngoài biển ngay (Math. VXII, 19). 


Thánh Phaolô trong bức thư gửi cho bốn đạo Hêbrêu thì đã nói nhiều lời mà khen sức thần 
hiệu đức tin, Người răng: Đức tin đã làm cho thánh Abraham lìa quê cha đất tổ mà đến đất Đức 
Chúa Trời hứa; đã làm cho tổ phụ Isaac và CiIacob được sự Đức Chúa hứa; đã làm cho bà Sara 
son sẻ già cả mà được sinh con. Vì đức tin mà thánh Abraham sẵn lòng giết con mình là Isaac mà 
tế lễ Đức Chúa Trời, dù đã nghe lời phán hứa bởi Isaac mà duệ miêu mình sẽ đông như sao trên 
trời như cát dưới biển. Vì đức tin mà thánh Maisen được mẹ giấu nuôi ba tháng, sau thì bà công 
chúa nuôi làm con, khi khôn lớn thành thân thì nên đại tướng đưa dân Do-thái ra khỏi nước 
Egyptô mà vào đất Đức Chúa Trời hứa. Vì đức tin mà dân Do-thái qua biển đỏ ráo chân, hạ 
thành Giêrichô bình địa. Vì đức tin mà các tướng, các vua, các Tiên tri, như Gedeon, David, 
Samuel, v.v. đã thắng các nước thiên hạ, đã làm việc công chính, đã được sự Chúa hứa, đã hăm 
được miệng sư tử đã tắt được lửa hoả hào, đã thoát khỏi lưỡi gươm mũi giáo, đã được lành cơn 
bệnh hoạn, đã nên mạnh bạo giữa trường chính chiến, đã phá đô dinh trại kẻ nghịch thù... Kẻ 
phải gia hình khổ sở, kẻ bị khảo lược nhuốc nha hay là bị cùm xiềng tù rạc hoặc bị ném đá, bị 
cưa xẻ gươm đâm mà chết. Có kẻ lại bị bỏ cho thú vật cắn xé hoặc bị già hiệu hay là cắm cốc 
hoặc phải đi lánh â ân trên rừng núi, trong hang sâu hồ hiểm v.v. Song bấy nhiêu sự khốn khổ gian 
truân, thì các Đẳng ấy cũng vui lòng trải qua hết, vì có đức tin bền vững. 


Ta hãy suy đạo thánh Chúa khi mới giảng truyền, thế gian, đã không tán trợ, lại vua quan 
hằng kế nhau bắt bớ giết lát, đời nọ sang đời kia, nơi này rồi lại nơi khác mãi mãi chẳng khi 
đừng; song đạo Chúa cảng vững hơn và càng thêm phát đạt. Vì sao vậy? Hãy nghe thánh Gioan 
Tông-đồ trả lời rằng: Sở dĩ ta thắng được thế-gian, là đức tin ta (I Joan V, 4). 


Ấy đức tin sức thần hiệu là thê ấy, thì ta phải lo cho có đức tin là thể nào, vì chưng trình độ 
ta lên xuống trong việc giữ đạo, thì do tại đức tin ta càng mạnh, thì càng làm cho ta làm được 
nhiều sự cả thể và chịu được nhiều nỗi gian nan, cho được giữ đạo Chúa. Ta thấy nhiều người 
bốn đạo mới giữ đạo không ra gì, thì vì làm sao, chăng qua là vì chưa có đức tin. Nhiều người 
đạo gốc mà giữ đạo còn khô khan, lại làm gương xấu gương mù, tại sao? Cũng vì còn kém đức 


159 | BÀI GIẢNG 


tin. Đức tin có sức thần hiệu, thì kẻ thiếu đức tin cũng ra yếu liệt như kẻ ốm đau, chắng làm được 
việc gì lành cho đẹp lòng Chúa: Sine fide impossIbile est placere Deo (Hebr. XI, 6). 


lỄ VI.Kẻ có đức tin không những làm ích cho mình, lại cũng làm ích cho kẻ khác. Ta thấy 
trong hai phép lạ đấy, bà kia bởi lòng tin đã đến chiếc áo Đức Chúa Giêsu, thì lòng tin của mình 
đã làm cho mình đã, cho nên đã đáng nghe lời Đức Chúa Giêsu phán rằng: Fides tua te salvam 
fecit: đức tin con làm cho con được lành đã. 


Song ta thấy trong phép lạ kia, thì đức tin cha đã làm cho con sông lại. Con đã chết rồi, 
không còn biết đí gì nữa; song bởi cha có lòng tin mà cầu cứu Đức Chúa Giêsu, thì con đã được 
như ý cha xin. 


Anh em đã nghe trong bài Phúc-âm đã diễn ngày Chúa nhật này, bởi gia trưởng có lòng tin, 
thì cả nhà cũng đã được lòng tin. Trong bài Phúc-âm này anh em cũng thấy như vậy. Bởi cha có 
đức tin thì con đã được nhờ. Dù sách Phúc-âm không thuật hết truyện, nhưng ta cũng đoán được 
rằng cả nhà quan ấy khi thấy phép lạ con gái ấy sông lại, ắt là ai cũng phải tin Đức Chúa Giêsu. 


Thánh Gioan Kim-khẩu sánh đức tin cùng cây đèn mà rằng: Ví như cây đèn ở nhà nảo, thì 
sáng soi cho nhà ấy, đức tin cũng vậy. Trong nhà nào có người có đức tin mạnh mẽ giữ đạo Chúa 
cho sốt sắng, thì làm gương sáng cho cả nhà được nhờ, được thêm đức tin, được thêm lòng đạo, 
nhất là khi kẻ ấy là kẻ cả trong nhà, vì hễ đăng cao thì viễn chiếu. 


Cũng một lẽ ấy, khi kẻ trong nhà không có đức tin, tiếng là có đạo mà ăn ở như kẻ chăng có 
đức tin, ắt là cả nhà cũng ra như thế. Sự ấy ta đã từng thấy trước con mắt. Đức tin là như máy 
động-cơ, nó chăng những tự động, lại làm cho những vật có liên lạc với nó cũng đều động nữa. 
Ta thấy cả đoàn xe hoả đang đậu yên nơi ga, mà hễ máy động cơ bắt đầu chạy, thì cả đoàn xe 
cũng đều chạy. Thánh Gioan Kim-khẩu sánh đức tin cùng cái đèn cũng phải, vì đèn nóng nơi 
mình, lại sáng ra ngoài. Kẻ có đức tin chẳng những làm cho mình sốt săng đạo đức, lại làm 
gương sáng, dẫn đàng cho kẻ khác tìm đến đức tin, cùng có sức xin ơn này ơn khác cho kẻ khác. 


Kìa ta xem thánh Grêgoriô Giám-mục thành Néocêsarêa bởi có đức tin thì đã kéo được nhiều 
người vào đức tin là thể nào. Thành ấy khi Người đến nhận, thì chỉ có 17 người có đạo, còn bao 
nhiêu là vô đạo, cùng thờ bụt thần hết, khi thánh nhân qua đời, thì trong thành ây toàn tòng là có 
đạo, chỉ còn L7 người vô đạo thôi. 


Anh em hãy suy đấy mà lo cho có đức tin thật và làm cho đức tin mình ngày càng mạnh và 
sáng ra, để soi cho kẻ chung quanh anh em được tìm đến đức tin. Bởi đâu chung quanh anh em ta 
còn nhiều người đang ngồi trong bóng tối tăm ngoại giáo, ánh sáng đức tin chưa soi tới nơi, 
chẳng qua là vì sự sáng đức tin nơi anh em còn lu mờ. Có trong nhà mới ra ngoài ngõ, đức tin 
trong mình chưa vững, lấy đâu mà soi cho kẻ khác. 


Vậy hãy vững trong đức tin, hãy lớn lên trong đức tin, hãy sông theo đức tin, làm việc theo 
đức tin, thì đức tin anh em sẽ làm ích cho mình và bô ích cho kẻ khác mà chớ. Amen. 
CHÚA NHẬT THỨ XXIV CÙNG LÀ SAU HÉT §4U LẺ HIỆN XUỒNG [7] (2) thậm chí từ tạo thiên lập địa cho đến 


ngày đó, chưa từng thấy và sau này cũng không hệ có nữa. Và nếu không rút ngắn những ngày 
ây đi, thì không ai được cứu thoát; nhưng vì các ngươi đã được kén chọn, thì những ngày này sẽ 
được rút ngăn lại. 


160 | BÀI GIẢNG 


Lúc đó, nếu có ai bảo các con rằng: “Này Đáng Cứu-thể ở đây hay Người ở kia.” Các con 
đừng tin. Vì sẽ xuất hiện những vị Cứu-thế và những tiên tri giả, họ sẽ thi thô những điểm lạ lớn 
lao và những phù phép kỳ quái, khiến cả những người đã được kén chọn, có khi cũng bị lừa. Hãy 
thận trọng: Thày nói trước cho các con biết đó. Vậy nếu người ta bảo các con rằng: “Kìa người 
đang ở trong nơi hoang địa. Các con đừng tin; kìa người đang ở trong nhà, các con đừng tin. Vì 
như chớp nhoáng từ đông sang tây thế nào, con Người cũng sẽ đến như vậy. Xác chết ở đâu, 
diều hấu họp lại đó. 


Liễn ngay sau những ngày hoạn nạn, mặt trời sẽ ra tôi tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, 
tỉnh tú sẽ từ trời rơi xuống, sức mạnh của tâng trời sẽ chuyển động. Lúc đó điềm con Người sẽ 
hiện ra trên trời và cùng lúc đó, các dân dưới đất sẽ than khóc và sẽ thấy Con Người ngự trên 
mây trời mà đến frong uy quyên và vinh hiển, Người sẽ sai các sứ thân dịch loa lớn tiếng mà thu 
họp những người đề được kén chọn từ khắp bốn phương, từ cuối đất đến cùng trời. 


Các con hãy nghe dụ ngôn cây vả. Khi nó đâm chối nấy lộc, các con biết mùa hè đã gân tới. 
Cũng thế, khi nào các con thấy những việc kia xảy ra các con biết rằng: Con người đã đến gần 


ngoài cửa. Quả thật. Thày bảo các con, lớp người này sẽ chẳng qua đi trước khi những việc 
kia*s2 tận thể là ngày nào? 


Hai chữ tận thế ai nấy cũng hiểu là hết đời. Vậy ngày tận thế là ngày đời tạm này hết đi, 
không còn nữa. Lời Kinh thánh đã phán tỏ: Thế gian cùng mọi sự thế gian yêu chuộng sẽ qua đi 
mất (I Cor. VII, 31). 


Sự ấy không lạ gì, phàm là loài vật chất, thể nào lâu ngày cũng mòn hao hư hỏng, xác con 
người hoặc con thú vật lâu năm cũng già yếu, rồi cũng chết, dù không bệnh nào, thì ít nữa cũng 
vì bệnh già. Loài thảo mộc cũng thế đồ vật ta dùng cũng vậy: một cái xe máy; một chiếc đồng hô 
ta dùng lâu năm cũ cũng hư. Vậy nay máy càn khôn, bầu thế giới, nhật nguyệt tỉnh tú cùng mọi 
loài vật giữa thế gian Chúa dựng nên đã lâu ngày, dần dần ra hủ tệ, nên có ngày kia Đức Chúa 
Trời sẽ phá bỏ đi hết, ấy là ngày tận thế. 


Ta làm một cái nhà để ở, rầy nó hư hỏng nhiều nơi không ra gì nữa, ta muốn phá đi cho 
tuyệt. Nếu là một nhà tranh thấp bé, ắt phá đi cũng không tốn công khó bao nhiêu; song nếu là 
một toà nhà lớn, một nhà ba bốn tầng, bằng xi-măng cốt sắt, nếu muốn phá cho bình địa, ắt phải 
tốn công phu lắm, lại phải dùng đến máy nọ trục kia, có khi phải dùng cốt mìn, mới phá đỗ được. 


Giả như một vua nào muốn tàn phá một nước kia cho bình địa, không còn một nhà cửa nảo, 
một cây cối nào trên mặt đất, thì biết việc cả thể biết bao, nọ là quả bom, nọ là trái phá, một 
chòm nhà bị hoả tai, lửa bốc lên, khói đen trời, tiếng nỗ nghe vang tai, huống lọ là cả làng cả 
thành, huống lọ là cả nước như thế, thì mắt xem, tai nghe kinh khiếp là dường nào. 


Nay xét đến ngày tận thế là ngày Đức Chúa Trời làm cho cả thế gian ra bình địa, là ngày 
Đức Chúa Trời huỷ cả mọi vật Chúa đã dựng nên cùng mọi công việc người đời đã tạo lập, thì ai 
suy cho thấu sự hãi hùng biết là trùng, nào! Nơi thì có trận bão rất gớm ghê làm cho nhà cửa đền 
đài đều đồ xuống tan tành, cây cối trốc góc xiêu đỗ ngả nghiêng. Bỗng chốc lại có lụt cả, sóng 
nôi lên cuồn cuộn, như đua nhau lên mặt đất mà kéo sạch mọi vật Ta. biển, chẳng còn đi gì trên 
mặt đất. Có nơi thì Đức Chúa Trời khiến lửa sinh lửa điêm bởi trời xuống đốt phá hết mọi sự, lửa 
ây cũng có chất làm sắm sét đánh đồ hết đền đải nguy nga đồ sộ, lại có sức thiêu hết mọi vật cho 
ra tro. Đoạn nước biển dấy lên, những làn sóng vỗ vào đất, lên tận núi mà quét sạch các đồng tro 
tàn đem nhận vào đáy bẻ. 


161 | BÀI GIẢNG 


Ôi! Đến ngày Chúa nổi cơn thịnh nộ, thì aTL hầu thoát được? (Jcr. IH, 22) Chúa muốn phá tan 
mọi vật, trong mấy phút chả khó gì, đến ngày ấy thiên hạ đều thấy rõ vạn sự thảy phù vân, đều 
xưng ngay Thiên Chúa là Đắng chí tôn vô đối, uy nghi phép tắc vô cùng. Tận thế là như vậy. 


IỆ VII.Trước ngày tận thế có những điềm gì? Chính Đức Chúa Giêsu đã báo cho ta biết 
những điềm sẽ có trước ngày tận thế: Có điềm lành, có điềm dữ. Điềm lành là thiên hạ trở lại đạo 
thánh Đức Chúa Giêsu đông vô số; dân Do-thái bấy lâu cứng lòng, đến ngày ấy thì đều nhận biết 
Đức Chúa Giêsu là Đắng Cứu thế, nhất là vì chúng thấy Tiên tri Elia và ông Enóc ra mặt giảng 
về Đức Chúa Giêsu thì chúng càng dễ tin và phục lẽ. Khi ấy xem ra như cả thế gian đã quy phục 
Đức Chúa Trời hết, chăng còn ai thờ ma lạy quỷ, hay thờ quấy tin vơ. 


Song khốn thay điềm lành ấy cách ít lâu lại có điềm dữ, theo như lời Chúa đã phán, thật là 
dữ xưa nay chưa từng có. 


Sự đữ hơn hết là quỷ vương ra đời, nó xưng mình là Đắng Ky-tô thật, nó hô hào rằng Giêsu 
chẳng phải là Đắng Ky-tô. Nó dùng phép quỷ mà làm nhiều phép lạ, nó truyền cho đâu đấy phải 
thờ nó, các đền thờ dù về tôn giáo nào mặc lòng, đều phải cất các ảnh tượng khác đi, để đặt 
tượng nó mà thờ. Vì thế mà Chúa phán: Đồ tai quái đứng nơi chốn thánh. Đâu không tuân lệnh 
nó, thì nó bắt bớ, gia đình khổ sở. Nó giảng đạo nó mà bắt bỏ đạo khác một cách rất dữ dăn, các 
vua bắt đạo xưa, dù đã đữ, cũng không sánh kịp. Vì thế nên người ta xuất giáo nhiều lắm, nhiều 
kẻ vốn đạo đưc, mà bởi phép lạ nó làm, thì cũng sờn lòng. Vì vậy cho nên Đức Chúa Giêsu đã 
phán rằng: Nếu Đức Chúa Trời không thương mà rút vắn thời kỳ ấy lại thì kẻ lành cũng có lẽ sa 
ngã. 


Song Chúa thương thiên hạ mà sai ông tiên-tri Elia và ông Enóc ra mặt, chê bác đạo nó và 
làm chứng Đức Chúa Giêsu là Đắng Cứu thế thật. Chúa dùng hai thánh ấy mà bênh đạo Đức 
Chúa Giêsu ít lâu, rồi cũng phải tay nó giết như Chúa mình đã phó mình trong tay quân dữ xưa. 
Nhưng sự chết ấy đã làm cho quỷ vương thất bại, vì hai thánh ấy chết rồi liền sống lại mà làm 
chứng đạo Đức Chúa Giêsu. Bấy giờ là lúc dân Do-thái trở lại toàn tòng, vì thiên hạ đều nhận 
biết đứa quỷ vương là đứa quỷ sai để phá đạo thánh. Cũng một khi â ấy Chúa không đề cho nó làm 
phép lạ giả trá mà đối thiên hạ nữa và phạt nó chết khốn nạn. 


Đềm dữ phần hồn là quỷ vương; còn đềm dữ phần xác là thần khí giặc giã nổi dậy khắp mọi; 
trên trời đưới đất ngũ hành cũng tán loạn, nọ là động đất, nọ là bão lụt. Mặt trời mặt trắng cùng 
các ngôi sao biến sắc khác thường, lại xoay vần lộn hàng thất thứ. Bấy giờ thiên hạ đều kinh 
khiếp sợ hãi và ai nấy cũng đoán răng ngày tận thế không bao xa. Ôi! Những ngày kinh khiếp là 
dường nào! Ấy là những đềm trước ngày tận thế. 


IL  VIHI.Còn sau khi tận thế. Nghĩa là sau Chúa đã phá huỷ cả thiên hạ, và mọi người đã chết 
tuyệt, thì Chúa cho loài người đều sống lại hết để chịu phán xét chung. Vậy Chúa truyền cho 
thiên thần thôi loa bảo muôn dân khắp thiên hạ đã chết từ tạo thiên lập địa cho đến một người 
mới sinh sau hết, đều sống lại hết. 


Bao nhiêu xác đã chết tiêu tan, cũng không quy hợp mà sống lại. Ấy là xác cũ khi xưa, 
không phải Chúa dựng nên một xác mới đâu, vì chưng khi hồn xác đồng làm lành hay là làm dữ, 
nay cũng cho xác ây sống lại mà đồng lĩnh phần thưởng hay là chịu phần phạt. Nêu dựng nên 
một xác khác mà lĩnh phần thưởng hay là phần phạt thì bất công, vì những sự lành sự đữ ấy nó 


162 | BÀI GIẢNG 


không làm bao giờ, còn sự lành sự đữ xác cũ kia đã đồng làm với linh hỗn, thì trót đời nó không 
được thưởng, không bị phạt cũng là một sự bât công nữa, có lẽ nào mà Đức Chúa Trời làm như 
thế được. 


Còn sự xác cũ đã điêu tàn, đã thất lạc nơi này nơi khác, như một người chết đuối dưới biển, 
các loài cá đến chia nhau mỗi con mỗi một miếng, xong mắt đời đã lâu, rầy lấy đâu mà sống lại? 
Đối với ta thì nan phương thật, mà đối với Chúa phép tắc vô cùng nào có khó gì? Bởi không mà 
người đã dựng nên cho nó, sự đã có, Người không quy tập cho hoàn toàn được sao? 


Ấy nói qua về sự sông lại, là sự kê tiêp sau sự tận thê là như vậy, sau này sẽ giảng riêng vê 
vân đê ây cho cặn kẽ. 


Ấy ngày tận thế là như vậy. Thánh Giêronymô, là đẳng rất thánh, ăn chay, hãm mình đền tội 
trót đời, khi nhớ đến ngày ấy thì kinh khiếp run rây cả mình. Thế thì ta là ai mà không kinh sợ 


ngày ấy? 


Vậy ta hãy năng nhớ ngày Tận thế, ngày sống lại cho được khinh chê cuộc đời người tạm mà 
dọn mình chết lành, để sau được sông lại hiển vinh trong ngày tận thế. Amen. 


CHÚA NHẬT THỨ III SAU LỄ BA VUA 
Đức Chúa Giêsu chữa người bệnh phong và đầy tớ quan đội 
Bài Phúc-âm Mt 8, 1-13 


Khi ấy Chúa Giêsu xuống khỏi núi, có đoàn dân đông đúc theo Người. Vậy có một người cùi 
đến lạy Chúa và thưa răng: Lạy Ông, nếu ông muốn, ông có thể chữa tôi sạch. ” Chúa Giêsu giơ 
tay chạm vào người ấy và nói: “Ta muốn ngươi hãy được lành.” Tức thì hắn được khỏi bệnh 
ngay. Chúa Giêsu bảo: “Phải giữ đừng nói với ai, nhưng hãy đi trình diện với hàng tư-tế và 
dâng lễ, theo luật ông Maisen để “họ Chứng thực cho. ” Lúc Chúa vào thành Ca-pha-na-um, viên 
sĩ quan đến với Người, mà nói rằng: “Thưa Thầy, tên đây tớ tôi đang liệt đau đón lắm. ” Chúa 
Giêsu bảo ông: “Ta sẽ đến chữa nó. ” Viên sĩ quan thưa lại: “Thưa Thây, tôi không đáng được 
Thây vào nhà tôi, chỉ xin Thầy nói một tiếng, đây tớ tôi sẽ được khỏi. Vì tuy tôi chỉ là một sĩ 
quan, tôi cũng có bình lính dưới quyên tôi. Tôi bảo đứa này: đi, nó liên đi, bảo tên kia: đến, nó 
liền đến; và bảo đầy tớ: làm cải này nó liễn làm ngay. Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên, nói với 
dân chúng theo Người rằng: “Ta bảo thật, Ta chưa thấy ai trong dân Is-ra-el có lòng tin đến thế, 
và Ta nói cho các ngươi hay: có nhiều người đông phương, tây phương sẽ đến dự tiệc với 
Abraham I-sa-ác và Gia-cóp trong nước Trời, con cái trong nước sẽ bị tổng ra chỗ tối bên 
ngoài: ở đó sẽ khóc lóc và nghiễn răng. ” 


Rối Chúa Giêsu nói với viên sĩ quan răng: “Ong cứ về, ông sẽ được nhự lòng ông tín 
tưởng. ” Và chính giờ áy tên đáy tớ khỏi bệnh. 


163 | BÀI GIẢNG 


Ở anh chị em, trong bài Phúc-âm sáng nay kể hai phép lạ Đức Chúa Giêsu đã làm: một là 
chữa người có tật phong được ra lành mạnh; hai là chữa tên đầy tớ quan đội mắc bệnh bất toại 
được lành khỏi ngay. Đức Chúa Giêsu giảng trên núi vừa xuống, thì làm phép lạ thứ nhất; khi 
vào thành Capharnaô thì làm phép lạ thứ hai. Cả hai phép lạ đều chứng rõ rệt Người thật là một 
Ngôi Thiên Chúa; phép lạ thứ nhất Người làm có mặt hiện tại, phép lạ thứ hai càng phép tắc hơn, 
là Người làm đang vắng mặt. Cả hai phép lạ Người làm, chỉ bởi một sự Người muón và phán 
một lời thôi, thì kẻ có bệnh liền đã: Với người mắc tật phong, Người phán rằng: Ta muốn, mày 
sẽ lành mạnh, Volo, mundare. Tức thì phong hủi nó liền ra lành sạch. Về tên đây tớ bất toại, thì 
Người phán cùng quan đội rằng: Ông hãy về, ban cho ông như lòng ông tin: Vade et sicut 
credidisti, fiat tibi. Tên đầy tớ liền được lành đã tức khắc. 


Ôi! Lời phép tắc uy nghi là dường nào, chỉ có một Đức Chúa Trời phán được lời thê ấy thôi; 
như xưa Người đã phán một lời tức thì có trời đât muôn vật: Dixit et facfa sunt. 


Ta hãy thờ lạy Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thật, và xin Người chữa đã mọi bệnh hoạn 
linh hôn ta. Song trước hêt ta hãy có ý xem hai phép lạ này: Kẻ muôn khỏi bệnh đã tỏ lòng với 
Chúa làm sao, và vê phân Chúa, thì đã phán bảo thê nào? 


Ta xem xét đây thì cũng học được nhiều điều bổ ích cho linh hồn. 


lỆ IL.Kẻ muốn khỏi bệnh thì phải có lòng với Chúa làm sao? Người mắc tật phong vừa thấy 
Chúa ở trên núi xuống, thì lại lậy Người mà rằng: lậy ông, nếu ông muốn, thì ô ông làm cho tôi 
lành sạch được; Domine, s1 vis, potes me mundare. Ta xem cách thức và lời nói người tật phong 
này, đều tỏ người ấy có lòng sốt sắng, khiêm nhường và mạnh tin là thể nào. Ây là ba điều làm 
cho lời nguyện được kết quả. : 
II.  IX.Người ấy vào thấy Chúa, dù thiên hạ theo đô hội, cũng chen lại cho được: Veniens. Ấy 
bởi lòng sốt săng thúc dục, nên chắng ngại thiên hạ cười chê. 

II 31. Khi đã đến được trước mặt Đức Chúa Giêsu, thì sắp. mình lậy Người: Adorabat. Ấy là tỏ 
lòng khiêm nhường biết mình chẳng đáng đứng thưa thốt lời gì, một phải sắp mình xuống 
vừa lạy vừa thưa: Adorabat Eum, dicens. 

IV. 32. Thưa rằng: Nếu ông muốn, thì ông chữa tôi lành sạch được. Những lời ấy chứng tỏ người 
ấy có lòng mạnh tin là dường nào. Ông muốn thì đủ, không cần gì phải giơ tay thanh sạch đá 
đến thân phong hủi thối tha này làm chỉ. 


Người mắc tật phong đã tỏ lòng sốt sắng, khiêm nhường và mạnh tin như vậy. Còn người bất 
toại kia thì làm sao? Người bất toại kia liệt giường, không đi đâu được, lại nhức nhối khổ sở lắm, 
Jacet in domo et male torquetur. Song ông chủ nó là quan đội đi cầu cứu cho nó. Chúa thấy chủ 
nhà có lòng thương yêu lo lắng cho tôi tớ làm vậy thì phán rằng: Thày sẽ đến chữa nó, Ego 
veniam et curabo eum. Ông đội â ấy bèn thưa rằng: Lạy Thày, tôi chăng đáng cho Thày vào nhà 
tôi, Thày phán một lời thôi, thì đầy tớ tôi sẽ được lành đã. 


Người tật phong có lòng khiêm nhường và có đức tin đã khá; mà quan đội này càng tỏ lòng 
khiêm nhường và tỏ đức tin mạnh mẽ hơn nữa. 


Vì chưng người tật phong vốn là người hèn hạ, nên nó hạ mình xuống cũng không lạ; nhưng 
ông này là quan đội; thế tất cũng có quân gia hầu hạ, cửa nhà cũng là quý hộ quyền môn, mà 
quan ấy chăng hồ xưng ra giữa công chúng rằng: Tôi chăng đáng cho Thày vào nhà tôi, Non sum 
đignus ut intres sub tectum meum. Khiêm nhượng đã lớn mà đức tin càng mạnh, và tin chắc chắn 


164 | BÀI GIẢNG 


dù Chúa không đến nhà kẻ liệt, ở đây Chúa phán một lời, thì đã đủ cho kẻ liệt lành hắn. Sed 
tantum dic verbo et sanabitur puer meus. Ôi! Mấy lời rất thâm thuý, đã đáng cho Hội-thánh dùng 
để thày cả đọc đi đọc lại trước khi mình chịu lễ hay là cho người ta chịu lễ, chỉ đôi một tiếng linh 
hồn tôi, thay vì đầy tớ tôi mà thôi. Thánh Augustinô khen quan ấy rằng: Quan xưng mình chẳng 
đáng, nhưng đức tin làm cho mình nên xứng đáng mà rước Chúa Ky-tô, không phải vào nhà mà 
thôi, lại vào lòng nữa. Thánh Gioan Kim-khâu lại rằng: Bởi đức khiêm nhường lạ lùng ấy, thì 
quan ấy lạ đáng nước thiên đàng. 


Quan ấy lại nên gương sáng cho các chủ nhà, học cho biết mà thương yêu lo lắng cho đầy tớ 
mình cũng như con cái mình, đã không nên bạc đãi, lại phải yêu thương lo lắng, không những 
cho ăn cho mặc khi lành mạnh, lại phải tìm thày, chạy thuốc khi ốm đau. Ôi! Chủ nhà đối với tôi 
tớ được như quan đội này thật hoạ hiếm là dường nào! 


Ta hãy xem tình hình kẻ cầu cứu đối với Đức Chúa Giêsu làm sao, bây giờ ta hãy xem và 
hãy nghe cho biết Chúa đã làm gì và đã phán những lời gì trong địp ấy. 


lỆ X.Chúa đã làm đí gì và đã phán bảo làm sao? 

II XLĐối với người tật phong. Chúa vừa xem thấy nó tỏ lòng thiết tha khiêm nhường và nói 
đầy lòng tin mạnh mẽ đường ấy, liền giơ tay đá đến nó mà rằng: Ta muốn, mày sẽ ra lành 
sạch; Volo, mundare. Tức thì tật phong nó được sạch ngay. Thật hắn như lời Thánh kinh đã 
dạy: Kẻ biết hạ mình xuống mà cầu xin, thì lời nó bay lên tới trời xanh, Oratio humiliantis se 
nubes penetrabit (Eccli. XXXYV, 21). Chúa phán một lời đủ cho nó lành đã, sao Chúa còn 
muốn giơ tay đá đến nó làm gì? Ý Chúa cao sâu nhiệm mâu, chữa tật phần xác cho người này 
thì cũng muốn chữa tật linh hồn cho ta nữa. Tật phong là thể nào anh em đã từng thấy. Ai 
thấy mà không nhờm gớm? Lại gần đã không dám, huống nữa là giơ tay đá đến, Chúa muốn 
chữa tính nhờm gớm uý ky của ta, nên đã giơ tay đá đến người phong, tính hay nhờm gớm 
nhiều lần làm cho ta bỏ việc đức yêu người dạy ta phải làm. 


Sau nữa tật phong là chỉ tội trọng, nhất là tội sa đi ngã lại đã thành thói, thì cần phải có thánh 
chỉ Đức Chúa Cha, digitus Paternae, ây là ơn thân lực, thì mới chữa được. 


Khi Chúa chữa người tật phong ấy đoạn, thì cắm nó không được nói ra với ai, một phải đi tỏ 
mình ra cho thày cả và dâng của lễ theo luật thánh Maisen truyện, đê các thày cả làm chứng cho, 
mới được phép vào đên thờ với bôn đạo. 


Trong việc này Chúa dạy ta ba điều: 1) Khi làm được việc gì lành, đừng có khoe khoang, 
một lo giấu ân. 2) Phải tuân giữ mọi lẽ phép trong đạo cho nhiệm nhặt. 3) Ta muốn cho sạch mọi 
tội lỗi, thì phải lấy lòng thống hối ăn năn, rồi đi tỏ mình cho thày cả, là đi xưng tội. 


I. 33. Đối với quan đội kia. Đức Chúa Giêsu tỏ ý sẵn lòng nhậm lời quan ấy xin, lại khen quan 
giữa công chúng, sau nữa vì dịp đó mà Đức Chúa Giêsu phán tiên tri, sau này có nhiều dân 
ngoại trở lại đạo thánh, mà dân Giudêu thì phải loại ra. 

b.. Đức Chúa Giêsu vừa nghe quan ấy trình về tên đầy tớ mình phải bệnh bại nằm liệt, thì Người 
rằng: Thây sẽ đến chữa nó. Đức Chúa Giêsu sẵn lòng đến nhà chữa cho đầy tớ quan đội, 
chăng phải vì ông ấy là quan đội, song vì ông là quan mà có lòng ân hận biết thương yêu lo 
lắng cho đầy tớ, lại có đức tin hoạ hiểm. 2) Đến nỗi Đức Chúa Giêsu khen rằng: Ta chưa 
từng thấy trong dân Israel ai có đức tin mạnh thế. 3) Nhân dịp đó Đức Chúa Giêsu lại phán 
tiên tri răng: Ngày sau có nhiều kẻ bởi đông tây đến nghỉ ngơi cùng Abraham, Isaac và Jacob 


165 | BÀI GIẢNG 


trên thiên đàng; mà con trong nước phải loại ra ngoài miền tối tăm, ở đấy phải khóc lóc 
nghiễn răng cả đời (ấy là nơi hoả ngục). Ta thấy lời tiên tri ấy thì ứng nghiệm mọi đàng. Kìa 
khắp cả hoàn cầu từ đông chí tây đều vào Hội-thánh đã sinh nên những đắng thánh trên trời 
vô vàn vô số. Còn dân Do-thái thì đang còn tối tăm, chưa nhận được sự sáng Phúc-âm được 
bao nhiêu, cho nên lắm kẻ phải loại ra nơi tối tăm khốn nạn. 


. Vậy tạ hãy cám ơn Đức Chúa Trời đã cho ta được binh về Hội- thánh, được khỏi tật phong 
sạch tật phong mình làm. Và tính hư nết xấu như bệnh tật bất toại làm cho ta ra ươn ƯỞi, không 
làm được việc gì lành, nên ta hãy xin Chúa chữa cho. Song ta muốn cho Chúa nhậm lời ta xin, 
thì ta hãy bắt chước người tật phong và quan đội kia mà cầu xin cho sốt sáng, cùng lấy lòng 
khiêm nhượng và tin cho mạnh mẽ. Át ta được nên sạch sẽ trong linh hồn và được nhanh nhẹn 
chạy theo đàng nhân đức cho đến khi được chết lành trong tay Chúa. Amen. 


CHÚA NHẬT THỨ IV SAU LỄ BA VUA 


Cuộc thế như biển ba đào 
Bài Phúc-âm Mt 8, 23-27 


Lúc ấy Chúa Giêsu xuống thuyên. Các môn đệ cũng theo Người. Bông, biển nồi bão lớn, 
sóng phú cả thuyền nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người mà trình rằng: 
“Thây cứu chúng con, chúng con chết mất!” Nhưng Người bảo họ rằng: “Kém lòng tin, việc gì 
mà sợ hãi thế?” Rôi Người đứng lên ra lệnh, gió và biển liễn êm lặng như tờ. Họ ngắn người ra 
và nói với nhau: “Ông này là ai mà gió và biển vâng lệnh Người. ” 


Ở anh em rât yêu dâu! 


Anh em vừa mới nghe một tích phép lạ Chúa làm, ai suy nghĩ cho thâm trầm, liền hiểu biết 
mọi việc Đức Chúa Giêsu khi xưa đã làm ở thê, đêu nên bài dạy vẽ ta cho biệt, bao lâu ta còn 
sông ở đời phải ăn ở làm sao, đê đời sau được an vui nơi vĩnh phúc. 


Phép lạ ta mới nghe thuật, là Đức Chúa Giêsu cùng xuống thuyền mà đi qua biển hồ 
Gênêzareth cho được sang bên kia. Vậy đang khi Đức Chúa Giêsu ngủ, thì có cơn bão lớn nồi 
lên, gió tạt sóng gảo, thuyền hòng phải nước ngập. Bấy. giờ môn đệ đến đánh thức Đức Chúa 
Giêsu mà rằng: Xin Chúa cứu chúng tôi, kẻo phải chết đuối. Đức Chúa Giêsu liền phán rằng: Hỡi 
loài hèn tin, sao phát sợ vậy? Đoạn Người chỗi dậy truyền cho gió yên sóng lặng, tức thì biển 
phẳng như tờ, mọi người đều lây làm lạ. 


Ấy là phép lạ, nay ta hãy suy các việc xây ra đấy có phải là tình cờ chăng? Sóng gió nồi lên, 
thuyền phải xao động, Chúa năm ngủ yên, môn đệ đánh thức, thì Chúa dây. Chúa phán quở mây 


166 | BÀI GIẢNG 


lời, rôi Chúa truyên cho gió lặng sóng yên, mọi người hêt sợ bèn mở lời ngượi khen Chúa. Các 
việc ây chăng phải tình cờ đâu, bèn là việc Chúa đê hoặc Chúa định cho có, hâu nên bài dạy ta. 


Ta sống ở đời như người vượt biến, có khi bình yên phắng lặng, có lúc gió thối sóng xao. 
Nhưng có Chúa ở cùng ta luôn, ta chớ sợ; có khi Người xem ra như ngủ, thì ta phải đánh thức, 
Người sẽ dậy mà cứu ta. 


lỆ L.Ta sống ở đời như người vượt biển. Thế gian này như một biển mênh mông, mà không 
mấy khi yên lặng; nơi này có khi xem ra yên, mà nơi khác lại động. Song nói cho thật không nơi 
nào yên hết, ai nghĩ rằng mình yên, Ấy là kẻ chưa nghĩ đến mình cho thấu. Có khi yên đẳng này, 
mà đằng khác có yên chăng? Yên về phần xác mà phần hồn có yên chăng? Yên vì giầu có, dư 
bạc sẵn tiền, không thiếu ăn nhưng lòng trí có yên chăng? Ai nây nói được như vua thánh David 
rằng: Sự dữ vô vàn vô số vây phủ lấy tôi: Cireumdederunt me mala, quorum non est mumerus 
(Ps. XXXIX, 13). 


Vốn ta muốn ở yên, mà chăng để cho ta yên; ta muốn an cư lạc nghiệp, mà kẻ khác lại muốn 
sinh sự, như thế hoá ra không thể ở yên. Và kẻ thù nghịch nhất loài người ta là ma quỷ có để cho 
ta yên đâu, nó làm đủ cách cho hồn xác ta mất sự bình yên. Nếu nó thấy linh hồn ta được vui vẻ 
làm tôi Chúa, thì nó làm xác ta mắt sự bình vên, làm cho gia đình lâm cơn hoạn nạn, làm cho xã 
hội bất thuận cùng nhau v.v. vì thế thật ta sống ở đời như kẻ vượt biên ba đào, hằng phải sóng 
xao gió bạt. 


Và nhiều lần những sự gian nan tân khổ chính tay Chúa gởi cho ta, để phạt tội lỗi ta hoặc 
thêm công phúc cho ta, hay là đê cho khinh chê cuộc thê phù vân mà chăm lo cho được phúc 
thiên đàng vĩnh viên. 


Vậy ta sống ở đời, dù có khi xem ra được bình yên mà không được bình yên vĩnh viễn đâu, 
lại chăng hê được yên cho toàn vẹn, vì hăng có sự gian nan pha trộn. 


L XII.Song ta làm môn đệ Đức Chúa Giêsu, thì ta chớ sợ ở g1ữa cơn gian nan, vì có Đức 
Chúa Giêsu ở với ta luôn, ta hằng lấy tai thiêng liêng mà nghe tiếng Đức Chúa Giêsu phán cùng 
ta như đã phán cùng các thánh Tông đồ xưa rằng: Chúng con chớ sợ, có Cha đây. Hãy nói cho 
mạnh mẽ như thánh Phaolô xưa rằng: Trong mọi cơn gian nan khốn khó ta gặp, thì tôi đầy sự vui 
mừng (2 Cor. VII, 4). Tôi vui mừng vì tôi tin Đức Chúa Giêsu hằng ở cùng tôi mà giúp tôi chịu 
khó và xem xét tôi chịu khó thê nào mà trả công cho tôi. 


Vậy mỗi khi ta lâm phải cơn gian nan, ta hãy nhớ Chúa hằng ở cùng ta, nên ta chớ sờn lòng. 
Một tên lính đang giao chiến, mà thấy có quan tướng rất mạnh mẽ đứng một bên mình mà che 
chở mình, thì lẽ nào mà tên lính ấy sợ? Xưa một tên thuyền chài chèo chở tướng Caesarê sang 
bên kia sông, khi ra giữa vời sóng to gió mạnh, tên ấy khiếp sợ thì tướng ấy bảo rằng: Mày chở 
Caesarê đi, thì mày còn sợ gì, Quid times, Caesarem vihis? Nay ta đang vượt biển hiểm đời này, 
ta biết có Đức Chúa Giêsu ở giữa thuyền ta, thì ta còn sợ đí gì? Nếu tướng Caesarê, tuy có tài can 
đảm, nhưng cũng là loài người như tên thuyền chài mà nói được lời ấy để yên ủi tên thuyền chài 
cho nó bớt sợ, thì nay Đức Chúa Giêsu không phán được một lời mà ban thêm sức cho ta chịu 
khó sao? Caesarê nói được mà không thêm sức được cho tên thuyền chài, không khiến được 
sóng gió yên lặng; mà một lời Đức Chúa Giêsu phán, thì đủ sức cho ta chịu khó cùng ngăn đón 
được hết mọi cơn g1an nan và cứu được ta khỏi mọi điều hoạn nạn. 


167 | BÀI GIẢNG 


Vậy ta vững lòng chịu khó, đề lập công đền tội, nếu ta sợ rủn chí sờn lòng, thì hãy đánh thức 
Chúa dậy cứu lấy ta. Vì chưng có nhiều khi như Chúa ngủ, Chúa bỏ quên ta; nhưng Chúa không 
bỏ quên ta đâu, Chúa để vậy cho ta được giục lòng cậy trông hơn nữa và được biết chạy đến 
cùng Chúa. 


Lần kia thánh Antôn phải chước cám dỗ rất mạnh, song Người cũng chống trả kịch liệt và 
được toàn thắng. Qua cơn cám dỗ, thì Người than thở cùng Chúa rằng: Lậy Chúa khi nãy Chúa ở 
đâu mà để con phải cám dỗ nặng nề như thế? Người bèn nghe tiếng phán rằng: Khi nãy Cha ở 
một bên con, đề xem con giao chiến thế nào mà giúp cho con được thắng, Vậy về phần ta cũng 
thế, Chúa hằng ở với ta luôn, và hằng ban ơn giúp sức cho ta chịu nổi mọi cơn gian nan khốn 
khó. Chúa chẳng để ta phải chết hư mắt đâu; lại Chúa cũng chăng để ta chịu quá sức ta, khi Chúa 
để ta chịu khó, ta hãy chịu bằng lòng; nếu ta sợ chịu không nổi mà sinh sờn lòng, thì hãy đến gõ 
cửa đánh thức Chúa dậy. 


L XII.Đánh thức Chúa dậy là thể nào? Là chạy đến kêu xin cùng Chúa, hãy nhớ lời vua 
thánh David răng: Khi tôi phải cơn gian nan mà kêu đên cùng Chúa, thì Chúa liên nhận lời tôi. 


Kêu xin cùng Chúa làm sao? Hoặc kêu xin Chúa bởi sự gian nan khốn khó hay là cất đi, 
hoặc kêu xin Chúa ban ơn thêm sức mà chịu khó bằng lòng, đề lập công đền tội. Cách thứ hai là 
hay hơn; nhưng nếu kêu xin Chúa cách thứ nhất, nghĩa là xin Chúa cất hoặc bớt sự khốn khó cho 
ta, thì Chúa cũng sẽ nhận lời ta. Nếu ta thấy Chúa chưa muốn cất sự khốn khó ấy đi, thì ta hãy 
cúi đầu vâng phục thánh ý Chúa, ắt sẽ được công phúc lớn lao trên nước thiên đàng theo như lời 
thánh Phêrô dạy rằng: Sự khốn khó ta chịu bây giờ thì nhẹ nhàng chóng qua, mà làm cho ta được 
sự vinh hiển lớn lao cả thể. 


Vậy ở anh em, hãy dùng sự khốn khó chóng qua mà mua sự vinh hiển đời đời, hãy vui lòng 
chịu cơn khốn khó ở đời, vì nay mai sẽ vào cửa bình an, chớ tìm sự bằng an ở đời làm chiị, vì ở 
đời chăng hề có sự bằng an thật. Muốn tìm sự bằng an ở đời, thì phải vâng theo ý Chúa. Kẻ vâng 
theo ý Chúa, dù cơn gian nan nổi dậy như biển ba đào, thì cũng như ngủ quên trong thuyền, 
chẳng khác thê như Đức Chúa Giêsu xưa vậy. Nếu ta biết cầm mình giữa cơn gian nan, thì sự 
gian nan liền ra nhẹ, cùng ra êm ái, vì ta biết sự gian nan ấy sẽ sinh ích lợi cho ta. Hãy nhớ 
gương Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ và các Thánh. Kìa như thánh Tôbia, thánh Job v.v. đã ăn ở 
làm sao giữa cơn gian nan, ắt là ta sẽ theo gương đây mà ở cho an lòng và sẽ lập được nhiều 
công trọng cho ta trên nước thiên đàng. Amen. 


168 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT THỨ V SAU LỄ BA VUA 
Ở đâu cũng có kẻ lành người đữ 
Bài Phúc-âm Mt 13, 24-30 


Khi ấy Chúa Giêsu dậy cho dân chúng dụ ngôn sau này: “Nước Trời ví như người gieo 
giống tỐt trong ruộng mình. Lúc họ ngủ, kẻ thù lén đến và gieo có lùng vào giữa ruộng rồi đi. 
Khi lúa có đòng và trồ bông, lúc ấy cỏ lùng cũng hiện ra. Đây tớ đến thưa chủ nhà răng: Thưa 
ông, phải chăng ông chỉ gieo giống tỐI trong ruộng ông ? Vậy tại đâu có cỏ lùng? Ông đáp lại 
răng: Kẻ thù đã làm thế đó. Đây tớ lại thưa rằng: Ông có muốn tôi ra nhồ cỏ ấy không? Ông 
đáp: Đừng, sợ rằng khi nhồ cỏ, đồng thời các anh cũng nhỏ luôn cả lúa. Cứ để cả hai mọc cho 


tới mùa, tôi sẽ nhặn thợ gặt: cứ nhặt có lùng trước, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa sẽ thu vào 
kho lâm. 


Chăng phải ông đã gieo giông tôt vào trong ruộng ông sao? Cớ sao mà có cỏ lông vực mọc 
lên? 


Ở anh em, ấy là một câu hỏi, anh em vừa mới nghe trong bài Phúc-âm. Đầy tớ đi thăm ruộng 
về trình cùng ông chủ như thê, ông chủ không nghĩ ngợi mà đáp lại răng: Kẻ nghịch thù tà đã 
làm như thê. 


Đức Chúa Giêsu là Thầy dạy khôn ngoan vô cùng, biết dùng mọi cách mọi thế mà dạy dỗ 
loài người. Khi thì Người dạy điều ngay chính, khi thì Người lấy thí dụ việc này mà có ý dạy 
điều khác. Mà mỗi thí dụ Người dùng, thì rất xứng hợp, như thí dụ anh em vừa mới nghe. Người 
phán: Việc nước thiên đàng cũng như chủ nhà kia gieo giống tốt vào trong ruộng nhà mình; song 
khi người ta ngủ, thì kẻ nghịch thù đến gieo cỏ lùng vực vào rồi thoát đi. Đến khi lúa mọc lên, thì 
cỏ lùng vực cũng mọc lên. Tôi tớ thấy vậy, đến trình ông chủ và muốn xuống ruộng mà nhồ cỏ 
lùng đi. Song chủ bảo để vậy, kẻo một khi ra tay quén cỏ lùng mà phạm đến lúa chăng: hãy đề cả 


169 | BÀI GIẢNG 


hai giống lớn lên, đến mùa gặt ta sẽ bảo thợ gặt thu góp cỏ lùng vực vào mà đốt, còn lúa thì sẽ 
gặt mà đem vào kho. 


Ở anh em, ông chủ ấy là Đức Chúa Trời; đồng ruộng Người là cả thế gian; hạt giống tốt là kẻ 
lành; cỏ lùng vực là kẻ dữ, kẻ nghịch thù ây là ma quỷ; thợ gặt là các thánh Thiên-thân, mùa gặt 
tư là khi phán xét riêng; mùa gặt chung ây là phán xét chung. 


Ấy chính lời Đức Chúa Giêsu đã giải nghĩa làm vậy, ta chăng khá hồ nghi. Bây giờ ta nên 
chiêm nghiệm kẻ lành kẻ dữ ở lần lộn giữa thê gian tại đâu, sao Chúa đê vậy, Chúa đê vậy cho 
đên khi nào? 


lỆ I.Tại đâu mà có kẻ lành kẻ dữ ở lẫn lộn giữa thế gian? Thế gian là như một cánh đồng 
ruộng mênh mông; đã hay rằng giữa đồng ta chỉ cấy lúa, hoặc trồng hoa mầu ích cho ta, không a1 
muôn trồng cỏ xâu vào bao giờ; song sao cho khỏi thấy cỏ xấu mọc lên. Cũng một lẽ ấy, ai cũng 
muốn cho người đời thảy là lương thiện, không thích gì những lũ gian phi. Song sự yêu cầu ấy 
không thê thực hành. Thánh ý Đức Chúa Trời sinh ta ở đời muốn cho ta thảy đều nên lành nên 
thánh, như lời thánh Phaolô răng: Thánh ý Đức Chúa Trời muốn cho anh em nên thánh (I The. 
N. 3). Nơi khác Người lại rằng: Chúa muốn cho mọi người được rỗi thay thảy (Tim. II, 4). 


Ấy đã rõ Đức Chúa Trời muốn cho mọi người thảy là người lành, cũng như cha mẹ sinh con, 
ai mà chắng muốn cho con cái thảy đều nên thân. Song nào có được như ý sở nguyện cả đâu, 
trong một gia đình chỉ có năm bảy đứa con mà không được hoàn toàn huống nữa là cả và thiên 
hạ. 


Chúa Cứu thế ra đời truyền đạo cho thiên hạ cùng bảo môn đệ mình đi dạy dỗ hết mọi dân, 
Docete omnes gentes, nhưng cũng chưa có thể làm cho mọi người nên lành. Chính trong số 12 
Tông-đồ Người đã chọn và đã dạy dỗ, đào luyện cho cách riêng, mà đã có một vào số kẻ dữ; 
giữa đồng lúa tốt lành dường ấy mà cũng có một cây lồng vực chen vào, mà ta muốn cho trong 
cả họ, trong cả làng ra được hoàn toàn thì làm sao? Đức Chúa Giêsu hằng giảng dạy đạo lành, 
khuyên người ta cải tà quy chính, các thánh Tông-đồ và các Đẳng xem sóc linh hồn người ta bây 
giờ cũng noi theo một lôi ấy, nhưng kẻ dữ không bao giờ Ï hết, cỏ lùng vực không thuở nào tàn, vì 
kẻ gieo cỏ lùng vực, kẻ gây nên mọi sự dữ là ma quý vẫn còn chạy rảo ruông luôn, và tìm đủ 
cách đủ thế cho được gieo sự dữ vào thiên hạ, không nơi nào, không đắng bậc nào mà nó chẳng 
chen vào cho được làm hư. 


Từ ngày phải truất ngôi thiên thần, mà thành ra ma quỷ, thì nó quyết chí hại người ta là kẻ 
Chúa chọn, để lên thay cho nó mà hưởng những toà cao sang Chúa đã sắm để cho nó trên trời. 
Nó đã hại được Tổ- -tông ta là Adong Evà; hại được con đầu lòng Tổ- -tông ta là Cann; rồi nó cứ hại 
loài người, cho nên thiên-hạ đã ra hư hốt lắm, đến nỗi tự tạo thiên lập địa chưa được hai nghìn 
năm, thì Chúa đã làm lụt cả hồng thuỷ mà huỷ đi hết, chỉ còn để vợ chồng ông Noe ba con trai và 
ba nàng dâu ông ấy, tất cả có 8 người được khỏi thôi. 


Sau khi Chúa Cứu thế đã ra đời, thì Chúa đã rút hẹp quyền nó lại, nó không được rộng tay 
mà làm hư người ta như xưa nữa; song Chúa cũng còn dong thứ cho nó cám dô, đê thử người ta 
cho rõ mặt ai là thiện ác. 


Ma quỷ rầy yêu hèn kém sức thế nào, ta xét thí dụ nầy đủ hiểu: Đang khi người ta ngủ, kẻ 
nghịch lẻn đên gieo cỏ lùng vực vào ruộng rôi thoát đi. Nay ma quỷ cũng thê: nó thừa lúc người 
ta hở cơ bât cân mà gieo sự dữ vào, như thừa lúc cha mẹ không lo dạy dỗ trông nom con cái, tôi 


170 | BÀI GIẢNG 


tớ; thừa dịp Đắng chăn chiên ơ hờ trễ nải, không lo giảng giải bảo ban; thừa khi người ta không 
giữ mình, không lánh xa dịp tội v.v. Ấy là như thừa lúc người ta ngủ mà gieo cỏ lùng vực vảo. 
Bởi vậy cho nên Chúa dạy ta phải tỉnh thức và cầu nguyện cho khỏi sa chước quỷ (Math. XXVI; 
41), nghĩa là phải lo canh giữ, phải lo dự phòng vừa cho mình vừa cho kẻ thuộc về mình. Lại 
phải lo đọc kinh cầu nguyện. 


1. XIV.Nhưng cớ sao Chúa để như thế? Ta biết câu đĩ hoả thí kim, dĩ gian nan thí đức, nếu 
không có lửa nung nấu lên cho riết, thì lây đâu mà biết vàng dòng? Nếu không ai xúc ý mích 
lòng thì lấy đâu mà tập đức hay nhịn. Có đắng thánh kia rằng: cất cơn cắm đạo đi, thì cất từng ức 
triệu triều thiên thánh tử đạo. Nếu không có cơn cắm cách, thì rừng bãi Thêba¡da chẳng có mây 
vạn kẻ ân tu. Nếu thế gian không có gương xấu gương mù, thì không mấy kẻ vào ân mình nơi tu 
viện. 


Và Đức Chúa Trời hay nhịn vô cùng, muốn để cho kẻ dữ sống, cho nó có thì giờ mà ăn năn 
trở lại. Thánh Phêrô Kim-ngôn rằng: Nếu Đức Chúa Trời không nhẫn nhịn cỏ lùng vực, thì Hội- 
thánh chẳng được một người Publicanô làm Thánh sử, ấy là thánh Máthêu; chăng được một kẻ 
bắt đạo trở lại làm Tông đồ, ấy là thánh Phaolô. 


Thánh Augustinô rằng: Đức Chúa Trời để kẻ đữ sống lẫn lộn với kẻ lành, để cho nó thấy 
gương kẻ lành mà bỏ đàng tội lôi, và cho kẻ lành bị kẻ dữ quây quât mà được dịp lập công. 


Sau nữa kẻ lành, tuy gọi là lành, song còn biết mấy điều chăng trọn lành; tuy đã sạch, nhưng 
cũng còn phải rửa chân. Vì thế Chúa để cho có dịp mà giồi mài cho càng thêm sáng, tắm rửa cho 
càng thêm sạch. Bao lâu còn ở thế, càng vương bụi trần ai, cho nên bao lâu còn ở thế, Chúa còn 
để kẻ lành, kẻ đữ cùng ở lẫn lộn; kẻ lành lớn lên, kẻ đữ cũng đồng như thế, cũng như lúa với cỏ 
lùng vực chen nhau mà mọc giữa ruộng đến mùa gặt cả hai mới lìa nhau. 


lỆ XV.Bao giờ là mùa gặt? Mùa gặt tư là giờ chết, khi đến trước toà phán xét, thì sẽ thấy 
ứng nghiệm lời thánh Phaolô: A1 gieo giông nào sẽ gặt giống ấy (Gai. VI, 8). Ma quý đã gieo 
được một cỏ lùng vực thì Chúa cho nó đem về hoả ngục mà thiêu đốt đời đời. Nếu ai là giống tốt 
Chúa gieo, thì thiên thần sẽ đưa vào kho thiên đàng. 


Ở anh em, anh em là cây lúa hay cỏ lùng vực? Đến mùa gặt chung càng kinh khiếp hơn nữa, 
ấy là ngày phán xét chung, khi mọi người lành dữ đã sông lại đoạn, đều phải tụ lại một nơi, thiên 
thần từng đội Chúa sai xuông, rẽ phân thiên hạ đứng ra hai phe lành dữ mà chịu phán xét chung, 
đoạn Chúa truyền tuyên án: Kẻ lành lên thiên đàng cả hồn liền xác; kẻ dữ xuống hoả ngục cả xác 
liền hồn. Bấy giờ ma quỷ vô vàn vô số xông vào kẻ dữ vô số vô vàn, ấy là cỏ lùng vực nó đã 
gieo, rầy nó hăm hở mà kéo vào hoả ngục thiêu đốt đời đời. Cũng một khi â ấy thánh thiên thần 
đưa kẻ lành theo Đức Chúa Giêsu về trời, như thợ gặt đem lúa vê kho cho kẻ lành hưởng hoa lợi 
thanh nhàn đời đời. Ấy là lúc kẻ lành kẻ đữ sống cách biệt nhau hai nơi, hai nơi cũng đời đời 
kiêp kiệp. 


Ở anh em, anh em muốn nên cây lúa tốt hay là nên giống cỏ lùng vực ma quỷ vãi? Số phận 
hai thứ người đó sẽ ra làm sao anh em biết TÔI; VÌ SaO rầy cả hai còn lẫn lộn, thì anh em cũng đã 
hay. Vậy hãy an tâm chịu người dữ quấy quất, đê nên như cây lúa của Chúa Giêsu, thì được nhờ 
Người vun quén, đến giờ chết, ấy là mùa gặt, Người sẽ đem vào kho thiên đàng mà hưởng phúc 
cùng Người đời đời chẳng cùng. Amen. 


171 | BÀI GIẢNG 


CHÚA NHẬT THỨ VI SAU LỄ BA VUA 
Đạo thánh Chúa ngày càng thịnh vượng 


Bài Phúc-âm Mt 13, 31-35 


Khi ấy Chúa Giêsu phán với dân chúng dụ ngôn sau này: “Nước Trời ví như hạt cải người 
ta lấy gieo trong vườn. Nó là một thứ hạt nhỏ hơn hết, thể mà lúc nó lớn lên, cao nhất trong các 
thứ rau và trở nên cây khá to khiến chim trời đến đậu trên cành. 


Người lại nói với họ một dụ ngôn khác: “Nước trời giống như men, người đàn bà kia đem 
trộn vào ba thúng bột, cho đên lúc bột dậy men hết. ” 


Tất cả những điều đó, Chúa Giêsu dùng dụ-ngôn mà dạy dỗ dân chúng. Người thường dùng 
dụ ngôn nói với họ đề ứng nghiệm lời tiên trì đã nói: “Ta sẽ nói với chúng băng dụ ngôn và Ta 
sẽ mặc khải những chân lý bí ân từ khi tạo thành vũ-trụ. ” 


Ở anh em rât yêu dâu. 


Trong bài Phúc-âm anh em vừa mới nghe đọc diễn lại hai thí dụ Chúa đã phán. Hai thí dụ â ấy 
tuy cắt nghĩa được về nhiều ý; song vì nói ra đây trong một bài, thì Thày xin giải cả hai về một ý, 
cho anh em dễ hiểu. 


Trong thí dụ thứ nhất Chúa sánh nước thiên đàng, nghĩa là đạo thánh Chúa ví như hạt cải; 
trong thí dụ thứ hai Chúa sánh đạo thánh Chúa cùng miếng men. Ta hãy xem thê chất và quả 
hiệu hạt cải và miếng men Chúa nói ra đây làm sao, thì đạo thánh Chúa cũng sinh hoa và kết quả 
ra như vậy. Đạo thánh Chúa khi mới ra đời thì bé, sau càng ngày càng lớn lên và thắm ra khắp ba 
quân thiên hạ, cho nên đáng ví như hạt cải và miếng men. 


I.Đạo thánh Chúa ví như hạt cải. 


Hạt cải nhỏ bé thể nào, anh em cũng đã thấy, trong thí dụ Chúa phán thì Người rằng: Khi nó 
lớn lên thì cao hơn các thứ rau và ra như một cây vậy, đến nỗi các chim trời bay đến đậu và ở nơi 
ngành nó. Nghe vậy có khi anh em lấy làm lạ, vì cây cải ta thấy có đâu vậy? Quả thật cây cải ta 
không cao đến nỗi ấy; song bên Do-thái cây cải có khi cao tới hai thước tây và đâm ngành lá sum 


172 | BÀI GIẢNG 


sê, trô hoa kêt hạt nhiêu, làm cho chim trời thích bay đên đậu cho im mát; lại được ăn hạt ăn hoa, 
nên vui sông ngày đêm nơi cây cải. 


Nay ta hãy xét đạo thánh Đức Chúa Giêsu có giống vậy chăng? Hãn thật giống như vậy, vì 
đạo Chúa thuở mới ra đời, đối với thế gian, thật rất bé hẻn. Đẳng lập đạo là Đức Chúa Giêsu, 
thuở giáng sinh chọn nơi hang lừa máng cỏ mà nằm; đến khi chết lại càng tất tưởi nhuốc nha, 
nằm trần truồng trên Thập-giá, bị thiên hạ nhạo cười. 


Ấy nảo ai bé hèn hơn nữa chăng, đến nỗi Chúa đã dùng miệng thánh tiên-tri mà nói về mình 
răng: Tôi ra như loài sâu bọ, chứ không phải là người (Ps. 21, 7). 


Đắng lập đạo là như thế, mà kẻ đi truyền giáo trước hết thì sao? Là 12 người thuyền chải dốt 
nát, lại khó nghèo, thế gian kế là quân đóng khố. Ấy nào có đí gì bé hèn hơn nữa chăng? Đã bé 
hèn thì thế gian cũng khi thị; khi thị đã may; lại còn ức hiếp: Chúng bạn ức hiếp còn khá, nhưng 
không phải là chúng bạn mà thôi đâu, lại những kẻ hào quyền, võ đoán những bậc quan lại Đề- 
vương đều hợp nhau để kế tiếp cắm cách giết lát dữ dẫn. 


Đã bé hèn, lại còn bị ức hiếp như thế, thì còn đí gì bé hèn hơn nữa sao? Cho nên đã đáng ví 
cùng hạt cải. Còn có nhiều thứ hạt khác bé hơn nữa, như hạt kê, hạt vừng v.v. Sao Chúa không 
lấy mà sánh ví, Chúa lấy hạt cải? Những hạt nói đây tuy bé, nhưng chẳng có tư cách cho đáng 
sánh ví cùng đạo thánh Chúa, Chúa lấy một thứ rau, để sánh đạo thánh Chúa, cũng như rau cải 
đối với các thứ rau khác. Hạt có nhỏ hơn các thứ rau, nhưng khi nó thành cây thì lớn hơn các thứ 
rau, cùng có được nhiều tư cách các thứ rau khác không có. Trót cả mình nó thảy là hữu ích hữu 
dụng: cây cải, lá cải, hạt cải, củ cải thảy đều dùng được, ăn được hết. Nó có mùi cay mà êm dịu, 
ăn sống nó với một đồ ăn tanh hôi thì hoá nên đồ ngon; củ cải ngon, thêm một chút tương cải, thì 
lại càng thêm hương vị. Hạt cải các lương y cũng dùng để làm thuốc, vì nó có chất tiêu đàm 
giáng hoả trừ tả. Sau nữa, rau cải còn có một tư cách này, các rau khác không có: Các thứ rau, dù 
sông coi xanh tươi, mà bó vào nước sôi hay là vầy vò nó, nó liền biến sắc ra nhàu úa, mà cây cải, 
thì khác, nó vẫn xanh tươi, bỏ vào nước sôi, nó càng xanh tươi hơn nữa; vày vò nó, nó cũng vậy. 


Nay ta hãy suy lại về đạo thánh Chúa: khi ra giảng truyền ấy là khi đã mọc lên thành cây, trổ 
ra thành hạt, thì có gì giống vậy chăng? Thật ai ai, dù tôn giáo nào cũng đều công nhận đạo 
Thiên Chúa khi ra giảng truyền tuy phải nhiều trở lực hào cường đón ngăn, tàn phá, mà rày đã 
nên một đại thọ sum sê, ngành lá đâm ra khắp hầu thế ĐIỚI. Chốn La-mã xưa thời danh là tô bụt 
thần, rầy đã nên chính Toà rao truyền đạo thánh, xưa là nơi hoàng-đế Nêrô cùng kế tiếp nhiều 
đời hoàng- đề ngự và bắt bớ phá phách đạo Thiên Chúa ngót ba trăm năm; lại cũng là chính nơi 
Đắng nối vị Đức Chúa Giêsu mà truyền giáo đã bị xử tử, thì rầy nên kinh đô Hội-thánh Thiên 
Chúa, nên đền đài cho Đức Giáo-Hoàng ngự. 


Các chim trời bay đến đậu: chớ nghĩ rằng chỉ có những người nghèo khó, những bậc thứ dân 
theo đạo Thiên Chúa mà thôi. Nghĩ như vậy là làm, kìa vua La-mã trở lại đạo trước hết là hoàng- 
để Constantinô, đến sau cho tới thời bây giờ biết là mấy người bậc thượng lưu, nọ là dòng dõi 
vua chúa quan quyền, nọ là những đắng khôn ngoan thông thái, siêu quần bạt tuy, như chim bay 
trên khí trên mây, mà đã phục tùng chân lý cùng trở về đạo Thiên Chúa, nấp dưới bóng đạo 
Thiên Chúa cho được êm lòng mát dạ, cùng hưởng những hoa, những hạt tốt lành là những ơn 
thánh Chúa đời này trong Hội-thánh, đời sau trên cõi thọ. 


Cây cải cả mình đều hữu ích, không những nuôi, lại cũng chữa bệnh. Đạo thánh Chúa làm 
cho ta được sông về phân linh hồn, tiêu đàm nết xâu, giáng hoả dục tình, trừ tà tội lỗi. CIữ đạo 


173 | BÀI GIẢNG 


tuy có mùi cay, nhưng mà êm dịu, như lời Chúa đã phán: Ách Ta là ách êm ái, gánh Ta là gánh 
nhẹ nhàng, của tanh hôi lá cải át được mùi, đồ đã ngon, thêm chút hương cải càng thêm vị. Ta 
lâm bỉ hỗ gian truân, ta nhớ đến đạo Chúa, ta liền đễ nuốt đắng ngậm cay. Ta đã thích mộ đạo, 
nếu ta biết sống theo lẽ đức tin, thì ta càng thêm lòng mộ mến. 


Sau hết cải bỏ vào nước sôi càng xanh tươi, ta thấy đạo thánh Chúa đã phải cấm cách bắt bớ 
dữ dăn, chăng khác thê như cải luộc nước sôi, hay là phải vày vò nhàu nhúm, nhưng cũng cứ một 
mặt xanh tươi mãi mãi. 


Vậy ta hãy cám đội ơn Chúa đã cho ta vào núp bóng dưới cây cải đạo thánh Chúa và hãy dốc 
lòng giữ đạo Chúa cho nên, hãy dẹp dục tình, khử trừ tội lỗi, lâm gian nan cứ vui lòng theo ý 
Chúa. 


lỆ XVI.Đạo Chúa còn ví như miếng men. Men thường quen hiểu về nghĩa xấu, cho nên Đức 
Chúa Giêsu đã có lần phán rằng: Bay hãy giữ cho khỏi men quân Pharisiêu. Sao đây Chúa lại 
sánh đạo thánh Chúa cùng miêng men? Men tuy thường quen hiểu về nghĩa xấu; nhưng nó cũng 
có tư cách mà hiểu nó về nghĩa tốt. Muôn vật Ở thế gian như vậy, xấu tốt tuỳ ý kẻ dùng, tuỳ thời 
theo việc. Như gươm sát phạt kẻ gian phi là tốt, ươm đâm giết người vô tội là xấu. 


Vậy men làm cho dậy bột lên đề, làm bánh, ây là tốt, cho nên Chúa dùng mà sánh cùng đạo 
thánh Chúa. Đạo thánh Chúa như miêng men đàn bà kia lây giâu trong ba thúng bột, cho đên khi 
dậy men lên hêt. 


Đàn bà ấy chỉ Hội-thánh, ba thúng bột chỉ ba phương thiên hạ, vì chưng tuy có ngũ châu 
theo thời bây giờ; song Đức Chúa Giêsu giảng đời ây thì Người nói theo đời ây. Đời ây đọc 
trong Kinh thánh chỉ có tiếng Âu-châu (Europa), Á-châu (Asia) và Phi-châu (Africa), thiên hạ 
chưa tìm thấy Mỹ-châu (America), và Úc-châu (Australia) cho nên Chúa tuỳ thời mà nói ba 
thúng bột, không nói năm thúng; nhưng cũng chỉ cả và thiên hạ, vì chưng Hội-thánh vâng lẹnh 
Chúa truyền: Ite in universum mundum, Hãy đi khắp hầu thế giới mà giảng đạo cho mọi dân Et 
praedIcatae ommi creaturae (Marc. XVI, 15). 


Vậy đang lúc mọi dân thiên hạ như thúng bột còn nằm chưa dậy; nằm trong bóng tối tăm 
ngoại giáo, thờ phượng bụt thần, đắm sa tội lỗi; còn giữ nhiều thói mọi rợ dữ dẫn, chăng biết 
cương thường luân lý; sống ở đời hay sống, chết rồi không biết ra sao. Ấy là như ba thúng bột 
nằm không dậy, không thể làm nên thành bánh nuôi người được. 


Đạo thánh Chúa như một chút men nhỏ mọn, nhưng có sức làm cho cả ba thúng bột đều dậy 
men, nghĩa là trở nên như men, ây là đạo làm cho người ta nên đạo: Đạo quân thần; đạo phụ tử, 
đạo phu thê, đạo huynh đệ, đạo bằng hữu đã được nên trọn lành đều bởi đạo Thiên Chúa. Đức 
bác ái, đức công bình, đức từ thiện, tắt rằng mọi nhân đức người ta đã được hiểu đến và thực 
hành cho hoàn hảo, thì đều bởi đức tin Phúc-âm là như một miếng men bé, đã có sức làm cho cả 
ba thúng bột dậy men. 


Đã hay rằng khi đạo thánh Chúa chưa truyền bá thì trong thiên hạ nhiều nơi cũng đã biết 
luân lý cương thường, cũng đã biết nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, đã xuất hiện được những đẳng thế 
gian cho là đại hiển đại thánh, như Văn vương, Vũ vương, Không tử, Mạnh tử v.v. Đành rằng 
vậy, nhưng còn một điều khuyết điểm rất lớn rất hệ, mà các đẳng ây chưa biết, hoặc biết chưa 
minh, ấy là Đắng tạo thành càn khôn, bảo tồn vạn vật, cùng cầm quyền thưởng phạt mọi loài. Chỉ 
có một đạo thánh Chúa mới dạy tỏ các điều Ấy. 


174 | BÀI GIẢNG 


Ta hãy cám đội ơn Chúa đã ban cho ta thấm men đạo thánh Chúa; ta dậy, đừng còn nằm 
trong tính hư tội lôi, một phải phân chân tập tành nhân đức cho nên người ngoan đạo một ngày 
một hơn. Amen. 


VỀ MỘT ÍT LỄ TRỌNG 


LỄ ĐỨC MẸ CHẲNG HỀ MẮC TỘI Tổ TÔNG 
(Ngày 8 tháng 12 d..) 
Bài Phúc-âm Lc 1, 26-28 


Khi ấy, Ga-bri-el sứ thân được Đức Chúa Trời sai đến một thành ở xứ Ga-li-lê-a, tên là Na- 
gia-rét đến với một Trinh Nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, dòng dõi Da-vít. Trinh Nữ 
ấy tên là Maria. Vào nơi Bà ở, sứ thân nói: “Kính chào Bà đầy ơn, Thiên Chúa ở với Bà, Bà có 
phúc hơn các người phụ nữ. ” 


Tota pulchra es, Maria, ét macula originalis non est in Te. Ấy là chính lời Kinh thánh (Cant. 
IV, 7) Hội-thánh mượn mà hát mừng Đức Bà: HỡiI Bà Maria, Bà tôt đẹp vẹn tuyên, tội Tô tông 
truyền chăng hê lây nhiễm. 


Ở anh em, ngày hôm nay ta hãy hợp cùng Hội-thánh, mà chúc mừng Đức Mẹ đã được ơn 
Chúa ban cho khỏi vương tội Tô từ thuở đâu thai trong lòng mẹ. Vậy ta hãy suy vì sao Đức Chúa 
Trời ban ơn ây cho Đức Mẹ, ơn ây là ơn trọng vọng là thê nào. 


JR I.Vì sao Chúa ban cho Đức Bà Maria khỏi vương tội Tô. Anh em đã biết từ thuở đời đời 
Đức Chúa Trời Ba Ngôi đã định chọn Đức Bà Maria làm Mẹ Ngôi thứ Hai ra đời làm người, đã 
định lấy bửu huyết trong lòng Đức Bà mà dựng thai xác cực trọng Đức Chúa Giêsu. Vì thế mà 
khi Tổ tông ta phạm tội đoạn, thì Đức Chúa Trời phán quở con rắn là ma quỷ rằng: Ngày sau sẽ 
có Người Nữ giày đạp đầu mày. 


Đảng khác anh em cũng biết rằng: Ai mắc tội lỗi, ấy là kẻ ngỗ nghịch cùng Chúa, ấy là kẻ 
làm tôi tá ma quỷ. 


Ta suy hai lẽ ấy đủ hiểu Đức Chúa Trời phải ban cho Đức Bà ơn khỏi tội Tổ tông truyền. Vì 
chưng Đức Chúa Trời phải chọn một Đẳng cho xứng đáng làm Mẹ Ngôi thứ Hai Đức Chúa Trời 
thật. Nếu Đức Bà có mắc tội, thì sao cho đáng làm Mẹ Đức Chúa Trời? Xác Đức Chúa Giêsu 
phải nên xác cực thánh để sau này đáng làm của lễ đền vì tội thiên hạ, nếu Đức Bà có mắc tội 
nào, thì máu Người sao đáng dựng thai xác Đức Chúa Giêsu. 


175 | BÀI GIẢNG 


Đức Bà sẽ giày đạp đầu ma quỷ, ma quỷ sẽ phục quyền Người, nếu có một giây phút nào 
Đức Bà mắc tội, thì trong giây phút ây Người phải phục quyên ma quỷ, ra như ma quỷ giây đạp 
đầu Người vậy. Sự ấy sao cho đáng Đắng làm Mẹ Đức Chúa Trời? Sao cho xứng danh dự thể 
thống Đức Chúa Giêsu? Ngôi Hai ra đời mà chuộc tội cho thiên hạ, nên Ngôi Hai bởi người có 
tội mà sinh ra, thì sao cho đáng? 


Xưa vua David sắm sửa vàng bạc cùng những gỗ hương-nam rất quý, để sau cho con mình là 
vua Salomon xây đền thờ thành Giêrusalem thì vua rằng: Này là việc đại sự, vì chẳng phải xây 
nhà cho người đương thế, bèn là xây một đền nguy nga tốt đẹp hết sức, để cho Thiên Chúa Chí 
tôn ngự. 


Nay Đức Chúa Trời Ba Ngôi toan chọn một Đắng làm Mẹ Ngôi thứ Hai về tính loài người 
đối với Đức Chúa Cha về tính Đức Chúa Trời, lại làm bạn cực sạch Đức Chúa Thánh Thần, làm 
đền thờ Đức Chúa Trời Ba Ngôi ngự, làm Nữ Vương các thánh Thiên thần cùng các thánh Nam 
Nữ, thì có lẽ nào Đức Chúa Trời để cho Đức Bà mắc một vết tội lỗi nào. 


Trong kinh cầu Đức Bà Hội-thánh xưng Người là như Hòm bia truyền Thiên Chúa: Foederis 
arca. Hôm ấy đựng Mana là hình bóng Đức Chúa Giêsu, là bánh bởi trời. Vậy Đức Chúa Trời 
truyền lấy gỗ rất quý, lấy vàng thượng thập mà làm hòm ấy, thì có lẽ nào không liệu cho xác hồn 
Đức Bà được nên trọng quý mọi đàng, để hầu nên xứng toà Ngôi Hai ngự? 


Ta suy mấy lẽ đủ hiểu Đức Chúa Trời phải ban cho Đức Bà khỏi tội Tổ tông từ thuở đầu thai 
lÙ trong lòng Mẹ thì mới xứng sự khôn ngoan Đức Chúa Cha, sự thanh sạch Đức Chúa Con và sự 
phép tắc Đức Chúa Thánh Thân. 


Vậy ta phải hợp cùng Hội-thánh mà chúc tụng ngượi khen Đức Chúa Trời Ba Ngôi đã ban 
ơn cực trọng ây cho Đức Mẹ, và hãy mừng cùng Đức Mẹ đã được nên thánh từ thuở đầu thai, 
đến nỗi chăng có một giây phút nảo sự tội nhập vào linh hồn Người được. Ấy thật là một ơn đặc 
biệt, trong loài người có một mình Đức Bà được ơn trọng ấy thôi. 


IỆ XVII.Ơn ấy là ơn trọng vọng là thê nảo. 


Ơn khỏi tội Tổ tông thật là ơn trọng nhất và Đức Bà lấy làm quý trọng hơn được làm Mẹ 
Đức Chúa Trời. Giả như được làm Mẹ Đức Chúa Trời mà mắc phải tội Tổ tông, hay là khỏi tội 
Tổ tông mà không được làm Mẹ Đức Chúa Trời, thì ắt là Đức Bà chọn điều thứ hai này hơn. Vì 
chưng ơn khỏi tội Tổ tông thì làm cho Đức Bà chịu nhiều ơn khác một lượt. Đức Mẹ nói được 
lời kinh thánh rằng: Venerunt mihi omnia bona pariter cum illa: Mọi sự lành đều đến cho tôi làm 
một cùng ơn ây (Sap. VII, 11). Vậy từ thuở đầu thai, thì Đức Bà đã được đầy ơn nghĩa thánh, đã 
được đầy dãy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần cùng mọi nhân đức, cho nên linh hồn Người đã nên 
sáng láng, tốt lành thanh sạch mọi bề và đã được nên thánh hơn các thánh Thiên Thần và được 
hợp lòng ưng ý Đức Chúa Trời mọi đàng. Đức Chúa Cha nhìn Người như Con rất yêu dấu; Đức 
Chúa Con kính mến Người là Đắng ngày sau sẽ làm Mẹ rất yêu dấu mình; Đức Chúa Thánh 
Thần trân trọng Người như bạn lành chí thiết. Các Thánh Thiên Thần kính chào Người là Đắng 
sẽ làm Nữ Vương mình, ma quỷ thấy một nữ nhi mới đầu thai mà tốt lành dường ấy thì cũng 
đoán rằng này là đàn bà ngày sau sẽ giầy đạp đầu mình chăng? 


Vì Đức Bà đã được khỏi tội Tổ tông, thì cũng khỏi mọi tội mình làm thay thảy, dù tội rất nhỏ 
mọn, dù những sự chăng trọn lành, thì cũng chăng có nơi Người. Và tình tư dục là tính hư bởi tội 


176 | BÀI GIẢNG 


Tổ mà ra, thì cũng chẳng có ở nơi Người. Vì vậy Người chẳng có hề bị chước cám dỗ bởi tình 
vật dục như ta. Xác hăng vâng phục linh hôn, linh hôn hăng thuận theo ý Chúa luôn. 


Bởi đó Đức Bà đã đáng cho Thiên Thần kính chảo là Đắng đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở 
cùng Bà: Ave gratia plena, Dominus Tecum. Vì chưng chăng có Đắng nào đầy ơn phúc như 
Người, chăng ai được Chúa ở cùng một cách triến trang liên lạc như ở với Người. 


Lạy Đức Mẹ, Đức Mẹ thật là Đắng tốt đẹp vẹn tuyển: Tota pulchra es. Tốt đẹp như mặt 
trăng, quang minh như mặt trời, sáng ngời như muôn vàn tinh tú; Pulchra ut luna, electa ut sol, 
excelsa super sidera. 


Đức Mẹ đã được như thế từ thuở đầu thai, vì từ thuở đầu thai Đức Mẹ đã được vẹn tuyên tội 
Tổ. 


Đức Mẹ đã được ơn trọng ấy, thì Đức Mẹ chẳng để ơn ấy ra hư không, thánh Phaolô rằng: 
Gratia Dei sum id quod sum, et gratia Ejus in me vacua non fuit. Nhờ ơn Chúa mà Thầy nên thân 
thể này, phần Thầy cũng chăng đề cho ơn Chúa ra hư vô. Đức Mẹ càng nói được lời ấy hơn nữa, 
vì Người chăng để qua một ơn nào Chúa ban mà không dùng cho được thêm công phúc. Cho nên 
từ thuở đầu thai cho đến khi về trời thì Người đã lập công đức vô vàn vô số, dù công đức các 
thánh Thiên Thần, các thánh Nam nữ hợp lại cũng không sánh tây. 


Về phần ta thì làm sao? Xin anh em hãy xét lại. Tuy ta không được khỏi tội Tổ tông từ thuở 
đầu thai, nhưng khi ta sinh ra còn bé, ta đã nhờ ơn phép rửa tội mà khỏi tội Tổ tông. Ấy không 
phải là một ơn trọng lắm sao? Kìa còn biết bao nhiều người còn ngồi trong bóng tôi tăm ngoại 
giáo, tội Tổ tông còn mang, mà tội mình làm thì phạm hằng hà không xiết kể, mà cứ vậy cho đến 
chết. 


Ở anh em, như vậy có phải là nguy chăng? Mà anh em thì làm sao? Anh em không phải như 
thế, vì tội Tổ tông anh em đã khỏi TÔI; nay chỉ còn tội mình làm. - Nhưng Chúa cũng bạn, cho anh 
tự tân. Song hỡi anh em, anh em có dùng iNlng phương thế ấy cho mình được thanh sạch trong 
linh hôn chăng? 


Vậy hãy chạy để sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Đắng vẹn sạch mọi bợn nhơ tội lỗi. 
Mẹ tuy sạch, chẳng bỏ con nhơ, lòng Mẹ cực lành, hằng thương con đữ, xin Đức Mẹ ban ơn cho 
ta được bắt chước Người mà ái mộ ơn nghĩa thánh, lánh xa sự tội cùng sốt sắng làm việc lành 
phúc đức, cho đáng nhờ ơn Người lại cứu giúp ta trong giờ lâm chung mà ăn mày ơn chết lành 
hầu được về cùng Người trên nước thiên đàng. Amen. 


177 | BÀI GIẢNG 


NGÀY LỄ SINH NHẬT ĐỨC MẸ 
(Ngày 8 tháng 9 dl) 
Bài Phúc-âm MI 1, I- 


1. Gia phả Đức Chúa Giêsu Ky-tô con cháu David, con cháu Ap-ra-ham. 2. Ap-ra-ham sinh 
I-sa-ác, I-sa-ác sinh Gia-cob, Gia-cob sinh Giuda và anh em người. 3. ŒGiu-da sinh Pha-rê và 
Xa-ra bởi bà Tha-mar; Pha-rê sinh Es-ron, Es-ron sinh A-ram. 4. A-ram sinh A-mi-na-đap, A- 
mi-na-dap sinh Na-a-son, Na-a-son sinh Sal-mon. 5. Sal-mon sinh Bo-oz bởi bà Ra-háp, Bo-oz 
sinh O-bet bởi bà Rut. O-bet sinh GŒie-sê. 6. Gie-sê sinh vua Đa-vít, Đa-vít sinh Sa-lo-mon bởi bà 
trước là vợ quan U-ri-a. 7. Sa-lo-mon sinh Ro-bo-am, Ro-bo-am sinh A-bi-a. A-bi-a sinh A-sar, 
A-sar sinh Gio-sa-phát, Gio-sa-phát sinh Gio-ram, Œio-ram sinh O-xi-a. 9. O-xi-a sinh Gio- 
tham, Gio-tham sinh A-caz, A-caz sinh E-xê-ki-a. 10. E-xê-ki-a sinh Ma-na-xê. Ma-na-xê sinh A- 
mon. A-mon sinh Gio-xi-a. II. Gio-xi-a sinh Giê-co-ni-a và anh em người trong hôi bị lưu đây 
sang Ba-bi-lon. 12. Sau hôi bị đây sang Ba-bi-lon, Giê-co-ni-a sinh Sa-la-thi-el, Sa-la-thi-el sinh 
Xo-ro-ba-bel. I3. Xo-ro-ba-bel sinh A-bi-ut, A-bi-ut sinh E-li-a-sim, E-li-a-sim sinh A-sor. l4. A- 
sor sinh Sa-đóc, Sa-đóc sinh A-kim, A-kừmn sinh E-li-ut. l5. E-li-ut sinh E-le-a-sar, E-le-a-sar 
sinh Ma-than, Ma-than sinh Gia-cob. 16. Gia-cob sinh Giu-se, bạn Bà Maria, là Người đã sinh 
ra Đức Chúa Giêsu, gọi là Ky-tô. 


Nativitas Tua, Dei Genitrix Virgo, gaudium annuntiavit universo mundo. Lạy Đức Nữ đồng 
trinh là Mẹ Đức Chúa Trời, ngày Mẹ sinh ra, thì khắp gân xa đêu mừng vui hớn hở. 


Ở anh em, ấy là lời Hội thánh hát mừng Đức Mẹ trong ngày lễ hôm nay. Hãn thật như vậy, 
ngày Đức Mẹ sinh ra là ngày đưa tin mừng cho cả trên trời đưới đất. Trên trời Đức Chúa Trời Ba 
Ngôi cùng các thánh Thiên thần vui mừng; dưới đất các thánh Tổ tông cùng cả loài người ta đều 
vui mừng. Nếu ai không mừng, ấy là vì không biết mà thôi. Vậy thì ai cũng phải hợp với trên trời 
dưới đất mà vui mừng trong ngày lễ hôm nay. 


1, L.Trên trời vui mừng vì sao? Trên trời Đức Chúa Trời Ba Ngôi vui mừng, vì thấy đã đến 
kỳ mình làm cho trọn lời đã phán hứa cùng loài người, là sẽ cho một Người nữ giầy đạp đầu rắn 
hoả ngục là ma quỷ, để cứu loài người cho khỏi miệng nó. 


Đức Chúa Cha vui mừng vì thấy một trẻ Nữ sinh ra đáng gọi là con yêu dấu mình, vì xưa 
nay, lại từ rây cho đên tận thê không có một trẻ nữ nào sinh ra ở thê mà tôt lành, thanh sạch, 
khôn ngoan như thê. Cho nên chăng có trẻ nào sinh ra mà đẹp lòng ưng ý mình như trẻ Maria 
này. 


Đức Chúa Con vui mừng vì thấy Đắng sau sẽ làm Mẹ mình nay đã sinh ra; thấy trẻ này sau 
sẽ cùng mình thông công trong việc chuộc tội thiên hạ; sẽ yên ủi mình trong giờ thương khó. 


Đức Chúa Thánh Thần vui mừng vì thấy bạn thanh sạch mình nay đã sinh ra, mình sẽ lấy 
bửu huyết bởi lòng thánh Nữ này mà dựng xác Ngôi Hai ra đời. 


178 | BÀI GIẢNG 


Các Thiên thần thảy đều vui mừng, vì thấy Đắng Đức Chúa Trời tôn lên làm Nữ Vương 
mình, nay đã sinh ra. Lại biết răng Đắng ấy đã sinh ra, thì ắt là đã gần ngày loài người được lên 
thiên đàng, mà hưởng toà sáng láng các nguy thần đã hỏng mắt. Như vậy đã gần ngày mình sẽ có 
những bầu bạn tốt lành đồng hưởng phúc cùng mình, ấy là các thánh Nam Nữ. 


Thật ngày Đức Bà sinh ra đã làm cho cả thiên đàng vui mừng là dường nào! Từ ra ngày Đức 
Chúa Giêsu giáng sinh, thì hắn thật chẳng có ngày nào đáng các thánh Thiên thần cất tiếng hát 
Gloria in excelsis Deo, cho bằng ngày hôm nay, vì thật là ngày làm sáng danh Đức Chúa Trời 
nơi trần thế. Từ ngày Adong và Evà phạm tội, thì hễ giờ nào sinh ra một người ở thế, thì ấy là 
sinh ra một người có tội, sinh ra một người có tội ấy là sinh ra một kẻ nghịch cùng Đức Chúa 
Trời, cho nên không thể làm vui lòng Đức Chúa Trời, làm sáng danh Đức Chúa Trời được. 
Nhưng khi Đức Bà Maria sinh ra thì khác, vì là một Đắng vẹn tuyên mọi tội lỗi, đầy đủ mọi nhân 
đức, cùng chan chứa ơn Đức Chúa Thánh Thần, cho nên vừa sinh ra thì đã làm sáng danh Đức 
Chúa Trời hơn hết mọi việc lành mọi loài thụ sinh. Vì thế lẽ nào Đức Chúa Trời Ba Ngôi và các 
Thiên Thần không vui mừng. 


§ XVIII.Dưới đất cũng vui mừng. Ngày Đức Bà sinh ra chẳắng những làm cho trên trời vui 
mừng, lại đưới thế cũng vui mừng, và càng phải vui mừng hơn nữa. Trước hết trong ngục các 
thánh Tổ tông vui mừng, vì thấy đã gần ngày mình được ra khỏi nơi giam cầm mà lên nơi vĩnh 
phúc, ta xét như kẻ đang phải câm tủ ở nơi tối tăm, không được gì yên ủi, mà biết rằng ngày kia 
sẽ có Đắng cứu mình ra khỏi ngục ấy mà đưa lên chốn cực lạc. Nay thấy Mẹ Đắng ấy đã sinh ra, 
thì lẽ nào mà không vui mừng? Sự mình trông đợi đã ba bốn nghìn năm nay, nay gần đến, thì lẽ 
nào mà chăng mừng vui hớn hở? 


Còn thế gian nọ đang ở trong bóng tối tăm lầm lạc, chăng biết nẻo chính mà đi, mải theo 
đàng tà nguy hiểm, nay thấy gần ngày hoan lạc â ấy, thì vui mừng biết là chừng nào! Thí dụ, như 
người kia ban đêm lạc vào giữa rừng tối tăm rậm rạp, đàng lối quanh co, thêm thay nghe tiếng 
thú đữ gầm thét khắp nơi, những người đi trước kẻ thì đã phải sa xuống hằm hồ mà gửi xác 
muôn năm, kẻ thì đã vào miệng thú văng tăm biệt tích; mà mình thì đang run rây lần mò từng 
bước chăng thấy vào đâu. May đâu thấy đã rạng đông, dù chưa sáng cũng thấy mờ mờ, ắt là 
người ấy vui mừng biết là chừng nảo. 


Khi Đức Mẹ sinh ra, thì cả thế gian cũng ví như thế, khắp tứ phương thiên hạ đang lạc vào 
rừng tối tăm ngoại giáo, đầy những hầm hồ tội lỗi, những vực thăm tính mê, thêm thay ma quỷ là 
như sư tử gầm thét chạy rảo khắp nơi tìm mỗi mà nuốt. Phần rỗi ai nấy đều cheo leo, người 
lương thiện thực là hoạ hiểm, mà kẻ tội ác thì mê man, cho nên hằng ngày kẻ sa vào hoả ngục thì 
vô vàn vô số. Đức Mẹ sinh ra như rạng đông chỉ rằng mặt trời đã gân mọc. Vì thế mà trong kinh 
thánh sánh Đức Mẹ sinh ra như rạng đông mới mọc, Quae progredifur quasi aurora consurgens 
(Cant. VI, 9). Lại gọi Đức Chúa Giêsu là mặt trời công chính: Sol Justitiae. 


Những lũ gian phi trộm cướp, chúng thừa đêm hôm tối tăm, để làm những điều tai ác, cho 
nên khi chúng thây đã rạng đông, thì chúng cũng sắp sửa đào thoát, kẻo người ta thây mặt. 


Nay ma quỷ đối với loài người cũng thế. Nó những ẩn lánh mọi nơi, tìm mọi dịp cho được 
hại loài người, khi nó thấy Đức Mẹ sinh ra là như mặt trăng sáng láng, pulchra ut luna, lại cũng 
như rạng đông chỉ mặt trời gần mọc, thì nó hiểu tỏ các mưu cơ mình ân giấu bấy lâu, nay đã bắt 
đầu tố lộ, nên nó tức mình lắm. Ma quỷ càng tức mình, thì loài người càng hạnh phúc, vì thấy 
được các mưu cơ rò lưới nó mà xa lánh, vậy lẽ nào mà chắng vui mừng? 


179 | BÀI GIẢNG 


Ở anh em, ta hãy hợp cùng cả trời đất mà vui mừng ngày hôm nay, vì Đức Bà sinh ra không 
những đê làm Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa, lại đê làm Mẹ ta. Chăng những đê làm Nữ Vương các 
thánh Thiên thân, lại đê làm Chúa bâu ta trước mặt Đức Chúa Trời. 


Ta hãy vui mừng vì Đức Mẹ sinh ra sẽ nên như mặt trăng ngày răm, nên như ngôi sao bắc 
đâu dân đàng cho ta đi bình yên vô sự giữa biên hiêm thê gian, g1ữa rừng nguy cõi thê. 


Ta có bị sóng gió chước cám dỗ, ta hãy nhìn xem ngôi sao ấy là hãy kêu đến Đức Mẹ. Ma 
quỷ, thế gian, xác thịt nó xông tới hại ta, ta hãy trông xem mặt trăng ấy, là hãy kêu van cùng Đức 
Mẹ, thì Người sẽ ra tay cứu chữa ta. Đức Mẹ mới sinh ra còn bé thơ non nớt, ma quỷ còn khiếp 
sợ, huống nữa rầy Người đang ngự trên chín tầng trời, làm Nữ-vương cai hết Thần thánh, thì ma 
quỷ kinh khiếp biết là đường nào! 


Vậy ta phải phó mình trong tay Đức Mẹ, thì hồn xác sẽ được bình an. 


Sau nữa nhân địp ta mừng lễ Đức Mẹ sinh ra thì ta cũng nên nghĩ đến ngày mình sinh ra ở 
thế là thể nào? Đức Mẹ sinh ra cả trời đất vui mừng, ta sinh ra thì làm sao? Đức Mẹ sinh ra cả 
trời đất vui mừng, vì Đức Mẹ sinh ra thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và hằng sẽ đẹp lòng Đức Chúa 
Trời luôn, không một giây phút nào làm phiền lòng Đức Chúa Trời. Còn ta thì sao? Ta sinh ra 
không đẹp lòng Chúa đã đành vì ai nấy trong ta cũng nói được lời vua thánh David rằng: Tôi đầu 
thai ở trong tội ác, mẹ tôi ở trong tội lỗi mà cưu mang tôi. Nhờ ơn phép Rửa tội, thì đã được khỏi 
tội và được đẹp lòng Đức Chúa Trời; song đến khi vừa có trí khôn, làm lành chưa có gì, mà làm 
dữ thì quá lắm điều. Sinh ra như thế, làm người như thế thì trời đất vui mừng sao được? Đức 
Chúa Giêsu phán về Juda rằng: Thà nó đừng sinh ra thì hơn. Biết mấy lần Chúa nói được về ta 
như thê! 


Vậy ngày hôm nay ta hãy xin Đức Mẹ ban cho ta biết trọng ơn sinh thành, mà ăn ở theo mục 
đích Chúa đã sinh ra ta ở đời nảy, là lo kính mên Chúa, thờ phượng Chúa, làm tôi Chúa cho trọn 
ở đời này, hâu đời sau được hưởng phúc cùng Chúa và Đức Mẹ trên thiên đàng. Amen. 


180 | BÀI GIẢNG 


NGÀY LỄ ĐỨC MẸ VĂN CÔI 
(Ngày 7 tháng 10 dương lịch) 
Bài Phúc-âm Lc 1, 26-38 


Khi ấy Ga-bi-ri-el sứ thần được Đức Chúa Trời sai đến thành kia, thuộc xứ Ga-li-lê-a, tên là 
Na-gia-réi, đến với một Trinh Nữ đã đỉnh hôn với một người tên là Giuse dòng dõi Đa-vít, Trình 
Nữ ấy tên là Maria. Vào nơi nàng ở, sử thân nói: “Kính chào Bà đầy ơn, Thiên Chúa ở với Bà, 
Bà có phúc hơn các người phụ nữ. ” 


Nghe những lời ấy, nàng bối rồi và tự hỏi những lời chào đó là thế nào. Sứ thân đáp: “Thưa 
Bà Maria, xin đừng sợ, Bà đã đẹp lòng Thiên Chúa, này Bà sẽ thụ thai và sinh con trai, Bà sẽ 
đặt tên Người là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng, sẽ được gọi là con Đáng Cao cả và Đức Chúa 
Trời sẽ ban cho Người ngai vàng của Đa-vít, tổ phụ Người, Người sẽ đời đời thống trị nhà Gia- 
cóp và nước Người sẽ không cùng. ” Maria hỏi sứ thân: “Việc đó sẽ xảy ra thế nào được! Vì tôi 
không quen biết đàn ông. ” Sứ thân đáp: “Thánh Tỉ hân sẽ xuống với Bà và quyên phép Cao cả sẽ 
bao phủ Bà dưới bóng Người. Vì thế, Đáng Thánh Bà sinh hạ sẽ gọi là con Đức Chúa Trời. Kìa 
E-H-sa-bét họ hàng với Bà đã thụ thai con trai trong cảnh già. Bà ấy có tiếng là son sẻ mà đã có 
thai sáu tháng rồi vì với Thiên Chúa, không việc gì Người không thể làm được. ” Bấy giờ Maria 
đáp: “Tôi là tôi tả Chúa, xin vâng như lời ông đậy. ” 


Quasi flos Rosarium in diebus vernis (Eccli. L. 8) chẳng khác thể như hoa văn côi giữa ngày 
xuân. 


Ở anh em rất yêu! Ngày hôm nay ta hợp nhau mừng lễ Đức Bà Văn-côi, ta nên mượn lời 
Kinh thánh nói đấy mà chúc mừng Đức Bà như hoa Văn-côi giữa mùa xuân. Hoa Văn-côi xinh 
đẹp, hoa Văn-côi sắc sở, hoa Văn-côi thơm tho; nhưng bởi ngành có gai mà trỗổ ra. Ấy là hoa 
Văn-côi nơi Đức Mẹ, trong kinh cầu ta xưng Người: là Rosa mystica, Đức Bà như hoa hường 
màu nhiệm vậy. Hoa hường â ấy cũng nghĩa là hoa Văn-côi. Vậy Đức Mẹ như hoa hường màu 
nhiệm; mà gôm lại l5 sự màu nhiệm, kết lại thành một tràng hoa Văn-côi mà suy ngăm trong 
lòng, lại có mây kinh quý trọng mà đọc ra ngoài miệng, ấy là 15 kinh lạy Cha, 15 kinh sáng danh 
và 150 kinh Kính mừng. 


Ấy là tràng hoa Văn côi ta dâng kính Đức Mẹ ngày lễ sáng nay. Bây giờ ta hãy suy tràng hoa 
Văn-côi ấy gốc tích làm sao, trọng vọng thê nào cùng sinh ra ích gì cho ta. 


lỆ IL.Tràng hoa Văn-côi gốc tích sự thể làm sao? Tràng hoa Văn-côi nghĩa là tràng hạt một 
trăm rưởi trọn hoặc phân làm ba, mỗi tràng năm chục, ta quen lần mà kính Đức Mẹ, thì nguyên 
là Đức Mẹ đã truyền ra cho ông thánh Đôminicô hồi thế kỷ thứ XII, đương đời bè rối Albigensê 
ở bên nam nước Pháp nồi dậy sinh loạn lạc khuấy đạo rối đời. Thánh Đôminicô cùng các cha 
dòng hết sức khuyên lơn; song quân rối ấy cứ khăng khăng theo đàng trái càng lâu càng mạnh lại 
càng lan ra. Thánh Đôminicô kêu xin cùng Đức Mẹ thương giúp, thì Đức Mẹ hiện ra trao tràng 
hạt cho thánh â ấy và truyền phải giảng rao cho bồn đạo biết mà lần theo cách kiêu như Đức Mẹ 
truyền, ắt nay mai bẻ rôi ây sẽ tan. 


181 | BÀI GIẢNG 


Thánh Đôminicô vâng truyền như vậy, thì bốn đạo đua nhau sốt săng đọc kinh lần hạt như 
thể thức truyền; chưa khỏi bao lâu thì quân rối ây động lòng ăn năn trở lại và không mấy ai theo 
bè rối ấy nữa, như vậy cách ít lâu bè ấy tuyệt hắn. 


Ấy là sốc tích tràng hạt Văn-côi. Nguyên tràng thì có một trăm rưởi hạt, cách một chục hạt 
thì có một hạt ngăn. Băt đâu đọc môi chục thì đọc kinh Lạy Cha, khi đọc đủ một chục kinh kính 
mừng trôi, thì đọc một kinh Sáng danh; cứ vậy cho đủ 1Š chục, ây là một tràng trọn. 


Đến sau Hội-thánh phân ra làm ba phần, để khi ai không có thê lần trọn được một tràng trăm 
rưởi, thì lân tràng năm chục. 


Ta thấy tràng năm chục thường có thêm ba hạt riêng; song sự ấy vốn chẳng cần cho được ăn 
mày ân xá. Thêm ba kinh kính mừng như vậy. Nguyên là có ý kính Đức Mẹ là Con yêu dâu Đức 
Chúa Cha, là Mẹ rât mên thương Đức Chúa Con, là bạn rât thanh sạch Đức Chúa Thánh Thân. 


Lại thêm một kinh Tin kính ở trước, chỉ rằng ta sẵn lòng tin những sự mầu nhiệm ta toan 
ngăm trong lân hạt. 


Những sự mâu nhiệm ta ngăm trong khi lân hạt chia ra ba phân là: năm sự Vui, năm sự 
Thương, năm sự Mừng. 


Vui, vì Đức Mẹ chịu truyền tin, Ngôi Hai đã xuống đầu thai trong lòng Đức Mẹ. Vui vì Đức 
Mẹ đi viếng bà thánh Isave, thì đã làm cho thánh Gioan khỏi mang tội Tổ, cũng đã làm cho cả 
nhà bà thánh â Ấy được đầy ơn phúc chứa chan. Vui vì Chúa Cứu thế giáng sinh, trên trời hiển 
vinh, dưới thế an hoà. Vui vì Đức Mẹ dâng con vào đền thánh cùng giữ mọi lễ phép như đạo cũ 
truyền. Sau hết vui vì Đức Mẹ lạc mất Chúa ba ngày, thì đã gặp lại được trong đền thánh. 


Thương, vì Chúa lo buồn đau đớn vì tội lỗi thiên hạ, đến đỗ mô hôi máu chảy ròng ròng 
trông vườn Giệt-si-ma-ni. Thương vì Chúa chịu đòn đánh nát cả và mình; chịu đội mũ gai oan ác 
thâu vào óc; chịu vác Thánh-giá nặng nề; sau hết chịu đóng đanh năm chết tất tưởi trên Thánh- 
giá. Ấy là năm sự Thương khó ta suy ngắm trong tràng hạt Văn-côi. Đó là như những gai nơi 
ngành Văn-côi, trên nhánh thì trổ ra những hoa thơm tho xinh đẹp; ấy là qua năm sự thương lại 
ngắm năm sự mừng. 


Mừng, mừng vì Chúa Giêsu sống lại hiển vinh, lên trời sáng láng; mừng vì Chúa lại ban Đức 
Chúa Thánh Thần xuống cùng các thánh Tông-đồ; mừng vì Chúa cho Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn 
xác, và được tôn lên toà cao, ngự bên hữu Đức Chúa Con, làm Nữ Vương hàng Thần thánh, làm 
Chúa Bầu cử cho mọi người dương thế. 


Tràng hoa Văn-côi gốc tích sự thê là như vậy, nay ta hãy suy tràng hoa ấy trọng vọng là thế 
nào. 


lỆ XIX.Tràng hoa Văn-côi trọng là thể nào. Muốn biết một tràng hạt quý trọng là chừng 
nảo, thì xét tràng hạt ấy kết bằng. những hạt gì, bằng dây gì. Một tràng hạt kết bằng dây thép 
đồng, hạt sừng, hạt đá, thì chắc răng chẳng quý bằng một tràng hạt kết bằng dây bạc, dây vàng và 
đầy những hạt châu báu. Ấy xét về đàng vật chất thì như thế. Anh em muốn biết tràng hạt Văn- 
côi quý trọng là thê nào, thì suy tràng hạt ấy kết bằng hạt tam kinh là: kinh Lạy Cha, kinh Kính 
mừng, kinh Sáng danh, và bằng giây màu nhiệm là 15 lẽ ngắm. Nào trong các kinh có kinh nào 
trọng bằng kinh Lạy Cha, là kinh chính Ngôi Hai Thiên Chúa, trí tuệ vô cùng đã đặt ra mà 
nguyện xin cùng Đức Chúa Trời những điêu thiết yếu, chẳng những nguyện cho phần ta, lại cũng 


182 | BÀI GIẢNG 


nguyẹn về phần Chúa nữa. Trừ kinh Lạy Cha thì chẳng có kinh nào trọng bằng kinh Kính mừng, 
vì là kinh Thiên thần bởi trời đem xuống mà chào kính Đức Bà đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở 
cùng Bà, có phúc lạ hơn mọi người nữ. Rồi tiếp theo lời bà thánh Isave chào mừng Đức Bà 
mừng Con Thiên Chúa giáng sinh trong lòng Đức Mẹ. Sau hết là chính lời Hội-thánh đặt ra mà 
tuyên xưng Đức Bà là Mẹ Đức Chúa Trời và xin Người phù hộ cho ta khi sống và trong giờ lâm 
tử. Vậy nào có kinh nào trọng quý hơn nữa chăng? sau hết thì là kinh Sáng danh, là kinh Hội- 
thánh đặt mà chúc ngượi khen Đức Chúa Trời, ở đưới đất như các thánh Thiên thần hằng hát 
mừng Sanctus, Sanctus, Sanctus ở trên trời, cho nên cũng là một kinh trọng, không phải vừa. Vì 
những lẽ ấy đủ hiểu tràng hạt Văn-côi là quý trọng, chẳng có hoa nào, hạt nào ví bằng ba hoa 
quý trọng này. 


Huống nữa là xét đến dây chuyền các hạt Ấy, là 15 sự màu nhiệm trong đạo thánh, thì càng 
rõ tràng hạt Văn-côi trọng vọng là dường nào, khi ta lần hạt ta Suy ngắm cả hạnh thánh Đức 
Chúa Giêsu từ khi Người giáng sinh trong lòng Đức Mẹ, cho đến khi Người đem Đức Mẹ lên 
trời, thì nào có đí gì trọng hơn nữa chăng? 


Vậy càng trọng, thì càng sinh ích, tràng hoa Văn-côi cũng thế: 


L. XX.Tràng hoa Văn-côi sinh nhiều ích là thể nảo. Ta đã thấy từ thuở đầu khi Đức Mẹ 
truyền cho thánh Đôminicô giảng phép lân hạt Văn-côi, thì kêt quả là thê nào: bè rôi tan, thiên hạ 
bình an thịnh sự. 


Bởi đấy hễ lần nào lâm phải gian nan thì Hội-thánh quen truyền cho giáo hữu lần hạt mà 
khấn vái xin Đức Mẹ cứu giúp, và hằng được như ý sở cầu. Như trận binh có đạo đánh với quân 
Hồi-hồi ở tại thành Lêpantê và thành Vienna, mà được thắng trận thành công, thì cũng nhờ phép 
lần hạt Văn-côi. Trận đánh tại gò Ekinada đời Đức Giáo-Hoàng Piô thứ V, và trận tại nước 
Hung-gia. Lợi đời Đức Giáo-Hoàng Clêmentê thứ XI cũng vậy. Sau hết anh em nên biết sự tích 
lễ kính Đức Bà Văn-côi. Hội-thánh đã truyền mừng khắp cả hoàn cầu, cũng vì ơn Đức Bà Văn- 
côi đã giúp binh có đạo mà chiến thắng quân Hồi-hồi tại gò Coreyra. Còn thói lần hạt kính Đức 
Bà trong tháng này là chính Đức Giáo Hoàng Lêô thứ XIH đã truyền ra, và Ngài cũng truyền 
thêm vào kinh câu câu: Nữ Vương truyền phép rất thánh Văn-côi, lại truyền hằng năm mừng lễ 
Đức Bà Văn-côi cho trọng thể hơn. Ấy Đức Giáo-Hoàng đối với tràng hạt Văn-côi như thế, lại 
ban nhiều ân xá, đại xá cho những kẻ lần hạt, thì ta đủ rõ Hội-thánh công nhận phép lần hạt Văn- 
côi, đã làm ích chung cho xã hội, cùng làm ích riêng cho mỗi gia đình, mỗi cá nhân là thể nào. 

Vậy ta hãy dốc lòng siêng năng lần hạt, khi muốn khẩn cầu ơn gì hay là lâm phải sự rủi ro 
nào, thì hãy lần hạt mà kêu xin cùng Đức Mẹ, ắt Người sẽ ban cho như ý sở nguyện. Hãy lấy 
lòng tôn kính mà đeo hay là đề tràng hạt trong túi áo luôn, như vậy thì sẽ được nhờ ơn Đức Bà 


Văn-côi phù hộ ta, khi sông, và đến khi lâm chung, lại được nhờ ơn Đức Mẹ mà toàn thắng kẻ thì 
là ma quỷ, được khởi hoàn mà về cùng Đức Bà Văn-côitrên nước thiên đàng. Amen. 


LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 
(Ngày 15 tháng 8 d.L.) 


183 | BÀI GIẢNG 


Bài Phúc-âm Le 1, 41-50 


Khi E-li-sa-béth nghe lời Maria chào, thì xảy ra việc này là con bà đã nhảy lên trong lòng 
bà và được đây Thánh Thần, E-li-sa-béth đã lớn tiếng kêu rằng: “Bà có phúc trong các gười 
phụ nữ và con trong lòng bà có phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến với tôi? Vì khi tiếng Bà 
chào vừa lọt đến tai tôi, con trẻ liền nhấy mừng trong lòng tôi! Phúc thay cho ai đã tin rằng: mọi 
điều Chúa truyền sẽ ứng nghiệm. 


Maria đáp: “Linh hôn tôi ngợi khen Chúa tôi và lòng trí tôi vui mừng trong Đức Chúa Trời 
là Đẳng cứu chuộc tôi, vì Người đã nhìn đến phận hèn tôi tá Người. Thật từ đây các thế-hệ sẽ 
khen tôi là Người có phúc, vì Đẳng toàn năng đã làm những việc vĩ đại nơi tôi và danh Người 
thánh thiện. Từ đời này sang đời khác. Người đã thương những kẻ kính sợ Người. ” 


Assumpta est Maria in cœÏum, gaudent angeli et collaudantes benedicunt Filium Del. Đức 
Bà mông triệu thăng thiên, các Thiên thân hân hoan mừng rỡ, xướng ca phở lở, chúc tụng ngượi 
khen Con Đức Chúa Trời. 


Ở anh em rất yêu dấu! Ấy là một bài Hội-thánh đã đặt ra cho hàng Giáo-sĩ nguyện trong 
ngày hôm nay. Vậy anh em cũng hãy hợp ý cùng các thánh Thiên thân mà xướng ca mừng hát 
đưa Đức Mẹ lên trời, và chúc tụng con Đức Chúa Trời cũng là Con Đức Mẹ. 


lỆ L.Assumpta est Maria in cœlum, Đức Bà mông triệu thăng thiên. Nói rằng: mông triệu 
thăng thiên, không phải vì Đức Mẹ lấy phép riêng mình mà lên trời như Đức Chúa Giêsu, bèn là 
Đức Chúa Giêsu truyền cho các thánh Thiên thần xuống mà đưa Đức Mẹ lên trời. Vậy khi Đức 
Chúa Giêsu ngự về trời, thì Đức Mẹ cũng muốn về làm một cùng Đức Chúa Giêsu, vì có lòng 
mến Đức Chúa Giêsu trên hết mọi sự; nhưng Người cũng thương yêu loài người ta chí thiết, nên 
Người cũng vui lòng vâng ý Chúa ở lại thế gian một lúc để yên ủi bảo ban cho các thánh Tông- 
đồ và giáo hữu mới trở lại. 


Khi đến ngày Chúa định, hồi Đức Mẹ đã được độ 63 tuổi, thì Người qua đời một cách êm ái 
dịu dàng, không ôm đau bệnh hoạn gì sôt. 


Bởi thánh ý Chúa định, thì khi ấy các thánh Tông-đồ cùng các thánh Môn-đệ đang đi giảng 
đạo khắp đâu đó đêu được tựu lại mà gặp mặt Đức Mẹ một phen sau hệt, và cùng nhau lo việc an 
táng Người; bây giờ chỉ còn một thánh Tôma về không kỊp thôi. 


Ôi! Khi các thánh Tông-đồ cùng các thánh Môn-đệ thấy Mẹ rất yêu dấu mình đã phó linh 
hồn về cùng Chúa, chẳng còn ở lại thế gian cùng mình nữa, thì trong lòng đau đớn xót xa biết là 
chừng nào! Song liền có điều yên ủi, làm cho ai nấy được vui mừng khoái lạc phi thường. Vì 
chưng Đức Mẹ vừa phó linh hồn, thì xác Đức Mẹ liền ra xinh đẹp tốt tươi lạ lùng, lại cả nực nhà 
mùi hương thơm bát ngát, xưa nay chưa từng ngửi. Và nghe tiếng Thiên thần mừng hát trên 
không những ca nhạc địp dàng êm ái. Dù khi đã an táng Đức Mẹ vào huyệt đá rồi, thì luôn ba 
ngày còn nghe tiếng ca nhạc như thế. 


Khỏi ba ngày ông thánh Tôma về, người nghe đã an táng Đức Mẹ rồi, thì người buồn rầu 
khóc lóc thảm thiệt, vì vô phúc không được gặp mặt Đức Mẹ một phen sau hết, và xin ông thánh 
Phêrô và các thánh Tông-đô mở nắp huyệt cho mình được xem mặt Đức Mẹ một chôc. 


184 | BÀI GIẢNG 


Các thánh Tông-đồ chiều lòng ông thánh Tôma ra vườn thánh mở nắp huyệt đá. Theo thói 
dân Do-thái đời ấy, người ta khoét huyệt trong đá vừa để xác vào, rồi lây một cái nắp cũng toàn 
là đá mà đậy lại, cùng trát vội lại cho kỹ. Ta thấy khi táng xác Đức Chúa Giêsu cũng như vậy, 
không phải niệm vào săng, rồi đào huyệt mà chôn dưới đất như thói bên ta đâu. Vậy khi đã mở 
nấp huyệt ra, thì không thấy đí gì nữa, chỉ thấy khăn liệm xác Đức Mẹ đó thôi. Mọi người đều 
lây làm lạ cùng chúc tụng ngượi khen Đức Chúa Trời đã cho xác Đức Mẹ sông lại mà lên trời 
rôi. Các thánh Tông- đồ mới hiểu biết tại cớ sao ba ngày đầu vẫn nghe tiếng Thiên thần mừng hát 
nơi mồ thánh Đức Mẹ, mà đến ngày nay thì không nghe gì nữa, vì xác Đức Mẹ đã đi khỏi đó mà 
về thiên đàng tồi. 


_ Sự ấy cũng thậm phải, vì xác hồn Đức Mẹ rất thanh tịnh, từ thuở đầu thai chẳng vương tội 
Tổ, bởi bửu huyết mình mà tác thành xác thánh Đức Chúa Giêsu, đã nên như đền thờ Ngôi Hai 
ngự 9 tháng. Vậy có lẽ nào Đức Chúa Giêsu để cho xác thánh Mẹ mình ra mục nát ở dưới đất mà 
đợi ngày tận thế sao? Đức Chúa Giêsu yêu hồn xác Đức Mẹ chí thiết, há nỡ để xác Đức Mẹ cách 
xa mình từng nghìn năm sao? Không, không có lẽ như thế. Có lời truyền rằng, khi Đức Chúa 
Giêsu sống lại, Người đã cho nhiều đẳng thánh sống lại, rồi cùng lên trời với mình, trong số ấy 
chắc cũng có ông thánh Giuse. Vậy có lẽ nào Đức Chúa Giêsu xem thấy thánh Giuse cùng một ít 
thánh khác cả hồn cả xác lên trời, mà Đức Mẹ rất yêu dấu mình thì không. 


Vậy ta hãy tin chắc răng, Đức Mẹ đã lên trời cả hôn cả xác, Assumpta est Maria in cœlum. 


lỆ XXI.Gaudent angeli collaudantes benedicunt Filium Dei. Các Thiên thần vui mừng mà 
chúc tụng ngượi khen Con Đức Chúa Trời. Vậy khi Đức Mẹ lên trời, thì Đức Chúa Giêsu cùng 
muôn vàn Thiên thần cùng các thánh Nam nữ xuống đón rước, đàn ca xướng hát vui vẻ, như lời 
trong ca vịnh răng: 


Hôm nay Đức Mẹ lên trời; 

Và xác và hồn thong thả; 

Tiếp thấy Chúa Con xuống rước, 
Tiếng ca tiếng nhạc địu dàng, 

Con rước Mẹ trọng đà nên trọng, 
Mẹ thấy Con mừng quá đỗi mừng. 


Ai nói cho xiết cuộc nghinh tiếp ấy long trọng vui vẻ là thể nào. Bấy lâu Đức Chúa Giêsu 
cách xa Đức Mẹ, vì muốn đề Đức Mẹ ở lại đưới thế mà yên ủi các thánh Tông-đồ một lúc, nay 
đến kỳ đem Đức Mẹ lên ngự trên trời với mình, lại làm Nữ Vương cai hết các thánh Thiên thần 
cùng các thánh Nam nữ, thì lẽ nào Đức Chúa Giêsu và Thiên thần cùng các thánh chẳng vui 
mừng, lẽ nào chăng tổ chức một cuộc nghỉnh tiếp cho xứng một vị Thiên Chúa Thánh Mẫu cùng 
là Nữ Vương thiên đàng? 


A Rất thánh Nữ vương thiên đàng hãy vui mừng. Hãy vui mừng, vì Bà đã được sống lại mà 
lên trời, ngự toà cao dưới Đâng chí tôn, trên chín phâm thiên Thân cùng muôn vàn Thân thánh. 
O1! Cuộc nghĩnh tiệp uy nghi sang trọng biệt là chừng nào! 


185 | BÀI GIẢNG 


Vua thế gian làm lễ đăng quang cho một vị quốc mẫu, thì cả triều đình bá quan cùng các 
hàng lê thứ khăp cả nước đêu tỏ vẻ vui mừng; nay Mẹ Đức Chúa Trời sông lại lên trời, làm Nữ 
Vương trời đât, thì lẽ nào cả thiên đàng không mừng rỡ phi thường ru? 


Các Thiên Thần cùng mừng hát khong khen Đức Mẹ, lại cũng chúc tụng ca ngượi Đức Chúa 
Giêsu, collandantes benedicunt Fillium Dei, vì rầy có Đức Mẹ cả hồn xác ở với mình trên thiên 
đàng, như xưa đã ở cùng nhau trong nhà Nazareth. Song rầy khác hắn. Xưa cùng nhau mà đồng 
chịu lao lý, rầy cùng nhau hoan hỷ vô biên. Xưa Mẹ gặp Con đang vác Thánh-giá, rầy gặp Con 
Mẹ đội mũ triều thiên; xưa Mẹ gặp Con, cả hai ưu sâu thảm não, Mẹ thấy Con ruột đau như dao 
cắt, Con thấy Mẹ, lòng cực dường giáo đâm. Mà rầy Con gặp Mẹ cả hai vui mừng hớn hở, ai 
hiểu cho thấu sự vui mừng ấy đến mực nào! 


Các Thiên Thần chúc tụng ngượi khen con Đức Chúa Trời cùng là Con Đức Mẹ, vì rầy đã 
thưởng Đức Mẹ cho xứng đáng Mẹ Đắng chí tôn. Lại ngượi khen Con Đức Chúa Trời, vì đã 
được một Mẹ tốt lành xứng đáng đường ấy. 


Vậy ta hãy hợp ý cùng các thánh Thiên Thần mà vui mừng cùng chúc tụng ngượi khen Đức 
Mẹ đã được sống lại hiển vinh, và đã được lên thiên đàng cả hồn cả xác. Ta mừng cùng Đức Mẹ, 
lại phải mừng cho ta, vì từ ngày Đức Mẹ lên trời, thì ta có một Đắng rất có thế lực mà bầu cử cho 
ta trước mặt Đức Chúa Trời, như lời ta đọc trong kinh Lạy Nữ-vương rằng: Ôi! Bà là Chúa bầu 
chúng tôi, EJa ©rEO, Advocata nostra, Đức Bà rây ngự trên thiên đàng rất có thế lực mà bầu cử 
cho ta. Người xin đí gì cho ta, thì được nấy; lại Người cũng sẵn lòng bâu cử cho ta, xưa nay chưa 
từng nghe người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chăng 
nhậm lời. Dù ai tội lỗi mây mặc lòng, hễ đem lòng trông cậy chạy đến cùng Đức Mẹ, thì Người 
liền ra tay cứu chữa. 


Anh em nghe trong truyện các thánh, có nhiều Đắng trước đi đàng tội lỗi, sau đã được ơn ăn 
năn trở lại và làm thánh, vì nhờ Đức Mẹ bầu chữa cho. Đức Mẹ vừa sẵn lòng vừa có thế, thì ta 
chớ ngại gì mà chạy đến cùng Người. Người tây ngự toà cao sang trên trời mà bầu cử cho ta 
dưới đất, thì ta phải hết lòng cậy trông Người, xin Người bầu cử cho ta khi sống, để cho ta được 
bắt chước Người mà kính mến Đức Chúa Trời và làm tôi Đức Chúa Trời cùng hằng vâng theo 
thánh ý Đức Chúa Trời trong hết mọi sự. Sau hết đến giờ lâm chung cũng được nhờ ơn Người, 
noi theo gương Người mà chết lành bằng an trong tay Chúa, mà về hưởng phúc thanh nhàn làm 
một với người đời đời trên thiên đàng. Amen. 


NGÀY LỄ THÁNH CẢ GIUSE 
(Ngày 19 tháng 3 và sau Lễ Phục-sinh) 


Bài Phúc-âm Mt 1, 18-21 


186 | BÀI GIẢNG 


Khi ấy Maria, Mẹ Chúa Giêsu, vị hôn thê của Giuse. Trước khi ông bà về với nhau. Đã có 
thai bởi phép Chúa Thánh Thân. Giuse bạn của bà vốn là người đạo đức, không muốn làm cho 
bà phải mang tiếng, đã toan kín đáo bỏ bà. Ông còn đang suy tính điều ấy, thì một sứ thần Chúa 
hiện đến với ông trong khi ngủ bảo rằng: “Hỡi Giuse dòng dõi Da-vit, đừng ngại rước Maria 
bạn ông về vì Đẳng sinh xuống nơi Bà là bởi Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông sẽ 
goi Người là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu thoát dân mình khỏi tội. ” 


Vịr fidelis multum laudabitur et qui custos est Domimi suIl, glorificabitur (Prov. XXVII, 20). 
Người trung tín thì rât đáng ngượi khen, kẻ gìn giữ Chúa mình thì sẽ được vinh hiền. 


Ở anh em rất yêu dấu, ngày hôm nay ta hợp nhau mừng lễ thánh Giuse, là bạn thanh sạch 
Đức Bà, là Cha nuôi Đức Chúa Giêsu cùng là Đâng bâu chữa Hội-thánh (lại là quan thây riêng 
họ này), thì ta nên mượn lây lời Kinh thánh nói đây mà chúc tụng ngượi khen ông thánh Giuse. 


I I.Vir fidelis multum laudabitur. Người trung tín rất đáng ngượi khen. Thật chẳng có dân 
nào trung. tín cùng vua, chẳng có tớ nào trung tín cùng chủ, chẳng có chồng nào trung tín cùng 
vợ, cho bằng ông thánh Giuse trung tín cùng Chúa Trời và rất thánh Đức Bà Maria. Từ thuở đời 
đời Đức Chúa Trời đã định chọn Người. Đề ký thác sự màu nhiệm Ngôi Hai ra đời trong tay 
Người, từ trước đời đời Đức Chúa Trời đã biết thánh Giuse sẽ thành tâm gìn giữ việc Chúa ký 
thác, nên Chúa lại ban nhiều ơn riêng để dọn linh hồn Người cho có nhân đức đầy đủ khả kham 
việc Đức Chúa Trời ký thác. 


Vì vậy khi đến ngày Chúa định chọn một người nam đề gá nghĩa cùng Đức Nữ đồng trinh 
Maria, thì khi ấy chẳng có nam nhân nào nhân đức trọn lành cho bằng ông thánh Giuse. Vì vậy 
Chúa đã chọn Người, vì Người có đầy đủ mọi nhân đức, nên Kinh thánh đã khen Người là Vir 
Justus, kẻ lành, kẻ thánh Người lại có một nhân đức đặc biệt, hiếm có người Giuđêu đời ấy, ấy là 
khấn giữ mình trinh khiết. 


Người đã khẩn như vậy, nay thày cả lại truyền cho người phải làm bạn với Maria. Người 
thấy việc Bề-trên truyền vôn trái hắn cùng sự mình đã khấn; nhưng Người suy rằng Bề-trên thay 
mặt Chúa, Chúa thì phép tắc vô cùng, hễ Chúa muốn thì hai sự xem ra tương khắc, mà thi hành 
được cả hai. Vậy Người lấy lòng trung tín mà vâng lệnh Đức Chúa Trời, làm bạn cùng Bà Maria, 
trước mặt thày cả chứng nhận là đôi bạn thật theo phép đạo. 


Khi người rước Đức Mẹ như rước bạn về nhà, thì ai hiểu được lòng hai Đắng ấy làm sao? Cả 
hai cũng đã khấn giữ trinh khiết trọn đời; nhưng cả hai cũng nhằm mắt vâng lệnh Chúa truyền 
nhận phép hôn nhân trước mặt thày cả. Khi về cùng nhau, thánh Giuse mới tỏ cho Đức Mẹ hay 
mình đã khẩn giữ mình trinh khiết, Đức Mẹ liền vui mừng, khỏi áy náy và cám ơn Chúa hết 
lòng, cùng tỏ ra cho thánh Giuse hay mình cũng như thế. Ôi! Ai kế cho xiết khi ấy lòng thánh 
Giuse hỷ hoan khoái lạc biết là chừng nào. Người đã giữ lòng trung tín vâng lệnh Chúa truyền 
mà làm bạn cùng Đức Bà như Bề-trên chỉ định, như thế bề ngoài và theo phép đạo cũng kê là đôi 
bạn rồi đấy. Song bề trong trước mặt Đức Chúa Trời thì thánh Giuse lại là Người trung tín cùng 
Đức Chúa Trời vì cứ giữ trọn lời mình đã khấn. Lại cũng là trung tín cùng Đức Nữ đồng trinh 
Maria, vì hợp một ý với Người mà giữ đức trinh khiết cho nhau, và làm chứng về đức trinh khiết 
Người cho tỏ. 


Khi Đức Mẹ vâng lệnh Bè trên mà kết bạn cùng ông thánh Giuse, thì Người đã được Thiên 
thân đên truyện tin rôi, cho nên cũng đã có thai Đức Chúa Giêsu rôi. Nhưng Người chăng dám lộ 


187 | BÀI GIẢNG 


điều kín nhiệm ấy ra cho thánh Giuse hay. Vì vậy chăng khỏi bao lâu, khi thánh Giuse thấy Đức 
Bà khác thường, thi lo buồn áy náy; thầm nghĩ một mình rằng, mình đã khắn giữ đức trinh khiết 
trọn đời; lại thấy Maria là một nữ trinh nết na hiếm có, chăng hay đi đâu, không ai lui tới. Sao 
rầy ra như thế? Trần tố với quyền trên mà ly dị, rủi oan cho người vô tội thì sao, chi bằng khuất 
thân tuỳ lý thế. Thánh Giuse nghĩ vậy, rồi tính cuốn gói ra đi, Thiên thần bèn hiện xuống bảo cho 
biết: Maria có thai là bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đắng Người sẽ sinh ra, thật là con Đức 
Chúa Trời ra đời chuộc tội cho thiên hạ. Nên chớ buồn mà bỏ đi. 


Thánh Giuse nghe rõ sự tình, bèn xin lỗi Đức Mẹ và càng tỏ lòng mến yêu trung tín cùng 
Người hơn nữa. Trước ái trung như bạn, rầy ái trung kính phục, vì biết rõ Người là Mẹ Đức Chúa 
Trời. Ôi! Khi ấy thánh Giuse vui mừng và cảm đội ơn Thiên Chúa biết là chừng nào! Tưởng rằng 
mình làm bạn với một gái nghèo khó mồ côi, hay đâu bạn mình là Mẹ Chúa Tế càn khôn, là Mẹ 
Đắng cứu chuộc muôn dân thiên hạ, thì hạnh phúc biết là chừng nào! Vậy từ đó sấp đi thánh 
Giuse hằng tận tâm kiệt lực giúp Đức Mẹ cho trọn chữ hiếu trung như đối với bạn lành chí ái, lại 
như đói với bà chủ quyền cả chức cao, chăng đám tơ hào khiếm khuyết. 


Vir fidelis multum laudabitur. Người trung hiếu rất đáng ngượi khen, thì thánh Giuse đáng 
khen ngợi dường nào! Đáng khen ngợi vì Người đã hêt lòng trung thành vâng theo mệnh lệnh 
Chúa, hệt lòng trung thành mà giữ trọn nghĩa cùng Đức Mẹ. 


TS, XXII.Et qui custos est Domimi sui glorificabitur: Kẻ gìn giữ Chúa mình sẽ được vinh 
hiển. 


Thánh Giuse rất đáng khen, vì đã nên trung thành chỉ tín cùng Chúa và Đức Mẹ, lại được 
nên vinh hiển, vì gìn giữ Chúa mình là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời thấy thánh Giuse có 
nhân đức trọn lành hiếm có, nhất là xác hồn rất thanh tịnh, công cán rất hắn hoi, mọi việc đều ân 
cần chu đáo, lại khiêm nhượng rất thăm sâu, chăng biết khoe khoang, chỉ biết ở khôn ngoan giè 
giữ, cho nên Chúa phó một của châu báu vô cùng cho Người gìn giữ, ấy là chính Ngôi thứ Hai 
Con một Đức Chúa Trời. Ôi! Nào có đi gì trên trời đưới đất vinh hiển cho bằng làm kẻ giữ gìn 
Chúa mình sao? Vì thế mà Người được gọi là Cha nuôi Đức Chúa Giêsu. Mà thế gian khi ấy 
không biết sự màu nhiệm Ngôi Hai ra đời, thì ngờ Đức Chúa Giêsu là con thật ông thánh Giuse: 
Nomne hịc est fabri filrus? Người này không phải là con ông thợ mộc đó sao? 


Dù ông thánh Giuse làm Cha nuôi Đức Chúa Giêsu mà thôi, nhưng Đức Chúa Giêsu, thì 
cũng rằng Cha Con, Ecce peter tuus et ego dolentes quaerebamus te. Vậy trừ ra chức làm Mẹ 
Đức Chúa Trời, thì có chức nào hiển vinh sang trọng bằng chức làm Cha nuôi Đức Chúa Giêsu 
chăng? Làm Cha nuôi Đức Chúa Giêsu, ấy là thay mặt cho Đức Chúa Cha, vì Đức Chúa Giêsu ở 
đời có Mẹ mà không có Cha, cho nên ông thánh Giuse lo lắng mọi việc cho Người như Cha vậy. 
Bởi đấy khi Đức Chúa Trời truyền bảo sự gì về Đức Chúa Giêsu, như khi truyền đem Người trồn 
sang bên nước Egyptô, khi "truyền đem Người về thành Nazareth, thì Đức Chúa Trời không 
truyền cho Đức Mẹ, chỉ truyền cho ông thánh Giuse thôi. 


Đức Chúa Giêsu nhận biết ông thánh Giuse là Cha nuôi mình, cho nên Người hằng tỏ lòng 
mên yêu vâng phục. Bởi đó trong ca vịnh ngày lê ông thánh Giuse Hội-thánh hát mừng Người 
răng: 


Chúa Thượng-Đề chí-tôn, cai quản càn khôn vũ-trụ. 


Nơi hoả ngục đồn thủ khiếp kinh, 


188 | BÀI GIẢNG 


Chốn Thiên-đình sắp mình phụng mệnh; 
Nay chăng nệ vâng lệnh thánh nhân. 

Rex, Deus, regum, Dominator orbIs, 

CuJus ad nutum tremit inferorum turba. 
Cui pronus famulatur Aether, se tibi subdit. 


Thật chẳng có Đắng thánh nào được cao quyên cả thể như vậy. Thánh Tôma nói về Đức Mẹ 
rằng: Dù Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng không có thể dựng nên một bà nào cao trọng hơn Đức 
Bà được. Ông thánh Léonard cũng nói thêm về ông thánh Giuse rằng: Đức Chúa Trời không thể 
dựng nên một vị nào làm cha trọng hơn Đắng làm Cha Con Đức Chúa Trời được. Các thánh nói 
như thế cho ta được hiểu rằng dưới Đức Chúa Trời chăng có Đắng nảo trọng bằng Đức Bà và trừ 
Đức Bà thì chẳng có Đắng nào trọng bằng thánh Giuse. Vì Người đã đáng chọn làm bạn thanh 
sạch Đắng làm Mẹ Đức Chúa Trời, và được làm Cha nuôi Con Đức Chúa Trời. 


Vì thế chắc rằng rầy trên trời, trừ Đức Mẹ thì chăng có ai được vinh sang, được phúc lộc cho 
bằng ô ông thánh Giuse, vì chẳng có ai đáng gọi là trung thành Vir fidelis đối với Chúa và Đức Mẹ 
cho bằng ông thánh Giuse; chẳng. có ai được phúc giữ gìn Chúa mình Custos Domimi sui như ô ông 
thánh Giuse. Cho nên thật rất đáng khen, rất vinh hiển. Multum laudabitur, maxime 
ølorificabitur. 


Vậy ta hãy chạy đến cùng ông thánh Giuse Ite ad Joseph mà phó mình trong tay Người gìn 
giữ xem sóc cho. Nếu ta giữ lòng trung thành với Người, kính mến cậy trông cùng làm tôi Người 
như tôi ngay con thảo, ắt Người sẽ gìn giữ xem sóc ta, như xưa đã gìn giữ xem sóc Chúa Hài- 
đồng. Như thế, dù ma quỷ muốn tìm hại ta, như Hêrode xưa muốn tìm hại Chúa Giêsu Hài-đồng, 
thì thánh Giuse sẽ che chở ta khỏi mọi điều nguy hiểm. Khi sống được noi theo gương Người mà 
sông thánh, khi chết nhờ ơn Người phù hộ mà chết lành như Người, hầu được về trời hưởng phúc 
làm một cùng ba Đắng Giêsu, Maria, Giuse. Amen. 


LỄ KÍNH CÁC THÁNH NAM NỮ 
(Ngày I tháng XI dl.) 


Bài Phúc-âm Mt 5, 1-15 


Khi ấy, thấy đoàn dân ấi theo, Chúa Giêsu lên núi ngôi, các môn đệ xúm lại quanh Chúa, 
Chúa liên giảng dạy các ông băng những lời này: 


Phúc thay những ai có tâm hôn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 


Phúc thay những ai hiển từ, vì sẽ chiếm đoạt được trái đất. 


189 | BÀI GIẢNG 


Phúc thay những ai than khóc vì sẽ được an di. 

Phúc thay những ai đói khát sự thánh thiện, vì sẽ được no đủ. 

Phúc thay những ai thương người, vì sẽ được thương lại. 

Phúc thay những ai có tâm hôn trong sạch, vì sẽ được thấy Đức Chúa Trời. 
Phúc thay những ai hiếu hoà, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. 

Phúc thay những ai bị bách hại vì công-lý, vì nước Đức Chúa Trời là của họ. 


Các con có phúc khi người ta lăng nhục, bách hại và vụ oan cho các con vì Thây. Hãy vui 
mừng, vì các con sẽ được thưởng bội hậu trên trời. 


Gaudeamus omnes 1n Domino, diem festum celebrantes sub honore Sanctorum omnium. Ta 
hêt thây hỷ hoan trong Chúa mà mừng lễ kính chung hêt các thánh. 


Ở anh em, trong cả năm ta đã hợp ý cùng Hội-thánh, khi thì mừng lễ ông thánh nọ, khi thì 
mừng lễ bà thánh kia. Song ngày hôm nay Hội-thánh muốn cho ta mừng chung một lễ kính các 
thánh hết thay thảy. Trong một năm có 365 ngày, trừ các ngày lễ kính Chúa và Đức Mẹ, thì còn 
không được 330 ngày, lây đâu đủ ngày mà kính lễ mỗi thánh. Và những Đắng Toà thánh đã tra 
cứu đích xác mà tôn phong lên vị thánh, cho giáo nhân được biết mà kính thờ, thì là một số rất ti 
thiểu đối với số chung các thánh trên trời. Vì vậy mà thánh Gioan Tông-đồ than răng: Vidi 
turbam magnam quam dinumerare nemo poterat. Tôi thấy một đoàn đông đảo quá đủ thứ mọi 
người dân mọi nước, không hề có thể đếm được. 


Hội-thánh muốn kính mừng cả hội đông đảo vô số ấy thì đã lập ra ngày lễ hôm nay. Vậy 
hôm nay Hội-thánh còn giao chính dưới đât kính mừng cả Hội-thánh khải hoàn trên trời. 


Kính mừng các thánh ở trên trời, 

Đã đến nguồn ơn vui vẻ; 

Xin đoái thương tôi còn dưới thê, 

Mà nghe lời kẻ thơ ngây. (kinh hát Huế) 


Vậy chúng tôi kính mừng các thánh vì phần các thánh: Kính mừng các thánh ở trên trời, đã 
đến nguồn ơn vui vẻ. Sau là vì phần chúng tôi; xin đoái chúng tôi còn dưới thế mà nghe lời kẻ 
thơ ngây. 


lỆ IL.Chúng tôi kính mừng các thánh vì phần các thánh. Vì các thánh đã qua biển thế này mà 
vào cửa bình an; vì các thánh đã mãn chốn khách đầy mà về nơi quê thật. Xưa ở đời đã lâm phải 
nhiều nơi gian nan khốn khó, rầy các sự ấy đã qua hết rồi, Prima abierunt. Mùa đông đã hết, tiết 
lạnh đã qua, rầy đã đến một thời kỳ mát mẻ: Jam hiems transiit, imber abiit et recessit. Chắng 
khác thê như tên lính ra trận, đã phải vất vả giao chinh, ở gIữa mũi tên hòn đạn, chịu những năng 
lửa mưa bom; song cũng hằng kiên có xông pha, khi đã toàn công thắng trận thì vui mừng biết là 
chừng nào? Nay các thánh cũng thế, lại được hơn muôn muôn vàn vàn phần, vì các thánh xưa ở 
thế đã phải giao chiến cùng ba thù là ma quý, thế gian, xác thịt, chúng dùng mưu sâu chước độc 
cho được hại linh hồn các thánh. Song các thánh vững lòng trông cậy Chúa lấy ba đức: tin, cậy, 


190 | BÀI GIẢNG 


mên làm khí giới chông trả nó, cho nên nó phải thua, và các Thánh đã được khải hoàn về trời. Vì 
thê ta phải vui mừng với các Thánh. 


Các Thánh xưa ở đời đã lo lập công tích đức nhiều cách nhiều thể: Có kẻ đã được đặc biệt về 
nhân đức khó khăn, có đắng đã nỗi tiếng về lòng bác ái, có đắng khác lại đã được thơm danh về 
nhân đức khác. Tuy mọi việc lành, mọi nhân đức đều được phần thưởng hết; song mỗi nhân đức 
lại có phần thưởng riêng. Vì vậy cho nên trong bài Phúc-âm Hội-thánh đọc trong lễ sáng nay, thì 
nhắc lại tám mối phúc thật: Ai có lòng khó khăn â ấy là phúc thật, vì nước thiên đàng là của mình 
vậy; ai khóc lóc â ây là phúc thật, vì sẽ được yên ủi vậy; ai khao khát sự nhân lành ây là phúc thật, 
vì sẽ được no đủ vậy; ai thương xót người ấy là phúc thật, vì sẽ được Đức Chúa Trời thương xót 
mình vậy; ai có lòng sạch sẽ ấy là phúc thật, vì sẽ được xem thấy mặt Đức Chúa Trời vậy: ai làm 
cho người hoà thuận ây là phúc thật, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy; ai chịu bắt bớ vì 
đạo ngay ấy là phúc thật, vì nước thiên đàng là của mình vậy. 


Tám mỗi phúc thật ấy gồm lại các phúc các thánh hưởng trên trời; mà có phúc cũng vì đã có 
đức: Đức khó khăn, đức hiên lành, đức hoà nhã, đức sạch sẽ, đức chịu khó v.v. đã làm cho các 
Thánh được phúc trên trời. 


Các Thánh xưa ở đời cũng có Đắng yếu đuôi sa ngã phạm tội mất lòng Chúa, như vua thánh 
David, thánh Phêrô, thánh Madalena, thánh Augustinô, v.v. song các Đắng ấy đã lấy sự ăn năn 
khóc lóc, cải quá tự tân, thì cũng đã được nên thánh cả, vì ai khóc lóc ây là phúc thật, vì được 
yên ủi vậy. Chúa đã yên ủi các Đắng ấy là đã tha tội cho và ban thêm ơn sức mạnh mà đền tội lập 
công, bù gương mù đã làm khi trước, thì đã làm gương sáng cả thể, đến đỗi không ai còn nói đến 
tội lỗi các Đắng ây nữa, hay là chỉ nói đến mà khen sự cải quá tự tân mà thôi. 


Ấy ta vui mừng về phần các Thánh là như vậy. Các Thánh đã đến nguồn ơn vui vẻ, là đã đến 
cùng Đức Chúa Trời là mạch mọi ơn phúc, là nguồn mọi sự vui vẻ. Ở đây chẳng có sự dữ nào lọt 
vào được. Chắng hề sầu não, chăng hè âu lo, chăng chút gì buồn phiền cực khổ, mọi sự thảy là 
thanh nhàn khoái lạc bởi sự xem thấy Đức Chúa Trời. 


Và sự thanh nhàn khoái lạc như thế thì không hề nhàm, không hề hết, một có mãi đời đời 
kiếp kiếp. Thánh Phaolô Chúa cho lên tầng trời thứ ba mà xem một chút sự thanh nhàn vui vẻ 
các Thánh, thì than rằng: Tai chưa từng nghe, mắt chưa từng thấy, trí khôn chưa từng hiểu được 
những sự tốt lành Đức Chúa Trời sắm để cho những kẻ kính mến Người. 


Vậy ta hãy vui mừng cùng các Thánh và hợp cùng các Thánh mà cám tạ đội ơn Chúa đã ban 
cho các Thánh được trải qua đời chinh chiến gian nan mà toàn công thắng trận về hưởng phúc 
thiên đàng như vậy. 


L XXIII.Về phần ta, ta kính thờ Thánh, để xin đoái đến chúng tôi còn đưới thế mà nghe lời 
kẻ thơ ngây. Chúng tôi đang còn dưới thế như kẻ còn ở chốn khách đầy, như người đang vượt 
biển, đầy những cheo leo khốn khó. Phần chúng tôi lại như đứa thơ ngây, như trẻ còn dai ngộ, 
cần phải có cha mẹ vẽ vời, anh chị bảo ban. Đã vậy, lại còn lâm nhiều nỗi g1an nan, tự sức mình 
không phương bảo vệ. Thêm thay! Kẻ thù tư bề vây hãm, quyết tìm trăm mưu nghìn kế cho được 
hại ta. Vì thế ta phải chạy đến cùng các Thánh là Cha mẹ ta, là anh em ta, FIlii Sanctorum sumus, 
ta là con cái các Thánh; đồng một bản hương, một gia đình cùng các Thánh, vì ta thảy là con cái 
Đức Chúa Trời, estis cives Sanctorum et domestici (Eph. II, 19). Các Thánh xưa cũng đã ở đời, 


191 | BÀI GIẢNG 


cũng đã từng số phận người đương thế cho nên cũng dễ mà động lòng thương ta, mà bầu chữa 
cứu gIúp ta. 


Xưa các Thánh ở đời đã giầu đức kính Chúa ái nhân, đã có lòng thương giúp người ta hai 
phần hồn xác; nhưng dù thế nào mặc lòng, đức bác ái khi ấ ấy chưa được mỹ mãn bằng bây gIỜ Ở 
trên trời, lại khi ấy lực bất tòng tâm, dù thương người ta lắm mặc lòng, nhưng nhiều việc không 
thể giúp được. 


Song tây trên trời thì khác: lòng bác ái tăng lên gấp mấy, và được thế lực trước mặt Đức 
Chúa Trời, muôn câu bâu cho ta làm sao thì được ngay. 


Vậy ta hãy đem lòng kính mến, cậy trông mà kính thờ các Thánh, không những là ngày hôm 
nay, lại trót cả đời ta, để cho được nhờ ơn các Thánh phù hộ cho ta phần xác phần hồn, khi sống 
khi chết. 


Sau nữa ta muốn cho sự kính thờ các Thánh được đẹp lòng các Thánh và sinh ích cho ta, thì 
phải ra sức bắt chước các Thánh, hãy nghe như các Thánh hăng bảo ta rằng: Anh em hãy bắt 
chước chúng ta, như chúng ta đã bắt chước Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu là Đắng chúng ta 
đã theo, Đức Chúa Giêsu là sự thật chúng ta đã học, Đức Chúa là sự sống chúng ta đã tìm, thì 
nay chúng ta đã gặp và đang sống vui vẻ cùng Đức Chúa Giêsu và hằng sống hằng trị làm một 
với Người đời đời chăng cùng. Vậy anh em hãy theo gương chúng ta mà bắt chước Đức Chúa 
Giêsu như vậy. Ấy là ta hãy nghe lời các Thánh bảo ta vậy. Hãy quyết lòng chạy theo mùi thơm 
nhân đức các Thánh; hãy lấy lòng mạnh bạo mà nói như thánh Augustinô răng: Quod isti et istae, 
cur non eøo? Ông nọ bà kia làm thánh được, sao tôi lại không? Thánh Augustinô đã nói như thế 
mà thúc giục mình và dù người trước đã sa đà theo đảng tội lỗi, mà sau đã được nên thánh Cả. 


Vậy chớ ai sờn lòng, một phải ra sức hãm dẹp xác thịt, khinh chê thế gian, xa đàng tội lỗi, tu 
đức lập công theo gương các Thánh, hâu sau được hợp vây cùng các Thánh đời đời trên thiên 
đàng. Amen. 


NGÀY LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC 
(Ngày 2 tháng XI d.l) 
Bài Phúc-âm Joa 5, 25-29 


Khi ấy Chúa Giêsu phán với Người Do-thái: “Ta bảo thật các ngươi. Đã đến giờ và hiện giờ 
đây là giờ các người chết nghe tiếng Con Đức Chúa Trời, và những ai nghe Người sẽ được sống. 


Như Chúa Cha tự mình có sự sống thể nào, thì Người cũng ban cho Chúa Con tự mình có sự 
sông thê ấy, và cho Chúa Con quyên xét xử vì Chúa Con là Con loài người. 


Các ngươi đừng láy làm lạ về điêu đó, vì sẽ đến giờ mọi người năm trong mồ sẽ nghe tiêng 
Con Đức Chúa Trời và ra khỏi mô; những ai đã làm việc phúc thiện sẽ sông lại đê lãnh láy sự 
sông; những ai làm điêu ác sẽ sông lại đề chịu đoạ phạt. ” 


192 | BÀI GIẢNG 


Sanctorum communionem. Các thánh thông công. 


Ở anh em, ấy là một điều thuộc về đức tin, chúng tôi đã xưng ra trong kinh Tin kính, mà 
chúng tôi cũng hăng phải thực hành luôn. Ngày hôm qua cùng ngày hôm nay chúng tôi thực 
hành vê điêu ây cách riêng. 


Vậy các Thánh thông công nghĩa là làm sao? Nghĩa là các thánh trên trời thông công với 
chúng tôi; chúng tôi lại thông công với các Thánh trên trời. Điều ấy anh em đã nghe giảng bữa 
qua: khi ta kính thờ, cậy trông, khẩn cầu các Thánh, và ra sức học đòi bắt chước các Thánh; còn 
các Thánh thì bầu cử phù hộ cho ta, ấy là các Thánh với ta thông công cùng nhau đó. 


Các Thánh thông công còn chỉ nghĩa là bổn đạo ở dưới thế và các linh hồn trong lửa luyện 
tội, thông công với nhau. Ấy là điều ta phải chiêm nghiệm ngày hôm nay cho thâm trầm, để hằng 
giữ sự thông công ấy luôn. Ở anh em, ta thông công với các linh hồn nơi lửa luyện tội là làm 
sao? Các linh hồn ấy thông công với ta thế nào? 


lỆ L.Ta thông công cùng các linh hồn trong lửa luyện tội. Ở anh em, anh em đã biết cùng tin 
có chốn luyện-tội. Đức Chúa Trời đã dựng nên đề giam cầm linh hồn những kẻ khi chết còn mắc 
tội nhẹ hay là có tội trọng mà đã ăn năn cùng xưng tội hắn hoi, cho nên cũng đã khỏi tội, nhưng 
chưa đền tội mình cho đủ. Vì vậy các linh hôn ấy phải giam. cầm trong ấy mà chịu lửa hoả hào 
thiêu đốt, cùng chịu muôn vàn giông hình khổ khác rất đữ dăn, cho được đền vì các tội Ấy, bao 
giờ đền hết thì mới được ra mà lên thiên đàng. 


Các linh hồn ấy chỉ phải chịu phạt mà đền tội lỗi thôi, không làm được việc gì để lập công 
cho được giảm bớt phần phạt. Song Chúa còn thương, còn ban phép cho ta thông công với các 
linh hồn ấy mà viếng thăm yên ủi cùng giúp đỡ cứu vớt các linh hồn ấy. Giả như có một linh hồn 
theo tội thì Chúa định cho ở chốn luyện tội một tháng: nhưng Chúa cũng ban ân tứ cho, là nếu có 
ai ở đời cứu giúp cho, thì hoặc khỏi đôi ba tuần hay là năm ba ngày cũng được khỏi luyện hình 
mà lên thiên đàng. Cũng như vua quan thế gian tuy làm án cho tội nhân phải ở tù 6 tháng hoặc 
một năm, nhưng cũng có khi ban phép thục án: nêu có thân nhân giúp bạc mà chuộc án thì hoặc 
giảm được mây tháng, hoặc có khi khỏi được hết mà về quê chăng. Nay Đức Chúa Trời là Vua 
rất công bình, nhưng cũng là Cha rất nhân từ, Người cứ phép thắng chiếu tội mà khép án cho mỗi 
linh hồn phải giam trong luyện hình bao lâu; nhưng Người cũng ban phép cho bà con, thân 
thuộc, hoặc ai có lòng thương muốn giúp cũng được. 


Ta giúp các linh hồn làm sao? 


Có nhiều cách mà giúp các linh hồn trong lửa luyện tội, dẫu nghèo cũng giúp được hết, nên 
không ai có thê chữa mình được rằng, tôi giúp không được. Vậy những cách ấy tóm lại được 
trong những việc này: Đọc kinh cầu nguyện, nhường ân xá đại xá, bố thí cho kẻ khó, chịu khó 
hãm mình, xem lễ, chịu lễ, viếng Minh Thánh, mà nhất là xin lễ Mi-sa cầu cho các linh hồn Ấy. 


Ẻ XXIV.Đọc kinh cầu nguyện, ấy là phương thế dễ hơn hết, ai cũng có thể làm được hết. 
Chúa đã phán hứa “Bay xin thì sẽ được”, nay ta xin Chúa tha bớt phần phạt cho các linh hồn, là 
một việc thuộc về đức yêu người, lẽ nào Chúa không nhậm lời ta? Nơi nảo có thói quen đọc kinh 
vực sâu (De profundis) mỗi bữa tối mà cầu cho các linh hồn, thì hãy giữ thói ấy mà đọc cho sốt 
săng. 


193 | BÀI GIẢNG 


II. 34. Nhường ân xá, đại xá. Trong các kinh ta đọc cùng các việc lành ta làm hằng ngày, CÓ 
nhiều kinh nhiều việc có ân xá, đại xá, như lần hạt Văn-côi, nguyện kinh Truyền tin, ngắm 
đàng Thánh-giá, lấy nước Thánh làm dấu Thánh-giá trên mình v.v. Khi ta được những ân xá, 
đại xá ấy, nếu ta nhường cho các linh hồn, thì Đức Chúa Trời cũng giảm bớt phần phạt cho 
các linh hồn ấ Ấy. Vậy cho được nhờ ân xá, đại xá mà cứu giúp các linh hôn, thì ta hãy tập thói 
quen này: môi buổi sáng khi vừa thức dậy dâng ngày cho Chúa đoạn, thì thầm thĩ cùng Chúa 
răng: Lạy Chúa ngày nay tôi đọc kinh nảo hay là làm việc gì mà Hội-thánh có ban ân xá, đại 
xá, thì tôi xin nhờ hết, và xin nhường cho linh hồn mỗ v.v. Như vậy dù khi ta đọc kinh hay là 
làm việc Ấy, ta không nhớ gì ân xá, đại xá, thì các linh hồn ây cũng được nhờ. 

II 35. Bố thí cho kẻ khó. Việc lành này rất thần hiệu mà cứu giúp các linh hồn; nhưng ít người 
nghĩ tới: Lời Kinh-thánh rằng: Lửa đang cháy lên thì nước và sự bồ thí tắt được. Ignem 
ardentem exstinguit aqua et eleemosyna (Eccli. II, 33). Nhiều nơi trong Kinh-thánh khuyên 
ta lấy sự bố thí mà đền tội, thì ta hãy lẫy việc ấy đền tội cho các linh hồn với. 

IV. _ 36. Chịu khó hãm mình. Ta lấy sự ăn chay, hãm mình hay là chịu sự gì khó trái ý mình mà 
đền tội ta, thì rất có ích; mà ta lấy các việc mà đền tội thay cho các linh hồn trong luyện hình 
thì cũng rất hiệu nghiệm. 

V. 37. Xem lễ, chịu lễ, viếng Mình Thánh. Ấy cũng là những việc rất có ích mà cứu giúp các 
linh hồn, lại đễ làm, dù trẻ Nghĩa-binh cũng làm được. Vậy hỡi các trẻ Nghĩa-binh, chúng 
con hãy siêng năng... mà cầu cho... 

VI. 38. Xin thày cả làm lễ. Này là phương thế hiệu nghiệm hơn hết, các Thánh và Hội-thánh đều 
dạy như vậy, mà ma quỷ cũng phải xưng ra như thế. 


Vậy nếu Chúa cho anh em ăn làm có dư, thì không nên tiếc tiền mà để ông bà cha mẹ, anh 
em bà con ở lâu trong chốn luyện hình. Đức thương yêu, đức hiếu thảo cùng sự biết ơn buộc anh 
em phải dùng mọi cách thế mà cứu giúp các linh hồn ấy, nhất là những linh hồn bà con thân 
nghĩa cùng những linh hồn mồ côi. Vậy từ rầy nhất là trong tuần này, hãy năng nhớ đến và 
thương giúp. 


Ấy là thông công cùng các linh hồn trong chốn luyện-hình là như vậy. 


lỆ XXV.Các linh hồn trong chốn luyện-hình thông công cùng ta làm sao? Các linh hồn ấy 
thông công cùng ta, là cầu bầu cho ta và răn bảo ta nhiêu điều hữu ích. 

II.  XXVLCác linh hồn ấy cầu bầu cho ta. Anh em đã biết các linh hồn ấy dù chưa được lên 
thiên đàng vì còn hình phạt tạm chưa đền; nhưng cũng là kẻ lành cùng đẹp lòng Chúa, và 
cũng có thế lực trước mặt Chúa. Cho nên dù đang lúc ở trong lửa luyện tội, muôn cầu bầu 
cho ai thì Chúa cũng nhận lời. Anh em hãy thử, thì hãy thấy, anh em hãy khấn cùng các linh 
hồn rằng: Nếu các lin hồn cầu khẩn cùng Chúa ban cho tôi ơn này...... thì tôi sẽ xin thày cả 
làm cho một lễ, hai lễ hay là tôi sẽ lần hạt một tràng, đi đàng Thánh-giá một lần mà cầu 
nguyện cho các linh hồn. Anh em làm như vậy, ắt sẽ thấy việc anh em khấn cùng các linh 
hồn được hiệu nghiệm lắm. 


Đang khi các linh hồn còn ở chốn luyện hình cũng có thế lực cầu bầu cho ta, huống nữa là 
khi đã lên trời. Quan chước tửu hầu Pharaô xưa, khi đã được ra khỏi ngục, thì quên ông Giuse là 
kẻ đã bàn giải chiêm bao cho mình; các linh hồn trong lửa luyện-tội chẳng như thế đâu. Nhờ ai 
đọc kinh câu nguyện, nhờ ai xin lễ Misa cho mình được chóng ra khỏi chốn luyện hình mà lên 
trời, khi đã lên đó, thì không quên ơn kẻ đã cứu mình đâu, sẽ giả ơn gấp trăm gấp nghìn. 


194 | BÀI GIẢNG 


Ấy là một cách các linh hồn thông công cùng ta. 


I. 39. Các linh hồn còn thông công cùng ta bằng cách răn bảo. Ta hãy nghe tiếng các linh hồn ở 
trong lửa luyện tội hằng răn bảo ta răng: Ở anh em giáo hữu còn đang sống ở đời, hãy suy 
chúng ta đang phải khốn nạn thế này vì những lẽ nào? 

b. Vì xưa ở đời ta đã khinh tội nhẹ, ta ngờ rằng nói một lời hư từ, nói hành, nói dối một chút 
chẳng can gì, hay đâu vì thế mà rầy ta phải tay công thắng Đức Chúa Trời trừng trị thế 
này. 

c.. Vì xưa ở đời ta biếng hãm mình đền tội. Đèn tội ở đời nhẹ dễ quá mà ta chăng biết dùng, nên 
rầy phải đền ở đây nặng nề ghê gớm lắm. 

d._ Vì xưa ở đời ta chăng biết dùng thì giờ, đã bỏ qua nhiều ngày nhiều giờ mà làm những việc 
vô ích, nay phải chịu phạt ở đây mà bù lại... 

e.. Vì xưa ở đời ta không hay thương xót người, không rộng tha sự lỗi cho người, thì nay Đức 
Chúa Trời cũng chăng thương xót ta, chăng tha lỗi cho ta. 


Vậy ở anh em, đừng bắt chước ta như thế kẻo nguy, hãy lánh xa tội nhẹ cũng như tội trọng; 
hãy dùng thì giờ cho nên, hãy lập công đền tội cho sớm, hãy sẵn lòng tha sự lỗi cho kẻ khác, hãy 
thương xót người, cùng thương xót ta với. Như thế, sau anh em khỏi vào đây, hay là có vào cũng 
chóng ra mà lên hưởng phúc đời đời. Amen. 


LỄ KÍNH ĐỨC CHÚA GIÊSU LÀM VUA 
(Chúa nhật cuối tháng 10 dI.) 
Bài Phúc-âm Joa 18, 33-37 


Khi ấy Phi-la-tô hỏi Chúa Giêsu: “Ông có phải vua người Do-thái không? Chúa Giêsu đáp: 
“Ngài nói điều ấy tự ý ngài, hay có ai đã nói cho ngài biết về tôi?” Phi-la-tô trả lời: “Ta có phải 
người Do-thái đâu? Những người trong nước Ông và các trưởng- tế đã nộp Ông cho ta. Ông đã 
hành động gì?” Chúa Giêsu đáp: “ Nước tôi không thuộc về nước thế gian này. Giả như nước tôi 
thuộc về thế gian này, hẳn quân đội của tôi đã chiến đầu, để tôi thoát tay người Do-thái. Nhưng 
không, nước tôi không thuộc cõi đời này. ” Phi-la-tô lại hỏi Người: “Vậy Ông là vua sao?” Chúa 
Giêsu đáp: “Ngài nói đúng: Tôi là vua, tôi sinh ra và đến thể gian này cốt để làm chứng sự thật. 
Phàm ai mộ sự thật sẽ nghe lời tôi. ” 


Tu Rex gloriae Christe: Lạy Chúa Ky-tô, Chúa là Vua vinh hiển. 


Ở anh em, ây là một câu kinh Hội-thánh quen đọc hằng ngày mà tung hô Đức Chúa Giêsu 
Ky-tô là Vua vinh hiên: vinh hiện trước mặt Đức Chúa Cha, vì Đức Chúa Cha đã tôn Con mình 
lên Ngôi cả, cai hệt mọi loải trên trời dưới đât. Vĩnh hiện trước mặt thân thánh vì Người là Vua 


195 | BÀI GIẢNG 


cai hết các Thiên thần cùng các Thánh. Vinh hiển trước mặt cả và thiên hạ, vì từ ngày Người lập 
nước Người ta, thì đù ma quỷ cùng thế gian hợp lực cho được đánh đồ cũng luống công, mà 
nước Chúa cứ cảng ngày thịnh vượng. 


Đức Chúa Giêsu về tính Đức Chúa Trời, vốn Người là Vua hằng sống hằng trị cùng Đức 
Chúa Cha và Đức Chúa Thánh-Thần đời đời chắng cùng. Còn về tính loài người ta từ thuở đầu 
thai, vì đã kết hợp cùng Ngôi thứ Hai thành một vị là Chúa Ky-tô, thì cũng là Vua thật, như 
Người đã phán tỏ trước mặt quan Philatô rằng: Quan nói phải, Ta là Vua: Tu dicis, quia Rex sum 
Ego (Joan. XVII, 37). 


Vậy ta hãy suy Đức Chúa Giêsu là Vua thế nào, nước Người trị làm sao, để cho ta được biết 
ăn ở xứng kẻ làm dân Chúa. 


L. 1.Đức Chúa Giêsu làm Vua thể nào? Đức Chúa Giêsu là Vua bình an, là Vua hiển lành, 
Rex pacis, Rex mansuetus. Người chẳng phải dùng thiết khí, dùng tỉnh binh cho được chinh phạt 
kẻ nghịch thù mà cai-trị, bèn dùng sự thương khó Thánh-g1á cùng sự chết cho được đánh đẹp kẻ 
nghịch thù mà thống trị cả tứ phương, như lời thánh Tiên-tri đã nói: Dominabitur a mari usque ad 
mare (Ps. 71, 8). 


Vì Người là Vua sự bằng an, nên Người cắm những sự thù nghịch, giận hờn, ghen tương, bất 
thuận cùng nhau. Người có lời truyền cho dân sự mình rằng: Này là điều răn Ta truyền cho bay, 
là bay hãy yêu nhau. Này là dấu cho thiên hạ biết bay là môn-đệ Ta, thế-gian quen báo thù bóc 
lột nhau, mà bay thì đừng như thế, ai vả bay bên má này, bay hãy giơ má kia cho nó vả nữa. Ai 
lột áo ngoài của bay, bay giao áo trong cho nó luôn thẻ. 


Ấy Đức Chúa Giêsu là Vua bằng an, là Vua hiền-lành thì dạy dân mình giữ sự bằng an, sự 
hiện lành như thê. 


Vua Chúa thế gian thì bắt dân sự chịu sưu thuế, để cho có của cải mà lo các việc công ích 
trong nước. Chúa Giêsu làm Vua, thì hăng ban ơn xuông phúc cho thiên-hạ, Người chăng đòi đi 
øì, chỉ đòi dân Người phải ăn ngay ở lành, kính Chúa hêt lòng, ái nhân như kỷ, đừng phạm gì đên 
a1. 


Chúa Giêsu là Vua vinh hiển, uy vọng vô củng, Rex gloriae, Iimmensae majestatis, nhưng 
Người dễ ăn dễ ở với dân sự, ai bất luận sang hèn giâu khó, đến cùng Người cũng được; dù trẻ 
con chưa biết giữ phép tắc thì Người cũng bảo hãy đề cho nó đến cùng Ta: Sinite parvulos venire 
ad Me. 


Lạy Chúa Ky-tô là Vua vinh hiển, nào có Vua chúa nào cao sang bằng Chúa chăng? Thật 
không, nhưng nào có vua nào hạ mình xuống mà ở với dân sự như thế chăng? Cũng không từng 
thấy. Chúa lây sự ở liên lạc cùng người thế làm thích vui; Deliciae meae cum filiis hominum, 
đến nỗi Chúa đã lập nên phép Thánh Thể mà ở cùng loài người cho đến tận thế, cho được nói 
khó, ủi an giúp đỡ những kẻ chạy đến cùng Người. 


Vua chúa thế gian ban lương phát chân cho được nuôi dân trong thời cơ cận, ấy kế là vua có 
lòng thương dân; Đức Chúa Giêsu là Vua ta, không những ban phát mọi ơn cho được nuôi ta linh 
hôn và xác, lại còn lây thịt máu mình mà nuôi linh hôn ta cho ra béo tôt mạnh mẽ trong ơn nghĩa 
Chúa. 


196 | BÀI GIẢNG 


Ôi! Có vua nào nhân lành ân hậu dường ấy chăng? Thật xưa nay tai chưa từng nghe, mắt 
chưa từng thấy. Ta nói được lời Vua thánh David rằng: Chúa làm vua cai trị tôi, thì tôi không 
thiếu đí gì, Dominus regit me et nihil mihi deerit. Chúa đã phó mình làm của nuôi ta, thì ta còn 
thiếu đí gì được. 


Vậy ta hãy thờ lạy Chúa Ky-tô là Vua ta: Christum Regem adoremus. Lại hãy cám ơn 
Người, vì đã gọi ta vào trong nước Người. 


lỆ XXYVII.Nước Người trị làm sao? Lời Đức Chúa Giêsu tuyên bố trước mặt quan Phi-la-tô 
rằng: Nước Ta trị chăng phải ở thế gian này. Regnum Meum non est de hoc mundo. Bởi đó Đức 
Chúa Giêsu chẳng sắm binh sĩ cho được giành đất đai của cải với thiên hạ, như các vua quan thế 
gian. Kìa như cuộc chiến tranh ở Âu-châu, ở Trung Nhật bẩy giờ nguyên do ở đâu, chẳng qua là 
lòng tham muốn mở nước mình cho rộng giữa thế gian, nước thì muôn làm bá chủ cả Âu-châu, 
nước thì muốn thống trị cả miền Úc-Á. Vì thế mà chăng kể gì ức triệu sinh linh, chẳng kể gì hao 
binh tổn tướng. Đức Chúa Giêsu không mở nước Người như thế nước Người ở giữa tâm trí 
người ta. Bởi vậy cho nên khi Người sai các Tông-đồ Người đi mở nước mình, thì Người không 
bảo rằng: Bay hãy đi đánh đông dẹp bắc mà bắt người ta phục quyền Ta; Người một bảo rằng: 
Bay hãy đi dạy dỗ mọi dân thiên hạ: Euntes docete omnes gentes. Dạy thiên hạ cho nó biết sự 
thật mà tin, biết sự lành mà mến, ây là mở nước Ta trong trí, trong lòng nó, ây là Ta sẽ làm vua 
mà cai trị tâm trí. Vì vậy cho nên trong sắc Đức Giáo Hoàng Piô thứ XI nói về lễ này thì rằng: 
Chúa làm Vua cai trị trong trí khôn người ta, không những vì trí khôn Chúa sắc sảo bao quát trí 
khôn loài người, mà lại vì Chúa là sự chân thật, trí khôn loài người phải học biết và suy phục, 
Chúa cũng làm Vua cai trị trong tâm tình người ta, vì không những lòng muốn của người ta phải 
tuyền vẹn hợp cùng thánh ý Chúa, mà lại phải cảm động, phải hướng chiều theo ý Chúa mà ái 
mộ những sự cao cả trên trời. 


Vậy nói tóm lại: nước Chúa trị là linh hồn người ta, là lòng trí người ta. Dù dân tộc nào, hễ 
đem trí phục lẽ đạo thánh Chúa, đem lòng mộ mến Chúa, thì có nước Chúa ở đó. Như lời Đức 
Chúa Giêsu đã phán rằng: Nước Đức Chúa Trời ở giữa bay, Regnum Dei intra vos. Nước Chúa 
ấy là đạo, đạo bất viễn nhân, nhân vị đạo viễn hĩ, đạo không xa người ta mà chớ, người ta có trí 
khôn đủ mà xét biết đạo Chúa là đạo lành là đạo bất viễn nhân; mà người ta không lo suy xét cho 
được vào chịu đạo, ây là nhân vị đạo viện hĩ. Bởi đó trong sắc Đức Giáo Hoàng Ngai cũng đã 
phán răng: hãy ăn năn cho được dọn mình mà vào nước Chúa, phải tin và chịu phép Rửa tội, thì 
mới vào nước Chúa được. 


Vậy đã rõ nước Chúa Ky-tô không phải là nước đất đai, nước vật chất, bèn là nước thiêng 
liêng trong linh hồn người ta, trong tâm trí người ta. Khi ta suy phục lẽ đạo thánh Chúa mà tin 
cùng vâng giữ, ấy là nước Chúa vào làm vua cai trị linh hồn mình, cai trị tâm trí mình, ấy là nước 
Chúa trị ở giữa chứng tôi. Nơi nảo, nước nảo, làng nào mở nước Chúa trị như vậy, thì là một 
làng, một nước, một nơi bình an thịnh trị là dường nào, vì Chúa Ky-tô là Vua sự bằng an: Rex 
pacIs; nước Chúa là nước thanh liêm, nước lân ái cùng là nước bình an, Regnum jusfitiae, amorIs 
ef paCIs. 


Song thương ôi! Bởi đâu cả thế gian rầy ra như chẳng còn biết giữ lẽ công chính, chẳng biết 
yêu nhau, chăng muốn hoà bình, chỉ tranh cạnh giết lát nhau thiên đạo đã không sá, mà nhân đạo 
cũng chăng màng? Bởi đâu mà thế gian phải khốn khổ đây tràn như thế? Chẳng qua là vì thế 
gian chắng nhận Chúa Ky-tô làm Vua, Nolumus hunc regnare. Nhiều gia-đình, nhiều xã-hội 


197 | BÀI GIẢNG 


tiếng là có đạo, mà chẳng tuân phép đạo, cho nên để Luxiphe làm vua cai trị, Chúa Giêsu không 
thể ở giữa những gia-đình xã-hội thê ấy được. 


Bởi Chúa là Vua là sự bình an không ở với, tất nhiên mọi việc đều ra rối loạn. Trong gia- 
đình thấy vợ chồng chẳng trọn niềm tín nghĩa, gặp con cái lỗi đạo hiếu trung; trong xã-hội không 
có chữ thượng hoà hạ mục; mượn mấy chữ bình đăng tự do (Égalité, Liberté) mà đánh đồ nền 
trật tự. Hội-thánh thấy vậy mà thương hại cho số phận loài người, muốn cứu vãn thiên hạ cho 
khỏi điêu tàn, bèn lập ra lễ Đức Chúa Giêsu làm Vua, cho các xã-hội các gia-đình nhận lấy Đức 
Chúa Giêsu làm Vua, để trông Người tái tạo cùng cai quản xem sóc dạy vẽ cho, để ai nẫy ăn ở 
cho xứng tôi trung thành cùng Chúa, làm tôi Chúa ở đời cho trọn đạo vua tôi, hầu ngày sau được 
hằng trị cùng Người trên thiên quốc. Amen. 


NGÀY LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ-ĐẠO VIỆT-NAM 
(Chúa-nhật đầu tháng 9 dI.) 


Bài Phúc-âm Lc 21, 9-19 


Khi áy Chúa Giêsu phán bảo các môn-đệ: “Bao giờ các con nghe nói đên chiến tranh và 
loạn bạc, các con đừng sợ hãi, việc đó phải xây ra trước, nhưng chưa phải tận thể ngay đâu. ” 


Chúa phán thêm: “Dân này sẽ nồi lên đánh dân kia, nước này đánh nước nọ; sẽ có những 
cơn động đất lớn và đó đây có dịch tả, đói kém và những hiện tượng ghê sợ; lại có những điềm 
lạ lớn lao trên trời. Nhưng trước tiên, người ta sẽ tra tay hại các con và bắt bớ các con, giải các 
con đến Hội-đường và giam giữ trong tù ngục Người ta sẽ dẫn các con đến trước mặt vua quan 
và tổng trần vì danh Thây. Nhưng đó là một dịp để các con làm chứng về Thây. 

Vậy hãy ghỉ lòng tạc dạ điễu này: Đừng lo phải bào chữa thế nào; Thây sẽ cho các con được 
lợi khẩu và khôn ngoan, khiến không một ai trong bọn kẻ thù các con có thể phản kháng và cãi 
lại được. Các con còn bị nộp bởi chính cha mẹ, anh em, người thân cận và bạn các con. Một số 


người trong các con sẽ bị sát hại. Các con cũng sẽ bị người ta ghét vì danh Thày. Nhưng không 
một sợi tóc nào trên đâu các con bị hư mất. Cứ nhẫn nại, các con sẽ được cứu rồi. ” 


Mirabilis Deus in Sanctis suis (Ps. 67, 36). Chúa phép tắc lạ lùng nơi các Thánh Chúa. 


198 | BÀI GIẢNG 


Ở anh em rất yêu dấu, ta hãy ngượi khen Chúa phép tắc lạ lùng, không phải là trong việc 
dựng nên trời đất, sinh ra nhân vật. Ấy là việc lạ lùng đã đành. Lại cũng không phải trong việc 
bảo tồn thiên hạ, quản trị càn khôn đó cũng là việc lạ lùng quá trí khôn lường. Song đây ta chẳng 
có ý nói về những sự lạ lùng ấy, một có nói về những sự lạ lùng Chúa làm nơi các Thánh; mà 
không phải nơi các Thánh tu rừng xưa ở bãi Thêbaiđa, hay là đấu chiến cùng thú vật xưa ở sân 
đình La-mã. Một có ý nói về việc lạ lùng Chúa làm ở nơi các Thánh Tử đạo tại Đông-dương là ở 
tại nước Việt-Nam ta. Chúa dùng các Thánh Tử đạo mà làm những sự lạ lùng khi ấy, và làm 
những sự lạ bây giờ. 


lỆ IL.Khi ấy Chúa tỏ sự lạ lùng nơi các Thánh làm sao? 


Chúa dùng các Thánh là những đẳng hèn yêu mà thắng quyền thế mạnh bạo thế gian như lời 
thánh Phao-lô rằng: Chúa chọn những kẻ yếu hèn giữa thế gian, để làm cho kẻ mạnh bạo phải 
xâu hồ, Infirma mundi elegit Deus ut confundat fortia (Cor. 1, 27). Ở thế gian ai mạnh bạo quyền 
thế bằng vua chúa? Ai non gan chịu đòn cùng chịu các giống hình khổ cho bằng đàn bà con nít 
cùng những kẻ cả đời chỉ chăm bề nghiên bút? Nhưng vua quan cũng đã phải thua những người 
thê ây. 


Ai mà không tham sinh, uý tử; nhưng các Thánh đã cam lòng xả sinh thủ nghĩa. Ai mà 
không tham danh tranh lợi; mà đối với các Thánh khi ấy, có đẳng chỉ bước qua thập tự một chút 
đủ mà được danh lợi rồi, song các Thánh không thèm gì danh lợi, cam lòng chịu roi đánh như 
mưa, chẳng thà đưa chân sang thập giá. Quan bảo bước qua Thánh-giá, liền cúi xuống cầm 
Thánh-giá mà hôn, dẫu roi quất trên lưng cũng không sá kê, đến đỗi quan cũng lấy làm lạ mà 
rằng: sùng như thế ta làm gì được. 


Chối đạo một tiếng về nhà an cư lạc nghiệp cùng vợ con, thì thế gian ai ngại chỉ; song các 
thánh cam lòng chịu giam câm khô sở, đành chịu khảo lược thịt nát da tan cùng vui lòng chịu 
chêt chăng dám chôi đạo một đời. Ay là điêu thê-gian rât lây làm lạ. 


Có kẻ bởi lòng thương theo tình cốt nhục thì bảo rằng: chối đạo một tiếng để về nhà cho yên, 
về nhà đi xưng tội ây, rôi giữ đạo như thường, có can gì. Song các Thánh chăng làm bôi bác như 
thê, ây cũng là điêu thê gian lây làm lạ. 


Các Thánh ra trước mặt vua quan, nghe tiếng nạt nộ đe loi như sắm sét, nhưng cứ bình tĩnh, 
lời lẽ nói phần minh xưng đạo Chúa. Dù gươm đã hòng đưa sang cô, mà lưỡi cũng chăng khiệp 
sợ, tiêu xưng mình thà chêt chăng thà bỏ đạo. Ây cũng là một sự lạ trước mặt thê gian. 


Các Thánh phải giam nơi tù rạc, bân thỉu thối tha, ăn uống khổ sở, có khi lại phải cắm cốc, 
nếu muốn ra khỏi đây mà về ở nhà cao chiếu sạch, lại được âm cật no lòng cũng chẳng khó gì, 
chẳng phải lo tiền trăm bạc chục, chỉ nói một tiếng tôi xuất giáo thì đủ rồi. Nhưng các Thánh 
chẵng làm như thế, đành chịu mọi nỗi gian nan ở chốn ngục hình, chẳng thà xuất giáo. Ấy cũng 
là một sự lạ lùng Chúa làm ở nơi các Thánh. 


Một thời kỳ phải cắm cách, con nhà giáo hữu như đàn chiên tan tác, kẻ thì trốn lánh cho khỏi 
phải bắt, kẻ thì trưng bày đồ nọ vật kia trong nhà cho người ta ngờ là nhà bên lương mà không 
khuấy khuất; có kẻ cũng đồng. một lượt phải bắt phải giam; song đến khi ra nơi pháp trường, phải 
tấn khảo, liền nản lòng mà chối đạo. Ở giữa những gương mù gương xấu như thế, mà các Thánh 
cứ vững dạ sắt son, một lòng vàng đá. Ấy cũng là điều thế gian cho là lạ lùng mà rằng không 
hiểu theo đạo được chỉ mà kiên tâm như thế. 


199 | BÀI GIẢNG 


Marabilis Deus in Sanctis suis. Ôi! Chúa dùng các Thánh mà làm những sự lạ lùng là dường 
nào! Chúa đưa các Thánh theo một đàng với Chúa, là chịu mọi nỗi gian nan, cầm đức tin bền 
vững cho được thắng thế gian toàn công đắc trận, Haec est victoria quae vincit mundum, Fides 
nosfra. Sở dĩ anh em được toàn công thắng trận thế gian, ấy là Đức tin. Đó là lời Thánh Gioan 
Tông- -đồ đã đạy (I loan V, 4). Quả như thế, sự làm cho các Thánh tử vì đạo được thắng vua chúa 
thế gian là đức tin. Vì các Thánh ây mạnh tin, mới chịu nỗi các sự gian nan và khinh chê những 
sự thế gian yêu chuộng. Ây là điều lạ lùng Chúa làm nơi các Thánh. 


Chúa còn làm sự lạ lùng khác ở nơi các Thánh, là dù phải chết cách nhuốc hỗ như tên phạm, 
song chết rồi liền được vinh, dù kẻ vô đạo cũng kính phục, đang khi lát gươm đưa qua, đầu rơi 
xuông, người ta chen nhau vào thấm máu làm của quý để dấu muôn đời. Chúa lại dùng các 
Thánh ây mà làm nhiều phép lạ, ban ơn hộ vực cho kẻ khác. Vì thế mà Hội-thánh chính thức 
công nhận vào số các vị Á Thánh, ban phép cho bổn đạo kính thờ. Vậy ta phải ngượi khen phép 
tắc lạ lùng Chúa làm ở nơi các Thánh khi xưa và bây giờ càng làm hơn nữa. 


lỆ XXYVIIL.Bây giờ Chúa tỏ sự lạ lùng ở nơi các Thánh thê nào? Vua chúa quan quyền thế 
gian, đời nảy kể sang đời khác, đời Minh-mạnh kế đến Thiệu-trị, Tự-đức đã dùng hết mọi 
phương pháp, để tiễn thảo trừ căn sự đạo, đã giết các đắng Giám mục, linh mục, đạo trưởng, đạo 
đô, thế là đánh chết Chúa chiên, thì đàn chiên cũng tan tác. Song Mirabilis Deus in Sanctis suis, 
Chúa lại dùng các Thánh mà làm những sự lạ hơn nữa. Máu các Thánh đồ ra, lại nên như hạt 
giống trổ sinh con nhà có đạo đông hơn khi xưa bội phần. Thật hắn như lời ông Tertullianô nói: 
Máu các Thánh Tử vì đạo là hạt giông sinh kẻ có đạo, SanguIs martyrum, Semen Christianorum. 


Máu các thánh đã đồ ra như hằng cất tiếng kêu lên cùng Chúa rằng: Xin Chúa hãy báo thù 
cho máu các Thánh Chúa đã đồ ra, Vindica sanguinem sanctorum qui effusus est. Chúa báo thù 
một cách lạ lùng lắm, Chúa báo thù một cách đề làm gương điều Chúa đã dạy mà rằng: Bay hãy 
làm ơn cho kẻ làm khốn cho bay. Các vua Việt-Nam bắt đạo giết kẻ có đạo, thì Chúa lại gọi dân 
Việt-Nam vào chịu đạo thay cho kẻ các vua đã giết, lại thay thêm bằng nghìn bằng trăm. Ấy 
không phải là lạ lùng lắm sao. 


Lại có một sự càng lạ lùng hơn nữa, ta thấy giữa Việt-Nam là vua Minh-mạnh đã bắt đạo, thì 
con vua Minh-mạnh đã trở lại chịu đạo, ấy là Mệ-thuyền, Mệ-tế, Mệ-chức v.v. Nay mai cháu nội 
Mệ-thuyền cũng sẽ làm Linh mục mà giảng truyền đạo thánh Chúa. Ấy không phải là lạ lùng 
sao? Còn thấy một sự lạ nhãn tiền ở Huế nữa, là những nơi bà Nhất bà Nhì con vua Minh-mạnh 
đã ở xưa, rầy nên đại chủng-viện để đào luyện hàng Ciáo-sĩ, và nên chốn Viện-tu cho một dòng 
nữ giúp việc truyền giáo. 


Kế một đôi tích cho anh em được biết bây giờ Chúa dùng Máu các Thánh tử vì đạo mà làm 
chứng việc lạ lùng là thê nảo. 


Kia ta hãy nhớ lại việc đời xưa mà xem việc đời nay thì đủ tỏ Chúa hằng làm những sự lạ 
lùng bởi máu các Thánh. Khi xưa tiền nhân ta phải ẩn mình mà giữ đạo, đọc kinh thờ phượng 
Chúa, thì phải đọc thầm nhỏ tiếng, nhà thờ nhỏ bé, vừa mới cất lên, bỗng chốc có chỉ truyền phải 
triệt hạ. Mà bây giờ thì làm sao? Ấy không phải là những sự lạ lùng bởi máu các Thánh tử vì đạo 
đã trổ sinh ra ru? 


Ấy là những sự lạ lùng Chúa làm nơi các thánh đối với ta. Còn sự lạ lùng Chúa làm nơi các 
thánh đôi với các thánh, thì ta không lưỡi nào nói được. Vì chưng chính thánh Phaolô là đâng 


200 | BÀI GIẢNG 


Chúa đã cho lên đến tầng trời thứ ba, thì đã xưng rằng: Mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, 
lòng chưa từng suy thấu những sự Chúa đã săm mà thưởng những kẻ có lòng mến Chúa (I Cor. 
II, 9). Các Thánh vì lòng mến Chúa mà cam lòng chịu bắt bớ, gông cùm, xiêng toả, tù rạc cùng 
đành chịu gia hình cho đến chết thì nay được Chúa thưởng cách lạ lùng. Các thánh rầy thấy rõ 
mọi sự khốn khó chóng qua, rầy đã sinh phúc trọng đời đời trên thiên đàng là thể nảo! 


Ngày lễ hôm nay ta suy đến những sự lạ lùng Chúa làm nơi các thánh khi xưa và đang làm 
bây giờ, thì ta phải nghĩ đến phận mình làm sao? Át là ta phải bắt chước các đắng ấy mà chịu 
khó; rầy ta không phải bắt bớ cấm cách như xưa, thì ta phải chịu khó cách khác, phải ân cần đi 
xem lễ đọc kinh, nhất là ngày Chúa nhật lễ trọng, đừng thấy mưa gió mà kiếu cho khỏi. Khi 
Chúa đề cho lâm sự rủi ro khốn khó gì thì vui lòng chịu, đừng phản nàn năn nỉ. Hãy soi gương 
các Á-Thánh và cầu xin các đắng ấy cho ta được chịu khó bằng lòng, vâng theo thánh ý, cho 
ngày sau được đồng hưởng sự vui vẻ cùng các Á-Thánh đời đời trên thiên đàng. Amen. 


201 | BÀI GIẢNG 


